Published by: 

Quang Minh Temple 

18 Burke St, Braybrook,Victoria 3019 AUSTRALIA 
Tel: 61 3 9312 5729 

Fax: 61 3 9311 0278 

Email: phuoctan@)quangminh.org.au 

Website: http://www.quansminh.org.au 


National Library of Australia Cataloguing-in 
Publication entry: 

ISBN 0-646-45392-0 

KINH PHÁP CÚ SONG NGỮ CHÚ GIẢI 


Thích Phước Thái (2005 
First edition 11-2005 
1500 copies 


%tkét%%«%e%*%%*%%%À%%%Àk%%%%%k%%k%k%w&ww&w&& 


Editor: Thích Phước Thái 

Prooƒ Reader: Thích Phước Thanh 

Book Designer: Thảo Phạm - Hồ Sĩ Trung 
Cover Designer : Thích Phước Quảng 


%ktkét««%%k%%k%&w%w%w%k%k%s%%X%k%*k*%«w®wk*®k& 


Phật Lịch 2549 
Dương Lịch 2005 - Việt Lịch 4884 


THÍCH PHƯỚC THÁI 


KINH PHÁP CÚ 
SONG NGỮ CHÚ GIẢI 


TẬP 1 


Thành kính dâng lên với tất cả tâm lòng tri ân những 
bậc GIÁO THỌ ÂN SƯ đã dày công giáo huấn. 


Nhất là Hòa Thượng Bồn Sư thượng Phước hạ Huệ 
đã chứng minh và từ bị khuyên giáo. 


Tại êm: 
Sách này được hình thành là nhờ công ơn của: 


Các dịch giả của các dịch phâm như đã nêu ra ở 
phân đâu sách. 


Đại Đức Thích Phước Tấn và Sư Cô Thích Phước 
Hoàn đã tận tình hỗ trợ. 


Quý học chúng Tăng, Ni tại Phước Huệ Công Đức 
Tòng Lâm. 


Quý Thầy Phước Quảng, Phước Lạc, quý Sư Cô 
Phước Thanh, Phước Nghiêm, Phước An và các đạo 
hữu: Thảo Phạm, Hồ Sĩ Trung, Diệu Lương đã tận 
tình giúp cho phân kỹ thuật trình bày và sửa bản In. 
Thầy Phước Viên giúp cho phần in ấn. 

Quý Liên hữu của hai đạo tràng: Quang Minh và 
Phước Huệ cùng chư Phật tử xa gân đã phát tâm ủng 
hộ đóng góp tịnh tài ân tông. 

Xin tất cả nhận nơi đây lòng tri ân chân thành của 
Soạn giả. 


Nguyện đem công đức pháp thí này hồi hướng cho 
quý ân nhân cùng pháp giới chúng sanh đều trọn 
thành Phật đạo. 

Thích Phước Thái 


Kinh Pháp Cú 
Song Ngữ Chú Giải 
Lời đầu sách 


Kinh Pháp Cú là những câu nói ngắn gọn do Đức Phật nói 
ra tùy theo từng trường hợp. Những lời dạy nầy nhằm mục 
đích thức nhắc đương cơ lưu tâm để áp dụng tu hành cho có 
kết quả tốt đẹp. Những lời dạy nầy về sau đã được chư Tổ 
kết tập lại, thành Kinh gọi là Kinh Pháp Cú. Mỗi lời dạy 
đều có ghi rõ lý do xuất xứ. 


Toàn Kinh gồm có 26 phẩm và có tất cá là 423 câu. Kinh 
nầy nằm trong Tiểu bộ (Khuddaka- Nikaya) của tạng Kinh 
Pali và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng ở Á Châu và Âu Mỹ. 
Đại Đức Narada đã dịch ra bản chữ Anh, xuất bản tại Tích 
Lan. Một bản chữ Anh khác của giáo sư C.R Lanman, do 
Đại học đường Haward tại Mỹ quôc xuất bản; bản chữ Nhật 
của Phước đảo Trực Tứ Lang xuất bản tại Nhật và các bản 
Hán dịch rất cô với danh đề là Pháp Cú Kinh, Pháp tập yếu 
tụng v..V 


Kinh này rất được phổ cập tại các nước Phật giáo Nguyên 
Thủy như Tích Lan, Miến Điện v..v.. Có thể nói Kinh này 
như là một quyền Kinh nhật tụng của giới Tăng giả và cư sĩ 
ở các quốc gia đó. Họ coi như là một quyên kinh gối đầu 
giường. Đại đa số đều nhớ nằm lòng. Họ thường xuyên ‹ đem 
ra áp dụng vào đời sống thực tế hằng ngày. Kết quả rất có 
lợi ích. 

Riêng những bản chữ Việt, chúng tôi thấy có một vài bản 
dịch ra Việt văn như sau: 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 1 


1. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu do nhà 
xuât bản Phú Lâu Na ân bản tại Hoa Kỳ Phật lịch 
2546 - 2002. 


SẼ Kinh Lời Vàng Dhammapada do Hòa Thượng Thích 
Minh Châu dịch từ nguyên bản Pali theo thê văn kệ. 


3. Bản dịch của các Ni sinh thuộc thiền viện Viên 
Chiếu dịch theo bản chữ Anh của học giả Eugène 
Valson Buxlingame. Nhà học giả nầy đã căn cứ trên 
nguyên tác Pháp Cú sơ giải băng tiếng Pali, do nhà 
xuất bản Thành Phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 
1999. Đặc biệt bản dịch nầy, sau mỗi câu Kinh đều 
có nêu rõ điểm xuất xứ Phật dạy và có kèm theo sau 
đó là một mẫu chuyện, nêu rõ lý do chính yếu Phật 
nói ra câu Kinh đó. 

4. Bản dịch của luật sư Định Sĩ Trang dịch đề là Lời 
Phật Dạy ấn hành tại Úc năm 1997. Ngoài ra, còn 
những quyền nào khác nữa, thì chúng tôi chưa được 
biết đến. 

Nay chúng tôi y cứ vào bản dịch Việt ngữ của Hòa Thượng 

Thích Thiện Siêu làm tài liệu chính để giảng giải cho Tăng, 

Ni và chúng tôi cũng có thêm phần Kệ tụng do Hòa Thượng 

Thích Minh Châu dịch. Đồng thời, chúng tôi cũng có thêm 

phần đối chiếu Anh ngữ trong quyền DHAMMAPADA của 

dịch giả Àcharya Buddharakkhita. Tác phẩm đã ấn hành 
vào ngày l6 tháng 10 năm 1986. Sở dĩ chúng tôi cho thêm 
phần Anh ngữ này, với mục đích là muốn giúp cho quý 

Tăng, Ni sinh tại Phước Huệ Công Đức Tòng Lâm tiện đối 

chiếu học hỏi. Đồng thời sau mỗi câu Kinh chúng tôi có 

thêm phần chú thích từ ngữ và lược giảng. 


Tài liệu biên soạn này, nhằm mục đích hướng dẫn, giúp 
thêm tài liệu cho quý tăng mi sinh tu học trong khóa an cư 


2 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


tại Phước Huệ Công Đức Tòng Lâm năm 2005. Việc biên 
soạn nây, dù có cô găng đên đâu, chúng tôi cũng không 
tránh khỏi những thiêu sót sai lâm. Kính mong chư Tôn 
Đức cùng các bậc thức giả từ bị chỉ giáo, chúng tôi xin chân 
thành đa tạ. 

Phước Huệ Công Đức Tòng Lâm. 

Ngày đầu an cư, 23 /5/ 2005 

Nhằm ngày 16/ 4/ âm lịch năm Át Dậu. 

Thích Phước Thái 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 3 


I. Phẩm Song Yếu" 
'Yamakavagøo (The pairs). 


1. Trong các pháp”, tâm dẫn đầu, tâm” làm chủ, tâm tạo 
tác tắt cả. Nếu đem tâm ô nhiễm tạo nghiệp” nói năng 
hoặc hành động, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến như 
bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. 


Mind precedes all mental states. Mind is their chieƒf they 
are all mind wrought. ]ƒ with an impure mỉnd q person 
speaks or qcfs, sufjering ƒollows hìm like the wheel that 
ƒolows the ƒoot oƒ the 0x. 





' Song yếu: (Yamaka Vagga - The pairs) từng cặp đối nhau rất quan 
trọng. Quan trọng vê hai mặt: ác pháp và thiện pháp theo chiều hướng 
nhân quả. 


? Pháp (Dhammà - Mental states): Nghĩa rất rộng, chỉ chung cho tất cả 
sự vật có hình tướng hoặc không hình tướng. Những vật có hình tướng 
gọ! là Hữu vi pháp; không hình tướng gọi là Vô vị pháp. Duy thức định 
nghĩa: nhậm trì tự tánh quỹ sanh vật giải. Nghĩa là mỗi sự vật tự nó giữ 
gìn tính chất và hình thê của nó, để người ta nhìn vào biết rõ đặc tính 
của nó, gọi chung là một pháp. Dụ như cái tách, cái ly v.v 


3 Tâm (Mind): biết hay tri giác. Biết có hai phương diện: Chơn và vọng. 
Vọng tâm là cái biết sai lầm ở nơi sự vật. Ngược lại, chơn tâm là cái biết 
đúng với chân lý, tức biết đúng như thật ở nơi các pháp. Hằng sống với 
cái Biết nầy là giải thoát. Ngược lại,vọng tâm hay vọng thức, thuộc hiện 
tượng do duyên sanh, là nguyên nhân tạo nghiệp thiện ác, để rồi thọ báo 
khổ hoặc vui đi mãi trong vòng luân hồi bất tận. 


* Nghiệp: tiếng Phạn là Karma, tiếng Pali là Kamma, có nghĩa là một 
hành động hay một việc làm lặp đi lặp lại thành một thói quen. Thói 
quen ấy gọi là nghiệp. Chính thói quen có một sức mạnh thúc đây người 
ta tạo thành những điều lành hoặc điều dữ, sức mạnh thúc đầy đó, gọi là 
nghiệp lực, tức sức mạnh của nghiệp. Tác động của nghiệp được xây 
dựng theo chiều hướng nhân quả. Nghiệp chính là Nhân và đã có nhân 
tất nhiên phải có quả, nên cũng gọi là nghiệp quả hoặc nghiệp báo. 


4 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Kệ Tụng 


Tâm dẫn đầu mọi pháp 
Tâm chủ, tâm tạo tác 
Nếu nói hay hành động 
Với tâm tư ô nhiễm 
Khổ não sẽ theo ta 
Như xe theo vật kéo. 


2. Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo 
tác tẤt cả. Nếu đem tâm thanh tịnh tạo nghiệp nói năng 
hoặc hành động, sự vui sẽ theo nghiệp kéo đến như bóng 
theo hình. 


Mind precedes all mental states. Mind ¡is their chieƒ; they 
are all mind wrought. Ïƒ with a pure mỉnd a person speaks 
or qcfs, happiness ƒollows hìm like his never departing 
shadow. 


Kệ Tụng 


Tâm dẫn đầu mọi pháp 
Tâm chủ, tâm tạo tác 
Nếu nói hay hành động 
Với tâm tư thanh tịnh 
Hạnh phúc sẽ theo ta 
Như bóng không rời hình. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 5 


Lược giảng 


Sống trong thế giới Tục đề, nghiệp lực đóng một vai trò rất 
quan trọng. Nó vừa là một tác nhân mà cũng vừa là một tác 
quả. Nhưng động lực chính thúc đây tạo thành là do tâm. 
Tâm ở đây, tức là tâm vọng. Tâm có công năng như một 
tướng soái chỉ huy toàn bộ. Vì vậy, những hành động được 
xuất phát tạo thành nghiệp quả phải qua 3 lãnh vực kết hợp 
chặt chẽ của: thân, khẩu, ý. Thân và khâu chỉ thi hành theo 
mệnh lệnh của ý thức. Ý thức là một trong tám món tâm 
vương. Nó có oai quyền sức mạnh rất lớn. Mọi sự thành bại, 
tốt xấu, nên hư, đắc thất trong cuộc đời, đều do nó chủ động 
tạo thành. Nên nói: tâm tạo tác tất cả. Công hay tội đều do 
nó tạo ra. Nếu nó suy nghĩ điều ác tổn mình hại người, hại 
vật, thì nó sai khiến thân và miệng làm những điều xấu ác. 
Dĩ nhiên, kết quả sẽ là một tai hại khốc liệt vô cùng to lớn. 
Như những trường hợp khủng bố đã xảy ra nhan nhãn hằng 
ngày khắp nơi trên thê giới. Và đã có biết bao nhiêu chuyện 
thương tâm khác mà chính do con người tạo ra, thật không 
có bút mực nào kế cho hết được. Ngược lại, nêu nó suy nghĩ 
điều lành, thì cũng sẽ thúc đây thân và miệng gây nên 
những lợi ích cho mình và người rất lớn. Cho nên, cặp song 
yếu pháp cú trên, Phật đã cho chúng ta một hình ảnh song 
hành rất cụ thể qua hai phương diện thiện và ác. Thiện hay 
ác, đều do tâm chủ động tạo nghiệp và rồi đưa đến một kết 
quả đúng theo luật nhân quả, như bánh xe lăn theo chân con 
vật kéo xe. Qua đó, chúng ta phải cân trọng giữ gìn tam 
nghiệp một cách nghiêm khắc như những quân lính giữ 
thành. Nếu kẻ giữ thành lơ đếnh không cảnh giác quân giặc, 
thì thành trì sẽ bị mắt về tay quân giặc và hậu quả rất tai hại. 
Cũng thế, người tu hành, nếu buông lung ở nơi tâm ý, thì 
hậu quả rất tai hại cho mình và người. Ngược lại, nếu chúng 
ta khéo gìn giữ tam nghiệp, nhúứt là ý nghiệp, một cách 
nghiêm nhặt, thì kết quả rất là tốt đẹp. Quả đúng với câu: 


6 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


“Tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây 
phương”. 


3. “Người kia lăng mạ” tôi, đánh đập tôi, phá hại tôi và 
cướp đoạt của tôi. Ai còn ôm ấp tâm niệm ây, thì sự oán 
giận không thể nào hết”. 


“He abused me, he siruck me, he overpowered me, he 
robbed me. Those who harbour such thoughis do not still 
their hatred'`. 


Kệ Tụng 
%Nó mắng tôi, đánh tôi 
Nó hại tôi, cướp tôi” 


Ai ôm áp niệm Lấy 
Hận thù không thể nguôi. 


4. “Người | kia lăng mạ tôi, đánh đập tôi, phá hại tôi và 
cướp đoạt của tôi”. Ai bỏ được tâm niệm” ây, thì sự oán 
giận tự nhiên san bằng. 


“He abused me, he siruck me, he overpowered me, he 
robbed me. ” Those who do not harbour such thoughfs still 
their hatred. 

Kệ Tụng 
“Nó mắng tôi, đánh tôi 
Nó hại tôi, cướp tôi” 





Lăng mạ: Chưởi mắng hạ nhục một cách thậm tệ. Dùng những ngôn 
từ đao to búa lớn để mạ nhục đối phương; chà đạp lên nhân cách phẩm 
giá của người khác, không một chút nương tay. Đây thuộc về nghiệp ác 
khẩu nặng. 

° Cướp đoạt: Một hành động táo bạo Trắng trợn chiếm lấy tài sản của 
người làm của mình. Sự cướp đoạt nầy, tùy trường hợp lớn nhỏ khác 
nhau. Thông thường hành động của kẻ cướp đều có trang bị vũ khí. Ăn 
cướp khác với ăn trộm và ăn cắp. 

7 Tâm niệm: Hằng nhớ nghĩ một điều gì đó ở trong tâm. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 7 


Không ôm ấp niệm ấy 
Hận thù sẽ tự nguôi. 
Lược giảng 


Chấp thủ tướng là con đẻ của bản ngã. Thế gian đại loạn 
cũng bởi do lòng chấp ngã mà ra. Từ sự chấp ngã đó, mọi 
thứ trên đời đều muốn chiếm đoạt về mình. Khi chiếm đoạt 
không được, thì lòng sân hận nổi lên. Từ đó, nhơn loại gây 
ra lắm cảnh chiến tranh tang thương cho nhau. Kẻ chiếm 
được thì vui cười đắc thắng. Kẻ bị thất bại mắt mát, thì ôm 
ấp sự oán giận đau khổ ngập tràn. Cặp Pháp cú này, Phật 
dạy mọi người nên biết yêu thương lẫn nhau. Có lòng 
thương mới nhẫn nại trước mọi nghịch cảnh xảy đến. Muốn 
được an vui, con người phải biết tu hạnh hỷ xả. VÌ mọi sự 
oán giận, chỉ gây thêm cho sự khổ đau chồng chất mà thôi. 
Muốn chấm dứt nhân khổ đau, thì Phật khuyên mọi người 
không nên ôm lòng oán giận. Vì còn có ôm âp tâm niệm 
oán giận là còn muốn trả thù. Chính tâm niệm đó là một tai 
hại cho mình rất lớn. Vì tâm hồn không lúc nào được an ổn. 
Sống mà tâm hồn lúc nào cũng đau khổ bức rức không an, 
thì thử hỏi còn gì là ý nghĩa của sự sống? Thế nên, lòng ta 
muốn được thanh thoát nhẹ nhàng, thì ta nên buông bỏ mọi 
sự dính mắc trong lòng, dù là kẻ đó đã gây ra cho ta đau 
khổ. Chỉ có lòng khoan dung, rộng lượng tha thứ, con người 
mới có được cuộc sống vui tươi thoải mái và an lạc. Ngược 
lại là một gánh nặng khổ sầu triền miên. Mọi người nên tập 
tu theo hạnh hỷ xả của Bồ tát Di Lặc. Được vậy, thì cuộc 
đời nầy còn gì là hạnh phúc cho bằng! 


8 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


5. Ở thế gian” nầy, chắng phải hận thù” trừ được hận 
thù, chỉ có từ bi'' mới trừ được hận thù. Đó là định luật 
của ngàn xưa." 


Hatrcd ¡is never appeased by hatred in this world. By non 
hatred alone ïs hatred appeased. This is Law Eternal. 


Kệ Tụng 
Hậện thù diệt hận thì 
Đời nây không thê có 
Từ bỉ diệt hận thù 
Là định luật thiên thu. 





® Thế Gian: Thế Trung Hoa dịch là thiên lưu, tức chỉ cho thời gian. Còn 
gian, Trung Hoa dịch là gián cách, tức chỉ cho không gian. Như vậy, hai 
chữ thế gian có nghĩa là chỉ cho thời gian và không gian. Trong nhà 
Phật có nêu ra hai loại thế gian: hữu tình thế gian và vô tình thê gian 
hay còn gọi là khí thế gian. Hữu tình thế gian là chỉ chung cho các loài 
động vật. Vô tình thế gian là chỉ chung cho các loài thực vật. Khí thế 
gian chỉ chung cho các loài khoáng vật. 


P Hận thù:là một loại tâm sở phiền não trong 20 món tùy phiền não. 
Nói hận thù là một từ kép. Hận có nghĩa là hờn. Còn thù là đáp trả lại. 
Như nói thù ân là báo đáp lại ân sâu ông bà Tổ tiên v..v.. Tánh của tâm 
sở nầy là ôm ấp oán ghét không bỏ. Nghiệp dụng của nó là nóng nảy, 
buôn phiền hay tìm cách trả thù. 


'9 Từ bi: từ là cho vui, bi là cứu khổ. Từ bi là cứu khổ cho vui. Từ bi là 
lòng thương rộng lớn, không phân biệt thân sơ. Từ bị khác hơn ái kiên. 
AI kiên là tình thương nhỏ hẹp xuât phát từ lòng châp ngã mà ra 


!! Định luật của ngàn xưa: ngàn xưa, tiếng Phạn là: Sanantano. Từ ngữ 


này, chỉ cho tất cả pháp tắc vĩnh cửu. bất dịch mà chư Phật và đệ tử quá 
khứ đã gìn giữ và truyền dạy. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 9 


6. Người kia? vì không hiểu rằng: “Chúng ta sắp bị hủy 
diệt” (nên mới phí sức tranh luận hơn thua). Nếu họ 
hiệu rõ điêu đó, thì chăng còn tranh luận nữa. 


There are those who đo not realize that one day we all must 
die. But those who do realize this seftle their quarrels. 


Kệ Tụng 
Người khác không hiểu biết 
Ở đây ta bị diệt — 
Những ai hiểu điêu nấy 
Tranh luận tự nhiên tiêu. 
Lược giảng 


Hận thù là một thứ tâm sở phiền não rất nguy hiểm. Nó luôn 
ôm ấp những gì xảy ra gây cho nó không vừa ý. Từ đó nó 
cứ nuôi mãi và theo thời gian càng ngày hận thù càng tăng 
trưởng, đến một lúc nào đó, thời cơ chín mùi, thì nó sẽ hiện 
hành ngay. Hận thù càng nuôi lớn, thì hậu quả càng nỗ to. 
Điền hình như giữa Mỹ và Iraq, cũng như một vài quốc gia 
Trung Đông khác. Hận thù nuôi lớn giữa cá nhân và lớn hơn 
đến tập thể, lớn hơn nữa là cả một quốc gia. Một hạt nhân 
lúc đầu tuy nhỏ, nhưng nó có một sức tàn phá rất mạnh. Thế 
ĐIỚI ngày nay luôn xảy ra những tình trạng ăn miếng trả 
miêng, . cứ trả đủa cho nhau, thì biết bao giờ nhơn loại mới 
được sống chung hòa bình. Muốn yên ồn, chỉ có cách, theo 
lời đức Phật dạy ta phải chuyên đổi hận thù thành từ bi. Chỉ 
có nước cam lồ từ bi mới rưới lên dập tắt hận thù. Thật vậy, 
con người có thật sự hiểu thương nhau, thì mới tha thứ lỗi 





'” Người kia: Chỉ người tranh luận. Nhân khi Phật ở Kỳ Đà lâm, đối với 
vị Tỳ kheo ưa tranh luận tên Câu Sanh Bì (Kosambi) mà nói Kinh nầy, 
nên có sự xưng hô đó. 

'3 Hủy diệt: Nguyên văn tiếng Phạn là: Mayam Ettha Yamamasa, nghĩa 
là do sự tranh luận bị thua mà bước đến con đường hư hỏng. 


10 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


lầm cho nhau. Một khi cõi lòng rộng mở, thì hận thù sẽ tan 
biến mất. Hận thù không còn, thì hạnh phúc yêu thương sẽ 
đến với con người ngay tức khắc. Câu nói, mười năm trả thù 
chưa muộn, chứng tỏ lòng người còn quá hiểm độc, sâu 
nặng lòng chấp trước. Họ coi trọng bản ngã lớn hơn núi Tu 
di. Đã như thế, thì lòng họ thật là đau khổ. Chắc chắn, cõi 
lòng họ rất đen tối ám đạm hơn đám mây mù che phủ. Như 
thế, thì còn đâu là hạnh phúc để vui hưởng với cuộc đời. 
Ngẫm lại, kiếp sống của con người có bao năm? Quỷ vô 
thường sẽ cắt đứt mạng sống bất cứ lúc nào. Có người nói, 
đời này, họ không trả thù được, thì tiếp tục đời sau sẽ trả. 
Hoặc hiện đời họ chưa trả được mối thâm thù, thì đến đời 
con, đời cháu của họ tiếp nối phải trả. Thật là ghê gớm 
khủng khiếp thay! Nếu cứ thế, thì hận thù mãi chồng chất 
cao lên hơn núi. Như vậy, thì biết đến bao giờ mới chấm dứt 
trả xong! Xưa nay, có biết bao chuyện trả vay, vay trả của 
mối hận thù truyền kiếp nầy. Cặp Pháp cú trên, Phật cho 
chúng ta thấy rõ điều đó. Muốn hóa giải hận thù, thì không 
có gì khác hơn là từ bi. Vâng! Chỉ có từ bi mới thật sự tháo 
gỡ. Nếu không, thì không có một phép lạ hay lời cầu 
nguyện van xin nào giải tỏa được. Mỗi người, nêu không tự 
lực tìm phương tháo gỡ, hóa giải hận thù chính mình, thì 
không có một bàn tay thần thánh nào khác có thể cứu rỗi, 
xoay chuyển được. Cái gì do con người tạo ra, thì cũng 
chính do con người chịu lấy. Và cũng chính do con người 
chuyền hóa cải hối. Tốt hay xấu, vui hay khổ, tất cả đều do 
con người định đoạt. Ta nên ý thức theo luật nhân quả mà 
sống. Không một vật gì thoát ngoài luật nhân quả. Xin mỗi 
người hãy bình tâm chiêm nghiệm lại nhân quả ở nơi chính 
bản thân mình! 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 1] 


7. Những người chỉ muốn sống trong khoái lạc, không 
chịu nhiếp hộ các căn, uống ăn vô đệ biếng nhác chẳng 
tinh cần, họ thật là người dễ bị ma nhiếp phục như cành 
mềm trước cơn gió lốc. 


Jdust as a storm throws down a weak free, so does Màra 
overpower the man who lives ƒor the pursuIt oƒ pÏeasures, 
who ¡is unconfrolled im his senses, mmoderate in eafing, 
imdolent and dissipated. 


Kệ Tụng 


Ai sống theo dục lạc 
Không nhiếp hộ các căn 
Ấn uống thiếu tiết độ 
Biếng nhác, chẳng tỉnh cần 
Dễ bị ma nhiếp phục 
Như gió lay cây yếu. 


8. Những người nguyện ở trong cảnh chẳng khoái lạc Š, 
khôn khéo nhiếp hộ các căn", uống ăn tiết độ, vững tín 
và siêng năng, ma'” không dễ gì thắng họ như gió thôi 
núi đá. 





'# Vô độ: Vô là không, độ là chừng mực. Ăn uống hoặc ngủ nghỉ hay 
làm việc quá độ không có chừng mực, thì gọi là vô độ. 

!' Khoái lạc: Trạng thái tâm lý hưởng thụ vật chất, một cảm giác sung 
sướng về thân thê. 


'* Các Căn: Chỉ cho sáu căn, tức 6 cơ quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 
Những cơ quan nầy, có công năng tiếp xúc với 6 trần: sắc, thỉnh, hương, 
vị, xúc, pháp rôi khởi ra 6 thứ nhận thức, gọi là Lục thức: nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý thức. 


Ma: Trong nhà Phật có nêu ra nhiều loại ma: nội ma và ngoại ma. Chữ 
ma có nghĩa là làm chướng ngại, hay phá hoại thiện căn của người tu 
hành, gọi chung là ma. Như nói Ngũ âm ma, Thiên ma, Phiên não ma, 
Tử ma. 


12 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Jus† as a storm cannot prevail aøainsf q rocÂy mounfain, so 
Màra can never overpower the man who lives meditating on 
the Impurifies, who is confrolled in his senses, moderate in 
eating, and ftlled with faith and earnest @fJOrt. 


Kệ Tụng 


Ai sống quán bất tịnh 
Khó nhiếp hộ các căn 
Ẩn uông có tiết độ 
Tín tâm hằng nhiệt thành 
Tà ma khó nhiếp phục 
Như gió thối thạch sơn. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 13 


Lược giảng 


Một cuộc sống buông thả theo ngũ dục lạc thế gian, không 
tự chế phục, đó là cuộc sống sa đọa. Sống như thế, khác nào 
như một khúc gỗ trôi theo dòng nước, không định hướng. 
Hậu quả của một đời sống bê tha, thác loạn sẽ gây ra nhiều 
tai hại cho chính bản thân mình và xã hội. Con người sống 
thích hưởng thụ khoái lạc. Hiện trạng bức tranh xã hội ngày 
nay đã vẽ lên biết bao nhiêu cảnh thương tâm của thanh 
thiếu niên nam nữ đã và đang nướng mình trong những 
khoái lạc nghiện ngập hút sách xì ke ma túy, cuối cùng lãnh 
lấy hậu quả thê thảm thân tàn ma dại. Cảm thọ hay xúc thực 
là một thứ tai hại khổ đau rất lớn, nếu con người không biết 
hạn chế nhiếp hộ 6 căn. Trong Kinh Lăng Nghiêm đức Phật 
có nói rõ: chúng sanh bị luân hồi khổ đau hay được giải 
thoát, cũng đều do ở nơi 6 căn. Nếu 6 căn khi tiếp xúc với 6 
trần cảnh, mà chúng ta biết làm chủ, không để cho 6 trần lôi 
cuốn, thì đó là giải thoát. Ngược lại, thì đau khổ dài dài. Vì 
vậy,vân đề nhiếp hộ 6 căn là một vấn đề tối hệ trọng đối với 
người tu. Không nhiếp hộ 6 căn, khác nào như con khỉ bị 
dính nhựa và làm mỗi cho anh chàng thợ săn ngon bữa. 


Đời sống hiện thực, chúng ta rất cần những nhu cầu cho sự 
sống. Nhu cầu hệ trọng trước tiên là ăn uống. Mọi nhu cầu 
khác đều là trợ duyên. Nhưng, nếu chúng ta không khéo biết 
tiết chế sự ăn uống cho có điều độ chừng mực, chọn lựa 
thức ăn thích hợp, thì đó cũng là một tai hại cho sức khỏe. 
Thực phẩm ngày nay có chứa quá nhiều độc tố. Các nhà 
kinh doanh chuyên sản xuất thực phẩm, vì muốn cạnh tranh 
trên thương trường để kiếm được nhiều tiền, làm giàu, nên 
họ bất chấp thủ đoạn trong khi chế tạo. Dù chánh phủ đã có 
theo dõi, đặc trách chuyên ngành kiểm thực, nhưng cũng 
không thể nào kiểm hết được. Do đó, ta thấy thỉnh thoảng 
hay xảy ra tình trạng bị nhiễm độc thức ăn. Đó là hậu quả 
tai hại mà hầu hết các quốc gia khắp nơi trên thế giới, nơi 


14 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


nào cũng có. Vì vậy, người tiêu thụ thực phẩm, thật khó 
tránh khỏi tai hại bệnh hoạn, tử vong. Dù vậy, nhưng nếu 
chúng ta chịu khó nghiên cứu tìm hiểu vấn đề ăn uống, theo 
sự chỉ dẫn của ngành y học, thì cũng TÂt có lợi cho sức 
khỏe. Hiện nay, có rất nhiều sách nói về thuật dưỡng sinh. 
Ta nên tìm kiếm để đọc, rất có lợi ích. Ta nên nhớ, bao giờ 
ngừa bệnh cũng hơn là chữa bệnh. Người ta thường nói 
tham thực cực thân. Chăng những cực thân thôi, mà đôi khi 
còn phải bị mất mạng nữa. 


Lười biếng cũng là một trạng thái sa đọa. Dù sống ở bất cứ 
lãnh vực nào, ngoài đời hay trong đạo, nhứt là đối với người 
xuất gia, nếu lười biếng thì sự nghiệp trí huệ giải thoát khó 
thành. Ngoài đời, người nào mang chứng bệnh lười biếng, 
thì sự nghiệp không mong gì thành công được. Ở đây, Phật 
muốn nhằm khuyên bảo người xuất gia phải luôn siêng 
năng chuyên cân tu niệm. Vì đời người quá ngắn ngủi, vô 
thường đến không hẹn trước được. Nên người xuất gia 
muốn được giác ngộ giải thoát thì không thể nào giải đãi, 
xao lãng thờ ơ trong việc tu học. Pháp Cú này, Phật cho 
chúng ta thấy rõ kẻ nào vướng phải những tệ hại nói trên, 
thì sẽ bị ma lực nhiếp phục một cách dễ dàng. Nói cách 
khác, kẻ đó sẽ là quyên thuộc của ma vương. Một khi làm 
quyền thuộc của ma vương rồi, thì ma vương muốn Sa1 SỬ ta 
thế nào cũng được, có khác nào như cành mềm trước cơn 
gió lốc. Pháp cú thứ 8, Phật cho chúng ta thấy hình ảnh 
ngược lại của người khéo biết tu. Nếu người tu có được một 
đạo lực khá cao, thì bọn ma vương không dễ gì thắng họ 
được, khác nào như gió thôi núi đá, thật chăng hề hắn gì. 


9. Mặc áo ca sa'Ÿ mà không rời bó những điều uế trược, 
không thành thật khắc kỷ”, thà chẳng mặc còn hơn. 





!'* Ca Sa (Cà Sa - kasaya - Y phục): Tên gọi đầy đủ là Ca sa duệ, dịch là 
bất chính, hư nát, bân, nhiễm bản... giống với từ Già sa dã. Dịch là xích 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 15 


Whoever being depraved, devoil of. self-control and 
truthƒulness, should don the monks yellow robe, he surely ïs 
not worthy oƒ the robe. 


Kệ Tụng 
Ai mặc do cà sa 
Tâm chưa rời HÊ frược 


Chưa tự chế, chưa chơn 
Không xứng mặc cà sa. 


10. Rời bỏ những điều uế trược, giữ gìn giới luật tỉnh 
nghiêm, khắc kỷ và chân thành, người như thê đáng 
mặc áo ca sa. 


But whoever is purged oŸ depravity, well-established in 
virfues and filled with self#conrol and truthfulness, he 
imdeed is worthy oƒ the yellow robe. 


Kệ Tụng 
Ai rời bỏ uễ trược 
Giới luật giữ tỉnh nghiêm 
Tự chê, thường chơn thực 
Thật xứng mặc cà sa. 

Lược giảng 
Hai pháp cú nầy, đức Phật chỉ dạy riêng cho người xuất gia. 
Người xuât gia, sau khi thọ đại giới, thì được phép mặc 3 y: 
Ngũ điêu y, Thât điêu y và Cửu điêu y. Y hay ca sa là 





sắc (màu đỏ) Pháp y của thầy Tỳ kheo mặc, gồm có, 3 loại: Đại y, Trung 
y và Tiểu y. Gọi Ca sa là vì pha trộn màu hoại sắc, tức pha trộn các 
màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, đen lại mà thành. Y nầy còn có nhiều tên 
khác như Giải thoát y, Phước điền yV..V.. 

'? Khắc kỷ: Khắc phục chế ngự những tánh xấu ở nơi chính bản thân 
mình. Nghĩa là đối với người, thì khoan dung tha thứ, nhưng đối với bản 
thân mình thì phải kiểm soát, kỷ luật nghiêm khắc. 


16 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


những chiếc áo giải thoát, hay còn gọi là phước điền y. 
Người xuất gia là người đoạn dục khử ái. Ngày xưa đức 
Phật và hàng Thánh chúng, nuôi thân bằng một bình bát và 
3 chiếc y. 


“Nhứt bát thiên gia phạn, 
Cô thân vạn lý du 
Viên ly sanh tử sự, 
Giáo hóa độ xuân thu `” 
Tạm dịch: 


“Một bình bát xin ăn ngàn nhà, 

Một mình đi muôn dặm, 

Vì muốn thoát ly sanh tử khổ đau, 
Giáo hóa độ muôn loài. ” 

Gót Tăng sĩ bốn phương trời rão bước 
Cði Ta bà đâu chẳng phải nhà ta 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 17 


Một chiếc y một bình bát ca sạ : 
Thoát sanh tử chan hòa nguyên độ khăp. 


Hình ảnh thật là giải thoát. Như thế, thì đối với ngũ dục lạc 
thế gian, đối với các Ngài thật vô ý nghĩa. Các Ngài không 
bao giờ đắm nhiễm. Cho nên ở đây nói, người xuất gia khi 
mặc vào mình chiếc áo Ca sa, thì phải rời bỏ những điều uế 
trược. Uế trược là những thứ dục vọng phiền não mà người 
xuất gia cần phải nỗ lực đoạn trừ. Phẩm hạnh của người 
xuất gia thật cao quý. Cao quý ở chỗ, các Ngài dám từ bỏ 
tất cả những gì mà người thế gian ham muốn. Đồng thời các 
Ngài giữ gìn giới luật rất tinh nghiêm. Nếu như đã xuất gia 
rồi mà còn khởi tâm tham mê danh lợi, còn đắm nhiễm theo 
thế sự, lục trần, thì quả thật không xứng đáng mặc áo Ca sa 
chút nào! 


Kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật đã dạy rất rõ về pháp hạnh 
của người xuất gia. Phật dạy: “Những bực xuất gia làm Sa 
môn, dứt bỏ ái dục, nhận biết nguồn tâm của mình, hiểu rõ 
lý mầu của Phật, ngộ pháp Vô vi, trong không sở đắc, ngoài 
không sở cầu; tâm không ràng buộc nơi đạo, cũng chăng 
còn kiết nghiệp, dứt sự suy nghĩ, dứt sự tạo tác, chăng phải 
do tu, cũng chăng phải chứng được; chẳng cần trải qua các 
vị mà tự nó cao tột, gọi đó là Đạo”. Phật lại dạy tiếp: “Cạo 
bỏ râu tóc làm bực Sa môn, là người thọ lãnh đạo pháp, phải 
xa bỏ của cải ở đời, mong cầu vừa đủ, giữa ngày ăn một 
bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm, cân thận không trở lại. 
Phải biết rằng: Những điều khiến cho người ta ngu tệ là ái 
và dục”. (bản Việt dịch của giáo sư Thích Hoàn Quan do 
Hoa Đạo xuất bản năm 1999). Thật vậy, ái và dục là gôc rễ 
vô minh, là cội nguồn của sanh tử khổ đau. Bao lâu con 
người còn làm nô lệ cho hai thứ cội gốc phiền não nầy sai 
sử tạo nghiệp, thì bấy lâu con người vẫn còn phải đi mãi 
trong vòng sanh tử luân hồi. Thế nên, đối với người xuất 
gia, mỗi người cần phải tư duy, chiêm nghiệm thật kỹ qua 


18 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


những lời Phật dạy trên, để mỗi người tự cảnh tỉnh, thúc 
liễm tu hành mong cầu giải thoát. Có thế, thì mới xứng đáng 
là trưởng tử của đức Như Lai. Và mới thật sự là người khắc 
kỷ chân thành, xứng đáng mặc áo Ca sa mà không chút hồ 
thẹn. Bằng ngược lại, thì thật là xấu hồi 


11. Phi chơn”” tưởng là chơn thật, chơn thật lại thấy là 
phi chơn, cứ tư duy” một cách tà vạy”, người như thế 
không thê nào đạt đên chơn thật. 


Those who mistake the unessential to be essenHal and the 
essenfial to be unessenHial dwelling in wrong thoughis, 
never arrive at the essential. 


Kệ Tụng 


Phi chân, tưởng chân thật 
Chân thật, trởng phi chân 
Do tư duy tà vạy 
Chân thật không thể thành. 


12. Chơn thật nghĩ là chơn thật, phi chơn biết là phi 
chơn, cứ tư duy một cách đúng đăn, người như thê mau 
đạt đên chơn thật. 

Those who know the essential to be essenHal and the 


unessenfial to be unessenfial, dwelling im right thoughứs, do 
arrive dt the essenfial. 


Kệ Tụng 





? Phi chơn: Phi là chẳng phải, chơn là chơn thật. Vạn vật trên đời này, 
không có một vật nào chơn thật. Vì tất cả đều do duyên hợp. Đã có hợp, 
tất có tan, ngay cả những tư tưởng trong tâm cũng là không chơn thật, 
nên nói là phi chơn. 

?! Tư duy: Tư là suy nghĩ; duy là chỉ. Do suy nghĩ chứ không phải do 
tri giác, cảm xúc mà biết được. (Hán Việt Từ Nguyên của Bửu Kê) 

? Tà vạy: Tà là cong queẹo, lệch lạc, nghiêng một bên. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 19 


Chân thật biết chân thật 
Phi chân biết phi chân 
Do tư duy chân chánh 

Chân thật tự nhiên thành. 


Lược Giảng 


Sống trong vòng vọng tưởng nghiệp thức, con người luôn 
nhìn sự vật theo lăng kính chủ quan của mình. Do nhìn như 
thế, nên sự vật cũng lăn cuồn theo nhãn quan của họ. Ngược 
lại, những người đạt đạo có cái nhìn khác hơn. Cái nhìn của 
các Ngài là cái nhìn khách quan. Cái nhìn không bóp méo 
vo tròn sự vật. Bởi vì: “Thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng 
thường trụ” (Kinh Pháp Hoa). Mọi vật, vật nào ở theo vị trí 
của vật đó. Tướng của nó là thường có mặt ở thế gian như 
thế. Trong Phẩm Phương Tiện của Kinh Pháp Hoa cho 
chúng ta thấy rõ hơn về sự có mặt của các pháp bằng cái 
nhìn của “Thập Như Thị”: “Như thị tướng, như thị tánh, 
như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị 
duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bản mạt cứu cánh”. 
Nghĩa là các pháp hiện đời nầy, Tướng của nó như vậy, 
Tánh của nó như vậy, Thể của nó như vậy, Lực của nó như 
vậy, Tác dụng của nó như vậy, Nhân của nó như vậy, 
Duyên của nó như vậy, Quả của nó như vậy, Báo của nó 
như vậy, và rốt ráo gốc ngọn trước sau của nó là như vậy. 
Đó là cái nhìn “Hiện lượng” hay “Trực giác” ở nơi các 
pháp. “Sự vật phi chơn mà tưởng là chơn, ngược lại, chơn 
thì cho là phi chơn”, đó là cái nhìn điên đảo. Cái nhìn của 
kẻ chạy dưới ánh trăng, thấy trăng chạy theo mình. Nhưng 
thật ra trăng nào có chạy. Vọng kiến, gốc bởi vô minh điên 
đảo mà ra. Bởi do phóng cái nhìn vọng động điên đảo như 
thế, nên nhơn loại mới có chiến tranh ý thức hệ. Rốt lại 
cũng chỉ làm cái việc của năm anh mù sờ voi mà thôi. 
Người nào hằng sống trong chánh niệm, thiền quán sâu sắc, 
mới có cái nhìn sự vật một cách đúng đắn. Pháp cú thứ 12, 


20 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Phật dạy chúng ta phải có cái nhìn đúng như thật của các 
pháp. “Chân thật nghĩ là chân thật, phi chân biết là phi 
chân”, nhìn bằng con mắt trí tuệ như thế, thì thử hỏi trên đời 
nầy, còn có cái gì lường gạt, lừa bịp chúng ta được nữa chớ! 
Và như thế, thì chúng ta còn đi tìm chân hạnh phúc ở đâu? 
Cuối cùng hạnh phúc chỉ ở trong tầm tay của chúng ta mà 
thôi. Chỉ cần chúng ta mạnh dạn, khéo biết thay đổi lối nhìn 
đúng như thật của các pháp, thì chúng ta sẽ có nguồn hạnh 
phúc yêu thương tràn trễ. Còn niềm vui nào hơn! Tại sao 
chúng ta không chịu thay đổi lối nhìn? Xin đừng viện lý do 
“tại bị” gì cả. Chúng ta đã có quá nhiều “Lý Do Tại Bị” lừa 
đảo chúng ta. Xin mọi người hãy thắp sáng ngọn đuốc 
chánh niệm lên để nhìn vào sự vật. Chánh niệm đồng nghĩa 
với hạnh phúc. Nơi nào có hạnh phúc, thì chắc chắn nơi đó 
không thể thiếu vắng chánh niệm được vậy. 


13. Nhà lợp không kín ắt bị mưa dột thế nào, kẻ tâm 
không tu” tất bị tham dục” lọt vào cũng thế. 
dưust as raimm breaks throueh an il-thatched house, so 
passion penetrates an undeveloped mỉnd. 
Kệ Tụng 

Như mái nhà vụng lợp 

Mưa thám dột dê dàng 

Cũng vậy tâm vụng tu 





3 Tu: Sửa đổi. Tu có 3 phương diện: tu thân, tu tâm và tu bổ. Tu thân 
là sửa thân hình cho được đoan chánh đàng hoàng. Tu tâm là sửa đổi 
những tâm xấu ác, thành tâm trong sạch và lương thiện. Tu bổ là sửa lại 
những gì đã hư nát. 


Tham dục: Lòng ham muốn vật chất không cùng. Tham dục có hai 
phương diện: Tham dục thiện và tham dục ác. Tham dục thiện là ham 
muốn làm những điều lành. Tham dục ác là ham muốn làm những điều 
xấu ác. Đây là lòng tham nghịch chiều: hướng thượng và hướng hạ. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 21 


Tham dục dễ thâm nhập. 
14. Nhà khéo lợp kín ắt không bị mưa dột, kẻ tâm khéo 
tu tầt không bị tham dục lọt vào. 


Just as ram does not break through a well-thatched house, 
$0 passion never penefrates a well-developed mind. 
Kệ Tụng 


Như mái nhà khéo lợp 

Mưa khó thấm dột vào 

Cũng vậy tâm khéo fu 
Tham dục không xâm nhập 


22 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Lược giảng 


Pháp cú song hành này, đức Phật nêu ra một hình ảnh so 
sánh rất cụ thê dễ hiểu. “Nhà lợp không kín, ắt bị mưa đột”. 
Đây là lý đương nhiên. Muốn nhà không dột, thì phải lợp 
kín đáo. Khi lợp kín đáo, thì ta tránh khỏi cái cảnh bị mưa 
ướt. Hình ảnh này,Phật muốn diễn tả cho chúng ta thấy rõ 
sự tai hại, hậu quả của kẻ lợp nhà câu thả, thiếu sự cân 
trọng. Cũng thế, người tu hành, nếu không khéo giữ gìn ở 
nơi ý nghiệp, để cho tâm ý buông lung tạo nghiệp bất thiện, 
thì hậu quả rất là tai hại. Giống như mái nhà lợp không kín 
vậy. Ngược lại, nếu người nào, khi lợp nhà nên để ý cẩn 
trọng và quyết lòng lợp cho kín đáo, thì làm gì có cảnh nhà 
dột? Cũng vậy, trong khi tu hành, H chúng ta khéo biết 
cần trọng canh phòng giữ gìn con “vượn tâm và con ngựa 
ý”, thì làm gì chúng dẫm đạp phá phách được. Hai câu pháp 
cú nầy, tuy hết sức ngắn gọn, nhưng Phật đã chỉ cho chúng 
ta biết cách tu hành, điều phục tâm ý. Người tu, muốn có 
được đời sống tự do, không bị ràng buộc bởi ngoại cảnh, thì 
chúng ta khéo áp dụng câu pháp cú thứ 14 nây. Tham dục 
phát sanh từ tâm. Nếu tâm đình chỉ, không dấy khởi suy 
nghĩ điều ác, thì làm gì nó thúc đây thân và miệng của ta tạo 
điều ác. Muốn giữ tâm ý cho được thanh tịnh, thì người tu 
cần phải giữ gìn giới luật nghiêm mật. Phải giữ giới luật 
như lợp nhà, không cho có kẻ hở. Có giữ giới như thế, thì ta 
mới có được đời sống thoải mái tự do. Tại sao vậy? Bởi vì 
khi giữ giới, thì tâm ý của ta không buông lung. Tâm ý 
không buông lung, thì không tạo nghiệp ác. Dụ như người 
không trộm cấp, thì làm gì sợ pháp luật, cảnh sát bắt bớ 
giam cầm. Ta muốn đi đâu tùy ý, không sợ ai cả. Như vậy, 
không tự do là gì? Nếu người Phật tử tại gia giữ gìn đúng 5 
giới luật Phật cắm, thì bảo đảm đời sống thật sự tự do và 
hạnh phúc .Chẳng những an vui hạnh phúc trong hiện đời, 
mà đời sau cũng được an vui tốt đẹp nữa. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 23 


15. Ở chỗ nây ăn năn, tiếp ở chỗ khác cũng ăn năn, kẻ 
làm điều ác nghiệp”, cả hai nơi đều ăn năn; vì thấy ác 
nghiệp mình gây ra, kẻ kia sinh ra ăn năn và chêt mòn. 

The evil-doer grieves here and here-dfier; he grieVes In 


both the worlds. He lamentfs and is aƒflicted, recollecfing hs 
own impure deeds. 


Kệ Tụng 


Nay buôn, đời sau buôn 
Kẻ ác hai đời buồn 
Buôn nản, tự hủy diệt 
Thấy việc ác mình làm. 
16. Ở chỗ nẦY, vui, tiếp ở chỗ khác cũng vui, kẻ làm điều 
thiện nghiệp”” , cả hai nơi đều an vui; vì thấy thiện 
nghiệp mình gây ra, người kia sinh ra an lạc và cực lạc. 


The doer of good rợjoices here and hereafier, he rejoices in 
both the worlds. He rejoices and exulis, recollecting his 
own pure deedis. 


Kệ Tụng 


Nay vui, đời sau vui 
Kẻ thiện, hai đời vui 
Án vui, quá an vui 
Thấy việc thiện mình làm. 


Lược giảng 





® Ác Nghiệp: những điều ác hay dữ do ba nghiệp tạo tác, nên nói 
nghiệp ác. Ba nghiệp là thân miệng ý. Trong nhà Phật định nghĩa điều 
ác là những hành động nào làm hại mình, hại người đời nầy và đời sau, 
thì gọi đó là ác. 

? Thiện nghiệp: những điều lành do ba nghiệp thân miệng ý tạo tác. 
Trong nhà Phật định nghĩa điều lành là những hành động, việc làm nảo 


lợi mình, lợi người đời nây và đời sau, gọi đó là lành. 


24 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Ăn năn là một trong 4 món Bất định tâm sở của Duy Thức 
Học. Ăn năn cải hồi có hai phương diện: thiện và ác. Thế 
nào là ăn năn ác? Thí dụ: mình thấy một món đồ chưng bày 
quý giá thật đẹp, định lén lấy, nhưng vì lu bu công việc gì 
đó, mình lại quên không lấy, sau đó, nhớ lại, tự ăn năn hối 
tiếc, rồi tự trách tại sao mình quên lấy. Cứ mãi hối tiếc đồ 
vật ẫy, gọi đó là ăn năn ác. Hơn thế nữa, khi mình vì một 
cơn nóng giận nồi lên không kềm chế được, ra tay giết chết 
người, sau đó, cảm thấy rất hối hận ăn năn việc mình đã 
gây. Sự ăn năn đó, tuy cũng còn có chút lương tâm biết cải 
hối, nhưng đã có gây nhân, tất nhiên sẽ có quả báo. Sự 
thống trách hối tiếc ăn năn là chuyện đã rồi. Dù đó là 
chuyện đã qua, nhưng không thể qua được lương tâm cắn 
rứt dày vò ở nơi chính mình. Tòa án lương tâm của mình nó 
không để mình yên. Một sự trừng phạt, xét xử dai dẵng rất 
thích đáng. Chính vì sự thống hối ăn năn nầy, nó làm 
chướng ngại rất lớn trên bước đường tu của chúng ta. Cho 
nên, câu pháp cú I5 trên, đức Phật khuyên chúng ta không 
nên gây tạo nghiệp ác. Một khi đã gây tạo nghiệp ác, thì 
hiện đời, dù ở bất cứ nơi đâu, chúng ta cũng không thê nào 
tránh khỏi quả báo và do đó, nên tâm hồn của chúng ta lúc 
nào cũng bắn loạn bất an. Muốn được tâm an lạc, tốt hơn 
hết là chúng ta đừng gây tạo nhân ác. Có người suốt cả đời, 
sống trong sự hồi hợp lo âu không bao giờ an ồn, vì đã làm 
một việc ác đức bất nhân. Việc làm ác đó, tuy vô hình, 
nhưng nó cứ bám theo ám ảnh cho đến ngày chúng ta nhắm 
mắt. Muốn tránh hậu quả tai hại nầy, chúng ta phải luôn 
tỉnh thức trong mọi hành động. Phàm làm việc gì, trước 
phải nghĩ đến cái hậu quả của nó. Người nào có tâm ý cần 
trọng như thế, thì đời sông của họ sẽ được lợi lạc an vui 
trong từng giây phút. 


Câu pháp cú thứ 16, Phật cho chúng ta thấy rất rõ hình ảnh 
an vui đó. Trong một ngày, hay bât cứ thời gian nảo, nêu 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 25 


chúng ta luôn luôn tạo nghiệp lành như cứu vật, giúp người 
v..v.. thì ngày ấy, hay bất cứ ở đâu, chúng ta cũng cảm thấy 
rất an vui hạnh phúc. Trước khi ngủ, chúng ta mỉm cười nhẹ 
trên môi. Và trong giấc ngủ sẽ đem lại nhiều mộng đẹp. Đó 
là một tâm hồn rất thư thái, thanh thoát nhẹ nhàng. Hiện đời 
đã được an vui như thế, lo gì đời sau không được an vui. 
Chúng ta cứ thực nghiệm qua lời Phật dạy nây, thì chúng ta 
mới thấy được cuộc sống rất có hạnh phúc. Một thứ hạnh 
phúc quý giá, chính do chúng. ta tạo lấy. Một thứ hạnh phúc 
không thể mua được bằng tiền. Xin mời các bạn hãy thử 
thực nghiệm qua, sẽ thấy được hiệu quả tốt đẹp, thú vị của 
đời sống. 


26 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


17. Ở chỗ nầy than buồn, tiếp ở chỗ khác cũng than 
buồn, kẻ gây điều ác nghiệp, cả hai nơi đều than buồn: 
nghĩ rằng “tôi đã tạo ác” vì vậy nên nó than buồn. Hơn 
nữa còn than buồn vì phải đọa”” vào cõi khổ.” 


The evil-doer suƒffers here and here-dfier, he suƒfers in both 
the worlds. The thought, “Evil have l done”, tormenfs him, 
and he suƒffers even more when gone fo rea]ns oƒWoe. 


Kệ Tụng 


Nay than, đời sau than 
Kẻ dc, hai đời than 
Than van: “Mình làm ác” 
Đọa ác thủ, than hơn. 


18. Ở chỗ nầy hoan hỷ, tiếp ở chỗ khác cũng hoan hỷ, kẻ 
tu hành phước”” nghiệp, cả hai nơi đều hoan hỷ””: nghĩ 
rằng “tôi đã tạo phước” vì vậy nên nó hoan hỷ. Hơn nữa 
còn hoan hỷÿ vì được sanh vào cõi lành." 


The doer oƒ good delighis here and here-dfier, he delighfs 
mm both the worlds. The thought, “ŒGood have Ï done”, 
deliehts him, and he deliphfs even more when gone ío 
realms oƒ bliss. 





? Đọa: Rơi rớt xuống. Hàm ý nói, cái gì từ ở trên chỗ cao ráo mà rớt 
xuống, đều gọi là đọa. Như nói: kẻ sát nhơn bị đọa địa ngục. 

? Cõi khổ: Chữ cõi dịch từ chữ Hán là chữ giới. Như nói Tam giới, tức 
ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng sanh vì tạo ác nghiệp, 
nên bị đọa vào cõi khổ. 

? Phước: Hưởng những điều vui. Phước có ra là do tạo nghiệp lành. 
Phước gồm có phước hữu lậu và phước vô lậu. Phước hữu lậu hưởng 
phước có giới hạn. Phước vô lậu hưởng không có giới hạn. 

* Hoan hỷ: Hoan là vui vẻ, _hỷ là vui mừng. Niềm vui mừng nầy được 
khởi phát từ trong tâm và biểu lộ ra ngoài 

3' Cõi lành: Nơi không có thọ những điều khổ làm bức xúc thân tâm. 
An hưởng những niềm vui . Như nói: Cực lạc là cõi vui an lành nhút. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 27 


Kệ Tụng 


Nay sướng, đời sau sướng 
Kẻ thiện, hai dường sướng 
Sung sướng: “Mình làm thiện ” 
Sướng hơn, sanh thiện thu. 


Lược giảng 


Buôn là một trạng thái tâm lý, không một ai thoát khỏi, 
ngoại trừ các bậc Thánh nhơn. Buôn có nhiều nguyên nhân. 
Có đôi lúc ta buồn một cách ngớ ngắn. “Tôi buồn không 
hiểu vì sao tôi buồn”. Buồn than là chuyện thường tình ở 
thế gian. Vì nó là một trong nhiều thứ chi mạt phiền não. Có 
người buồn, do ngoại cảnh gây nên, vì ai đó làm cho họ trái 
ý nghịch lòng. Người ta thường nói: “Tâm sầu bạch phát”. 
Như trường hợp Vương Hóa buôn nhớ Tiêu Long Nữ, chỉ 
có một đêm thôi, mà trên đầu bạc trắng. Thật là tội nghiệp! 


Buôn là một độc tố nguy hiểm âm thầm giết chết ta từng 
giây phút. Có người vì quá buồn rầu nên sanh bệnh hoạn 
không thuốc nào chữa hết. Người nào mang tâm trạng buồn 
nhiều thì cuộc đời của họ khác nào như bãi tha ma! Trong 
cuộc sống, nếu chúng ta biết quăng đi những gánh nặng lo 
âu, thì cuộc đời sẽ vui sướng đẹp đẽ biết bao! Cụ Nguyễn 
Hiến Lê có viết một tác phâm với nhan đề là:”Quăng gánh 
lo đi và vui sống”. Chúng ta nên cố gắng bắt chước học hỏi 
câu nói nầy. Được thế, thì chắc chăn hoa và trái sẽ nở rộ 
trên cây “Hỷ Xả”. Sở đĩ ta buồn nhiều, vì ta quá coi trọng 
bản ngã. Càng coi trọng bản ngã chừng nào, thì lòng tự ái 
của ta càng cao chừng nấy. Người mà ôm ấp quá nhiều tự 
ái, thì thử hỏi làm sao có được đời sống vui tươi cho được? 
Có người ở cảnh này than buồn không vừa ý, đi tìm tới cảnh 
khác có lẽ vui hơn. Nhưng than ôi! Khi đến cảnh khác, thì 
họ cũng không hài lòng vừa ý. 


28 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Cả hai nơi và thậm chí đến nhiều nơi, cũng không nơi nào 
vừa ý họ. Lúc nào họ cũng than buôn. Quả thật họ là hạng 
người đứng núi nầy trông núi nọ. Ta thử hỏi: tại sao họ lại 
có tâm trạng biến thái như thế? Câu trả lời thật đơn giản là 
vì tâm họ “chất chứa nặng trĩu u buồn”. Cõi lòng của họ 
đang chứa đầy ° “nội kết”. Một thứ nội kết ung nhọt độc còn 
hơn thứ “nội kết của nàng Kiều”. Do đó, họ sông không một 
chút cởi mở. Họ là mẫu người quá rắc rối chấp nhứt. Họ 
không hài lòng với bất cứ ai trong khi giao tiếp. Người ta 
nói: họ là người quá khó tánh. Thật ra, tánh là thứ gì mà khó 
hay dễ. Nó chỉ là thứ hư vọng không thật. Chẳng qua là do 
huân tập ngoại cảnh thói quen tạo thành. Cho nên buồn vui 
chỉ là một thứ tâm lý giả tạo. Có đó rồi không, chúng đắp 
đổi xoay vần nhau suốt cả cuộc đời. Song có điều, vì chúng 
không thật, nên chúng ta có quyền chuyên đổi chúng từ 
trạng thái nầy qua trạng thái khác. Và chúng ta có quyền 
đình chỉ chúng không cho chúng hoạt động. Nhưng muốn 
đình chỉ chúng cho có hiệu quả, tất nhiên ta phải dùng đến 
trí huệ. Phải thắp sáng ngọn đuốc chánh niệm lên, rọi thắng 
vào mặt chúng, thì bọn chúng sẽ tan biến ngay. Đó là quyền 
của chúng ta. Nhưng khổ nỗi không có mấy ai biết lây lại 
chủ quyền này. Như vậy, buôn hay vui lỗi không phải ở nơi 
ngoại cảnh. Mà lỗi đó chính do ở nơi tâm trạng của mỗi 
người. Vì quá hiểu tâm lý nầy, nên Cụ Tiên Điền Nguyễn 
Du đã nói hai câu thơ bất hủ trong Truyện Kiều: 
“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sâu, 
Người buôn cảnh có vui đâu bao giờ ”. 


Thật vậy, một khi ta mang tâm trạng u buôn tồi, thì dù ở 
giữa chôn phôn hoa đô hội, hay ở những nơi dạ hội yên tiệc 
linh đình, thì ta cũng chả thây vui gì! 

Câu Pháp cú 17, Phật cho chúng ta thấy rõ tâm trạng của kẻ 
đã gây tạo nghiệp ác. Đã gây tạo nghiệp ác, thì dù ở đâu, 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 29 


cũng không thê nào vui được. Thí dụ như kẻ giết người, dù 
luật pháp chưa tìm ra họ, nhưng trong thời gian lân trốn, thử 
hỏi họ có được an vui như trước khi chưa gây ra án mạng 
hay không? Dù họ có lân trốn nơi đâu, giả sử chạy lên trên 
thiên đường, cũng không thể nào vui được. Như vậy, muốn 
có niềm vui, chỉ cần ta không gây tạo điều ác là ta đã có 
niềm vui rồi, không cần phải tìm kiếm ở đâu xa. Câu Pháp 
cú thứ 18, Phật nêu rõ cho chúng ta thấy một hình ảnh trái 
ngược lại. Người nào tạo nhiều phước lành, thì bảo đảm 
người đó có một đời sống hoan hỷ. Hoan hỷ với chính mình 
và hoan hỷ với tha nhân. Niềm hoan hỷ tràn ngập cõi lòng, 
dù người đó ở bắt cứ nơi đâu. Trong bất cứ hoàn cảnh thuận 
nghịch nào, nêu như ta cố gắng gây tạo những điều lành, thì 
tâm thức ta không có gì phải lo âu buồn bã. Sự cảm thọ 
niềm an lạc đó, chỉ có người làm lành mới thật sự cảm nhận 
một cách sâu sắc mà thôi. Như vậy, cảnh vui buồn không ở 
đâu khác, chỉ ở trong tâm của chúng ta. Tất cả đều do tâm ta 
tạo lấy. Cuộc sống an vui là một cuộc sống thánh thiện của 
đời người. Ngược lại, sống trong cảnh buồn thảm, tối ngày 
cứ mặt ủ, mày ê, thì thà chết cho rồi sướng hơn! Nhưng dễ 
gì chết được đâu. Bởi lẽ, nghiệp quả đã gây ra, họ chưa trả 
xong. Có người nói: kẻ gây tội ác tày trời, thì đời họ khó có 
ngày được an ôn. Dù họ sống giữa trần đời, nhưng không 
khác gì sống trong cảnh địa ngục. Lời nói này thật không 
sai ngoa chút nào. Hơn ai hết, người Phật tử mỗi người hãy 
tự tạo cho mình một nếp sống an vui và hài hòa, băng cách 
luôn tạo nghiệp lành, thì chăng những an vui trong hiện đời 
mà còn ở mãi mãi về sau nữa. 

19. Dù tụng nhiều Kinh mà buông lung không thật hành 
theo, thì chẳng hướng được phần ích lợi của Sa môn””, 





3 Sa môn: Còn gọi Ta môn, Tang môn, Sa môn na, dịch ý là: Tức, tức 
tâm (người dứt bỏ nghiệp ác) Tĩnh chí, Tịnh chí, Phạp đạo, Bân đạo v.v 
“Cách dịch mới là: Thât ma na noa, Xá la ma noa, dịch ý là công lao, 


30 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


khác nào kẻ chăn bò, chỉ lo đếm bò cho người khác (để 
lầy công, chứ sữa thịt của bò thì không hưởng được). 


Much though he recites the sacred texts, but qcfs nof 
accordinegly, that heedless man is like a cowherd who only 
counfs the cows oƒ others- he does not partake oƒ the 
blessings ofa holy le. 





cần tức (siêng năng làm việc thiện, dứt bỏ nghiệp ác), người cần cù tu 
hành đạo Phật, người siêng năng tu hành dứt bỏ phiền não v..v..” 
Nguyên nghĩa không phân biệt môn đồ đạo Phật hay ngoại đạo, mà 
dùng chung đề chỉ xuất gia (Từ Điển Phật Học Hán Việt trang 1056 ) 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 31 


Kệ Tụng 


Dâu tụng nhiều kinh điển 
Không hành trì, phóng dật 
Chẳng khác đếm bò người 
Không hưởng sa môn hạnh. 


20. Tuy tụng ít Kinh mà thường y giáo Ÿ hành trì", hiểu 
biết chân chánh, trừ diệt tham. sân, sỉ, tâm hiền lành 
thanh tịnh, giải thoát, xa bỏ thế tục, thì dù ở cõi nầy hay 
cõi khác, người kia vẫn hưởng phần ích lợi của Sa môn. 


LiHle though he reciles the sacred text, but pufs the 
Teaching into practice, ƒorsaking lust, hatred and delusion, 
with true wisdom and emancipated mỉnd, clnging to 
nothing oƒ this or any other world- he indeed partakes oƒ the 
blessings ofa holy le. 


Kệ Tụng 


Dầu tụng ít kinh điển 
Nhưng y giáo phụng hành 
Từ bỏ tham, sân, sỉ 
Giác tỉnh tâm giải thoát 
Không chấp trước, hai đời 
Tắt hưởng sa môn hạnh. 


Lược giảng 





3 Y giáo: Nói đủ là Y giáo phụng hành. Nghĩa là: y cứ theo lời dạy của 
Phật Tổ hoặc của những bậc tu hành chân chánh có đầy đủ đức hạnh mà 
vâng theo thật hành đúng với những lời chỉ dạy đó, gọi là y giáo phụng 
hành. 

* Hành trì: Hành là làm; trì là gìn giữ. Hành là làm đúng theo những gì 
đã học hỏi được và việc làm đúng đắn đó luôn được duy trì mãi mãi, gọi 
là hành trì. 


32 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Tụng đọc Kinh điển của lời Phật dạy, mục đích là để tìm 
hiểu nghĩa lý trong Kinh, rồi đem ra áp dụng hành trì, như 
thế mới có lợi ích. Nếu tụng đọc Kinh cho nhiều, với tâm ý 
buông lung hay làm cho có lệ, thì kết quả chăng được lợi lạc 
gì. Chẳng những không được lợi lạc mà đôi khi còn có tác 
dụng ngược lại. Đa số người tu, chỉ biết tụng đọc Kinh điển 
cho nhiều để được có phước. Bởi vậy, có lắm người tụng 
Kinh tính bộ. Càng tụng đọc được nhiều bộ, thì cảm thấy 
mình tu nhiều hơn người khác. Từ đó sanh tâm cống cao 
ngã mạn. Như trường hợp Ngài Pháp Đạt trong Kinh Pháp 
Bảo Đàn. Một hôm, ông đến tham vẫn đức Lục Tổ, khi lạy 
Tổ mà đầu ông không sát đất, bị Tổ quở. Tổ hỏi nguyên do 
vì sao ông lạy như thế? Có phải ông đang chất chứa một sự 
nghiệp gì không? Tổ gợi trúng tim đen của ông, ông liền 
thưa: Vâng! “Con đã tụng ba ngàn bộ Kinh Pháp Hoa”. Ông 
cho đó là một sự nghiệp vĩ đại khó có ai sánh bằng, kế cả 
Tổ cũng thế. Nhân đó, Tổ liền dạy cho ông một bài học, chớ 
có cậy mình tụng kinh nhiều mà khinh khi người khác. Tổ 
dạy: “Nếu ông tụng đến muôn bộ, được cái ý Kinh mà 
chăng cho là hơn, ắt cùng ta sánh vai”. Tổ lại hỏi tiếp: Ông 
tên là gì? Ngài Pháp Đạt thưa: con tên Pháp Đạt. Tổ bảo: 
“Ông tên Pháp Đạt mà chưa từng thấu đạt được pháp”. Tổ 
dạy cho ông một bài kệ: 


“Nhữ kim danh Pháp Đạt 
Cần tụng vị hưu vết 

Không tụng đản tuân thanh 
Minh Tâm hiệu Bỏ Tát 
Nhữ kim hữu duyên cố 
Ngô kim vị nhữ thuyết 

Đán tín Phật vô ngôn 

Liên hoa tùng khẩu phát”. 


Dịch: 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 33 


Nay ông tên Pháp Đạt, 
Chuyên tụng chưa từng thôi. 
Tụng rỗng chỉ theo tiếng 
Sáng tâm gọi Bồ Tát 
Nay ông vì có duyên 
Nay tôi vì ông nói 
Chỉ tin Phật không lời 
Hoa sen từ miệng phát. 

(Hòa Thượng Thích Thanh Tù;) 


Sau khi nghe Tổ dạy, ông liền sám hối và được tỏ ngộ. Khi 
tỏ ngộ được đạo lý, ông có làm một bải tụng: 


Kinh tụng tam thiên bộ 


Tào Khê nhứt cú vong 

Vị mình xuất thế chỉ 

Ninh yết lụy sinh cuỗng. 
Dương lộc ngưu quyên thuyết 
Sơ trung hậu thiện dương 
Thùy trì hỏa trạch nội 
Nguyên thị pháp trung VWƠng. 


Tạm dịch: 


Tụng Kinh ba ngàn bộ 
Tào Khê một câu vong 
Chưa rõ (yêu) chỉ xuất thể 
Sao tránh khỏi sinh cuỗng 
Dê, nai, trâu quyên lập 
Đầu, giữa, sau khéo bày 
Ai biết trong nhà lửa 

Có một đẳng Pháp Vương. 


Sự trình kệ của ông, chứng tỏ ông đã lãnh hội được yếu chỉ. 
Nêu tụng. Kinh chỉ biệt miệng tụng đọc không thôi, mà 
không thiệt thiệt thật hành theo những gì trong Kinh dạy, thì 


34 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


đó là tụng rỗng suông. Tụng như thế có khác nào một kẻ 
chăn bò thuê, chỉ biết đếm bò còn mắt cho chủ. Suốt đời 
không hưởng được lợi ích gì của con bò cả. Nói theo ngày 
nay, giống như mấy người làm việc trong ngân hàng, suốt 
tháng quanh năm chỉ làm một công việc là đếm bạc cho 
ngân hàng mà thôi. Rốt lại mình không có hưởng được một 
đồng điếu nào của ngân hàng. Hưởng tiền lương là ngân 
hàng chỉ trả công mình làm. Thế thôi!. Ngược lại, đù chúng 
ta không tụng nhiều Kinh, (như chỉ một bài Bát Nhã Tâm 
Kinh thôi) mà chúng ta y cứ theo lời Phật dạy, nỗ lực ứng 
dụng hành trì một cách nghiêm khắc thiết thiệt, thì cũng đủ 
giải thoát rồi. Pháp cú 20, Phật nói rất rõ về ý nghĩa lợi ích 
của việc tụng niệm. Người tụng niệm phải y giáo hành trì. 
Đăng nầy không, tụng thì cứ tụng, (giống như tụng kế công 
với Phật hay cho Phật nghe) nhưng hành trì thì không. Tụng 
như thế cả đời cũng không được lợi ích. Có người tụng 
niệm từ trẻ đến già, nhưng tam độc (tham sân si) vẫn còn 
nguyên vẹn. 


Hồi: Tại sao tụng Kinh nhiều và lâu quá mà chúng ta khổ 
vẫn hoàn khổ, không có chút tiến bộ nào trên đường tu hành 
hết vậy? Hỏi tức môi người chúng ta đã có săn câu trả lời 
rồi vậy. Tụng như thế làm sao tiến bộ được. Kinh Phật dạy 
để chúng ta tụng biết rõ mà diệt trừ tham sân si, chớ đâu 
phải Phật dạy để cho chúng ta tụng cầu phước. Cũng như 
chúng ta có bệnh đến bác sĩ khám, rồi bác sĩ ra toa để cho 
chúng ta mua thuốc uống. Có mua thuốc uống thì bệnh của 
chúng ta mới hết. Ngược lại, chúng ta cầm toa thuốc trên 
tay, tối ngày cứ đọc mà không chịu mua thuốc uống, rồi cứ 
trách sao tôi không hết bệnh! Buôn cười hơn nữa, có người 
tối ngày cứ cầm toa thuốc bác sĩ cho, rồi căm đầu đọc lại 
cho bác sĩ nghe, để cho bác sĩ vui. Thử hỏi bác sĩ có vui 
không? Hay là ông ta chê trách người đó quá khờ dại. Tại 
sao tôi cho toa để mấy người mua thuốc uống, chớ tôi đâu 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 35 


có bắt buộc mấy người đọc lại cho tôi nghe? Toa thuốc nầy 
chính tôi cho, bộ tôi không biết sao mà cần quý vị phải đọc 
lại? Thật là ngớ ngân! Quả thật, nếu không khéo, thì chúng 
ta là những kẻ đang ngớ ngân như người bệnh kia không 
khác. Kinh do Phật nói, rồi ta cứ đem ra tụng lại cho Phật 
nghe. Tụng không thôi sao, có người còn phải luyện giọng 
cho có ca có kệ nữa chớ. Nghĩ âm thanh của mình tụng hay 
chắc Phật khen. Thật là Phật thấy thương xót tội nghiệp cho 
chúng ta quá chừng! Hai câu Pháp cú nầy, quả thật là một 
hồi chuông lớn, đức Phật nhằm thức nhắc cảnh tỉnh chúng 
ta trong vấn đề tụng đọc Kinh điền. Tụng Kinh như thế nào 
có ích lợi cho việc tu hành và tụng như thế nào không bổ 
ích, Phật đã dạy quá rõ ràng. Còn lại là phần ứng dụng thật 
hành của chúng ta mà thôi. Vì thế, nên khi tụng đọc, chúng 
ta tụng đọc chậm rãi rõ ràng từng chữ, từng câu cho có 
mạch lạc, (không cần phải có chuông mõ, nếu tụng ở nhà) 
để chúng ta theo dõi từng lời, từng câu Phật dạy. Nếu có 
chỗ nào không hiểu, không thông, thì chúng ta nên thưa hỏi 
những vị thiện hữu tri thức; những người đã có trình độ 
Phật học khá vững chắc, thỉnh cầu quý vị đó chỉ dạy cho 
chúng ta hiểu. Xong rồi, chúng ta cỗ gắng đem ra áp dụng 
trong đời sống hằng ngày. Có thế, mới được lợi ích và mới 
thật sự là người biết tụng Kinh. Còn riêng phần chư Tăng, 
Ni trong chùa khi tụng niệm, dĩ nhiên phải cần xử dụng đến 
chuông mõ, vì có đông người tụng niệm. Đánh mõ là để giữ 
trường canh đều đặn, hòa âm trong khi tụng niệm. Nhưng, 
tất cả cũng vẫn phải theo nguyên tắc Phật dạy trên. Điều mà 
chúng tôi xin được nhấn mạnh rõ ở đây, là chúng tôi chỉ 
trình bày đại khái về việc lợi hại của việc tụng Kinh đúng 
pháp hay không đúng pháp theo lời Phật dạy mà thôi, chớ 
tuyệt nhiên, chúng tôi không có đề cập đến việc nghi thức 
tụng niệm. Vì đó là một lãnh vực chuyên môn khác. Xin 
chớ có lầm lẫn giữa hai lãnh vực khác nhau nầy. 


36 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


I.Phẩm Không Buông Lung 
(Appamadavaggo) 
21. Không buông lung” đưa tới cõi bất tử, buông lung 
đưa tới đường tử sanh"; người không buông lung thì 
không chết, kẻ buông lung thì sông như thây ma. 
Heedfulness is the path to the Death-less. Heedlessness ¡ïs 


the path to death. The heedƒfUl đie not. The heedless are as 
dead alreadly. 


Kệ Tụng 
Không phóng dật, bắt tử 
Phóng dật, phải tử sinh 
Không phóng dật, không . chết 
Phóng dật, như chết rồi. 





*® Buông lung (Heedlessness): Chữ Hán là phóng dật. Phóng dật hay 
buông lung, thuộc tâm sở bất thiện, ngược lại, tâm sở thiện là bất phóng 
dật hay không buông lung.Tâm sở nầy rất tai hại, sống phóng túng 
không kềm chế. 


* Sanh tử: Sống chết. Trong Kinh nói có 2 loại sanh tử: phần đoạn 
sanh tử và biến dịch sanh tử. Phần đoạn sanh tử là sống chết từng phần 
từng đoạn. Nghĩa là do tạo nghiệp thiện hoặc bắt thiện đi trong vòng 
luân hồi ở nơi 3 cõi (dục giới, sắc giới và vô sắc giới) để thọ sanh. Cứ 
mỗi lần sanh ra rồi chết đi, tiếp tục mãi như vậy, gọi là phần đoạn sanh 
tử. Biến địch sanh tử, đây là sự biến đổi từng quả vị trên tiến trình tu 
chứng của các quả vị Thanh Văn. Như từ quả vị Tu Đà Hoàn biến đổi 
lên quả vị Tư Đà Hàm v.v Cứ mỗi lần biến đổi như vậy, gọi là biến dịch 
sanh tử. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 37 


Lược giảng 


“Tại sao không buông lung đưa tới cõi bất tử?” Chữ bất tử ở 
đây là đồng nghĩa với Vô sanh hay Niết bàn. Bởi người 
không buông lung là người sống có đạo đức kỹ cương. Nói 
cách khác, những người nầy, họ ý thức được sự khổ đau của 
cuộc đời, nên họ quyết chí tu hành, nghiêm trì giới luật. Họ 
sống không cầu thả. Họ dè dặt cân trọng từng lời nói và việc 
làm. Họ là người khéo biết giữ gìn ba nghiệp: thân, khẩu, ý. 
Trong ba nghiệp, Ý là chủ động tạo nghiệp. Nhờ giữ giới, 
sanh định nên dừng được Ý nghiệp. Khi Ý nghiệp đã dừng, 
thì hành giả đạt được Niết Bàn an lạc, tức đã đạt được quả 
vị Niết Bàn A la hán. Đây là quả vị cuối cùng của Thanh 
Văn. Đạt chứng quả vị nây rồi, không còn sanh tử, tức dứt 
được hai phần sanh tử: Phần đoạn và Biến dịch, nên nói là 
“Bất tử”. Ngược lại, kẻ buông lung, tức sống theo dục vọng 
sở thích. Họ muốn làm chỉ thì làm, bất cần đời. Họ hành 
động theo bản năng tự do phóng túng. Như thế, nên họ đi 
mãi trong vòng luân hồi sanh tử khổ đau triền miên. Nên 
nói “buông lung đưa tới đường tử sanh, hoặc sống như thây 

'. Lời dạy nầy, đức Phật nhằm cảnh giác và quở trách 
nh người tu buông lung tâm ý rất nặng nề. Thật vậy, 
người tu hành mà khinh thường giới luật, sống buông thả 
không chút hồ thẹn, tạo nghiệp hơn người đời, như thế, thử 
hỏi chúng ta có xứng đáng người tu hay không? Sống không 
lý tưởng, khác nào như chiếc thuyên trôi không định hướng, 
mặc tình trôi dạt nơi đâu cũng được, miễn sao sống thỏa 
mãn dục tình thì thôi. Bởi vậy, Phật quở người tu như thế, 
có khác gì một cái thây ma, sống mà cũng như chết. 
Nghiệm lại, chúng ta đang là thây ma trong từng giây phút! 
Vì sao vậy? Vì chúng ta sống thiếu chánh niệm. Sống 
không chánh niệm, thì có khác gì là một cái máy. Nói cái 
máy, tức còn nhẹ, vì còn có sự hoạt động, nhưng một sự 
hoạt động theo duyên. Đủ bộ phận thì nó hoạt động, khi 


38 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


không đủ duyên thì thôi. Đã là máy, thì nó hoạt động chỉ là 
hoạt động, tuyệt nhiên, nó không biết gì cả. Người sống 
không có chánh niệm cũng như thế. Chúng ta sinh hoạt làm 
lụng suốt ngày, hết làm nây đến làm kia, lúc nào cũng bận 
rộn, tưởng mình ngon lành lắm, nhưng thật ra, khi hỏi đến 
cái gì làm chủ để điều khiển sự hoạt động đó, thì chúng ta 
lại lúng túng mù tịt. Sống mà mất mình không hay biết. 
Thật đáng buồn thay! Chúng ta cứ ngỡ cái suy nghĩ lung 
tung đó là mình. Nếu nó thật là mình, thì trong một giờ có 
biết bao nhiệu cái suy nghĩ. Khi thì nghĩ lành, lúc lại nghĩ 
dữ, nghĩ quấy. Nếu bảo, nghĩ lành là mình, thì khi nghĩ 
quấy, nghĩ dữ là ai? Chả lẽ mình là những thứ tạp nhạp. Rồi 
đến khi nhắm mắt, thì cái mình đó nó đi đâu? Bình thường 
nó trú ngụ nơi nào? Tại sao lúc nó dây khởi nghĩ đủ thứ, 
bấy giờ nhìn lại, thì không thấy bóng dáng của một chú nào 
hết. Thế nó đi đâu? Sao tan biến mau lẹ như vậy? Nếu nó là 
mình, thì nó phải còn hoài. Cớ sao khi chúng ta xoay lại 
nhận diện nó, thì nó mất hình mắt dạng. Quả thật, cái mà 
mình cho là mình đó, nó chỉ là cái bóng mờ mà thôi. Trong 
Kinh thường gọi những thứ nầy là “vọng tưởng”.Vậy mà cả 
đời chúng ta lại làm nô lệ cho những thứ vọng tưởng bóng 
mờ này. Tuy nó là bóng mờ, nhưng nó có một sức mạnh rất 
lớn. Nó luôn luôn sai sử chúng ta tạo nghiệp thiện, ác, cho 
đến ngày chúng ta nhắm mắt. Đến ngày nhắm mắt mà mình 
cũng không biết mình là ai. Như thế, có phải sống mà như 
chết không? Bởi vậy, Phật cho những kẻ sống buông lung, 
giống như một cái thây ma không hơn không kém. Thiết 
nghĩ mỗi người chúng ta nên ngẫm lại thật kỹ lời Phật dạy 
nầy. 

22. Kẻ trí biết chắc điều ấy, nên gắng làm chớ không 
buông lung. Không buông lung thì đặng an 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 39 


vui trong các cõi Thánh ””. 


Clearly understanding this excellence oƒ heedfulness, the 
wise exuÌt therein and enjoy the resort oƒthe Noble Ones. 


Kệ Tụng 


Biết rõ sự thật ấy 
Kẻ trí không phóng dật 
Hoan hỷ không phóng dật 
An vui trong cối thánh 


Lược giảng 


Phật khuyên chúng ta nên cố gắng làm người trí. Người có 
trí huệ là người biết sống. Người biết sống là người không 
buông lung. Người sông có định hướng, có lý tưởng. Không 
sống trong sự nô lệ tình dục. Sống trong sự bảo dưỡng, 
thanh tịnh của giới luật. Người giữ giới luật tỉnh nghiêm là 
người hằng sống trong chánh niệm. Họ là người không đánh 
mắt mình. Họ luôn luôn đang biết mình là ai và đang làm gì. 
Họ là người khéo biết sống tỉnh thức trong từng phút giây. 
Đi họ biết họ đi. Làm họ biết họ làm. Chỉ cân một chữ 
“Biết” sáng suốt trong mọi hành động, thì người đó là người 
trí huệ. Trái hắn. với hạng người vô trí, buông lung. Đó là 
hình ảnh của mẫu người giải thoát. Họ sống tiếp cận với 
cuộc đời, nhưng tâm hồn của họ lúc nào cũng trong sáng. 
Họ không làm nô lệ cho dục vọng sai khiến. Phật cho hạng 
người như thế là kẻ đã đạt được “Thánh” vị. Như vậy, 
Thánh và Phàm chỉ khác nhau giữa Mê và Ngộ. Mê là phàm 
phu, Ngộ là Thánh nhơn. Mê, Ngộ cũng là con người. Chỉ 





lý Thánh: Nói đủ là Thánh nhơn, chỉ chung cho các bậc tu chứng. Trên 
tiễn trình tu chứng từ phảm phu đến quả vị Phật, hành giả phải trải qua 
nhiều quả vị. Quả vị cuối cùng là Phật. Tuy nhiên, chữ Thánh trong đây 
nói là chỉ cho quả vị A La Hán, tức quả vị cuối cùng của hàng Thanh 
Văn, thuộc Tiểu Thừa. 


40 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


khác nhau, một con người sống không buông lung, luôn tỉnh 
thức và một con người sông buông lung theo dục vọng mà 
thôi. 
23. Nhờ kiên nhẫn, dõng mãnh tu thiền định và giải 
thoát, mà kẻ trí được an ôn, chứng nhập Vô thượng Niêt 
bàn. 


The wise ones, ever meditative and steadƒastly persevering, 
alone experience Nibbàna, the incomparable freedom from 
bondage. 


Kệ Tụng 


Người hằng tu thiền định 
Thường kiên nhẫn, tỉnh cần 
Kẻ trí hưởng Niết bàn 
Thoát trược phiên, vô thường. 


Lược giảng 


Phật cho chúng ta biết rõ thêm về con đường tu. Muốn đạt 
được quả vị Vô thượng Niết Bàn, tức Phật quả, hắn chúng 
ta phải trải qua bao nhiêu chướng ngại. Trên lộ trình hành 
hóa, không phải lúc nào chúng ta cũng gặp hoa và trái. Mà 
đôi khi, chúng ta sẽ gặp nhiều chông gai hầm hố. Khi gặp 
những chướng duyên thử thách đó, nêu chúng ta thiếu trang 
bị cho mình đức tánh nhẫn nhục, thì rất đễ ngã quy trên 
đường. Và đôi khi, chúng ta lại chán nản thối bước trở về. 
Đã có sự kiên nhẫn, nhưng nếu thiếu tinh tấn cũng không 
thành công trên bước đường tu. Vì vậy, Phật khuyên bảo 
chúng ta phải kiên nhân và dõng mãnh thắng tiễn. Thắng 
tiến như thế nào? Kế tiếp Phật nêu ra pháp tu Thiền Định. 
Thật vậy, người tu, nếu không trang bị cho mình đầy đủ: 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 4I 


“Tam vô lậu học: giới, định, huệ”, thì không thê nào đạt đến 
quả vị giải thoát được. 


24. Không buông lung, cô găng, hăng hái chánh 


niệm””, khắc kỷ” theo tịnh hạnh, sinh hoạt đúng như 
pháp, thì tiêng lành càng ngày càng tăng trưởng. 


kver grows the glory oŸ hữn who is energetic, mindful and 
pure in conduct, điscerning and selfˆ controlled, riehfteous 
and heedful 


Kệ Tụng 


Tỉnh cần, tu chánh niệm 
Tịnh hạnh, khéo suy tư 
Tự điều theo chánh mạng 
Người sống không phóng dật 
Tiếng lành ngày tăng trưởng. 


Lược giảng 


Nói lên cái kết quả mà người tu đạt được. Bằng vào sự kiên 
trì nỗ lực chuyên cần đó, nên kết quả, tự mình đã được giải 
thoát và do đó, tiếng lành ngày càng tăng trưởng. Nhờ thẻ, 
mà việc tự hành hóa tha mới được trọn vẹn vậy. 

25. Bằng sự có gắng, hăng hái không buông lung, tự 
khắc chế lấy mình, mà kẻ trí tự tạo cho mình một hòn 
đảo”” chẳng có ngọn thủy triều”” nào nhận chìm được. 





3 Chánh niệm: Chánh là ngay giây phút hiện tại, ngay đây. Niệm là 
nhớ. Chánh niệm là chỉ nhớ ngay nơi giây phút hiện tại, không phóng 
nghĩ nhớ quá khứ và tương lai. Không nhớ nghĩ hai đầu là chánh niệm.. 
3 Khắc ký: Nghiêm khắc với chính mình. Không dễ dãi tha thứ lỗi lầm 
ở nơi chính mình. Hằng quán xét kỹ lưỡng nội tâm và chế ngự những 
tâm niệm xấu ác 

* Hòn Đảo: Chỉ cho cõi đất cao có thể tránh khỏi thủy tai. Đây ám chỉ 
cho quả vị A la hán. 


42 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


By effort and heedfulness, điscipline and self-mastery, let 
the wise one make ƒor himselƒ an island which no flood can 
over-vwhelm. 


Kệ Tụng 


Tỉnh cân, không phóng dật 
Tự điêu, khéo chế ngự 
Kẻ trí xây hòn đảo 
Sóng nước khó ngập tràn. 
Lược giảng 


Phật dạy: Kẻ buông lung là kẻ sống chạy ra ngoài, tức “bối 
giác hiệp trần”, làm nô lệ cho ngoại cảnh. Đã sống theo 
ngoại cảnh, tức mất mình. Muốn nhận rõ bộ “Mặt thật xưa 
nay” của mình, tất nhiên, là phải nhìn thắng lại mình. Ở 
đây, Phật dạy: “tự khắc chế lấy mình”, tức phải phản quan 
tự kỷ. Vua Trần Nhân Tôn khi còn theo học với Tuệ Trung 
Thượng Sĩ có hỏi một câu: Cái gốc của người tu thiền là gì? 
Tuệ Trung Thượng Sĩ trả lời: “ Phản quan tự kỷ bổn phận 
sự, bất tùng tha đắc”. Nghĩa là: phải hằng xem xét lại ở nơi 
chính mình, đó là bổn phận chính yếu của người tu, không 
chạy theo cảnh ngoài. Có nhìn kỹ lại mình, mới thấy rõ 
những vọng niệm dây khởi để mình gạn lọc, lau chùi. Đó là 
nói theo nghĩa thường, trong phạm vi đối trị để tu. Nếu luận 
nghĩa siêu việt hơn, theo Thiền Tông, thì vọng tưởng vốn 
không thật, nên khi mình nhìn thẳng lại nó, thì nó sẽ tan 
biến mất hình mất dạng. Như trường hợp Tổ Huệ Khả đã 
ứng dụng thật hành, khi được sự chỉ thẳng của Tổ Bồ Đề 
Đạt Ma, qua câu chuyện an tâm. Tổ Huệ Khả nói tâm con 
không an, cầu xin Tổ Bồ Đạt Ma chỉ cho cách an tâm. Tổ 





*! Thủy Triều: Dòng nước chảy lên xuống, khi ròng khi lớn. Đây ám 
chỉ cho những thứ phiên não tham, sân, s1, buộc ràng và sai sử chúng 
sanh trong ba cõi. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 43 


Bồ Đề Đạt Ma bảo: “Ngươi đem tâm ra ta an cho”. Khi đó, 
Tổ Huệ Khả nhìn lại, không thấy bóng dáng chú nào, mới 
thưa: “con tìm tâm không được”. Tổ bảo: ““Ta đã an tâm cho 
ngươi rồi”. Nhân đó, Tổ Huệ Khả đã biết đường vào. 


Lũ giặc phiền não luôn chực sẵn nhận chìm ta bất cứ lúc 
nào, nếu chúng ta thiếu cảnh giác, tỉnh thức. Vì thế, Phật 
bảo: “Là kẻ trí phải tự tạo cho mình một hòn đảo vững 
chắc”. Từ vô thi kiếp đến nay, chúng ta mãi lặn hụp đắm 
chìm trong biển đời sanh tử khổ đau, mặc dù chúng ta ai 
cũng sẵn có “ Hòn đảo tánh giác”, nhưng vì bị mây mù vô 
minh che phủ, nên chúng ta quên mất. Nêu một phen chúng 
ta nghe lời Phật dạy, sớm biết hồi đầu tỉnh giác quay về hòn 
đảo an toàn đó, thì không có một ngọn thủy triều nào có khả 
năng nhận chìm chúng ta được. 


26. Người ám độn” ngu si” đắm chìm trong vòng buông 
lung, nhưng kẻ trí lại chăm giữ tâm mình không cho 
buông lung như anh nhà giàu chăm lo giữ của. 
The ƒoolish and ignorant imdulee ím heedlessness, but the 
wise one keeps his heedfHlness as his besf treasure. 
Kệ Tụng 
Kẻ sỉ, chúng ngu độn 
Sông phóng đãng, buông lung 
Người trí không phóng dật 
Giữ gìn như vật báu. 





*® Ám độn: Ám là tối tăm, độn là ngu đần. Ám độn chỉ cho người không 
có trình độ, căn cơ ngu muội chậm lụt, không bén nhạy. 


*® Ngu sỉ: Tối tăm mê mờ. Chữ ngu sỉ trong Kinh Phật thường quở, là 
chỉ cho những người bị màn vô minh che mờ trí giác, có những nhận 
định sai lầm đối với chân lý, chớ không phải Phật quở trách như người 
đời chưởi rủa 


44 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Lược giảng 


Phật dạy :Dù biết mình sẵn có “Hòn đảo” đó, nhưng chúng 
ta chưa chịu thiết thiệt quay về để an thân lập mệnh, thì có 
cũng như không. Cho nên, pháp cú 26, Phật quở và thương 
xót chúng ta là kẻ ngu si ám độn, mãi đắm chìm trong vòng 
buông lung, chưa chịu tỉnh thức. Khổ đau hay an vui, chỉ 
khác nhau là kẻ trí với người ngu. Phật nêu ra cho chúng ta 
thấy một hình ảnh của người sống có trí huệ rất cụ thể. Kẻ 
trí là kẻ luôn gìn giữ tâm mình một cách miên mật cân 
trọng. Nhờ khéo giữ và ngăn chận như thế, nên những vọng 
niệm khó có cơ hội phát sanh. Khác nào như anh nhà giàu 
chăm lo giữ của, vì sợ kẻ trộm đột nhập vào nhà \ lây hết đồ 
vật quý báu của anh. Mỗi người chúng ta vốn sẵn đã giàu, 
nhưng vì không khéo giữ, nên thường xuyên bị kẻ trộm vào 
nhà lấy hết đồ. Một khi chúng ta khéo biết gìn giữ, thì 
không một kẻ trộm nào lấy được. 


27. Chớ nên, đắm chìm theo buông lung, chớ nên mê say 
với dục lạc” ¡hy nên cảnh giác" Ÿ và tu thiền mới mong 
đặng đại an lạc" 3 


Do not give way to heedlessness. Do not indulge in sensual 
pleasures. Only the heedƒful and meditafive aHain great 
hqapDiness. 





& Dục lạc: dục là ham muốn; lạc là vui thích. Dục lạc chỉ cho những sự 
vui thích mà người ta đam mê không bao giờ biệt nhàm chán. Như nói 
ngũ dục lạc v.v 


*® Cảnh giác: cảnh là răn nhắc; giác là thức tỉnh. Cảnh giác là răn nhắc 
đê cho mọi người luôn đê ý đê phòng trước những cám dô của cuộc đời. 


* Đại an lạc: Niềm vui an bình rất lớn. Nhờ tu thiền định nên tâm được 
an lạc lớn. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 45 


Kệ Tụng 


Chớ buông lung phóng dật 
Chớ mê say dục lạc 
Người tự chế, thiền định 
MMới hưởng đại an lạc. 


Lược giảng 


Phật nhắc lại cho chúng ta nhớ: nếu người tu muốn thật sự 
thoát ly sanh tử khổ đau, thì chớ nên đắm chìm theo buông 
lung, chớ nên mê say với dục lạc mà hãy nên cảnh giác tu 
thiền, mới mong đặng đại an lạc. Điều quan trọng của người 
tu là phải luôn tư duy thiền quán. Ta phải thiền quán một 
cách sâu sắc về các pháp hư ảo giả huyễn. Trên đời nầy 
không có gì là quan trọng. Bản thân ta, một ngày nào đó 
cũng tan rả, hà tất gì những vật ngoài ta. Quả đúng với câu: 


f uông huyễn hóa đã bày ra đấy 

Kiếp phù sanh trông tháy mà đau 
Trăm năm còn có gì đâu 

Chăng qua một năm cỏ khâu xanh rì!” 
(Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiêu). 


Đời người cuối cùng cát bụi trả về cho cát bụi. Biết thế, thì 
ta còn tham đắm dục lạc thế gian làm gì! Hãy giải quyết vấn 
đề sống chết khổ đau, đó mới là điều quan trọng nhứt của 
người tu. 

28. Nhờ trừ hết buông lung kẻ trí không còn lo sợ gì. Bậc 
Thánh hiền khi bước lên lầu cao của trí tuệ, nhìn lại 
thấy rõ kẻ ngu sỉ ôm nhiều lo sợ, chẳng khác nào khi lên 
được núi cao, cúi nhìn lại muôn vật trên mặt đất. 


Jdust as one upon the summit oŸ a mountain beholds the 
groundlings, even so when the wWise man casf away 
heedlessness by heedƒfulness and ascends the high tower oƒ 


46 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


wisdom, this sorrowless saøe beholds the sorrowing and 
ƒoolish mulitude. 


Kệ Tụng 


Kẻ trí diệt buông lung 
Với hạnh không phóng dật 
Leo lầu cao trí tuệ 
Bậc thánh, không âu lo 
Nhìn quần manh sợ hãi 
Chẳng khác lên núi cao 
Nhìn muôn vật dưới đất 


Lược giảng 


Phật cho chúng ta biết rõ về kẻ đã tỉnh và người còn mê. 
Nói tỉnh là vì đã qua cơn mê. Muốn hết mê, thì phải dứt trừ 
buông lung. Còn buông lung là còn sanh tử. Vì tâm ý buông 
lung là đầu mối của sự tạo nghiệp. Còn tạo nghiệp là còn đi 
trong sanh tử. Khi hết mây mù, thì bầu trời mới thật sự 
trong sáng. Mây mù buông lung còn, thì làm gì bầu trời trí 
tuệ xuất hiện được. Kẻ thật tỉnh, nhìn lại thấy người còn mê 
mờ, mới thật lòng thương xót, tội nghiệp. Khác nào bậc 
Thánh Hiền bước lên lầu cao của trí tuệ, nhìn lại thấy rõ kẻ 
ngu sỉ ôm nhiều lo sợ, và chẳng khác nào người khi lên 
được núi cao, cúi nhìn lại muôn vật trên mặt đất. Mong sao 
mọi người sẽ đạt được đỉnh cao của trí tuệ và mãi an trú trên 
hòn đảo an bình. Một khi tâm bình, thì thế giới sẽ bình. 
Ngược lại, thì đời ta khác nào như một kẻ lữ hành mãi làm 
khách phong trần đi trong sương gió hệ lụy khổ đau của 
cuộc đời. Mỗi người nên tự hỏi lại mình: “ta muốn mãi làm 
khách phong trần đi lang thang hay muốn trở về quê cũ?” 
Muốn trở về quê cũ, thì xin hãy mau chóng hồi đầu! 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 47 


29. Tỉnh tấn giữa đám người buông lung, tỉnh táo giữa 
đám người mê ngủ, kẻ trí như con tuấn mã” thắng tiến 
bỏ lại sau con ngựa gây hèn. 


Hecdful among the heedless, wide-awake among the 
sleepnly, the wise man advances like a swÙ† horse leaving 
behind a weak jade. 


Kệ Tụng 


Tỉnh cần giữa phóng dật 
Tỉnh thức giữa quân mê 
Kẻ trí như tuẫn mã 
Bỏ sau con ngựa hèn. 


Lược giảng 


Sống trong một đoàn thể, người tỉnh tấn tu học, bao giờ 
cũng gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp. Sống chung đụng giữa 
một đám người có ý chí hạ liệt, phóng túng, lười biếng tu 
học, thì tác động ảnh hưởng của những người đó đối với họ 
cũng không phải là nhỏ. Người muốn vượt qua sự ảnh 
hưởng nây, phải là người có đức kiên nhân và ý chí cương 
quyết rất cao. Quả họ là mẫu người sống có lý tưởng. Họ 
âm thầm nhẫn nại cần mẫn trong việc tu học. Người như 
thế, chắc chắn sẽ bị những kẻ biếng lười đỗ ky, ganh ty. 
Chăng những bị đồ ky, ganh ty thôi, mà họ còn tìm đủ mọi 
cách nói xấu, hãm hại người đó nữa. Nhưng, với một con 
người có ý chí sắt đá như thế, thì dù cho họ có bị những kẻ 
xâu ác chung quanh trù dập tơi bời, họ cũng cương quyết 
ngẵng cao đầu lên để mà đi tới. Họ bất chấp những chuyện 
thị phi khen chê. Vì không một aI hiểu họ rõ hơn là chính 
họ hiểu họ. Họ quả thật là một đóa hoa tuyệt mỹ giữa một 
đám hoa rừng cỏ dại. Người như thế, Phật khen là kẻ “tỉnh 
táo giữa đám người mê ngủ”. Đời, nếu như tất cả đều mê 





*' Tuấn mã: Loại ngựa đua giõi, không con ngựa nào chạy đua hơn nó. 


48 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


hết, thì thử hỏi thế gian nầy sẽ ra sao? Ít ra trong số những 
người. mê đó, cũng còn có kẻ tỉnh thức. Như thế, thì thiên hạ 
mới sống còn được. Nếu như ai nẫy đều tỉnh hết, thì thế giới 
nầy sẽ là Cực lạc rồi. Nói gần hơn, nếu trong một đoàn thể, 
ai nấy đều tỉnh thức hết, đều biết lo tu hành, thì thật là hòa 
hợp an vui biết mấy. Như các vị đại đệ tử xuất gia của Phật 
thời xưa. Mặc dù sống trong một đoàn thể Tăng già đông 
đảo, có hơn 1250 vị, nhưng tất cả đều sống rất an vui giải 
thoát. Được thế là do đâu? Có phải do vì mọi người đều 
sống trong tỉnh thức và chánh niệm hết không? Quả thật, 
các Ngài đó có một sức thiền định khá cao. Người tu hành, 
a1 lại không muốn được an vui giải thoát như thế, thế thì tại 
sao chúng ta không tập tu như các Ngài? Đó là câu hỏi được 
đặt ra, đề mỗi người chúng ta xin tự trả lời lấy. Và chúng ta 
muốn làm con tuấn mã hay muốn làm con ngựa gây yêu. 
Nếu làm con ngựa gầy yếu, thì không biết đời kiếp nào mới 
thoát khỏi khổ đau. Là người xuất gia tu hạnh giải thoát, 
muốn xuất ly tam giới, tất nhiên, chúng ta phải cố găng tỉnh 
tân vươn lên để làm con tuân mã, bỏ lại sau lưng những con 
ngựa gầy hèn. 

30. Nhờ không buông lung, Ma Già” lên là chủ cõi chư 
thiên. Không buông lung luôn luôn được khen ngợi, 
buông lung luôn luôn bị khinh chê. 


By heedfuliness địa Indra become the overlord oƒ the gods. 
Hecdfuliness ¡is cever praised and heedlessness ever 
despised. 


Kệ Tụng 
Đề Thích nhờ tỉnh tấn 





* Ma Già: (Maghavà) tên khác của trời Đề Thích (Sakha). Khi chưa đủ 
phúc báo làm trời Đê Thích, ở nhân gian tên là Ma Già, nhờ công đức 
siêng năng quét tước sạch sẽ mà được làm chủ cõi chư Tiên. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 49 


Thành chủ cối chư thiên 
Không phóng dật dược khen 
Phóng dật bị khinh miệt. 


Lược giảng 


Phật đã dẫn chứng trời Đề Thích cho chúng ta thấy kết quả 
của sự không buông lung. Trời Đề Thích sở dĩ được làm 
vua của cõi trời Đao Lợi, tức cai trị 33 từng trời là nhờ tĩnh 
tấn tu hành tài bồi phước đức nên mới được như thế. Kế 
tiếp, Phật lại so sánh cho chúng ta thấy hai hình ảnh rõ rệt 
giữa người buông lung và người không buông lung. Người 
không buông lung luôn luôn được khen ngợi. Ngược lại, 
người buông lung luôn luôn bị khinh chê. Người siêng năng 
cần mẫn trong chiều thăng hoa, hướng thượng, thì không 
những bản thân họ được lợi lạc mà họ còn làm những công 
việc lợi ích thiết thực cho mọi người. Có người, sau khi 
nhận lãnh trách nhiệm do cấp trên giao phó, họ âm thầm nỗ 
lực làm việc hết sức mình để phục vụ cho đại chúng. Họ 
xem đó là một niềm vui của họ. Có đôi khi họ bị câp trên 
khiến trách, vì một lỗi lầm sơ suất nào đó, nhưng họ quyết 
không buôn lòng, không thối chí. Chăng những thế, mà họ 
còn biết phục thiện cải tiền những điều sai lầm của họ. 
Trong khi đó, họ cũng bị bầm dập, vì bị những kẻ dưới dèm 
pha nói xấu đủ thứ. Nhưng dù thế nào, họ cũng không lùi 
bước. Họ không màng đến sự khen chê hay thưởng phạt, 
miễn sao họ được phục vụ giúp cho mọi người vui vẻ, chỉ 
ngần ấy, là họ cảm thấy mãn nguyện rồi. Quả thật họ là mẫu 
người thật đáng kính mến. Họ là người rất kiên nhẫn, chịu 
khó, và như thế, rất có tiến bộ trên đường tu. Nếu là người 
có tâm cầu tiến, và với tỉnh thần vị tha bất vụ lợi, chẳng 
nghĩ cho riêng mình, thiết nghĩ, ta cũng nên noi gương tốt 
của họ. Và nêu là người. tốt, vì mọi người, ta cũng nên ủng 
hộ họ và bắt chước họ để làm những công việc giúp ích cho 
mọi người. Ta nên diệt trừ cái tâm nhỏ hẹp, đồ ky ganh ty, 


50 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


vì những thứ đó là những con vị trùng độc hại, chúng đục 
khoét tàn phá cuộc đời ta. Người có tâm ích kỷ như thê, thì 
đôi với đạo và đời, không một ai ưa thích họ cả. 


31. Tỳ kheo nào thường ưa không buông lung hoặc sợ 
thấy sự buông lung, ta ví họ như ngọn lửa hồng, đốt tiêu 
tất cả kiết sử?” từ lớn chí nhỏ. 

The monk who delights im heedfulness and looks with ƒear at 
heedlessness advances like fire, burning all ƒefters small 
and large. 


Kệ Tụng 


Tỳ kheo sợ phóng dật 
Ua thích không phóng dật 
Bước tới như lứa hừng 
Thiêu kiêt sử lớn nhỏ. 
Lược giảng 


Phật chỉ đề cập dạy riêng cho người xuất gia thọ đại giới Tỳ 
kheo. Người xuất gia với một chí nguyện cao cả sáng ngời: 
“thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”. Với một chí 
nguyện cao cả xung thiên đó, thì thử hỏi làm sao họ có thể 
buông lung cho được. Người xuất gia mà buông lung thì sự 
nghiệp giải thoát khó mong thành tựu. Cho nên, đối VỚI tự 
thân đã không buông lung, mà họ thấy người khác sống 
buông lung, thì họ cảm thấy rất thương xót và lo sợ. Họ lo 
sợ cho kẻ đó bị sa đọa, chẳng những trong hiện đời mà còn 
trải qua nhiều kiếp nữa. Vì thế, những Tỳ kheo nào sống 
không buông lung, thức tỉnh tinh tấn tu hành, Phật ví những 





*“®Kiết sử: (Samyojana) kiết là trói buộc; sử là sai khiến, tức chỉ cho 
những thứ phiền não (Kilesa) , đây là danh từ chuyên môn của nhà Phật. 
'Vì những thứ phiền não này hay sai khiến người ta tạo nhiều nghiệp ác, 
rồi chính những nghiệp ác mà họ đã gây tạo trở lại trói buộc họ, nên gọi 
chúng là kiết sử phiền não. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 31 


vị đó như ngọn lửa hồng cao ngọn, có năng lực đốt cháy tất 
cả những kiết sử phiền não. Dù những phiền não căn bản 
hay chi mạt, thảy đều bị thiêu hủy cháy rụi hết. 

32. Tỳ kheo nào thường ưa không buông lung hoặc sợ 
thấy sự buông lung, ta biết họ là người gần tới Niết bàn, 
nhất định không bị sa đọa dễ dàng như trước. 


The monk who delighfs im heedfulness and looks with ƒear at 
heedlessness will not ƒall. He is close to Nibbàna. 


Kệ Tụng 


Tỳ kheo sợ phóng dật 
Ua thích không phóng dật 
Nhất định gần Niết bàn 
Không còn bị đọa lạc. 


Lược giảng 


Phật quả quyết những Tỳ kheo luôn mặc áo giáp tỉnh tấn, 
với thanh gươm trí tuệ trong tay, chặt phá tất cả những 
phiền não, thì chắc chắn họ sẽ đạt được quả vị Niết bàn an 
lạc. Đã thế, thì còn lo gì đọa lạc. Chỉ trừ những kẻ sống 
không biết có ngày mai. Họ chủ trương sống là phải hưởng 
thụ vật chất. Họ không tha thiết gì trong việc tu hành. Họ là 
người đam mê theo danh lợi dục lạc thế gian. Đối với họ 
những nhu cầu vật chất, không bao giờ biết đủ. Họ sống 
phóng túng trái với giới luật Phật dạy. Họ chê cười và ganh 
ghét tìm cách dèm pha nói xấu những bậc tu hành đạo cao 
đức trọng. Họ là người không biết tàm quý. Họ coi trời bằng 
vung, khinh người dưới mắt. Bản ngã của họ thật là to lớn. 
Phật cho những hạng người đó là “lăng thượng mạn”. Họ 
không biết tôn kính những bậc trưởng thượng đức hạnh. Dù 
họ biết, những bậc ây đáng bực Tôn sư của họ. Nhưng với 
lòng tự ái cao ngạo, không cho phép họ hạ mình học hỏi. 
Quả họ là hạng người quá trung thành tôn thờ chủ nghĩa vị 


52 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


kỷ. Hạng người nầy thời nào cũng có. Họ có biệt tài biện hộ 
và che giâu những. lỗi lầm của họ. Phật rất thương xót 
những hạng người nầy. Đây là hạng người mà cửa địa ngục 
đang chờ đón họ. Đó là hạng người sống buông lung sa đọa, 
không có đạo đức, dù bề ngoài họ trang phục là đạo đức. Họ 
lợi dụng Phật pháp để làm kế nuôi sông, miễn sao họ sống 
sung sướng phè phởn là được rồi. Quả đúng như lời người 
đời thường nói: “chiếc áo không làm nên thầy tu”. Hành 
động tôn đạo, hại đời, phá pháp, đó là hành động của một 
con người đã đánh mắt lương tâm đạo đức làm người. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 33 


II.Phẩm Tâm 
(Citavagso) 


33. Tâm kẻ phàm phu thường xao động biến hóa” rất 
khó chế phục gìn giữ, nhưng kẻ trí lại chế phục tâm 
mình làm cho chánh trực” một cách dễ dàng, như thợ 
khéo uốn nắn mũi tên. 


Jdust as a ƒletcher straightens an arrow shafƒt, even so the 
discemmg man sfraiehtens hs mìnd - so ƒfickle and 
unsteady, so đificHlt to guard and confrol. 


Kệ Tụng 


Tâm phàm hay giao động 
Khó chê, khó nhiêp phục 
Kẻ trí khiên tâm chánh 
Như thự khéo nắn tên. 
Lược giảng 


Người tu hành, còn là phàm phu khi chưa lên Thánh vị A la 
hán, thì không một ai dám bảo đảm tin ở nơi tâm mình. Tại 
sao? Vì cái tâm đó là tâm vọng, thay đổi bất thường. Đã là 
vọng, tất nhiên nó không bao giờ yên. Suốt ngày nó phan 
duyên theo trần cảnh. Giống như con vượn chuyền cây và 
con ngựa chạy rong nơi đồng nội. Bởi thế, các nhà Duy 
Thức gọi nó là “tâm viên ý mã”, nghĩa là vượn lòng ngựa ý. 
Nhà thiền gọi nó là loại trâu ïbHng thật không dễ gì chế 
phục. Muốn chế phục được nó, người tu trước tiên phải biết 
mặt mũi nó. Nếu không biết nó, thì làm sao chế phục? 





*° Biến hóa: Biến đổi thành ra cái khác hoặc sang trạng thái, hình thức 
khác. Quá trình tu học biến đồi từ xấu trở thành tốt. 


”' Chánh trực: Chánh là ngay, trực là thăng. Tâm chánh trực là tâm 
ngay thăng, không lệch hai bên: có và không 


34 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Trong nhà thiền gọi là chăn trâu. Muốn chăn thì phải biết 
trâu là gì và hình dáng nó ra sao? Trâu tức là vọng tưởng. 
Vì vọng tưởng, cho nên nó luôn xao động bắt an. Đã thế, thì 
làm sao biết hình dáng của nó được. Nó luôn biến hóa 
không lường. Vì biến hóa không lường, nên rất khó chăn 
nó. Bởi thế, nên Pháp cú 33, Phật nói: “tâm kẻ phàm phu 
thường xao động biến hóa rất khó chế phục gìn giữ”. Đó là 
nói kẻ phàm phu tâm còn thô động rất khó gìn giữ. Ngược 
lại, Phật nói: “những kẻ trí chế phục tâm mình làm cho 
chánh trực một cách dễ dàng, như thợ khéo uốn nắn mũi 
tên”. Người trí là người giác ngộ sáng suốt. Đã giác ngộ 
sáng suốt (chưa hoàn toàn), thì tâm vọng tưởng thô phù 
không còn. Cho nên đối với những vị nầy, họ điều phục tâm 
ý của họ một cách dễ dàng. Nói cách khác, họ đã làm chủ 
được họ. Vọng tưởng không còn thì làm sao khuấy động họ 
được. Ví như mặt trời xuất hiện, thì mây mù phải tan biến. 
Mặt trời chánh niệm của họ luôn thắp sáng. Do đó mà tâm 
của họ được chánh trực. Đến đây, họ mới có thể tin tưởng ở 
nơi tâm mình. 


34. Như con cá bị quăng lên bờ sợ sệt và vùng vẫy thế 
nào, thì cũng như thế, các ngươi hãy đem tâm lo sợ, 
phần đấu để mau thoát khỏi cảnh giới ác ma. * 


As a fish when pulled out oƒ water and cast on land throbs 
and quivers, even so is this mind agitated. Hence should 
one abandon the realm oƒ Màra. 


Kệ Tụng 
Như cá quăng lên bờ 
Vât ra ngoài thủy giới 
Tâm nấy phải vùng vậy 
Vậy hãy thoát ma giới. 





*ˆ Cảnh giới ác ma: Chỉ chung cho các loại phiền não chướng. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 55 


Lược giảng 


Phật cho chúng ta một hình ảnh cụ thê về sự dễ duôi tin ở 
nơi tâm mình. Người tu, khi chưa điều phục được tâm, hay 
rõ hơn chưa làm chủ được 6 căn, nên khi tiếp xúc trần cảnh, 
thì tâm khó được an ôn. Khác nào quăng cá lên bờ, làm sao 
tránh khỏi sự vùng vẫy. Vì cá có nước mới sống được. Rời 
nước cá không thê nào tồn tại. Nay quăng cá lên đất khô, thì 
cá phải chết. Cũng thế, nếu người tu, khi chưa làm chủ được 
tâm, thì khó thoát khỏi ác ma nhiễu hại. Thế nên, nêu muốn 
thoát khỏi cảnh giới ma, thì người tu cần phải có mũi tên trí 
tuệ và cây cung thiền định. Bằng không, thì sẽ tán thân mắt 
mạng như con cá chết giãy trên bờ. 


35. Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục”, xao 
động không dễ năm bắt; chỉ những người nào đã điêu 
phục được tâm mình mới được yên vui. 


Wonderful, indeed, it is to subdue the mỉnd, so điƒficult to 
subdue, ever swff†, and seizine whatever it desires. 4 tamed 
mỉnd brings happiness. 


Kệ Tụng 


Khó nắm giữ, giao động 
Tâm phàm, dục chỉ phối 
Lành thay, điêu phục tâm 
Tâm điều, hưởng an lạc. 
Lược giảng 
Phật nhấn mạnh cái mà đại đa số người tu không được giải 
thoát, là do quá đam mê ngũ dục lạc thê gian. Đây cũng do 
tập khí đăm nhiễm lâu đời. Vì sông theo vọng tình, nên 
cảng ngảy càng lún sâu vào trong bùn lây ngũ dục. Khác 





Ngũ dục: Có 2 loại: thô và tế. Ngũ dục thô: tài, sắc, danh, thực, thùy. 
Ngũ dục tê: sắc, thanh, hương, vị, xúc. 


56 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


nào như con trâu hoang dong ruổi ân khuất trong đám rừng 
rặm, không biết lỗi ra. Người đắm theo ngũ dục cũng thế. 
Muốn cho trâu hoang kia hồi đầu đề thoát ra, thì người chăn 
phải khéo léo tìm cách dẫn dụ điều phục nó. Cũng thế, 
người tu muốn thoát khỏi ngũ dục, thì phải khéo dùng 
những phương tiện tu hành để nhiếp hóa điều phục tâm. 
Như niệm Phật hay thiền quán v.v. Phải thường xuyên quán 
sát các pháp thế gian là vô thường huyễn hóa. Tất cả đều do 
nhân duyên giả hợp tạo thành, không có gì bền chắc. Mọi sự 
vật trên đời, chỉ là trò ảo mộng mà thôi. Nhờ quán sát như 
thế, thì tâm tham cầu ham muốn ngũ dục sẽ bớt dần. Từ đó, 
tâm ta mới được nhẹ nhàng an thoát. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 57 


36. Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục, biến hóa u 
ân khó thầy, nhưng người trí lại thường phòng hộ tâm 
mình, và được yên vui nhờ tâm phòng hộ ây. 


Let the điscerning man guard the mìnd, so đdiƒcult to detect 
and extremely subtle, seizing whatever it desires. Á guarded 
mìnd brings happiness. 


Kệ Tụng 


Tâm tỉnh vi khó thấy 
Ai dục thường chỉ phôi 
Kẻ trí hộ trì tâm 
Tâm hộ, hưởng an lạc. 
Lược giảng 


Phật nhân mạnh việc phòng hộ tâm mình. Tại sao Phật bảo 
ta phải phòng hộ? Bởi vì tâm dễ theo cảnh. Từ xưa tâm 
cảnh liên quan, cảnh mà xao động tâm an mấy người. 
Người tu, nhứt là người xuất gia, muốn tâm được vên, thì 
phải lặng bớt duyên đời. Mà muốn lặng bớt duyên đời, theo 
kinh nghiệm của chư Tổ và các bậc Tôn đức, thì cách hay 
nhứt là phải tránh duyên để chuyên tu, bằng cách nhập thất 
chẳng hạn. Cảnh sắc tuy nó không có lỗi, nhưng nó có một 
sức hút hấp dẫn, lôi cuôn, rất dễ làm lung lạc tâm ý người 
tu. Thí dụ: tiền tài, sắc đẹp, danh vọng v.v. Đa số người tu 
hành đều bị SỨC hút của những thứ nây làm chướng ngại 
trên đường tu rất lớn. Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương có 
nhiều bài Kinh Phật nói về tai hại của ngũ dục. Chẳng hạn 
như chương 21 Phật dạy: “Người theo tình dục cầu được 
thanh danh, khi thanh danh vừa hiển lộ thì thân đã chết rồi! 
Nếu người tham thứ thường danh ở đời mà chăng học đạo, 
thì chỉ uống công mệt xác, thí như: đốt hương, người ta vừa 
nghe được mùi hương thì hương kia đã cháy hết, mà thứ lửa 
hại thân lại theo liền sau đó”. 


38 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Chương 22 Phật dạy: “Tài sắc đối với người, người không 
bỏ được, chẳng khác nào trên lưỡi dao có dính chút mật, 
không đủ một bữa ăn ngon, thế mà đứa bé liếm vào quyết sẽ 
bị cái hại đứt lưỡi.” (Giáo Sư Hoàn Quan dịch) 


Thế đủ biết tai hại của ngũ dục dường nào! Nếu người thật 
sự tu hành muốn thoát ly sanh tử khô đau, thì nên xa lánh 
ngũ dục như tránh xa hầm lửa. Vì gần nó sẽ có ngày cháy 
mắt mạng! 


37. Tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, vô 
hình vô dạng như ân náu hang sâu, nêu người nào điêu 
phục được tâm, thì giải thoát khỏi vòng ma trói buộc. 
Dwelling in the cave (of the heart), the mìnd, without ƒorm, 
wanders ƒar and qlone. Those who subdue this mìnd are 
liberated from the bonds oƒ Màra. 
Kệ Tụng 
Đi xa vời, cô độc 
Vô hình, ân hang sâu 
Ai điều phục tâm ấy 
Thoát khỏi ma trôi Đuộc. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 59 


Lược giảng 


Phật gợi cho chúng ta một hình ảnh về “tâm vọng” qua 
những từ ngữ để chúng ta có thể hình dung tâm vọng của 
chúng ta. Những cụm từ “lén lút đi một mình”, “đi rất xa”, 
“ân náu hang sâu”, đủ để chúng ta thấy rõ điều đó. Trong 
cuộc sống hằng ngày, ít khi nào chúng ta thật sự quán chiếu 
lại nội tâm để biết rõ tâm ta. Thường chúng ta bị đồng hóa 
với ngoại cảnh. Cho nên ta không nhận diện được nó. Nó 
luôn luôn gây cho ta bất an. Ta đau khổ cũng chỉ vì nó. Ta 
muốn nó ở yên, nhưng nó nào có chịu. Nó cứ lén lút rời bỏ 
ta đi một mình. Hai chữ “lén lút”, nói lên một hành động 
thiếu sự kiểm soát chặt chẽ. “Đi một mình, đi rất xa, vô 
hình, vô dạng như ân náu hang sâu”. Cái gì lén lút? Và tại 
sao phải đi như thế? Sợ ai mà phải lén lút? Tại sao không đi 
công khai? Đó là những câu hỏi mà ta cần phải nêu ra để 
tìm hiểu. Thông thường, chỉ có những kẻ bất chánh mới 
hành động lén lút, vì sợ người ta nhận diện biết được. Chớ 
nếu là kẻ quang minh chánh đại, thì sợ ai mà phải lén lút. 
Kẻ lén lút là kẻ dối trá, tà vạy là kẻ mà ta cần phải luôn luôn 
đề phòng. Vì chúng như là kẻ trộm. Chỉ hai chữ “lén lút” 
thôi, mà Phật đã cho chúng ta có thể hình dung được tâm 
“lũ tâm vọng phiền não của ta”. Thật vậy, tâm ta là thứ 
vọng tưởng, giả dối không thật. Vì là dối trá, gian xảo, nên 
thường làm những việc lén lút. Kẻ gian dối bao giờ cũng 
muốn hành động một mình, sợ người khác để ý dòm ngó. Vì 
vậy, nên chúng chợt đến, chợt đi, như bóng ma trơi. Nó biến 
dạng, tàng hình dưới mọi hình thức không ai biết được. Lũ 
tâm vọng phiền não này bình thường như ẩn trốn hang sâu, 
nhưng khi gặp duyên, xúc cảnh, thì bọn chúng xuất đầu lộ 
diện tràn ra như ong vỡ tô tha hồ đốt cắn mọi người. Thật là 
ghê gớm đáng sợ thay! Tuy vậy, chúng chỉ là một thứ đội 
quân tạp nhạp, thiếu kỹ luật, không có đội hình trật tự và tất 
cả cũng chỉ là một thứ bóng mờ mà thôi. Dù chúng có một 


60 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


sức mạnh rất lớn! Nhưng, sức mạnh đó, cũng không thê nào 
chống cự nỗi với cây “thanh đao, bảo kiếm” của người trí 
tuệ. Khi người trí tuệ giơ cao ngọn thanh đao, hay bảo kiếm 
lên, thì bọn chúng thấy sẽ kinh hồn khiếp đảm tan hình biến 
dạng hết. Cho nên, câu kế tiếp Phật mới nói rằng: “Nếu 
người nào điều phục được tâm, thì giải thoát khỏi vòng ma 
trói buộc”. Như vậy, là kẻ đó đã chiến thắng ca khúc khải 
hoàn, phục hồi lại đất nước tâm thanh bình thạnh trị. 


38. Người tâm không an định, không hiểu biết chánh 
pháp", không tín tâm kiên cố``, thì không thê thành tựu 
được trí tuệ cao siêu. 


Wisdom never becomes perfect in one whose mỉnd is nof 
steadfast, who knows not the ŒGood Teaching and whose 
ƒaith wavers. 


Kệ Tụng 
Ai có tâm bất an 
Chẳng hiểu chân diệu pháp 
Tín tâm không kiên cỗ 
Trí tuệ khó viên thành. 


Lược giảng 


Phật cho chúng ta biết hình ảnh của một con người yếu 
đuối, thiếu trang bị cho mình một cây thanh đao và bảo 
kiếm. Bởi không có trí huệ, nên không thể có khả năng để 
sử dụng những loại vũ khí sắc bén nầy. Bởi vậy, nên Phật 
nói: “Người tâm không an định, không hiểu biết chánh 
pháp, không tín tâm kiên có, thì không thê thành tựu được 
trí huệ cao siêu”. Đây là hình ảnh của một hạng người trái 





* Chánh pháp: Những lời Phật dạy đúng với chân lý, dù trải qua bao 
nhiêu đời cũng không thay đổi. Giáo pháp hợp với chân lý. 

* Tín tâm kiên cố: Lòng tin vững chắc bền bỉ, không gì có thê làm lay 
động được. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 61 


ngược ở trên. Người tu hành, dù tu bất cứ pháp môn nào, 
hay bất cứ tông phái nào, tựu trung cũng chỉ nhằm vào một 
mục đích duy nhứt là diệt trừ phiền não (nói theo nghĩa đối 
tr). Phiền não hết, thì tâm hành giả mới được an định. Nếu 
còn một chú nào lai vãng, dù rất nhỏ, thì tâm thể cũng chưa 
thật sự được an định. Thế nên, muốn tâm an định, thì việc 
trước tiên, hành giả phải nhận và biết rõ lũ giặc phiền não. 
Khi dùng trí huệ biết rõ rồi, thì bấy giờ mới dụng công 
chiếu phá. Tức biết rõ chỗ giặc trú ngụ, mới đem binh trừ 
diệt được. Đó là một yếu lý của sự tu. Nếu tâm không an 
định, thì làm gì có trí huệ phát sanh. Giống như ngọn đèn 
dầu, cứ bị gió thôi lay động hoài, thì làm sao chiều tỏa ánh 
sáng cho được? Muốn có ánh sáng, thì cần phải có ống khói 
chụp vào. Nhờ có ống khói chụp vào mà ngọn đèn đứng 
yên. Khi đó, thì ánh sáng mới soi tỏ khắp nơi. Cũng thế, 
người tu sở dĩ tâm không an định, là vì thiếu sự hành trì giới 
luật nghiêm minh. Người giữ giới luật nghiêm minh, khác 
nào như ngọn đèn dầu kia có ống khói chụp vào. Ngọn đèn 
đứng yên là dụ cho tâm hành giả được an định. Nhờ an định 
mà tâm được sáng suốt. Cũng như ngọn đèn nhờ đứng yên, 
mà có ánh sáng soi tỏ. Tu, mà tâm chúng ta tối ngày cứ loạn 
động mãi, thì làm sao biết được chánh pháp. Chánh pháp là 
bản tâm chơn thật của ta. Vì giáo pháp Phật chỉ dạy, cũng 
chỉ nhằm mục đích cho mọi người nhận ra và sống được với 
tâm chơn thật của mình. Nhờ nhận rõ ở nơi bản tâm chơn 
thật, nên chúng ta mới có được niềm tin vững chắc. Bằng 
trái lại, thì làm sao chúng ta có niềm tin vững chắc được. 
Câu pháp cú trên Phật cho chúng ta một chuỗi lý luận rất rõ 
ràng: Vì tâm không an định, nên không hiểu biết chánh 
pháp (không nhận rõ bản tâm). Vì không hiểu biết chánh 
pháp, nên không có tín tâm kiên cố. Vì không có tín tâm 
kiên cố, nên không thể thành tựu được trí huệ cao siêu. Trí 
huệ cao siêu có hai ý: một, chỉ cho quả vị A la hán, trí huệ 


62 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


cao tột trong hàng Thanh Văn. Hai là chỉ cho quả vị Phật, 
cao tột trong hàng Bồ Tát. 


39. Người tâm đã an tịnh”, không còn các điều hoặc 
loạn”, vượt trên những nghiệp thiện ác thông thường, là 
người giác ngộ chăng sợ hãi. 

There is no ƒear ƒor an awakened one, whose mỉnd is nof 


sodden (by lust) nor aƒflicted (by hate), and who has gone 
beyond both merit and demerit. 





5 An Định: An là an ôn không loạn, định là đứng yên, dừng lại không 
động. An định là không còn phiền não dấy động, ngược lại với bất an. 


'7 Hoặc loạn: Hoặc là phiền não mê lầm. Vì phiền não mê lầm cứ nổi 


lên mãi làm cho tâm bất an, nên gọi là loạn. Muốn tâm an, phải dứt trừ 
phiên não hoặc loạn. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 63 


Kệ Tụng 
Tâm không dục ái nhiễm 
Không sân hận chỉ phối 
Trừ diệt mọi thiện ác 
Kẻ tỉnh không sợ hãi. 
Lược giảng 


Phật cho chúng ta thấy hình ảnh của người tu giải thoát. 
Người nào, khi tâm đã thanh tịnh, thì không còn các điều 
hoặc loạn. Thanh tịnh là trong sạch. Đã trong sạch thì làm 
gì có hoặc loạn. Hoặc loạn là phiền não mê lầm chấp trước. 
Cũng như nói, nước đã lóng trong, thì không có cặn cáu. Tại 
sao không có cặn cáu? Thưa, vì nước đã lóng trong. Ở đây, 
ta thấy quan trọng là ở hai chữ “lóng trong”. Nếu chúng ta 
hiểu rõ hai chữ này, là chúng ta đã biết cách tu hành. Nước 
trong, thì có a1 lại không biết. Biết là một chuyện, còn thật 
sự lóng cho nước trong lại là một chuyện khác. Cũng như 
nói tâm thanh tịnh, ai không biết tâm thanh tịnh là tâm trong 
sạch. Nhưng làm cách nào để tâm được thanh tịnh, đó lại là 
một chuyện khó. Muốn tâm được thanh tịnh, tức không có 
hoặc loạn phiền não, câu kế tiếp, Phật chỉ cho chúng ta 
phương cách tu. Nghĩa là phương cách lóng cho nước trong. 
Phương cách đó như thể nào? Đó là: “Vượt trên những 
nghiệp thiện ác thông thường”.Thế nào là “vượt trên những 
nghiệp thiện ác thông thường”? Chúng ta sống thường bị 
kẹt hai đầu, nói cách khác là ý nghĩ của ta thường rơi vào 
hai bên: có, không, thiện, ác v.v. Đã có đối đãi, tất nhiên là 
có phiền não thương ghét, mừng giận, buồn vui v.v. Đó là 
đầu mối của sự tạo nghiệp để đi mãi trong sanh tử luân hồi. 
Ngược lại, ở đây, một vị đã chứng quả A la hán, tất nhiên, 
đã hết những thứ “hữu lậu thiện nghiệp” và “hữu lậu ác 
nghiệp”. Do đó, những vị nầy không còn tạo nghiệp mới 
nữa, và tuy ở trong đạo quả viên mãn mà thường làm những 


64 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


việc lợi tha một cách tự nhiên (đây là những vị Lợi căn A la 
hán hay Hồi tâm A la hán hướng về Đại thừa). Như vậy, 
người nào không còn bị mắc kẹt vào sự đối đãi hai đầu nầy, 
Phật nói đó là người giác ngộ giải thoát. Và một khi đã 
được như thé, thì thử hỏi còn gì nữa mà sợ hãi, nên nói: “là 
người giác ngộ, chẳng sợ hãi”. 


40. Hãy biết rằng thân nầy mong manh như đồ gốm và 
giam giữ tâm ngươi như thành quách, ngươi hãy đánh 
dẹp ma quân với thanh huệ kiếm sẵn có của mình và 
năm giữ phần thắng lợi, chứ đừng sanh tâm đắm trước. 


Realzing that this body ¡is as fagile as a clay pot, and 
ƒortifying this mìnd like a well-ƒfortffied city, fight out Màra 
with the sword oƒ wisdom. Then, guarding the conguest, 
remain unattached 


Kệ Tụng 


Biết thân như đồ gốm 

Hộ tâm nhự thành trì 

Dẹp ma với gươm trí 
Hãy giữ gìn chiến thắng 
Vượt ngoài mọi nhiễm ô. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 65 


Lược giảng 


Phật dạy: “Thân nầy mong manh như đồ gốm và giam giữ 
tâm ngươi như thành quách”. Tại sao Phật nói như thế? 
Chúng ta thử quán chiếu có đúng không. Nói đồ gốm tức là 
những thứ do đất sét tạo thành. Tất cả đều do duyên hợp giả 
có. Nếu thiếu một duyên thì không thành. Như thiếu lò để 
nung hay thiếu người làm, thì món đồ gốm đó không thể 
nào thành tựu được. Đã do duyên hợp, tất phải do duyên 
tan. Nhìn lại thân thể chúng ta đang mang có khác gì món 
đồ gốm. Người ta tạo ra đồ gốm, như cái bình, cái chậu 
v..v.. mục đích là để đựng đồ. Cũng thế, thân nầy do bốn 
đại: đất, nước, gió, lửa tạo thành. Đồ gốm nào cũng do 4 thứ 
đó tạo thành. Thiếu một trong 4 thứ đó thì không thành. 
Thân này cũng thế. Thiếu một đại trong 4 đại, thì không 
thành thân. Đã có thân, thì nó chứa toàn là những thứ bất 
tịnh. Chúng ta đừng quên đồ gốm rất dễ bê. Chỉ cần sây tay 
là sẽ bể tan nát ngay. Thân nầy cũng thế, chỉ cần một cơn 
đau nặng, hoặc một tai nạn xảy ra, thì thân thê cũng không 
còn. Vô thường xảy ra trong nháy mắt. Phật so sánh thân 
nầy với đồ gồm, thật chẳng khác ,øì nhau. Bởi đồ gốm chỉ là 
thứ vật chất bất tri giác. Thân này cũng chỉ là thứ vật chất 
bất tri giác. Song có điều khác hơn là trong thân ta còn có 
thứ tri giác, đó là phần tinh thần, nói theo giáo lý Đại thừa, 
đây là do sự kết hợp của thất đại: đất, nước, gió, lửa, không, 
kiến và thức. Tại sao nói “giam giữ tâm như thành quách”? 
Vì rời thân nầy không có tâm. Thân và tâm không thê tách 
rời ra được. Nhưng thân không phải là tâm và tâm không 
phải là thân. Cũng như chiếc xe không phải anh tài xế, hay 
ngược lại, anh tài xế cũng không phải là chiếc xe. Nhưng 
chiếc xe, nếu thiếu anh tài xế điều khiến, thì xe cũng không 
thê chạy được. Nhưng, nếu chỉ có anh tài xế không thôi, thì 
thử hỏi anh tài xê lái cái gì? Cả hai, đều có sự tương quan 
mật thiết với nhau. Tuy nhiên, nếu người nào quá chấp 


66 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


nặng, lệ thuộc ở nơi thân, mà quên mất tâm, thì có khác nào 
kẻ chỉ biết có chiếc xe mà quên mất anh tài xế. Giống như 
kẻ giam tâm trong thành quách. Thành quách có ra là do 
tâm tạo. Giống như họa sĩ vẽ ra thành quách, chớ thành 
quách không vẽ ra người họa sĩ. Thành quách chỉ là ngọn 
chớ không phải gốc. Người nào nhận biết như thế, thì không 
còn nặng chấp ở nơi thân. Đã thế, thì thân không còn giam 
giữ tâm ta được nữa. Tâm ta vốn trùm khắp tất cả, chớ 
không phải hạn cuộc ở nơi thân. Cũng như hư không ở 
trong cái bình sành, ta cứ ngỡ là hư không nhỏ như cái bình. 
Thật ra hư không không nhỏ như cái bình. Một khi cái bình 
bề vỡ ra, thì hư không sẽ tràn ngập hòa đồng cùng hư không 
bên ngoài trùm khắp không có nơi chốn. Cũng thế, nêu 
chúng ta sống trở về với cái tâm chơn thật rồi, thì thân nầy 
còn mắt chỉ là chuyện của thân, chớ không liên hệ gì đến 
tâm. Cũng như bình sành hư bể, không liên hệ gì với hư 
không trong bình. Như thé, thì chuyện thân còn hay mất là 
chuyện trò chơi. Còn như nếu ta chưa nhận ra được bản tâm 
chơn thật của ta, thì ta vẫn còn thấy thân này là quan trọng, 
như thành quách giam hãm ta. Nhưng muốn thấy thân này 
còn mắt giả hợp như trò đùa, thì hành giả cần phải có thanh 
huệ kiếm trong tay mới có thể tiêu diệt được quân ma phiền 
não. Phật bảo chúng ta phải dành lấy phần thắng lợi. Nếu 
không, thì ta sẽ là kẻ đầu hàng làm nô lệ cho bọn chúng sai 
sử. Quyết định ta phải cố gắng dõng mãnh vươn lên để dành 
thắng lợi, nếu không được toàn triệt, thì ít ra cũng phải được 
chiếm cứ dành lấy chủ quyền từng phần theo kiểu hòa bình 
da beo. Như thế, thì đời ta mới có hy vọng chấm dứt khổ 
đau. Mong sao mọi người chúng ta cùng nhau cố gắng vươn 
lên dành lấy chủ quyền! 


41. Thân nầy thật là ngắn ngủi ! Nó sẽ ngủ một giấc ngủ 
dài dưới ba thước đầt, vô ý thức, bị vầt bỏ như khúc cây 
khô vô dụng. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải G7 


re long, alas! This body will lie upon the earth, unheeded 
and liƒeless, like a useless log. 


Kệ Tụng 


Không bao lâu thân nây 
Sẽ nằm dài trên đất 
Bị vất bỏ, vô thức 
Như cây khô vô dụng. 
Lược giảng 
Đức Phật đã cảnh giác, nói rõ về thân vô thường. Cái “hân 
nây thật là ngắn ngủi”. So với dòng thời gian bất tận, thì 
quả thật kiếp sống của con người nó ngắn ngủi còn hơn một 
nháy mắt. Mới thấy đó rồi mất đó. Khác nào như con phù 
du sáng sanh chiều chết. Tổ Qui Sơn nói: “Sanh, già, bệnh, 
chết, không hẹn cùng người. Sớm còn tôi mắt, chợt qua đời 
khác. Thí như sương mùa xuân, đóng trên đầu ngọn cỏ, chọt 
có liên không, như cây trên bờ giây dưới giếng đâu đặng 
lâu đài ”. Quả thật: 
“Đời người khác thể loài hoa 
Sớm còn tối mất nở ra lại tàn ”. 


Hay: 

“Đóp dưới giường lên giường vội biệt 

Sông ngày nay dê biết được ngày mãi 

Mạng người hô hấp làm thay! 

Nghĩ cơn vĩnh biệt tiên đài mà đau ””. 
Phật nói tiếp: “Nó SẼ ngủ một giác ngủ dài dưới ba thước 
đất, vô ý thức, bị vất bỏ như khúc cây khô vô dụng ”. Thật là 
buồn tủi! Thử ngẫm lại, có thân ai mà không ngủ một giấc 


ngủ triền miên chôn sâu dưới lòng đất lạnh. Biết thế, mà 
con người khi còn ba tâc hơi, thì vẫn còn tranh danh đoạt 


68 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


lợi, hơn thua từng chút, đấu đá chém giết lẫn nhau, không 
một chút từ tâm yêu thương đồng loại. Nhưng họ quên rằng: 


“Mùi phú quỷ nhử làng xa mã 

Bã vinh hoa lừa gã công khanh 

Giác nam kha khéo bắt bình 

Bừng con mắt dậy thấy mình tay không ”. 


Hay: 


“Danh mà chỉ lợi lắm mà chỉ! 
Của công danh như bọt nước có ra gì 
Mùi phú quỷ như vâng mây tan hiệp 
Sang cho mấy cũng rôi một kiếp 
Giàu đến đâu cũng chỉ hưởng một đời” 


Tất cả, kết cuộc chỉ là một “bức tranh vân cấu, vẽ người 
tang thương”. Sống mà không có ý thức đến sự vô thường 
nhanh chóng của kiếp con người, thì Phật cho đó là sống 
“vô ý thức”. Đã thế, thì có khác gì một khúc cây khô vô 
dụng vất bỏ bên đường! Mỗi người chúng ta hãy tự xét lại, 
xem mình có tỉnh thức về lý vô thường Phật dạy không? Và 
chúng ta có thật sự giác ngộ chưa? Nếu chưa, thì môi người 
nên cô gắng quán chiếu cho thật sâu sắc qua kinh nghiệm 
bản thân cũng như đối với tha nhân và ngoại cảnh. Đề từ đó, 
chúng ta gắng sức tinh tấn tu hành thoát ly sanh tử khổ đau. 


42. Cái hại của, kế thù gây ra cho kẻ thù hay của oan gia 
đối với oan gia" : cũng không bằng cái hại của tâm niệm 
hướng về hành vi tà ác gây ra cho mình. 


Whatever harm an enemny may đo to an enemy, or a hafer fo 
a hater, an ill-directed mìnd inflicts on oneself a greater 
harm. 





”” Oan gia: Nói đủ là oan gia tương báo. Nghĩa là mối thâm thù với 
nhau, sanh ra gặp nhau đê trả. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 69 


Kệ Tụng 
Kẻ thù hại kẻ thù 
Oan gia hại oan gia 
Không băng tâm niệm tà 
Gáy ác cho tự thân. 


Lược giảng 


Phật so sánh cái tai hại của kẻ có tâm niệm hướng về hành 
vi tà ác so với cái hại của kẻ thù gây ra đau khổ cho kẻ thù 
cũng như oan gia đối với oan gia. Tại sao Phật so sánh như 
thế? Bởi vì sự báo oán thù hận, chỉ gây tai hại cho nhau 
trong phạm vi nhỏ hẹp giữa cá nhân với nhau, còn kẻ có 
tâm niệm hành vi tà ác, tức gây tạo 10 điều ác, thì hậu quả 
tai hại rất lớn. Chăng những hại mình mà hại rất nhiều 
người và những loài sinh vật khác. Đó là một tác hại chung 
cho xã hội loài người. Kẻ đã chất chứa ôm ấp quá nhiều tâm 
niệm ác, mà kẻ đó lại có thêm quyền cao chức trọng, thì 
chúng ta thử tưởng tượng họa hại cho nhơn loại sẽ biết là 
ngần nào! Lịch sử nhơn loại đã chứng minh cho chúng ta 
thấy rất rõ điều đó. Nước Đức có Hitler. Trung Hoa có Tần 
thỉ Hoàng, v..v.. là những kẻ hung ác bạo tàn, đã gây ra biết 
bao tang thương cho đồng loại. Họ chỉ vì có quá nhiều tham 
VỌnE, muốn làm bá chủ hoàn cầu, từ đó, họ bất chấp mọi 
thủ đoạn độc ác, miễn sao họ thỏa mãn được lòng dục vọng 
của họ thôi. Một người khi đã ôm ấp cái tâm niệm độc ác 
đó, tất nhiên, họ đã tự chuốc lấy nỗi thống khổ vày vò bức 
bách, đày đọa tâm can của họ rồi. Họ không bao giờ cảm 
thấy an vui hạnh phúc. Bởi vì họ xây dựng sự nghiệp trên 
xác chết của đồng loại. Đã thế, thì lòng họ có bao giờ được 
thanh thản vui sướng đâu! Và cuối cùng, họ phải trả một giá 
rất đắt, đáp lại xứng đáng những gì mà họ đã gây tạo. Bởi 
thế, nên Phật mới răn dạy pháp cú trên. 


70 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


43. Chẳng phải cha mẹ hay bà con nào khác làm, nhưng 
chính tâm niệm hướng về hành vi chánh thiện ” làm cho 
mình cao thượng hơn. 


Neither mother, ƒather, nor any other relative can do one 
greater good than ones own well-directed mìnd. 


Kệ Tụng 


Cha mẹ và bà con 
Không thể làm gì hơn 
Không bằng tâm niệm chánh 
Khiến tự thân cao thượng. 


Lược giảng 


Phật cho chúng ta thấy luật nhân quả. rất công bằng. AI tu 
nây thành, ai hành nấy đắc. Không thê người nây ăn mà kẻ 
khác no được. Nhân nào quả nây rất rõ ràng. Ta muốn có 
một kết quả hạnh phúc tốt đẹp cao thượng, thì không một ai 
tạo thế đem lại cho ta, dù đó là thân nhân ruột thịt nhứt của 
đời ta, như cha mẹ hay ông bà. Cha mẹ ta chỉ cho ta có 
được cái thân xác hình hài nầy, còn đạo đức an vui mà ta có 
được, chính phải do ta tự tạo lây. Nếu ta chỉ một bề ý lại 
vào người khác, thì đó chỉ là không tưởng mà thôi. Trên đời 
nầy, không có ai ăn không ngôi rôi, mà có được kết quả như 
ý muôn. Thái độ của kẻ ngôi chờ sung rụng, đó là thái độ 
của kẻ biếng. lười, ý lại. Một học sinh nêu không chịu khó 
siêng năng cân. mẫn học hành, thì làm gì có kết quả thi đâu 
đậu đó. Đành rằng, trong nhân quả, ngoài yếu tố chánh nhân 
ra, nó còn đòi hỏi nhiều trợ duyên tốt khác để giúp cho 
chánh nhân được tốt đẹp. Như một cậu học sinh, cậu ta lo 





'' Chánh thiện: Đem tâm hướng về 10 hạnh lành: bố thí, trì giới, tu 
thiên định, tôn kính, tác sự, hôi hướng công đức, tùy hý công đức, thính 
pháp, thuyêt pháp, chính kiên. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 71 


chăm chỉ cần mẫn học hành đó là chánh nhân, còn cha mẹ, 
thầy bạn, trường học v.v. đó là những trợ duyên. Trợ duyên 
tốt, thì giúp cho chánh nhân tốt. Ngược lại, dù có chánh 
nhân tốt, mà thiếu những trợ duyên tốt, thì chánh nhân đó 
cũng không thê phát triển tốt đẹp được. Đối với người tu, đù 
mỗi người ai ai cũng sẵn có cái chánh nhân Phật tánh, 
nhưng, nếu không có những trợ duyên tốt, thì chánh nhân 
Phật tánh cũng không thê phát triển hiển lộ tốt được. Phật 
Tổ, cha mẹ, Thầy bạn, Kinh điển v.v. đều là những trợ 
duyên tốt cho ta. 


Tuy nhiên, dù chúng ta có được đầy đủ những trợ duyên tốt 
đó, nhưng, nếu ta không nỗ lực quyết chí tu hành, thì cũng 
không thê nào đạt được kết quả tốt đẹp. Do đó, nên Phật 
dạy: “Chẳng phải cha mẹ hay bà con nào khác làm, nhưng 
chính tâm niệm hướng về hành vi chánh thiện làm cho mình 
cao thượng hơn”. Hành vị chánh thiện, tức Phật muốn nói 
đến đem tâm hướng về mười hạnh lành. Mười hạnh lành đó 
là: Bố thí, trì giới, tu thiền định, tôn kính, tác sự, hồi hướng 

công đức, tùy hỷ công đức, thính pháp, thuyết pháp, chánh 
kiến. Mười hạnh lành này là chiếc thuyền đưa chúng ta đến 
bến bờ an vui giải thoát. 


72 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


IV.Phẩm Hoa 


(Puppavaggo) 
44. Ai chỉnh phục”? được địa giới, diêm ma giới””, thiên 
giới, và ai khéo giảng nói pháp cú, như tay thợ khéo 
nhặt hoa làm tràng? 


Who shall overcome this earth, this realm of Yama and thís 
sphere oƒ men and øods2 Who shall bring to perfection the 
well-taueht path oƒ wisdom as an expert garland-maker 
would his fioral desien? 


Kệ Tụng 


Ai chỉnh phục địa giới 
Dạ ma giới, thiên giới 
Ai khéo giảng phúp cú 
Như thự khéo nhặt hoa. 
Lược giảng 


Phẩm nầy có tên là Phẩm Hoa, theo Ngài Ngô Chi Khiêm 
dịch là Phẩm Vương Hoa. Phật dùng hoa để thí dụ, vì ở Ấn 
Độ thời Phật có tục lệ người ta xỏ hoa kết thành tràng để 
đeo vào cô. Tục lệ nầy người Ấn Độ đến nay vẫn còn giữ. 


Phật cho rằng, người nào chinh phục hay chế ngự được tự 
thân (địa giới), (nói cách khác là phải nhận biết rõ mình), và 
4 cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A tu la, cũng như 
thiên giới (6 cõi trời lục dục), thì kẻ đó mới thật sự giảng 





5! Chinh phục:I Đánh chiếm và bắt phải khuất phục.2. Nắm được quy 
luật của tự nhiên và lợi dụng được theo yêu. cầu của mình. Chinh phục 
thiên nhiên. Chinh phục vũ trụ 3. Thu hút vê mình, làm cho bị hấp dẫn 
mà hướng về mình (Từ Điển Tiếng Việt xuất bản 1994) 

5! Diêm ma giới (Yamlokà), theo nguyên chú thì bao quát cả 4 giới: Địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A tu la. Bản chú bằng Anh văn của ngải 
Narada rằng: 4 the Four woeful states, viz: hell (địa ngục), Animal 
kingdom (súc sanh) Peta realm (ngạ quỷ) and the Asura realm (A tu la) 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 73 


nói pháp cú, như tay thợ khéo nhặt hoa làm tràng. Tại sao 
người chinh phục tự thân mà gọi là địa giới? Bởi vì, chữ Địa 
ở đây, chúng ta đừng hiểu đất ở bên ngoài. Trong Kinh Phật 
thường nói, tâm chúng sanh là tâm địa hay tâm điền. Nói 
tâm địa là lây đất để dụ cho tâm. Vạn vật trên thế gian nầy, 
tất cả cũng đều phát sanh từ đất. Rời đất ra, thì không thể 
nào có được. Do đó, nên Phật dùng đất để dụ cho tâm. 
Trong nhà Phật có quyền Kinh gọi là Tâm Địa Quán. Tổ 
Nam Nhạc Hoài Nhượng có nói bài kệ: 


Tâm địa hàm chư chủng 

Ngộ trạch tức giai manh 

Tam muội hoa võ tướng 

Hà hoại phục hà thành. 
Dịch: 

Đất tâm chứa các giống 

Gặp ướt liền nấy mâm 


Hoa tam muội không tướng 
Nào hoại lại nào thành. 


Qua bài kệ nầy, Ngài Mã Tổ Đạo Nhất đã lãnh hội được yếu 
chỉ và theo hâu Tô Nam Nhạc suôt mười năm trường. 


Đến như 4 cảnh giới: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A tu la 
cũng đều từ tâm mà ra. Bốn cảnh giới nầy, không phải đợi 
đến sau khi chết mới sa đọa, mà ngay trong đời sống hiện 
tại của chúng ta cũng đã có xảy ra. Địa ngục là cảnh giới tối 
tăm, sĩ mê. Ngạ quỷ là loài quỷ đói, thèm thuồng, khao 
khát, ham muốn vật chất không cùng. Súc sanh là loài sống 
không có cương thường đạo lý, đần độn không biết phải trái 
chánh tà. A tu la là loài nóng nảy sân hận quá độ. Qua 4 loài 
nầy, trong tâm thức mỗi người chúng ta đều có đủ và hiện 
tướng bên ngoài cũng rõ thấy. Mỗi người hãy tự nghiệm lấy 
trong từng giây phút, xem mình đang rơi vào loài nào. Như 


74 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


vậy, chúng ta đã đi trong luân hồi ngay khi còn sống. Muốn 
thoát luân hồi, Phật dạy chúng ta phải luôn tỉnh táo sáng 
suốt và phải thường xuyên niệm Phật. Đến thiên giới cũng 
thế. Nghĩa là cũng từ tâm thức của chúng ta mà ra. Phật kết 
thúc Pháp Cú trên bằng một câu hỏi được đặt ra là: “Ai 
khéo giảng nói Pháp cú (Dhammapada) như tay thợ khéo 
nhặt hoa làm tràng?” 


45. Bậc hữu học chỉnh phục được địa giới, diêm ma 
giới, thiên giới” và bậc hữu học” khéo giảng nói pháp 
cú như tay thợ khéo” nhặt hoa làm tràng. 

A sứriver-on the path shall overcome this earth, this realm 
oƒ Yama and this sphere oƒ men and gods. The striver-on 
the-path shall bring to perfection the well taueht path oƒ 
wisdom, as an expert garland-maker would his ƒloral 
desien. 


Kệ Tụng 


Hữu học nhiếp địa giới 
Dạ ma giới, thiên giới 
Hữu học giảng pháp cú 
Như thự khéo nhặt hoa. 


Lược giảng 





5 Địa giới: (Pathavi) là chỉ tự kỷ hay tự thân (Attabhava). Bản 
Dhammapada Anh văn của Đại Đức Narada dịch, trang 8 có chú thích 
rằng: “This is one who will understand this self asit really is”. Câu nầy 
có nghĩa là như thật tự biết rõ mình. 

53 Thiên giới: (Sadevakam), theo nguyên chú thì bao quát 6 cõi trời dục 

giới và nhân giới. 

% Hữu học (sekha) tức là các vị chứng sơ quả Tu đà hoàn, nhị quả Tư 
đà hàm và tam quả A na hàm. Những vị nầy còn phải học tập giới, định, 
huệ, đến khi chứng tứ quả A la hán mới được gọi là Vô học 
(Asekha). 

5 Thợ khéo: Thợ làm tràng hoa, để ví dụ cho người khéo giảng nói 
pháp cú, có lớp lan không lộn xộn như thợ xâu hoa vậy. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 75 


Phật cho chúng ta biết ai là người đã chinh phục được địa 
giới, diêm ma giới và thiên giới. Đó là bậc Hữu học, tức ba 
quả vị Thanh văn: Tu đà hoàn, Tư đà hàm và A na hàm. Tại 
sao những vị này đã chinh phục được những thứ đó? Bởi vì 
những vị nầy đã thấy được chơn lý nên dứt được những sự 
mê lầm. Dứt những sự mê lầm cả nhân lẫn quả. Do đó, Phật 
nói: “Những vị này khéo giảng nói Pháp Cú như tay thợ 
khéo nhặt tràng hoa”. Đây là Phật đã trả lời cho câu hỏi đã 
được nêu ra ở trên 


46. Hãy biết thân nầy như bọt nỗi, rõ ràng là pháp 
huyền hóa, đề bẻ gấy mũi tên cám dõ của bọn ma quân, 
mà thoát ngoài vòng dòm ngó của tử thân. 


Realzing that this body ¡s like ƒroth, penefrating ifs mirase- 
like nature, and pÏucking out Mãras flower-tipped arrows 
of sensuality, go beyond sight oƒthe King oƒ Death! 


Kệ Tụng 


Biết thân như bọt nỗi 
Giác thân tợ huyền hóa 
Bẻ mũi tên ma đi 
Vượt tâm mắt tử thản. 
Lược giảng 


Phật bảo chúng ta phải nhận rõ thân nầy như bọt nỗi, rõ 
ràng là pháp huyễn hoá. Tại sao nói thân nầy như bọt nổi? 
Đây là Phật nêu ra một đề tài lớn để cho chúng ta tự quán 
sát. Nói bọt nổi, vì nó giả có không thật. Không có ai ngu 
muội đến nỗi cho bọt nổi là thật. Thấy rõ bọt nối là không 
thật có, thì cái thấy đó đối với chúng ta cho là quá dễ. 
Nhưng Phật bắt chúng ta phải nhìn lại thật kỹ cái thân nầy 
giả đối như bọt nổi, thì thật là quá khó. Hầu hết chúng ta 
không một ai không cho thân này là thật. Làm sao có thể 
nhìn nó như bọt nổi cho được? Sở dĩ thấy nó không như bọt 


76 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


nổi là vì chúng ta còn quá si mê. Vì quá si mê tăm tối, nên 
không có trí huệ để nhận thấy như thế. Ở đây, Phật bảo ta 
phải vận dụng trí huệ đề nhìn thăng lại thân nầy. Nếu dùng 
trí huệ Bát nhã mà nhìn, thì quả thật thân nầy nó vô thường 
nhanh chóng còn hơn bọt nổi. Vì nhận hiểu được lẽ vô 
thường của thân nầy quá mỏng manh, nên Thiền Sư Vạn 
Hạnh đời Lý đã cho chúng ta biết rất rõ qua bài kệ Thị 
chúng như sau: 

Thán như điện ảnh hữu hoàn vô 

Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô 

Nhậm vận thạnh suy vô bố úy 

Thạnh suy như lộ thảo đầu phố. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải tụ 


Dịch: 


Thân như bóng chóp chiêu tà 

Xuân qua tươi tốt thu qua rụng rời 

Sá chỉ suy thạnh việc đời 

Thạnh suy như hạt sương rơi đầu cành. 


(Ngô Tất Tô) 


Với cái nhìn của người đạt đạo, đã nói lên một lẽ thật như 
thế. Một lẽ thật ngàn đời bất di bất dịch, nhưng đối với 
chúng ta thì khác. Chúng ta vì thiếu tuệ giác, nên nhìn thấy 
thân này là thật. Bởi thấy thật, nên chúng ta không bẻ nỗi 
mũi tên ngũ dục. Chúng ta là những kẻ đang bị những mũi 
tên “Ngũ dục, Lục trần” cắm sâu vào xương tủy. Muốn bẻ 
gãy những mũi tên độc hại cám dỗ này, Phật dạy chúng ta 
cân phải có trí huệ để nhìn vào cuộc đời và thân này là 
huyễn hóa. Có nhìn như thế, mới mong thoát khỏi sự cám 
dỗ của bọn ma quân và mới thoát ngoài vòng dòm ngó của 
tử thần. Bằng không, thì chúng ta mãi sống trong đau khổ, 
và mãi làm một lữ khách phong trần đi mãi trong sương gió 
của cuộc đời. Hắn chúng ta không một ai muốn làm kẻ lữ 
khách phong trần nữa. Vì đời ta đã có quá nhiều đau khổ 
rồi! Không một ai muốn cất bước đi thêm! 


47. Như nước lũ cuốn phăng những xóm làng say ngủ 
giữa đêm trường, tử thân sẽ lôi phăng đi những người 
mê muội sinh tâm ái trước những bông hoa mình vừa 
góp nhặt được. 

Ás a miphty flood sweeps away the sleeping village, so 
death carries away the person oƒ disracted mind who only 
pÌucks the ƒlowers (oƒ pleasure). 

Kệ Tụng 


Người nhặt hoa (dục lạc) 


78 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Tâm ái nhiễm mê cuỗỖng 
Bị tứ thân mang đi 
Như nước trôi làng ngủ. 


Lược giảng 


Phật dạy: Những kẻ nào còn sống trong mê muội, còn sanh 
tâm ái trước những bông hoa (dục lạc) thì chắc chắn, những 
kẻ nầy sẽ bị tử thần lôi phăng đi, khác nào như nước lũ cuôn 
phăng đi tất cả xóm làng. Hình ảnh nầy gợi cho chúng ta 
nhớ lại trận đại hồng thủy vừa qua, đã gây ra hằng cả mấy 
trăm ngàn người chết. Phật cho rằng, người nào còn say mê 
ái dục cũng bị chết thảm thương như thế. Điều nầy, cứ nhìn 
vào thực trạng xã hội ngày nay, chúng ta thấy quá TỐ ràng. 
Có biết bao cảnh tử vong, vì những kẻ quá say mê sắc dục. 
Và có biết bao cảnh tang thương, tai họa khác, như cướp 
của, giết người, hiếp dâm, tù tội v.v. đã xảy ra hằng ngày 
trên thế giới. Tất cả cũng chỉ vì quá nô lệ cho lòng dục vọng 
mà ra. Quả thật, hiện trạng chúng ta là những kẻ đang say 
ngủ, say ngủ trong một giâc mộng dài của vô minh dục 
vọng. Giác mộng dài nầy, chưa biết đến bao giờ chúng ta 
mới chịu thức giấc. Dù Phật Tổ rất thương xót, nên đã hết 
lời kêu gọi đánh thức. Thế mà ta ngủ vẫn cứ ngủ, chẳng 
màng đến những lời kêu gọi thức nhắc đó. Đôi lúc, không 
những ta không mang ơn người kêu gọi đánh thức, mà còn 
tức giận họ nữa chớ! Vì thế, mà Phật cho chúng ta là những 
kẻ quá ngu sĩ mê muội. Bao lâu con người còn mê say ngủ 
vùi trong đêm trường tăm tối của vô minh, thì bấy lâu con 
người vân còn phải chịu đau khổ dài dài. Và nhứt định sẽ bị 
nước lũ “ngũ dục” cuốn phăng đi tất cả, để rồi trôi đạt vào 
bề trầm luân khô hải không biết đến bao giờ mới được thoát 
ra! Thật là khổ khô! 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 79 


48. Cứ sinh tâm ái trước" và tham luyến mãi không 
chán những bông hoa mà mình vừa góp nhặt được, đó 
chính là cơ hội tôt cho tử thân lôi đi. 


The Destroyer brimgs under his sway the person oƒ 
distracted mìind who, insatiate im sense desires, only pÏucks 
the ƒlowers (of pleasure). 


Kệ Tụng 


Người nhặt hoa dục lạc 

Tâm ái nhiễm mê cuỗỖng 

Đắm say trong dục vọng 

Bị nô lệ tử thân. 

Lược giảng 
Nói lên cái tệ hại của người tu hành lòng còn ái trước và 
tham luyến danh lợi thế gian. Bông hoa mà mình góp nhặt 
được là để dụ cho những thứ tài sản của cải mà mình cóp 
nhóp tạo ra. Trong 12 nhân duyên, “ái” là nguyên nhân Snn 
đời để gây ra sanh tử khổ đau tiếp nối đời sau. Vì ' 
trước”, nên mới có “chấp thủ”. Do có chấp thủ, nên na 
nghi, đề rồi thọ sanh trong các cõi (hữu). “Ái, thủ, hữu”, 
ba thứ nầy có sự liên hệ với nhau rất chặt chẽ, khác nào như 
chùm trái ác xoa. Sở dĩ con người có lòng ái trước sâu nặng, 
là vì con người chấp ngã quá lớn. Chấp ngã có 2 thứ: “Ngã 
và ngã sở”. Ngã là chấp cho cái “ta” là chơn thật. “Ngã sở” 
là chấp những thứ tài sản của cải do mình tạo ra cũng là 
chơn thật. Nhưng Phật nói, tất cả đều là huyễn mộng giả 
dối. Vì cho là thật, nên những gì con người tạo ra đều muốn 
bảo vệ nó cho đến cùng. Có đôi khi, vì quá nô lệ bảo vệ tài 
sản mà con người phải tán thân mất mạng. Do đó, mới thấy 
lòng tham luyến chấp trước của con người thật quá sâu 





% Ái trước: Ái là yêu thích; trước là dính mắc. Ái trước là yêu thích 
đắm nhiễm dính mắc ở nơi trần cảnh. 


80 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


nặng. Sâu nặng còn hơn núi Tu di. Nhưng con Tgười quên 
răng, càng chấp nặng nhiều chừng nào thì khổ đau nhiều 
chừng nây. Bản thân mình còn không gìn giữ được, nói chỉ 
đến những thứ tài sản ngoài mình. Thí như, gốc cây không 
có thì làm gì có ngọn cây. Ấy thế mà, còn một tắc hơi tàn, 
con người vân còn bám víu bảo thủ, không bao giờ biết thức 
tỉnh buông ra. Kinh nói: Tài sản của cải thuộc về năm nhà: 
“hỏa gia, thủy gia, tặc gia, tử gia và sung công ø1a”. Trong 5 
nhà này, nhà nào cũng có quyền cướp đoạt hết tài sản của 
ta. Chăng những chúng cướp đoạt tài sản của ta thôi, mà 
chúng còn cướp đoạt luôn mạng sống của ta nữa. Chúng 
không dung tha bất cứ ai cả. Điều ta nên nhớ, dù mình có 
tạo tiền của cho nhiều, cuối cùng rồi, thần chết cũng không 
dung tha. Một khi “nhà nước tử thần” ban hành lệnh gọi 
nhập ngũ, thì đù cho ở bất cứ lứa tuổi nào cũng đều phải 
phục tùng chấp hành nghiêm chỉnh. Một khi đã “nhập ngũ” 
rồi, thì một đi không hẹn ngày trở lại. Dù cho có địa vị chức 
tước quyên uy tột đỉnh hay giàu sang tột bực đến đâu, cũng 
không ai có thê tránh né hay hối lộ cho nhà nước tử thần 
được. Hàng hàng lớp lớp đều phải xuôi tay cúi đầu tuân 
lệnh. Biết thế, mọi người nên thức tỉnh tu hành, bớt lòng ái 
trước tham luyến thế gian, để chuẩn bị cho ngày mình nhập 
ngũ được an toàn nhẹ gánh. Vì vậy, pháp cú trên, Phật thức 
nhắc chúng ta mỗi người nên nhớ đến ngày “tử thần lôi đi” 
mà ráng lo cô gắng tu hành. Cõi đời này, rốt lại cũng chỉ là 
ảo ảnh phù du mà thôi! Nên nhớ: “Cát bụi cũng trở về cát 
bụi. Xin người nhớ cho và xin người nhớ cho!”. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 81 


49. Hàng Sa môn (mâu nj”” đi vào xóm làng. để khất 
thực” ví như con ong đi kiếm hoa, chỉ lấy mật rồi đi chứ 
không làm tốn thương về hương sắc. 


Ás a bee gathers honey from the ƒlower withouf injuring ïfs 
colour or ƒagrance, even so the saøge goes on hís 
almsround in the village. 


Kệ Tụng 


Như ong chỉ lấy nhụy 
Không hại hương sắc hoa 
Cũng vậy vị sa môn 
Ra vào giữa thôn làng. 


Lược giảng 


Phật dạy riêng cho người xuất gia. Người xuất gia, sau khi 
thọ đại giới gọi là Sa môn hay Tỳ kheo. Đời sông thường 
nhựt của những vị nầy là đi khất thực. Ngoài việc nuôi sông 
bằng cách xin ăn ra, các Ngài còn thích sống những nơi 
văng vẻ tĩnh mịch. Một phần do muốn yên tịnh để dễ tu 
thiền quán. Phần khác, là do thời tiết khí hậu ở Ấn Độ lạnh 
nóng quá khắc nghiệt. Nhứt là vào mùa nóng, thời tiết nóng 
dữ dội. Có thể nói, nóng cháy da người. Do đó, cách tốt 
nhứt, là các Ngài vào trong thâm sâu rừng núi, nơi nào có 
nhiều tàn cây che mát, thì các Ngài đến trú ngụ. Vì vậy, mới 
có danh từ “Mâu nỉ” để gọi tên các Ngài. Chữ Mâu ni có 
nghĩa là Tịch mặc. Tức là người thích sống trầm lặng, vắng 





5” Mâu nỉ: Tiếng Phạn gọi là Muni, Trung Hoa dịch là Tịch mặc. Nghĩa 
là người thích cảnh vắng lặng, cũng có nghĩa nhân từ, trí tuệ, thánh giả. 
Chỉ chung cho những hàng Sa môn sống đời sống khất thực. 


5 Khất thực: Khất là xin; thực là ăn. Nghĩa là người xin ăn. Khắt thực 
có 2 nghĩa: Trên xin giáo pháp của Phật đê nuôi lớn pháp thân huệ 
mạng, dưới xin thức ăn của Đàn na thí chủ đê trưởng dưỡng vóc thân tứ 
đại. 


82 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


vẻ an nhàn. Ngoài những thời giờ tham thiền nhập định ra, 
các Ngài còn phải rày đây mai đó để giáo hóa chúng sanh. 
Có khi các Ngài do Phật sai đi, cũng có lúc các Ngài tự đi 
một mình. Nhưng điều lý thú của pháp cú này, là Phật dạy: 
“Các vị đó, khi vào xóm làng khất thực ví như con ong đi 
kiếm hoa, chỉ lẫy mật rồi đi chứ không làm tốn thương về 
hương sắc”. Lời dạy nây thật là sâu sắc và chí lý. Phật đem 
hình ảnh của con ong bay đi tìm mật hoa hút lấy mật, để so 
sánh với các vị Tỳ kheo đi vào xóm làng để khất thực. Tại 
sao Phật lại so sánh như thế? Bởi vì con ong chỉ hút lẫy mật 
mà không làm tổn thương đến hương sắc của hoa. Cùng ý 
này, ta thây trong Luật Tỳ Kheo, đức Phật Tỳ Diệp La cũng 
có dạy bằng một bài kệ tụng như sau: 


Vĩ như loài ong 

Hút lấy mật hoa 

Thì không thương tốn 
Sắc hương của hoa 
Mà chỉ hút lấy 

Các vị mật ngọt 

Tỳ kheo cũng vậy 

Đi vào làng xóm 

Thì không can dự 
Công việc người khác 
Không nhìn đáng làm 
Hay không đáng làm 
Mà chỉ tự nhìn 

Bản thân mà đi 

Coi có ngay thẳng 
Hay không ngay thẳng. 


(Hòa Thượng Trí Quang dịch trang 13]) 


Qua bài kệ trên, ta thấy không chỉ riêng đức Phật Thích Ca 
dạy như thê, mà tât cả chư Phật cũng đêu dạy như thê. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 83 


Nghĩa là đều dạy các thầy Tỳ kheo khi vào xóm làng xin ăn, 
chỉ gìn giữ phẩm hạnh của người xuất gia, tuyệt đôi không 
nên xen vào việc thế sự. Vì đó không phải là chuyện của 
mình. Nhứt là đừng xen vào công việc của người khác mà 
có thái độ hay lời lẽ chỉ trích chê bai, hay bình phâm chuyện 
phải trái của thiên hạ, mà Phật dạy hãy tự quán chiếu lại 
chính mình, đó là cách hay nhứt để bảo tồn uy tín của mình 
và cũng không làm mất tín tâm của các vị Đàn na thí chủ. 
“Ngay thắng mà đi”, vừa nói lên cái oai nghi bề ngoài của 
hạnh khất thực, mà cũng vừa nói lên cái lý tế nhị bên trong. 
Lý bên trong là khi đi cân phải nhìn thắng lại từng tâm niệm 
xâu ác của mình để lo tiêu diệt. Ngày nay, chúng ta không 
có ôm bát đi khất thực như các Ngài, mà ở một chỗ Phật tử 
dâng cúng. Như thế, thì ta phải làm gì cho tròn phâm hạnh 
của người xuất gia? Dù ta không đi khất thực như các Ngài, 
nhưng cũng phải giữ đúng theo những gì Phật dạy ở trên, để 
không thẹn mình thua loài ong kia. Ngẫm lại thật kỹ, ta thấy 
người xuất gia thời nay, phần nhiều, chúng ta hay xen vào 
chuyện thiên hạ: bình luận thế sự, chỉ trích chê bai phải trái 
đủ thứ! Càng như thế, thì tâm ta càng xáo trộn vọng động 
bất an. Từ đó, mới gây ra biết bao nhiêu phiền não hệ lụy 
cho mình và cho người khác. Người tu, muốn được an tâm, 
Phật Tổ thường khuyên ta nên lánh bớt duyên trần. Có thế, 
thì trên đường tu, ta mới có thêm phần tiến bộ. Ngược lại, 
càng tu ta càng lún sâu vào phiền não. 


Luận về vấn đề thọ dụng vật chất để nuôi thân, trong Quy 
Sơn Cảnh Sách, Tổ Qui Sơn cũng có răn dạy: “Thọ dụng ân 
phôn, thí lợi nồng hậu”. Nghĩa là, mình càng thọ dụng nhiều 
chừng nảo, thì thí chủ được lợi nhiều chừng nấy. Vì mình là 
viên đá, mà thí chủ là con dao. Họ cứ đem dao mài miết trên 
viên đá của mình hoài, lâu ngày châầy tháng, tất nhiên, viên 
đá của mình phải bị mòn dần, còn con dao của họ càng lúc 
càng bén. Bởi vậy, Phật Tổ thường khuyên bảo chúng ta 


84 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


phải ráng lo tu. Nếu tu hành qua loa cho có lệ, thì mình sẽ 
mang nợ họ nhiều. Vì thiếu tu, nên bị tổn đức, thiếu phước. 
Đề nhắc nhở chúng ta nhớ điều nầy, nên trong những giờ 
thọ thực, Phật Tổ đều dạy ta phải hằng quán tưởng năm 
phép quán. Hơn thế nữa, người xuất gia chỉ thọ dụng vật 
chất vừa đủ đề tạm nuôi thân thôi, chớ không nên sanh tâm 
tham đắm. Nếu quá tham đắm đòi hỏi những nhu cầu cung 
phụng cho thân, thì đó là trái lại hạnh tu của người xuất gia. 
Tổ Qui Sơn cũng dạy: “người xuất gia phải tam thường bất 
túc”. Ba thứ ăn, mặc, ở, ngủ nghỉ phải vừa đủ. Nếu đòi hỏi 
quá nhiều, chẳng những trái với bản hạnh của người xuất 
gia, mà còn làm mất tín tâm của thí chủ dâng cúng nữa. Một 
khi họ biết mình không thật tu hành, thì tín tâm của họ cũng 
bắt đầu thối thất. Khác nào như loài ong, chẳng những hút 
hết mật hoa thôi, mà còn làm thương tổn đến hương sắc của 
hoa. Nhưng ở đây, ngược lại, loài ong không bao giờ làm 
thương tôn đến hương sắc của hoa. Nếu ta không giữ đúng 
những lời Phật Tổ dạy trên, thì quả thật ta sẽ thua loài ong 
kia vậy. Thế nên, đối với người xuất gia chúng ta cần phải 
lưu ý cân thận giữ gìn. 
50. Chớ nên dòm ngó lỗi người, chớ nên dòm coi họ đã 
làm gì hay không làm gì, chỉ nên ngó lại hành động của 
mình, thử đã làm được gì và chưa làm được gì. 
Let none find ƒault with others; let none see the omissions 
and commissions oƒ others. But let one see one* own acfs, 
done and undone. 
Kệ Tụng 
Không nên nhìn lỗi người 
Người làm hay không làm 
Nền tự nhìn thân ta 
Có làm hay không làm. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 85 


Lược giảng 
Phật dạy: Người tu chớ nên dòm ngó lỗi người, chớ nên 
đòm coi họ đã làm gì hay không làm gì, chỉ nên ngó lại 
hành động của mình. Lời dạy nầy, Phật đã nhắm đến cái căn 
bệnh trầm kha của con người. Cái căn bệnh hay dòm ngó lỗi 
người đề phê bình khen chê. Ít có mấy ai nhìn thấy lỗi mình. 
Nhà mình đầy rác rên, mà không lo dọn quét, thích cầm 
chỗi đi quét nhà người ta. Bởi vậy mới có câu nói: 

“Chưn mình còn lắm lê mê 

Mà đi xách đuốc lại rê chưn người ”. 


Vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết, đó là tật xấu của con 
người. Ai cũng thích làm cảnh sát quốc tế. Tối ngày cứ hết 
thổi tu hít phạt người nây, tới phạt người kia, mà mình 
không biết phạt mình, dù mình có lỗi trầm trọng hơn người. 
Thái độ chỉ trích chê bai kẻ khác, đó là thái độ tối ky của 
người tu. Nếu là người thật tu hành, thì mình chỉ nên nhìn 
ngó lại lỗi lầm của mình để lo sửa đôi. Nếu vì xây dựng tốt 
cho nhau, để sự tu hành của chúng ta mỗi ngày mỗi tiến bộ, 
thì Phật cho chỉ lỗi cho nhau. Tuy nhiên, sự chỉ lỗi nầy, 
hoàn toàn không có chút tự ái, vì bản ngã của mình mà hạ 
nhục người khác. Đó là điều không nên có. Chúng ta nhứt 
quyết không bao giờ để tình trạng này. xảy ra trong chúng. 
Nói về thấy lỗi người mà không thấy lỗi mình, trong quyên 
Trung Hoa Chư Thiền Đức Hành Trạng tập một, do Thiền 
Sư Thích Thanh Từ biên soạn, trang 67, có nêu ra câu 
chuyện giữa đức Lục Tổ và Ngài Thần Hội. Có đoạn kế 
rằng: “Năm Thần Hội 14 tuổi, còn là một chú Sa di ở chùa 
Ngọc Tuyên. Một hôm, Ngài tìm đến yết kiến Lục Tổ. Khi 
đến, Tổ hỏi: 


- Tri thức từ phương xa nhọc nhắn tìm đến, có đem được 
gôc (Bôn) theo chăng? Nêu có gôc phải biệt chủ, thử nói 
xem? 


86 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Sư thưa: 

- Lấy không trụ làm gốc, thấy tức là chủ. 
Tổ bảo: 

- Sa di đâu nên dùng lời đó. 

Sư thưa: 

- Hòa Thượng ngôi thiền là thấy hay chẳng thấy? 
Tổ cầm gậy đánh Sư ba gậy, hỏi: 

- Ta đánh ngươi đau hay chăng đau? 

- Cũng đau cũng chăng đau. 

- Ta thấy cũng chăng thấy. 

- Thế nào là cũng thấy cũng chẳng thấy? 


Chỗ ta thấy là thường thấy lỗi lầm nơi tâm mình, không 
thấy việc phải quây của người khác. Ấy là cũng thấy cũng 
chẳng thấy. Ngươi nói cũng đau cũng chẳng đau là sao? 
Nếu ngươi chẳng đau thì đồng với cây cỏ, nêu ngươi đau thì 
đồng với phàm phu, ắt khởi tâm giận hờn. Trước ngươi nói 
thấy chẳng thấy là hai bên, đau chẳng đau là sanh diệt. 
Ngươi không thấy tự tánh mà dám cợt với người. 

Sư lễ bái sám hối. 

Tổ bảo: 

- Nếu ngươi tâm mê không thấy nên hỏi thiện tri thức chỉ 
đường. Nếu ngươi tâm ngộ, liền tự thấy tánh, y pháp tu 
hành. Ngươi đã mê không thấy tâm mình, trở lại hỏi ta thấy 
cùng chăng thấy. Ta thấy thì ta tự biết, đâu thế cái mê cho 
ngươi được. Nếu ngươi tự thấy cũng không thế được cái mê 
cho ta. Tại sao không tự biết tự thấy, lại hỏi ta thấy cùng 
chăng thấy? 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 87 


Sư lễ bái hơn trăm lạy câu xin sám hồi. 
Từ đây, Sư ở lại hâu hạ Tô không lúc nào rời”. 


Qua câu chuyện trên, Ngài Thần Hội tuy vướng phải lỗi lầm 
chưa được thấy tánh mà dám cợt đùa với Tổ. Nhưng có điều 
ta phải thán phục Ngài, vì Ngài rất thông minh lanh lợi, chỉ 
mới 14 tuổi thôi mà đã có cái thấy như thế, dù cái thấy đó là 
sai lầm. Như vậy, đủ chứng minh rằng, Ngài đã tu hành 
gieo trồng thiện căn sâu dầy trong nhiều đời. Nên Ngài mới 
sớm gặp Phật pháp và mới có được một căn cơ lanh lợi như 
thê. 


Người tu, thường nhìn lại mình mới thật là người thật tu. 
Bởi vậy, nên đức Lục Tô dạy: 


“Bằng thật người tu đạo 

Không thấy lỗi thể gian 

Nếu thấy lỗi của người 

Thì lôi mình đã đến bên ”. 
51 Như thứ hoa tươi đẹp chỉ phô trương màu sắc mà 
chẳng có hương thơm, những người chỉ biết nói điều 
lành mà không làm điều lành chẳng đem lại ích lợi. 


Like a beaufifUHl flower ƒull oƒ colour but without aerance, 
even so, ƒfuitless are the ƒair words oƒ one who does nof 
practise them. 


Kệ Tụng 


Như bông hoa tươi đẹp 
Có sắc nhưng không hương 
Lời nói dẫu gấm hoa 
Không làm, không kết quả. 


Lược giảng 


88 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Phật dạy: “Những kẻ chỉ biết nói điều lành mà không bao 
giờ làm một điều gì lợi ích cho ai, khác nào như hoa tươi 
chỉ phô trương màu sắc mà chăng có chút hương thơm”. Ở 
đời, ta thấy hạng người này rất nhiều. Họ được tài phô 
trương bè ngoài rất hay. Đa số người đều lầm họ. Lời nói và 
việc làm của họ không bao giờ đi đôi với nhau. Họ là hạng 
người năng thuyết bất năng hành. Họ gạt gầm những người 
nhẹ đạ cả tin. Miệng họ nói huyên thuyên điều lành, đạo 
đức. Họ là mẫu người quảng cáo, nói láo ăn tiền. Họ có biệt 
tài vẽ duyên câu chuyện. Chuyện ít họ xích cho nhiều, gây 
cho người nghe rất khoái tai. Họ khoác lác khoe khoang 
toàn là những thứ đạo đức giả hiệu. Quả thật, họ là thứ hoa 
tươi chỉ đẹp bề ngoài. Họ không có chút hương thơm bên 
trong. Họ là người thiếu lương tâm và lương tri. Họ chỉ biết 
nói miệng tài không làm gì lợi ích cho ai. Hạng người nầy 
thời nào cũng có và họ có mặt ở mọi nơi, mọi chốn. Nhứt là 
trong môi trường đạo đức, họ dễ bề lường gạt kiếm sống. 
Họ chỉ cần uôn ba tắc lưỡi đạo đức là có thê moi tiền thiên 
hạ. Họ làm tiền khá tinh vi. Nếu ai lỡ biết mặt họ, thì họ tìm 
cách mua lòng người đó. Họ bất chấp thủ đoạn, miễn sao có 
lợi cho họ là được. Phật cho hạng người nầy chỉ là “một đóa 
hoa khéo phô trương”. Nhưng, dù hoa ấy có khéo léo phô 
trương đến đâu, thì cũng có ngày phải héo úa tàn phai. Tại 
sao vậy? Vì bản chất của nó là hoa, nên trước sau gì, nó 
cũng phải héo tàn. Một khi đã tàn phai rồi, thì không ai 
thèm ngó đến. Cũng thế, hạng người nầy, đù họ khéo “đội 
lốt giả hiệu đạo đức” lộng giả thành chơn, khéo trang bị bề 
ngoài đến đâu, rồi cũng có ngày lòi mặt nạ. Vì bản chất của 
họ là con người giả dối, giỗng như đóa hoa kia không khác. 
Thế nên, qua Pháp cú nầy, Phật khuyên mọi người phải có 
hành động “tri hành hợp nhứt”. Hãy sống sao cho xứng 
đáng làm người, nhứt là người được mệnh danh là con Phật. 
Chúng ta hãy nhớ câu: “hoa thơm nhờ nhụy, người có giá trị 
nhờ đạo đức”. Người sống không có đạo đức, khác nào như 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 89 


một cây khô vô dụng. Hạng người như thế, quả thật không 
xứng đáng sống trong xã hội loài người. Riêng trong phạm 
vi của người tu xuất gia, thì ta phải nhớ câu nây nằm lòng. 
Không phải chỉ nhớ suông, mà nhớ để đem ra ứng dụng. 
Người nào nói được, làm được mới là người xứng đáng ở 
trong đạo. Tuy nhiên, ngoại trừ những trường hợp trao đổi 
giải bày học hỏi với nhau. Trong trường hợp này, có đôi khi 
chúng ta nói quá những gì mà chúng ta có thê làm được. 
Nhưng dù sao, biết hướng về nhà vẫn hay hơn là người 
không biết. Dù chưa phải là kẻ đã tới nhà, nhưng ít ra cũng 
biết được cái ngôi nhà mình phải tới. Cũng thê, trong khi 
giải bày lời Phật dạy, dĩ nhiên, không sao tránh khỏi bàn nói 
nghĩa lý cao siêu. Nhưng sự trình bày đó, chăng qua là 
muốn làm sáng tỏ lời Phật Tổ dạy mà thôi. Hoàn toàn 
không phải là kẻ nói khoác lác để phô trương sự hiểu biết 
của mình. Thật ra sự hiểu biết của chúng ta so với những lời 
Phật dạy, khác nào như con ếch ngôi dưới đáy giếng sâu ở 
trong miệng hang dòm trời. Và như thế, có xứng đáng gì mà 
phải khoe khoang! Hiểu và nhận định như thế, ta mới thấy 
sự nghiên cứu học hỏi của ta không bao giờ cùng. Từ đó, 
chúng ta mới nỗ lực cố gắng thực hành tiệm tu từng bước 
một, qua những gì mà chúng ta đã học hỏi được. Có thế, 
mới không phụ lòng thâm ân Phật Tổ và thầy bạn chỉ dạy ta 
vậy. 


52 Như thứ hoa tươi đẹp vừa có màu sắc lại có hương 
thơm, những người nói điêu lành và làm được điều lành, 
sẽ đưa lại kêt quả tôt. 


Like a bequtjful fiower fHll of colour and also ƒfagrant, even 
So, ƒfruifful are the fair words ofƒone who pratises them. 


Kệ Tụng 


Như bông hoa tươi đẹp 
Có sắc lại thêm hương 


90 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Lời nói đã gắm hoa 
Có làm, có kêt quả. 
Lược giảng 


Đối lập với pháp cú trên. Nghĩa là Phật cho chúng ta thấy 
cái kết quả tốt đẹp của lời nói và thật hành đi đôi với nhau. 
Giống như hoa tươi vừa đẹp, vừa có màu sắc lại vừa có 
hương thơm. Như vậy, mới xứng đáng là một đóa hoa xinh 
đẹp tuyệt mỹ. Cũng thế, nếu chúng ta nói được, làm được, 
thì kết quả rất tốt đẹp. Người xưa nói: “Tòng thiện như 
đăng, tòng ác như băng”. Nghĩa là: làm theo việc lành, nó 
khó như người leo núi cao. Ngược lại, làm việc ác, như 
người ở trên cao tuột xuống giốc. Cho nên việc nói điều 
lành, thì rất dễ ai nói cũng được, nhưng làm được đúng như 
lời nói thì rất khó. Còn làm điều ác, thì khỏi phải nói, nó rất 
là dễ dàng. Nhưng dù khó mà làm được, thì Phật khen 
người đó chắc chắn sẽ có kết quả tốt đẹp. 
53. Như từ đống hoa có thể làm nên nhiều tràng hoa, từ 
nơi thân người có thể tạo nên nhiều việc thiện. 
ÁAs from a great heap oƒ ƒowers many garlands can be 
mađe, even so should many good deeds be done by one born 
a mortal. 
Kệ Tụng 
Như từ một đồng hoa 
Làm được nhiều tràng hoa 
Từ thân người cũng vậy 
Làm được nhiều thiện sự. 
Lược giảng 
Hai chữ “Đống hoa” là Phật cho chúng ta một hình dung từ. 
Từng đóa hoa kết hợp lại thành một đống hoa. Rời từng đóa 
hoa, thì không có đông hoa. Cũng thế, cái thân của chúng 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 9 


ta, khác nào như một đống hoa. Tại sao? Bởi vì do nhiều 
thứ kết hợp lại mà thành. Nếu nói một cách đại thể, thì do 
bốn đại kết hợp. Nhưng, nếu phân tích chi ly, cặn kẻ hơn, 
thì mỗi một bộ phận trong thân thể của chúng ta, có khác 
nào như từng mỗi đóa hoa. Tên gọi của mỗi một đóa hoa 
khác nhau. Vì có nhiều tên gọi của từng thứ hoa khác nhau, 
kết hợp lại thành một đống hoa. Cũng thế, thân thể của 
chúng ta có nhiều bộ phận tên gọi khác nhau, hợp lại tạo 
thành thân, nên gọi là thân. Như vậy, Phật cho chúng ta thấy 
rõ thân này là do duyên hợp mà có. Tại sao nói là do duyên 
hợp? Bởi vì, như đống hoa, do có nhiều loại hoa hợp lại mà 
thành đống hoa. Thân này cũng vậy, có khác gì đồng hoa 
kia. Đã do duyên hợp, tất nhiên là không bền chắc lâu dài. 
Cũng như đống hoa, không tươi tốt lâu dài. Vì đã là hoa, tự 
bản chất của nó vốn không bền bỉ, nó héo úa tàn phai nhanh 
chóng. Thân chúng ta cũng vô thường nhanh chóng. Pháp 
cú này, Phật dùng hình ảnh của một đồng hoa, để so sánh tỷ 
dụ cái thân của chúng ta không khác gì đống hoa. So sánh 
như thế, để cho chúng ta thấy rõ cái lý duyên sanh, vô ngã 
và vô thường. Nói vô ngã, vì tự thể của đống hoa không có 
thật. Thân ta cũng vô ngã như đồng hoa. Biết rõ như thế, thì 
ta không nên ái luyến thân nầy. Con người vì quá coi trọng 
thân, quá ái luyến nó, nên tạo ra không biết bao nhiêu 
nghiệp ác, để rồi thọ khổ dài dài. Biết nó là thứ tạm bợ giả 
dối, ta có nên khinh thường và hành hạ hủy hoại nó không? 
Xin thưa: trăm lần không, vạn lần không. Ta không nên có 
thái độ tỏ ra khinh thường hủy hoại nó. AI có ý nghĩ và 
hành động đó, Phật cho kẻ đó là kẻ vô trí. Tại sao ta phải 
hành hạ, hủy hoại nó chớ? Nó có lỗi lầm gì với ta đâu? 
Chăng những ta không có thái độ miệt thị khinh thường nó, 
mà ta còn phải biết quý trọng và hết sức lễ độ với nó nữa 
kìa! Xin chớ vội hiểu lầm hai chữ “quý trọng”. Quý trọng ở 
đây, đồng nghĩa với “lợi dụng”. Vì trên bước đường tu 
hành, ta rất cần đến nó. Nó như một chiếc xe, một chiếc 


92 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


thuyền, hay thù thắng hơn nữa như một chiếc máy bay v.v. 
Tất cả đều là phương tiện. Ta phải nhờ những thứ đó để 
chuyên chở ta. Khi đã nhờ đến chúng như thế, tất nhiên là ta 
phải coi trọng, quan tâm, săn sóc chúng. Nếu như chúng bị 
hư, thì làm sao ta có thể đi được. Thân này cũng vậy. Ta 
phải luôn để ý quan tâm chăm sóc đến nó. Chăm sóc một 
cách cần thận, từ cái ăn v.v. cho đến cái mặc. Khi nó đau 
bệnh, ta cần phải chữa trị. Điều nên nhớ kỹ ở đây, ta chỉ 
khéo lợi dụng nó, chớ không phải làm “nô lệ” cho nó. “Lợi 
dụng” và “nô lệ”, ý nghĩa của chúng khác nhau xa. Xin chớ 
có lầm nhận. Khí thân thể chúng ta còn mạnh khỏe, thì 
chúng ta nên khéo biết lợi dụng nó để làm những điều lành; 
làm những gì có lợi ích cho tha nhân. Ta nhứt quyết không 
từ nan, không thối chí nản lòng, dù phải cực khổ vất vả hay 
gặp nhiều chướng ngại đắng cay. Ta phải giữ vững ý chí lập 
trường. Ta coi thường sự khen chê phải trái. Vì ta coi đó là 
một nghĩa cử, một lý tưởng cao quý mà ta phải làm. Ta 
quyết định phải hoàn thành mục đích cao đẹp mà ta nhắm 
tới. Đó là thái độ của kẻ khôn ngoan, của người có trí huệ 
sáng suốt. Vì thế, nên Phật bảo: “từ nơi thân người có thể 
tạo nên nhiều việc thiện”. Lời dạy nây, ta thấy, trong quá 
khứ, cũng như trong hiện tại, hoặc gần hoặc xa, hay bên ta, 
đã có không biết bao nhiêu người thực hiện đúng như lời 
dạy nầy. Thuở xưa, chính vua A Dục đã khéo biết lợi dụng 
cái đầu của ông đề tu tạo phước đức. Dù ông đã nhiều lần bị 
cận thần can ngăn, nhưng ông quyết không nghe lời họ. 
Cuối cùng, ông cho kẻ can ngăn ông một bài học quý giá để 
cho họ nhớ đời. Việc làm lợi ích cho người, chăng những 
trong quá khứ, hay hiện tại mà nhẫn đến tương lai cũng thế. 
Đã có biết bao nhiêu người hy sinh thân mạng để phụng sự 
cho đạo pháp và nhơn sinh. Thậm chí họ coi thường cái 
chết. Họ không phải là thứ hạng người chỉ biết tham sanh 
úy tử. Họ khéo biết lợi dụng thân họ để làm việc thiện đúng 
cơ và hợp thời. Chỉ cần con người còn có chút tình người 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 93 


biết yêu thương lẫn nhau, thì chắc chắn lời dạy này của Phật 
sẽ còn mãi mãi là một chất liệu sưởi ấm con người. Con 
người có tạo nhiều việc tốt, tương trợ hành thiện trong chiều 
hướng tương thân tương ái và kính trọng lẫn nhau, thì xã 
hội mới được an vui và mọi người mới thật sự sống trong 
cảnh thái bình an lạc. 


54. Mùi hương của các thứ hoa, dù là hoa chiên đàn”, 
hoa đa già la” hay hoa mạt ly”, đều không thể bay 
ngược gió, chỉ có mùi hương đức hạnh của người chân 
chính, tuy ngược gió vẫn bay khắp cả muôn phương. 


Not the sweet smell oƒ fowers, not even the ƒfagrance oƒ 
sandal, tagara or jasmine blows against the wind. But the 
#agrance oƒ the virtuous blows aøeainst the wind. Truly, the 
virfuous mạn pervades all đirecfions with the ƒfagrance oƒ 
hi virfue 





5 Chiên đàn: còn gọi là chiên đàn na (Cadana) là một thứ cây thơm. 
Thường người ta hay đốt xông hương để cúng Phật, vì loại nầy rất 
thơm. 

? Đa già la: (Cagara) cũng là một loại cây gỗ quý, khi xông đốt, nó có 
mùi rất thơm, không thua vì cây chiên đàn. 

¿ Mạt ly ca: (Mallica) là một thứ hoa nhỏ thơm, mọc tùm lum như giây 
bìm 


94 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Kệ Tụng 


Dâu là hoa chiên đàn 
Già la hay mạt ly 
Không một hương hoa nào 
Bay ngược chiều gió thổi 
Chỉ hương người đức hạnh 
Bay ngược gió bốn phương. 


Lược giảng 


Thật vậy, mùi hương của các loại hoa nói trên, dù nó có mùi 
hương thơm phức đến đâu, cũng không thể nào chúng bay 
ngược gió được. Chỉ có những ai ở phía dưới gió mới có thê 
ngửi và thưởng thức mùi thơm đó. Vì là mùi thơm tỏa ra từ 
những thân cây, nên chúng vẫn còn những thứ có hình 
tướng vật chất. Đã có hình tướng, tắt nhiên, còn có giới hạn 
và vô thường. Và mùi thơm đó, tất nhiên, là không bền. Ở 
đây, Phật muốn nhân mạnh cho chúng ta thấy, so sánh giữa 
hai mùi thơm: một thứ mùi thơm của vật thê có giới hạn, và 
một thứ mùi thơm tỏa ra từ người có đạo đức không có giới 
hạn. Vì thứ mùi thơm này, được bào chế tâm ướp bằng 
những chất liệu giới luật. Bất cứ ai, khi trang sức “nước hoa 
thơm giới luật” vào mình, thì mùi thơm đạo đức của người 
đó sẽ bay khắp vượt cả không gian và thời gian. Bằng 
chứng là chư Phật Tổ và các bậc đạo hạnh chân tu. Mùi 
hương đạo đức của các Ngài đã bay cao và bay xa không có 
biên giới. Một thứ mùi thơm bay trùm khắp cả pháp giới. 

Trong bài nguyện hương, chư Tổ có nói rõ thứ mùi hương 
này. Đó là: mùi hương của Giới, mùi hương của Định và 
mùi hương của Huệ. Mùi hương của “Tam vô lậu học”. 
Ngoài ra, còn có ướp thêm mùi hương của Giải thoát và 
Giải thoát tri kiến. Giải thoát tri kiến, có nghĩa là con người 
không còn bị kẹt dính mắc vào những cái “thấy biết” của 
mình. Nói rõ ra, là đã phá vở tung cái vỏ “Sở tri kiến”. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 95 


Chúng ta bị khổ đau triỀn miên trong vòng sanh tử, cũng bởi 
bị hai thứ chướng: “phiền não và sở tri trói buộc”. Muốn 
vượt thoát khỏi sự trói buộc đó, Phật dạy chúng ta phải thật 
hành Giới, Định, Huệ. 


Người nào có thiết thiệt thật hành đúng theo lời Phật dạy 
như thế, thì người đó mới thật sự là dâng lên những thứ 
hương thơm cúng Phật. Bằng ngược lại, thì ta chỉ có cúng 
dâng bằng hình thức mà thôi. Chớ thật sự chưa phải là cũng 
dường Phật. Tại sao? Vì dâng hương cúng Phật mà trong 
lòng ta còn dẫy đầy phiền não, chấp trước, còn thường 
xuyên đính mắc ở nơi sáu trần, thì sự dâng hương đó chỉ là 
làm cho có lệ trên sự tướng lễ nghi mà thôi. Và dâng cúng 
như thế, chắc chắn là chư Phật sẽ không chứng minh và hài 
lòng rồi. Hài lòng sao được? Phật dạy một đàng, chúng ta 
làm một nẻo. Tổ dạy người tu chúng ta, phải có đủ “Ngũ 
phần pháp hương”. Chính mùi thơm của loại hương Ngũ 
phần này mới thật sự là bay khắp muôn phương. Đó là mùi 
thơm thượng hạng, không còn thứ mùi thơm nào ở thế gian 
này có thê sánh kịp. Mong sao mỗi người tu chúng ta, ai nây 
đều tâm ướp thứ mùi thơm thượng hạng nây đều đều mỗi 
ngày. Có thế, thì mới thật sự là người biết trang sức và mới 
thật sự là người giải thoát. Như thế, đối Với người tu xuất 
gia chúng ta, chắc chắn không một ai muốn tâm ướp cho 
mình những thứ “mùi hôi” vào mình. Nếu mùi thơm của 
người “đức hạnh” bay lan xa, thì ngược lại, mùi hôi của 
người “không đức hạnh” cũng bay lan xa không kém. Nghĩa 
là, cũng bay lan xa suốt thời gian và khắp cả không gian. 
Bởi vì, “cọp chết đề da, người ta chết đề tiếng”, dù đó là 
tiếng tốt hay tiếng xấu cũng thế. 


96 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


55. Hương chiên đàn, hương đa già la, hương bạt tất 
kỳ ”, hương thanh liên, trong tất cả thứ hương, chỉ thứ 
hương đức hạnh là hơn cả. 


Of all the ƒfragrances-sandal tagara, blue lofis and 
jasmine-the ƒragrance oƒvirtue is by ƒar the sweefest. 


Kệ Tụng 


Hoa chiên đàn, già la 

Liên hoa, vũ quý hoa 

Tắt cả hương hoa â ấy 
Hương đức hạnh tối thượng. 


Lược giảng 


Pháp cú nầy, Phật cũng chỉ lặp lại và nhân mạnh thêm về 
các loại mùi thơm của những loại cây ở trên đã nói. Tại sao 
Phật phải lặp lại như thế? Có thừa lắm không? Làm cho 
người nghe có cảm tưởng như nhàm chán phải không? Xin 
thưa ngay: là không nhàm và cũng không dư thừa. Tại sao? 
Bởi vì nó quá quan trọng đối với người tu. Như trên đã nói, 
sở dĩ người tu có đầy đủ đức hạnh là vì người đó hành trì 
giới luật rất tinh nghiêm. Người tu, nếu không giữ giới luật, 
tức khinh thường giới luật, thì còn gì là đạo đức. Chính bản 
thân mình đã không được lợi lạc, thì thử hỏi làm lợi lạc cho 
ai? Cho nên, giới luật như là mạng sống của người tu. Nhứt 
là đối với người xuất gia, việc nghiêm trì giới luật là điều 
tối thiết yêu. Bởi vậy, Phật mới nhắc đi nhắc lại, để cho 
chúng ta in sâu và nhớ mãi về vẫn đề nầy. Có nhiều người 
cho rằng, giới luật của Phật chế ra cho người xuất gia quá 
nhiều và quá chỉ ly và như thế, thì thật là khó giữ gìn cho 
trọn vẹn. Hơn thế nữa, như là một sự ràng buộc, mất hết tự 
do. Xm thưa, người nói như thế là vì họ chưa có ổi sâu và 
chưa có nghiên cứu am tường về giới luật. Thật ra, giới luật 





72 Bạt tất kỳ: (Vassaki) là vũ quý hoa. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 97 


Phật chế nhiều như thế đối với một vị thọ giới Tỳ kheo, là 
vì Phật muốn cho người xuất gia, phải vẹn tròn phẩm hạnh 
để có đủ tư cách xứng đáng độ mình, độ người. Giới luật 
không phải là điều ràng buộc làm cho con người mắt hết tự 
do, như người ta lầm tưởng, mà trái lại, chính giới luật mới 
đem lại cho con người có nhiều tự do hơn ai hết. Lý do tại 
sao? Bởi vì người giữ giới là người không bao giờ sợ ai. Ví 
như ta giữ giới không trộm cấp chẳng hạn, thì làm gì ta SỢ 
pháp luật bắt ta. Suy ra, các giới khác cũng đều như thê. 


Tóm lại, giới luật là nền tảng của người tu, dù xuất gia hay 
tại gia cũng vậy. Nhứt là đối với người xuất gia, nếu thiếu 
sự hành trì giới luật, thì chẳng những không cảm hóa, khắc 
phục được chính mình mà còn không độ được al cả. 


56. Hương chiên đàn, hương đa già la đều là thứ hương 
vi diệu, nhưng không sánh băng hương người đức hạnh, 
xông ngát tận chư thiên. 


Fait ¡s the agrance oƒtagara and sandal, but excellenf ïs 
the fraerance oƒ the virtHous, wafling even amongst the 
gøodi. 


Kệ Tụng 
Ít giá trị hương nây 
Hương già la, chiên đàn 
Chỉ hương người đức hạnh 

Xông ngắt máy trời xa. 
Lược giảng 
Pháp cú nầy, ý y nghĩa cũng không khác mấy với những pháp 
cú trên. Ở đây, đức Phật muốn so sánh một lần nữa về các 


loại hương. Mặc dù hương của các loại cây đó, có thơm tho 
vi điệu tới đâu, cũng không thể nào sánh bằng hương của 


98 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


người đức hạnh. Chỉ có hương của người đức hạnh mới 
xông ngát tận chư thiên 


57. Người nào thành tựu các giới hạnh, hằng ngày chẳng 
buông lung, an trụ trong chánh trí và giải thoát, thì ác 
ma không thê dòm ngó được. 


Mãra never finds the path oƒ the truly virtuous, who abide 
im heedfulness and are ƒreed by perƒect kuowledse. 


Kệ Tụng 


Những ai có giới hạnh 
An trụ không phóng dật 
Chánh trí, chơn giải thoát 
Ác ma không thấy đường. 


Lược giảng 


Pháp cú này, Phật nhắc lại ở phẩm buông lung trước. Vì 
người sống buông lung là người không có đạo đức. Người 
nào muốn thành tựu giới hạnh, Phật dạy phải an trụ trong 
chánh trí. Thế nào là an trụ trong chánh trí? Chánh trí tức là 
trí huệ chơn chánh. Nói chánh trí là để phân biệt với tà trí. 
Bởi ngoại đạo tu hành, họ cũng có trí huệ, nhưng trí huệ của 
họ không nhằm mục đích giải quyết sanh tử khô đau. Họ có 
thê biết chuyện quá khứ vị lai. Nhưng họ chưa đoạn trừ hết 
vô minh phiền não. Do đó, họ vẫn còn thọ sanh trong tam 
giới. Chỉ có trí huệ chơn chánh, thấy rõ vạn pháp hư huyễn, 
không sanh tâm đắm trước, nên được thoát ly sanh tử. 
Người hằng an trụ trong chánh trí, tức được giải thoát. 
Muốn an trụ trong chánh trí, tức phiền não không còn. Nói 
cách khác, hành giả nhờ dứt hết phiền não, nên mới được an 
trụ trong chánh trí. Bởi còn phiền não là còn phân biệt 
thương ghét tạo nghiệp. Còn tạo nghiệp là còn đi trong sanh 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 99 


tử. Người đã thực sự an trụ trong chánh trí, thì quân ma nào 
dám bén mảng tới. Nên nói: “ác ma không thê dòm ngó”. 
Ngược lại, nếu ta chưa an trụ trong chánh trí, tức hằng sống 
trong trí huệ chiếu soi, thì quân ma luôn luôn dòm ngó. 
Chẳng những dòm ngó thôi, mà ta còn nhập bọn đồng lỏa 
với bọn chúng nữa. Bởi vậy, người tu hành muốn được giải 
thoát, thì phải luôn trang bị cho mình có đầy đủ trí huệ. Nhờ 
có thanh gươm trí huệ, nên tiêu trừ tất cả quân ma phiền 
não. Muốn được thế, thì không có cách nào hơn là người tu 
không thể sống buông lung. Vì sống buông lung là đồng lỏa 
với tội ác vậy. 

58.59. Như từ trong đống bùn nhơ vất bỏ, mới sinh ra 
hoa sen tỉnh khiết ngào ngạt làm đẹp ý mọi người, cũng 
thế, chỉ từ nơi chốn phàm phu manh muội” mới sản 
xuất những vị đệ tử bậc chánh giác, đem trí tuệ soi sáng 
thế gian. 


Upon a heap oƒ rubbish im the road-side địtch blooms a 
lofus, fraerant and pleasing. Even so, on the rubbish heap 
of. blndedl mortads the discinle of the Supremely 
Enliehtened One shines resplendenf in wisdom. 


Kệ Tụng 


Như giữa đồng bùn nhơ 
Vất bỏ trên đường lớn 
Chỗ ấy hoa sen nở 
Thơm sạch đẹp ý người (58) 
Cũng vậy giữa quân sanh 
Phànm phu và ngu muội 
Đệ tử vỉ chánh giác 
Súng ngời với trí tuệ (59) 





Manh muội: Manh là mù lòa; muội là u mê tối tăm. Manh muội: ý nói 
là kẻ ngu mê tôi tăm như kẻ mù mắt. 


100 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Lược giảng 


Hai pháp cú này, Phật cho chúng ta một hình ảnh quá đẹp. 
Một hình ảnh quá quen thuộc với chúng ta. Đó là hình ảnh 
hoa sen. Một hình ảnh mà Tãi rác trong các Kinh điển 
Nguyên thủy cũng như Phát triển Phật giáo đều có đề cập 
đến rất nhiều. Hoa sen là biểu trưng cho tâm thuần tịnh 
trong sạch; cũng là biểu trưng cho tinh thần nhập thế và 
xuất thế của đạo Phật. Ai cũng biết chúng mọc lên từ nơi 
bùn lầy nước đọng. Dù mọc lên từ bùn nhơ, nhưng không vì 
thế mà chúng mang chất hôi tanh mùi bùn. Phật đem hình 
ảnh này để dụ cho những người tu hành đạt được quả vị giải 
thoát. Trước khi đạt được Giác ngộ, tất cả đều là phàm phu, 
là một con người rất bình thường cũng có đầy đủ những dục 
ái vô minh. Điển hình như đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 
Trước kia, Ngài cũng là một con người như bao nhiêu con 
người tầm thường khác. Ngài cũng có cha mẹ vợ con. Hơn 
thế nữa, là một hoàng tử sống trong ngai vàng điện ngọc, 
gác tía lầu. son, bên cạnh Ngài có kẻ hầu người hạ. Ngài có 
một nếp sống của một con người vương giả. Ngài chỉ khác 
hơn người thường là ở chỗ đó. Nói rõ ra là chỉ khác trên 
phần địa vị quyền uy, vật chất sang trọng mà thôi. Nhưng, 
những chất liệu tạo thành con người, thì Ngài vẫn có đủ 
không khác gì chúng ta. Cũng là một con người bằng xương 
bằng thịt và bằng tất cả chất người. Có khác chăng, là Ngài 
nhờ công đức tu hành trong nhiều đời mà Ngài có được cái 
báo thân phước tướng hơn chúng ta. Mọi sự hưởng thụ 
khoái lạc vật chất ở đời, Ngài cũng đã nếm qua. Dù sống 
trong cảnh đầy nhung lụa vàng son đó, nhưng Ngài không 
cam tâm thụ hưởng. Ngài quyết tâm tìm một lẽ sống cao 
thượng hơn. Đó là sự khác biệt giữa Ngài với chúng ta. 
Nghĩa là Ngài là một con người sớm tỉnh ngộ, nhận ra sự 
đau khổ của cuộc đời. Sau khi giác ngộ, Ngài nhứt quyết 
xuất gia tu hành để tìm cho ra một con đường giải quyết 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 101 


sanh tử khổ đau cho mình và cho tất cả chúng sinh. Cuối 
cùng, Ngài đã thành tựu được bản nguyện lớn đó. Như vậy, 
Ngài cũng đích thực là một con người và sống trên cõi đời 
nầy mà tu hành thành Phật. Chớ Ngài không phải từ hành 
tinh nào khác rớt xuống. Đến các vị đệ tử xuất gia của Ngài 
cũng thế. Nhờ theo Phật tu học mà đạt thành quả vị. Tất cả 
đều ở trên trái đất nầy mà tu thành. Khác nào như hoa sen 
kia, từ đưới sình lầy ngoi lên để khoe hương khoe sắc. Nhận 
hiểu như thế, ta không có gì phải tự ty mặc cảm. Nếu ta nỗ 
lực tỉnh tấn tu hành, thì quyết chắc một ngày nào đó, ta 
cũng thành tựu đạo quả như Ngài. Bởi vậy, nên Ngài 
thường tuyên bố: “Ta là Phật đã thành các người là Phật sẽ 
thành”. Lời tuyên bố nây, phải chăng, Ngài đã xác quyết 
một cách khẳng định răng: “Mỗi người đều có khả năng 
thành Phật như Ngài”. Chăng qua chúng ta chưa khai phát 
đúng mức cái khả năng thành Phật hiện đang tiềm tảng 
trong ta đó thôi. Nếu như mọi người. đều hạ quyết tâm đi 
đúng theo lộ trình mà Ngài đã vạch sẵn, thì chắc chắn sớm 
muộn gì mọi người cũng đạt thành sở nguyện. Vì Phật tánh 
đã có sẵn trong ta, chăng cần tìm cầu đâu khác. Đạo Phật 
bình đẳng và rất tự do là ở chỗ đó. Đạo Phật là đạo sống 
thực. Đạo Phật không chủ trương huyền hoặc mơ hồ như 
một vài triết thuyết khác. Những gì Phật nói ra, là do Ngài 
đã thực nghiệm thân chứng. Bởi thế, đạo Phật không phải là 
một học thuyết. Càng không phải là một giáo điều. Đạo 
Phật chủ trương nhắm đến xây dựng nếp sống hạnh phúc 
cho nhơn sinh ngay trong đời sống hiện thực. Lập trường 
của đạo Phật trước sau như một: “Nói và làm phải đi đôi”. 
Nói cách khác người tu theo Phật phải “tri hành hợp nhứt”. 
Nói một đường làm một ngã, đó không phải là người tu 
Phật. Vì đạo Phật không nói những chuyện viễn vông mơ 
hồ. Thực tế như hoa sen mọc lên từ bùn. Chỉ cần cố gắng 
vươn lên để tiếp nhận ánh sáng: “Ánh sáng giác ngộ”. 
Những ai đến với đạo Phật, mà mang tâm trạng của kẻ câu 


102 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


khẩn van xin để được Ngài ban ân giáng phước, thì thật là 
uống phí thất vọng. Phật không bao giờ làm những chuyện 
ảo huyền đó. Phật chỉ làm nhiệm vụ của một vị Thầy chỉ 
đường, hay một vị Thầy thuốc, cho thuốc và trị bệnh mà 
thôi. Trước sau Ngài vẫn là con người ở vị trí giác ngộ. Xin 
tất cả đừng xê dịch Ngài qua vị trí khác. Nhìn Ngài bằng 
cặp mắt ý lại, van xin, thì chỉ là một cái nhìn hoài công 
nhọc sức vô ích mà thôi. Bởi vì giáo lý của Ngài thường 
dạy, chúng sanh từ trong vô minh mà phát sanh trí huệ. Rời 
vô minh không có trí huệ. Nhưng vô minh không phải là trí 
huệ. Cũng như rời nước đục không có nước trong. Nhưng 
nước đục không phải là nước trong. Đó là lý Bất nhị trong 
Kinh Duy Ma Cật đã nói. Thế nên, người tu phải từ nơi cõi 
đời ô trược nầy mà thành. Cực lạc không thê rời đây mà có. 
Cực lạc hay Ta bà, tất cả đều từ tâm ta mà ra. Đi tìm cõi 
Cực lạc ngoài Ta bà nầy, thì đó chỉ là ảo tưởng, xa thực tẾ, 
vì tất cả chỉ là: “Nhứt chơn pháp giới”. 


Cũng thế, đi tìm Phật ngoài tâm, thì không bao giờ có. Mã 
Tổ nói: “Tức tâm, tức Phật”. Phật và Tâm không hai, nhưng 
bảo một thì không đúng. Nói tức tâm, tức Phật chính là chỉ 
cho chơn tâm, chớ không phải vọng tâm. Cần thận chớ có 
lầm nhận. Bốn câu kệ chót trong bài Phú của Sơ Tổ Trúc 
Lâm có nói: 

Cư trần lạc đạo thả tùy duyên 

Cơ tắc xan hè khốn tắc miền 

Gia trung hữu bảo hưu tầm mích 

Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiển. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 103 


Tạm dịch: 


Ở trần vui đạo sống tùy duyên 

Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền 

Trong nhà có báu thôi tìm kiếm 

Đối cảnh không tâm chớ hỏi Thiễn. 
Người tu muốn thoát ra khỏi cỏi đời nầy, tách xa với cuộc 
sông của thế nhân, thì thật là chuyện không tưởng. Làm sao 
ta có thê tách biệt hoàn toàn cho được? Ngoại trừ ta không 
có mặt ở cuộc đời này. Hễ ta còn biết ăn, biết mặc, biết hít 
thở để sống, thì ta vẫn còn phải liên hệ chặt chẽ tiếp cận với 
bao nhiêu sự sống khác. Song có điều, khi tiếp cận với 
những cái khác, ta có còn giữ được thật chất con “Người 
Thật” của ta hay không? Đó mới là điều quan trọng. Cho 
nên, đến một giai đoạn nào đó, khi tâm ta “bừng sáng”, ta 
thấy ta không còn là cái ta riêng biệt, mà sự sống của ta là 
có mặt tất cả, chừng đó, Ngã, Pháp không còn, thì mới thật 
sự là con người: đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Đến đây, mới 
thật sự đúng với ý nghĩa: “Tùy duyên nhi bất biến”. Hay 
“Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền”. Đến đây, không phải là 
chuyện dễ dàng, phải là bậc thượng căn thượng trí mới có 
thê đạt được. Còn như hàng hạ căn hạ trí như chúng ta, chỉ 
có cách niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương của đức Phật 
A Di Đà, thì mới bảo đảm thoát khỏi luân hồi đau khô. 


104 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


V. Phẩm Ngu 
(Balavaggo) 


60. Đêm rất dài đối với kẻ mất ngủ, đường rất xa dối với 
kẻ lữ hành “ mỏi mệt. Cũng thế, vòng luân hồi" sẽ tiếp 
nôi vô tận đôi với kẻ ngu sỉ không mỉnh đạt Chánh 
pháp. 

Long ïs the nieht to the sleepless; long is the league to the 


weary. Long is worldÌly existence to ƒools who know not the 
Sublime Truth. 


Kệ Tụng 
Đêm dài cho kẻ thức 
Đường dài cho kẻ mệt 
Đời dài cho kẻ ngu 
Không hiều chơn diệu pháp. 

Lược giảng 
Ai đã từng mất ngủ mới biết đêm dài. Ai trong chúng ta mà 
không có đôi lân trải qua những đêm không ngủ. Đôi với 
những người bị chứng bệnh mât ngủ, thì một đêm đôi với 
họ thật là dài lâu. Tục ngữ có câu: 





71 Lữ hành: Lữ là khách ; hành là đi. Lữ khách là kẻ đi lang thang rày 
đây mai đó không có chỗ trú ngụ nhứt định. Như nói: Anh ta là một lữ 
khách phong trằn. Hàm nghĩa: chỉ cho con người sống không định 
hướng, dạn dày sương gió, từng trải mùi đời. 

5 Luân hồi (Samsara) : Luân là bánh xe; hồi là xoay tròn. Hình ảnh 
bánh xe xoay tròn là tiêu biểu cho mọi vật không vật nào là không luân 
hồi. Nghĩa là: chỉ sự sanh tử lưu chuyên mãi không ngừng 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 105 


“Thức đêm mới biết đêm dài 
Ở lâu mới biết lòng người ra sao”! 

Và ai đã từng là kẻ lữ hành mới biết đường xa. Phật nêu ra 
hai hình ảnh trên để so sánh về tâm trạng khổ đau của 
những kẻ đi mãi trong vòng sanh tử luân hồi. Phật cho 
chúng ta biết rõ lý do, vì sao mà ta đi mãi trong vòng luân 
hồi sanh tử như thế? Đó là tại vì chúng ta “quá ngu sỉ không 
minh đạt chánh pháp”. Thử đặt vấn đề: Cái gì dẫn ta đi 
trong luân hồi? Ai cũng biết, đó là nghiệp. Vậy, nghiệp là 
gì? Nghiệp tiếng Phạn là Karma hay kamma (Pali) Trung 
hoa dịch là nghiệp. Nghiệp có nghĩa là một hành động. 
Hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen. 
Nghiệp có nghiệp lành và nghiệp dữ. Tức thiện nghiệp và ác 
nghiệp. Chỗ tạo thành nghiệp gồm có ba thứ: thân, khâu và 
ý. Trong ba thứ này, ý nghiệp là chủ động. Hai thứ kia chỉ 
là phụ thuộc của ý. Tất cả đều do ý sai sử. Làm lành hay 
làm đữ đều do ý điều khiển. Nghiệp là một tác nhân trên 
chiều hướng nhân quả. Nhân quả là căn cứ theo dòng thời 
gian mà định đoạt. Tạo nghiệp là nhân, chiêu cảm quả lành 
hay quả đữ là quả. Từ nhân đến quả phải có thời gian. Theo 
Duy Thức Học chia ra làm 3 loại: 


1. Dị thời nhỉ thục. 
2. Biến dị nhỉ thục. 
3. Dị loại nhỉ thục. 


Thế nào là Dị thời nhi thục? Nghĩa là từ khi gây nhân cho 
đến khi kết quả, phải khác thời gian mới chín (thục). Như 
một học sinh, bắt đầu vào trường học là nhân, đến khi đồ 
đạt thành tài là quả. Từ khi đi học cho đến khi đỗ đạt lấy 
bằng, phải mất một thời gian rất lâu. 

Thế nào là Biến dị nhi thục? Nghĩa là từ khi gây nhân cho 
đến khi kết quả, phải trải qua thời gian biến đổi. Thí dụ: học 


106 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


sinh mới cấp sách vào trường mẫu giáo là một em bé tí hon, 
đến khi thi đậu lấy bằng cử nhân hay tiến sĩ, thì trở thành 
một cô thiếu nữ sinh đẹp, hay một nam thanh niên tuấn tú. 
Một thí dụ khác: khi ta gieo hạt lúa, cho đến khi thành bông 
lúa để gặt hái, phải trải qua thời gian biến đổi. Khi hạt lúa 
nây mầm lên khỏi mặt đất, thì người ta không còn gọi là lúa 
nữa, mà gọi nó là mạ. Đến khi lên hơi cao một chút, đúng 
ngày tháng, bấy ĐiỜ, người ta nhồ đem đi cấy, thì người ta 
gọi là nhố mạ. Cấy xong lên thành cây, thành bụi, thì trở 
thành là cây lúa hay bụi lúa v.v. Như vậy, từ khi cái chánh 
nhân là một hạt lúa, đến kết thành bông lúa, phải trải qua 
một thời gian biến đổi và tên gọi khác nhau. Nhưng trước 
sau vẫn là lúa, chớ không phải là nếp hay thứ gì khác. Do 
đó, nên nói là Biến dị nhi thục. 

Thế nào là Dị loại nhi thục? Nghĩa là khác loài mới chín. 
Tùy theo chỗ tạo nhân mà kết quả thọ sanh qua các loài 
khác nhau. Thí dụ: do nhân bỏn sẻn keo kiết mà thọ quả báo 
nøạ quỷ v.V 


Qua đó chúng ta thấy, đầu mối của luân hồi là do nghiệp 
dẫn, dù nghiệp lành hay nghiệp dữ. Mà chủ động tạo thành 
nghiệp là do Ý thức. Như vậy, hễ còn có chú Ý, (dụ như con 
khi hay con vượn), hoạt động là chúng ta còn đi trong sanh 
tử luân hồi. Bao giờ chú Ý thức nầy, không còn hoạt động 
tạo nghiệp nữa, thì chúng ta mới châm dứt luân hồi thọ khô. 
Thế thì, gốc của sanh tử luân hồi thọ khổ là ở chỗ đó. Bởi 
thế, nên Phật dạy vô lượng pháp môn tu, pháp môn nào 
cũng nhằm thăng vào việc dẹp chú ý thức nầy, phải cho chú 
ý thức nầy nằm yên (định) không hoạt động nữa, đó là Niết 
bàn. Nhưng hành giả muốn đạt được cảnh giới Niết bàn 
nầy, tất nhiên, phải có trí huệ. Vì có trí huệ mới có thể diệt 
trừ hết phiền não. Đối với hàng Bồ tát, thì các Ngài dùng trí 
huệ để chiếu phá vô minh. Ngược lại, đối với hàng Thanh 
văn, thì các Ngài dùng Định lực nhiều hơn để đoạn trừ 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 107 


phiền não. Sự khác biệt tu hành giữa Bồ tát và Thanh văn 
khác nhau ở chỗ đó. Dù cả hai đều nhắm đến mục đích 
chung là đạt được quả vị Niết bàn. Bởi do nhân tu sai khác, 
nên kết quả đạt được Niết bàn cũng sai khác. Niết Bàn của 
Bồ tát là Vô trụ xứ Niết bàn. Dù quả vị Niết bàn có sai 
khác, nhưng tựu trung cũng là châm dứt vòng sanh tử luân 
hồi khổ đau. Bằng ngược lại, thì chúng ta sẽ đi mãi trong 
sanh tử luân hồi. Đúng như lời Phật nói: “Vòng luân hồi 
khổ đau sẽ tiếp nối vô tận đối với kẻ ngu si không minh đạt 
chánh pháp”. 


61. Không gặp kẻ hơn mình cũng không gặp kẻ ngang 
mình đê kêt bạn, thà quyêt chí ở một mình còn hơn kêt 
bạn với người ngu. 


Shoumld a seeker not find a companion who is befter or 
equal, let hữm resolutely pursue a soliary course; there is 
no ƒellowship with the ƒool. 


Kệ Tụng 


Nếu không tìm được bạn 

Bằng mình hay hơn mình 

Thà quyết sống một mình 
Không bè bạn kẻ ngu. 


Lược giảng 


Trước khi giải thích qua Pháp cú nầy, thiết nghĩ chúng ta 
cũng nên tìm hiểu sơ qua về sự kết bạn. Trong Kinh Hiền 
Nhân, có nêu ra về 4 cách kết bạn: 


1. Kết bạn như hoa. 
2 Kết bạn như cân. 
3. Kết bạn như đất. 
4 Kết bạn như núi. 


108 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


1. Thế nào là kết bạn như hoa? 

Bởi vì loài hoa là loài sớm nở tối tàn. Khi bông hoa mới nở 
còn xinh tươi đẹp đẻ, thì ai trông thấy cũng thích thú, trầm 
trồ khen ngợi. Đến khi hoa héo úa phai tàn rồi, thì không 
một ai để ý dòm ngó. Cũng một đóa hoa đó, mới hôm qua, 
người ta còn yêu thích trọng vọng, nhưng hôm nay, thì cũng 
bông hoa đó, lại bị người ta hất hủi rẻ khinh. Đức Phật dùng 
hoa để dụ cho sự kết giao với bạn bè cũng thế. Khi ta còn 
giàu sang (như đóa hoa còn tươi tốt), thì lắm bạn nhiều bè, 
tới lui giao hảo, tiệc tùng chén tạc chén thù, vui cười hỷ hạ. 
Nhưng đến khi ta bị sa cơ thất thế, nghèo hèn túng thiếu 
(như hoa héo tàn), thì bạn bè ai nấy cũng lánh xa, không 
một người nào dám cho ta thấy mặt. Quả đúng như những 
câu ca dao đã nói: 


Khi vui thì võ tay vào 
Đến khi hoạn nạn thì nào có đi. 


Hay: 


Còn tiễn còn bạc còn đệ tử 
Hết tiên hết bạc hết ông tôi. 


Thế thái nhơn tình là thế! Tình đời bạc bẽo là thế ấy! 
2. Thế nào là kết bạn như cân? 


Kết bạn như cân là vì cái cân muốn cho 2 quả cân thăng 
bằng với nhau, thì ta phải để trên đó hai trọng lượng bằng 
nhau. Nếu một cái nặng, một cái nhẹ, tất nhiên là cái cân sẽ 
không cân bằng. Phật dạy, kết bạn như cân cũng thế. Khi 
giao tiếp bạn bè, đôi bên phải giữ cho cân bằng nhau. Người 
đời thường nói: “Bánh ít đi, thì bánh qui lại”. Hay: “Có qua 
có lại mới toại lòng nhau”. Đó là nguyên tắc kết bạn, nếu ta 
muốn giữ cho tình bạn được lâu dài. Còn nếu như bánh ít cứ 
đi hoài mà bánh qui thì bặt mù tăm tít không thấy lại, tất 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 109 


nhiên, cán cân đã bị chênh lệch rồi và như thế, thì sớm 
muộn gì tình bạn cũng sẽ bị tan rã thôi! Nếu muốn giữ cho 
tình bạn được lâu bèn, thì không cách gì hơn là ta phải theo 
nguyên tắc đó. 


Than ôi! 

Bánh ít cứ mãi đi hoài 

Bánh qui không thấy mặt mày tăm hơi 
Tình bạn như thế hết chơi! 

Cán cân chênh lệch còn chơi nỗi øgửu 


3. Thế nào là kết bạn như đất? 


Vì đất là nơi sản sanh ra muôn vật. Là chỗ vạn vật nương 
tựa an ôn. Dùng đất để dụ cho người bạn tốt đáng cho 
chúng ta giao du qua lại. Khi ta chơi với bạn tốt, lòng ta 
cảm thấy an ôn vui vẻ hơn. Vì người bạn tốt, như là một 
thiện hữu tri thức, đáng cho ta tin cậy nương nhờ. Như đất 
là chỗ cho muôn loài nương tựa. Bạn tốt là người sẵn sàng 
giúp đở ta khi ta gặp cơn hoạn nạn. Họ là người chia sẻ 
đăng cay ngọt bùi với ta. Họ là người hiểu và thông cảm ta 
hơn ai hết. Chính họ mới là người đáng cho ta tin cậy gởi 
gắm tâm sự. Những lúc lòng ta bị rối bời, chính họ là người 
an ủi ta. Họ không giống như người bạn xấu, lúc ta gặp 
hoạn nạn, thì họ lại ngoảnh mặt làm ngơ. Do đó, bạn tốt là 
bạn mà ta cần giao du. Giao du thân mật, để hôm sớm có 
nhau. Tương thân tương trợ và tương kính nhau. Điều ta nên 
nhớ, chơi bạn dù thân mật đến đâu, cũng phải giữ sự tương 
kính nhau. Có tương kính, thì tình bạn tốt mới được lâu dài. 
Thân nhau không có nghĩa là lợi dụng nhau. Nếu một trong 
hai, có ý đồ lợi dụng, thì chắc chăn, tình bạn sẽ bị nứt rạn 
sứt mẻ ngay. Dù cho bạn tốt tới đâu, cũng không thể nào 
bền lâu được. Cũng như đất, tuy rắn chắc, nhưng có đôi khi 
cũng bị sụp lở, nếu chúng ta đào moi hấm sâu vào. Cho nên, 


110 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


muốn giữ tình bạn tốt được lâu dài, thì ta không nên có ý đồ 
lợi dụng. 


4. Thế nào là kết bạn như núi? 


Vì núi là nơi an toàn nhứt để cho chim muông bay về làm 
tổ. Nơi đó, vì ít người lai vãng. Dùng núi để dụ cho người 
có đức hạnh. Vì người có đầy đủ đức hạnh, mới xứng đáng 
cho chúng ta nương về học hỏi. Như chịm bay về núi cảm 
thấy rất an toàn. Chúng không phập phòng lo sợ bị bắt giết. 
Quả thật, sống gân. gũi với người thật sự có đạo đức, thì ta 
cảm thấy có rất nhiều lợi lạc an vui. Một lời dạy của họ, như 
là kim chỉ nam để chúng ta noi theo mà thực hiện. Bởi 
người có đạo đức là người có trí huệ. Gần họ càng lâu, đạo 
đức ta càng sâu dây và trí huệ ta càng khai phát. Vì ta học 
hỏi nơi họ rất nhiều. Quả đúng với câu: “Gần mực thì đen, 
gân đèn thì sáng”. 


Qua bốn hạng người trên, hai hạng người sau, Phật khuyên 
ta nên giao du gân gũi. Càng gân gũi họ, ta càng có thêm 
nhiều lợi ích trong sự tu hành cũng như trong sự giao tiếp. 


Pháp cú trên, Phật dạy chúng ta về cách kết bạn. Trên đời 
nầy không ai là không có bạn. Nhưng bạn cũng có nhiều 
thành phần khác nhau. Song chung quy cũng không ngoài 
hai hạng người: tốt và xấu hay thiện và ác. Ở đây, Phật dạy 
chúng ta nên kết bạn với người hơn mình. Tại sao Phật 
khuyên ta nên kết bạn với người hơn mình? Điều này, thiết 
nghĩ cũng không có gì khó hiểu. Đối với những người hơn 
mình, như hơn về: đạo đức, tánh tình, kiến thức v.v thì ta 
nên giao du gần gũi họ để học hỏi. Nhờ gần họ, mà ta càng 
ngày càng có thêm những đức tánh tốt và kiến thức. 


Tổ Qui Sơn dạy: “Đi xa cần nương bạn lành, thường thường 
trông nom tai mắt, ở đâu cũng phải chọn bạn, mỗi giờ nghe 
được những giờ chưa nghe. Cho nên có câu: Sanh ta nhờ 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải II 


cha mẹ, nên ta nhờ bạn lành. Nương gần người bạn lành 
như đi trong sương móc; tuy không ướt áo, nhưng mỗi _ĐIỜ 
có thám nhuần. Ngược lại, quen gân người ác, thêm chỗ tri 
kiến ác, sớm tối làm ác, mặc báo trước mặt, chết rồi trầm 
luân, một phen mắt thân người, muôn kiếp không trở lại” 
(Bản dịch của Hòa Thượng Hành Trụ, trong quyển Sa Di 
Luật Giải, trang 537). 


Câu nói: “Nương gần bạn lành như đi trong sương móc, tuy 
không ướt áo nhưng mỗi giờ có thấm nhuằần”. Thật vậy, 
sáng sớm, bước ra ngoài trời, lúc đầu, ta không cảm thấy gì 
thấm ướt. Nhưng đi lâu, ta sẽ cảm nghe ướt lạnh. Gần gũi 
với bạn cũng thê. Nếu gần người hiền người tốt, thì ít nhiều 
gì, ta cũng ảnh hưởng những đức tánh hiền tốt của họ. 
Ngược lại, gần với kẻ xấu cũng thế. Vì tâm vô thường, nên 
rất dễ tiêm nhiễm. Sống chung với người tốt, có kiến thức 
rộng ta học hỏi ở nơi họ rất nhiều. Nhút là qua việc hành xử 
của họ. Những gì ta không hiểu, hỏi họ, họ sẵn sảng chỉ 
giúp cho ta. Nên nói: “Học thầy không tầy học bạn” là thế. 
Họ không phải là hạng người ích kỷ. Họ là mẫu người có 
tâm lòng bao dung độ lượng. Vì họ là người có đạo đức, nên 
hành động, ngôn từ của họ cũng toát ra từ bản chất đạo đức. 
Vì thế, gần họ ta cảm thấy vui tươi mát mẻ. Họ không phải 
là hạng người mưa nắng bất thường. Họ là người khiêm tốn 
và luôn nhã nhặn với mọi người. Lời nói của họ rất hiền từ 
và mềm mỏng. Họ không khoác lác phô trương bản ngã. 
Ngần ấy đức tánh tốt, cũng đủ cho chúng ta bái phục mà kết 
giao học hỏi. Bởi vậy, Phật dạy ta nên kết thân với hạng 
người này. Vì Phật quá hiểu rõ tâm lý con người. Câu nói: 
“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, đó là lời nói đầy: kinh 
nghiệm của người xưa. Vì người xưa cũng đã quá hiểu rõ 
tâm lý dễ nhiễm nầy của con người. Ta cân học hỏi cái túi 
khôn của loài người, nhứt là đối với người xưa. 


112 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Tiếp theo, Phật bảo: “Ta nên kết bạn với kẻ ngang mình”. 
Tại sao vậy? Vì người ngang ta có nghĩa là họ dễ cảm thông 
với ta hơn. Họ có cùng trình độ hiểu biết như ta. Sống 
chung gần gũi nhau, sự cảm thông nhau rất là quan trọng. 
Thiếu sự cảm thông tình bạn dễ bị sứt mẻ. Cảm thông qua 
nhiều phương diện như trình độ, kiến thức, tánh tình, đạo 
đức v.v. Sống chung với nhau, không có gì bằng hiểu, 
thương và cảm thông nhau. Ta nói người hiểu, người nói ta 
nhận. Cảm thông từ ngôn ngữ và hành động. Cùng trình độ 
hiểu biết với nhau thì thật là đễ sống dễ thở. 


Ngược lại, nếu ta kết giao với những người có trình độ hiểu 
biết quá kém, họ có những thái độ cứng đầu, ngang bướng, 
khó dạy, thì chỉ càng làm cho ta thêm bực mình mà thôi. 
Sống chung với những người này, lòng ta càng thêm phiền 
não. Chẳng những ta không học hỏi ở nơi họ điều gì, mà trái 
lại, họ còn làm cho ta càng ngày càng thêm u tối. Vì sao? Vì 
họ làm điều gì đó, ta cảm thấy khó chịu, không nhẫn nhịn 
được, thế là ta ăn thua đủ với họ. Như thế, có phải là ta đã 
hạ mình xuống thấp như họ không. Ở đây, ta nên hiểu về 
cách kết giao bạn, chớ không phải là việc cảm hóa. Xin chớ 
lầm lẫn điều này. Điều chúng ta nên nhớ phẩm mà chúng ta 
đang học đây có tựa đề là “Phâm Ngu” hay kẻ “Khờ đại”. 
Nếu là người trí, ta không thê kết giao chơi thân với người 
có trình độ thấp hơn ta. Nói rõ hơn, theo đây, là kẻ ngu hơn 
ta nhiều. Vì gần gũi chơi thân với họ, lâu ngày sẽ xảy ra lắm 
chuyện phiền phức không vui. Tốt hơn hết là ta nên tránh họ 
trước là hay hơn. Ta nên học và làm theo lời Không Tử dạy: 
“Kính nhỉ viễn chỉ”. Nghĩa là ta vẫn kính trọng họ. Ta 
không tỏ thái độ khi dễ xem thường họ. Ta rất thương họ, 
nhưng không kết thân với họ được. Và ta nên tránh xa họ. 
Vì trình độ của họ quá kém, nên rất khó hiểu nhau để làm 
bạn đồng hành. Nếu trường hợp ta không có bạn để thân 
giao, thì thà không có còn hơn là có người quá đần độn dốt 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 113 


nát. Bởi thế, nên kế tiếp Phật mới nói: “7 hà quyết chí ở một 
mình tốt hơn kết bạn với người ngu muội”. Điều nầy, nêu 
chúng ta bình tâm suy nghiệm, thì quả thật đúng như thế. 
Phật thường dạy: “Nói pháp cho người ngu nghe, như nói 
với kẻ điếc”. Kẻ đã điếc, mình có nói gì họ cũng chăng 
thèm nghe. Người ngu cũng thế. Mình nói gì họ cũng không 
hiểu, như thế, thì có khác gì là kẻ điếc kia. Cho nên, càng 
gần gũi với họ, chỉ tạo thêm cho mình nhiều sự bực mình 
mà thôi. 


Ở thế gian, có nhiều Cặp Vợ chồng luôn có sự bất hòa cải vả 
với nhau hoài, phần lớn cũng do trình độ quá chênh lệch mà 
ra. Như chồng có bằng cử nhân, trong khi đó, thì người vợ 
chưa xong cấp tiêu học. Như thế, thì thử hỏi làm sao sống 
chung cho được? Bởi vậy, có nhiều người nói: “Thà ở vậy 
còn hơn”. Chớ sống chung sao được. Chồng nÓI gà, VỢ hiểu 
vịt. Vì trình độ hiểu biết không tương đồng rất khó cảm 
thông nhau. Cho nên, muốn sống chung được lâu bên, thì 
trình độ học hỏi kiến thức phải ngang nhau. Như thế, thì 
không ai coi thường và khinh rẻ ai. Đó là một nguyên tắc 
gần như là một định lý muôn đời. Cho nên qua pháp cú trên, 
Phật cho chúng ta một bài học về sự kết bạn. Sống không 
thể không có bạn. Dù người có khó tánh đến đâu, ít nhiều gì 
cũng có một hai người bạn. Chả lẽ suốt cuộc đời mình sống 
thu mình lẻ loi như thế. Tục ngữ có câu: “Nước trong quá 
không cá, người xét nét quả không bạn”. Thật vậy, trong 
trường đời cũng như trường đạo, người nào quá xét nét, đắn 
đo, khó tánh thì người đó chỉ có nước sống một mình mà 
thôi. Ai dám bảo đảm mình luôn luôn mạnh khỏe. Nếu là 
người tu không có gia đình, thì phải cần đến bạn đạo đồng 
tu. Vì bạn đồng tu cùng đồng lý tưởng. 


Do đó, rất cần trong việc giúp đỡ lẫn nhau khi đau yếu bệnh 
hoạn. Câu nói: “Bà con xa không băng lắng giêng gân”. 
Láng giêng gân tuy họ không là ruột thịt gì với ta, như khi 


114 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


ta hữu sự mà chờ tới bà con ở xa đến giúp, thì ta đã chết mất 
rồi. Vì vậy, người bạn sống bên cạnh ta, ta nên quý trọng 
tương kính giúp đở cho nhau. Nếu bạn có làm điều gì lầm 
lỗi, ta không vui, thì ta nên tìm cách khéo léo giải bày. 
Xong rôi, ta nên vui vẻ buông bỏ. Muốn buông bó, thì phải 
có hiểu và thương. Thiếu hai yếu tố quan trọng này, đừng 
mong giữ tình bạn được lâu dài. Chơi với bạn mà không 
hiểu được bạn mình, tốt hơn là đừng thân giao. Một điều tối 
ky nhứt là ta không nên đem chuyện của bạn mình ra để bêu 
xâu cho người khác biết. Đây là một hành động rất thấp 
hèn. Đạo đức và lương tâm không cho phép ta hành xử như 
thế. Như trên đã nói, việc kết bạn cũng là điều quan trọng. 
Thế nên, ta cần phải chọn bạn mà chơi. Nhưng khi đã chọn 
rồi, thì ta không nên chơi gát bạn hay dùng những mánh 
khóe vặt vãnh đề lợi dụng bạn hoặc hại bạn. Điều tôi ky là 
nói xấu bạn, một khi tình bạn đã bị sứt mẻ. Đừng có: 
'Khi vui trái ấu cũng tròn 
Khi ghét bô hòn cũng méo ” 


“Thương nhau thương cả đường đi 
ghét nhau ghét cả tôn tỉ họ hàng ”. 


Tệ hại hơn nữa là “Uốn cong ba tắc lưỡi” để đâm sau lưng 
bạn mình. Hành động đó thật là vô liêm sỉ! Người như thê, 
thật không có chút lương tâm đạo đức. Lương tâm đạo đức 
không có, thì nói chi đến việc tu chứng cao xa! Đối với 
những hạng người nầy, ta nên tránh xa họ còn hơn tránh xa 
hầm lửa hay miệng rắn độc vậy. 


62. “Đây là con ta; đây là tài sản ta” : Kẻ phàm phu 
thường lo nghĩ như thê, nhưng chăng biệt chính ta còn 
không thiệt có, huông là con ta hay tài sản ta? 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 115 


The ƒool worries, thinkine, “l have sons, l have wealth ”. 
lmdeed, when he hừmself is not his own, whence are soHns, 
whence is wealth? 


Kệ Tụng 


“Đây con tôi, tiền tôi” 
Người ngu lo nghĩ vậy 
Tự ta, ta không có 
Con đâu, tiền của đâu? 


Lược giảng 


Căn bản đau khổ của kiếp người là do chấp ngã mà Ta. 
Trong Kinh, dù Tiểu thừa hay Đại thừa, Phật đều lặp tới lặp 
lui về giáo lý căn bản nầy. Phật muốn lột trần cho chúng ta 
thấy cái bề sâu của đau khổ. Bản tánh của chúng sanh là hay 
khinh lờn và dễ duôi. Phật nhắc tới nhắc lui mãi để cho 
chúng ta phải lưu tâm mà tư duy quán sát thật kỹ về lý vô 
ngã này. Đối với người ngu, trong đó có chúng ta, thì mãi 
chấp chặt những gì mình đã gây tạo. Như con cái, tiền bạc 
của cải v.v. là những thứ ta luôn coi trọng. Ta quá đặt nặng 
và tham chấp. Nhưng ta quên rằng, chính bản thân ta còn 
không thật có, nói chi đến những gì ngoài ta mà có thật sao? 
Phật bảo cái nổi khổ của con lạc đà kéo nặng suốt đời suốt 
kiếp cũng chưa gọi là khổ. Chỉ có những kẻ “mê muội chấp 
ngã” mới đáng gọi là khổ. Sự việc nghe qua đôi lần ta cho là 
nhàm, nhưng giải quyết được sự việc đó cho đến nơi đến 
chốn, thì suốt cả đời ta chưa chắc đã làm được. Khác gì câu 
chuyện giữa Thiền sư Ô Sào và ông Bạch Cư Dị. Bạch Cư 
Dị hay còn gọi là Bạch Lạc Thiên. Ông làm quan ở vào thời 
đại thạnh Đường ở Trung Quốc (772- S46). Ông là một vị 
quan nổi tiếng. thanh liêm, công minh. Ông cũng còn là một 
thi nhân nôi tiếng. Một hôm, ông tìm đến để yết kiến Thiền 
Sư Ô Sào. Khi đến nơi, ông thấy Thiền Sư Ô Sào đang ngôi 
thiền ở trên chảng cây có ba nhánh và chỗ Thiền sư ngồi y 


116 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


như cái ổ quạ. Vì lẽ đó, mà người ta gọi ông là Thiền sư Ô 
Sào. Bây giờ, ông đứng dưới ngước mắt nhìn lên và hỏi: 
Bạch Thiền Sư, con từ phương xa lặn lội đến đây, chỉ xin 
hỏi Thiên Sư một câu và xin Thiên Sư trả lời cho con một 
cách tóm tắt hệt cái yêu lý của Phật pháp đê con y theo đó 
mà tu hành. 

- Được! Ông cứ hỏi đi. 


s Bạch Thiền Sư phải tu hành như thế nào mới hết 


khổ? 
- Thiền Sư liền nói một bài kệ của Phật Ca Diếp: 
Chư ác mạc tác 
Chung thiện phụng hành 
Tự tịnh kỳ ÿ 
Thị chư Phật giáo. 
Nghĩa là: 


Các điều ác chớ làm 

Vâng làm các điểu lành 

Giữ ý mình cho trong sạch 

Đó là lời chư Phật dạy. 
Nghe qua, ông mỉm cười trề môi và nói: 
- Thưa Thiền Sư bài kệ mà Ngài vừa nói, thật ra đứa 
con nít tám tuôi còn biệt và thuộc năm lòng, có gì là quan 
trọng đâu. 
- Ậy! Đứa con nít tám tuổi, tuy nó thuộc nằm lòng, 
nhưng chắc gì ông già 80 tuôi làm được. 
Ông Bạch Cư Dị muốn Thiền Sư Ô Sào nói cho một câu 
tóm hết cái yếu lý của Phật pháp. Nhưng khi Thiền Sư nói, 


thì ông lại tỏ ý chê bai, cho răng câu nói đó trẻ con đều biết. 
Quả thật, điều đó chứng tỏ ông chưa hiểu được yếu lý thâm 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 117 


huyền của bài kệ. Bài kệ trên đã tóm tắt hết giáo điển của 
Phật giáo. Vì quá quan trọng, cho nên chư Phật nào cũng 
dạy như thê. 


Trở lại, pháp cú trên, Phật nhân mạnh cho chúng ta biết, cái 
lầm chấp của kẻ ngu muội là như thế. Tại sao ta phải cam 
tâm làm kiếp ngu muội mãi! Đời người, không ai tự vỗ 
ngực cho mình là kẻ hạnh phúc. Có ai trong ta, dám quả 
quyết rằng mình không khổ. Biết khổ, chán khổ mà không 
tu để đoạn trừ phiền não, thì ta tự mâu thuẫn lây ta. Lễ ra 
biết khổ, ta phải cố găng vươn lên đề tìm phương thoát khổ. 
Muốn thoát khổ, không ai cởi trói cho ta bằng chính ta. 
Chúng ta hãy nghe câu chuyện sau đây giữa Tổ Tăng Xán 
và Đạo Tín. 


- “Đời nhà Tùy khoảng niên hiệu Khai Hoàng có ông Sa di 
hiệu Đạo Tín được 14 tuôi đên lễ Sư thưa: 


- Xin Hòa Thượng từ bị ban cho con pháp môn giải thoát. 
Sư hỏi: 

- AI trói buộc ngươi? 

- Không al trói buộc. 

- Đã không trói buộc, đâu cần giải thoát. 

Đạo Tín nghe liền ngộ. 

Từ đây, Đạo Tín theo hầu hạ Sư suốt chín năm”. 

(Tổ Thiên Tông, soạn giả Thích Thanh Từ) 


Tâm lý con người từ xưa nay, thường đồ trút cho ngoại 
cảnh. Vì cảnh duyên trói buộc, nên không thể tu được. Thật 
ra, cảnh duyên không trói buộc được ta, mà chính ta tự trói 
ta. Những phiền não rối rắm trong tâm ta nó trói buộc ta. 
Chính nó làm cho ta phải nhức đầu đau khổ suốt ngày. Tâm 
trạng của Sa di Đạo Tín, thật chăng khác gì tâm trạng của 


118 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


tất cả chúng ta hiện nay. Con người ai cũng muốn thoát khô. 
Song có điều, lúc nhỏ, ta không được cái diễm phúc lớn lao 
như Ngài. Ta không có được cái căn duyên sâu dầy Phật 
pháp như Ngài. Nhờ cái căn duyên trồng sâu của Ngài, nên 
khi gặp Tổ, Tổ nói cho một câu là Ngài tỏ ngộ ngay. Đối 
với chúng ta, vì nghiệp chướng quá sâu dầy, nên cũng nghe 
câu nói đó, mà tâm trí ta không chút gì khai phát tỏ ngộ. Rõ 
ràng là chúng ta quá si mê. Dù tâm trạng của chúng ta cũng 
muốn thoát ly nỗi thống khổ của kiếp người. 


Nhưng muốn là một chuyện, còn làm lại là một chuyện 
khác. Hằng ngày, ta không thường xuyên tỉnh thức để tự cởi 
trói, mà cứ mãi câu mong nhờ Phật Tổ cởi trói giùm. AI còn 
ôm ấp tâm niệm cầu mong đó, thì thật là trái xa với lời Phật 
dạy. Bằng chứng, qua câu chuyện trên, Ngài Đạo Tín cầu 
mong Tổ ban cho pháp giải thoát. Tổ liền hỏi vặn lại: 4i #rói 
ngươi? Một câu hỏi có một năng lực xoáy mạnh vào tâm trí 
của một chú 5a di, đã từng thao thức ôm âp nỗi đau khổ vày 
vò trong tâm thức muôn được giải thoát. Chú cứ ngỡ răng, 
sự giải thoát phải nhờ đến bàn tay của phép lạ, hay của một 
bậc thầy nào đó có đạo lực cao siêu. Nhưng Chú không ngờ 
rằng, vấn đề mà mình nghĩ bấy lâu nay, hoàn toàn thất 
vọng. Cho nên trả lời một cách rất thật thà và trung thực 
rằng: “Không ai trói buộc”. Liền đó, Tổ bồi thêm cho một 
câu xoáy mạnh vào khả năng tự lực của chính mình, đánh 
đồ hoàn toàn ý hướng vọng ngoại mong cầu và ỷ lại ở nơi 
tha nhân. Tô nói: “Đã không trói buộc, đâu cân giải thoát”. 
Có trói, mới có mở. Không trói thì mở cái gì? Bản tâm của 
chúng ta từ xưa nay vốn thanh tịnh sáng suốt, nhưng vì bị 
phiền não che ngăn, nên không thể hiển lộ. Chỉ cần xoay lại 
dẹp hết mây mù vô minh, thì mặt trời trí huệ tự nhiên xuất 
hiện. Như thế, thì có trói, có mở gì đâu? Tự thể bản nhiên là 
như vậy. Ngay câu nói này, chú Sa di Đạo Tín liền tỉnh ngộ 
ngay. Tất cả đều do mình định đoạt số phận mình, chớ 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 119 


không ai giải quyết thế cho mình. Đó là một yếu lý căn bản 
của sự tu hành và cũng là một yêu lý của Phật giáo. 


63. Ngu mà tự biết ngu” tức là có trí, ngu mà tự xưng 
răng trí, chính đó mới thật là ngu. 


A ƒool who knows his ƒoolishness is wise at least to that 
extent, but a ƒool who thinks himself wise is called a ƒool 
indeed. 


Kệ Tụng 


Người ngu nghĩ mình ngu 
Nhờ vậy thành có trí 
Người ngu tưởng có trí 
Thật xứng gọi chí ngu. 


Lược giảng 


Pháp cú trên, để cho rõ nghĩa, ta tạm tách chia ra làm hai 
câu để tìm hiểu. Câu một: Ngu mà fự biết ngu tức là có trí. 
Trong câu này, ta nên chú ý ở nơi chữ "Biết". Tại sao phải 
chú ý ở nơi chữ biết? Như nói người ngủ "Biết" mình thức 
sao gọi là ngủ? Đã ngủ thì không thức, ngược lại, đã thức 
thì không ngủ. Không có aI vừa ngủ lại vừa thức. Có chăng, 
chỉ có kẻ nào ngược kỳ đời, quá điên khủng mới nói như 
thế. Cho nên chữ "Biết" rất là quan trọng. 


Người xưa nói: Khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có Biết 
là sống. Chữ Biết trong câu nói nầy, hàm ý là theo cách xử 
thế. Biết đây là biết theo thời cơ. Phải biết chìu theo ngọn 
gió đùa. Nghĩa là có lúc phải biết giả dại; có lúc cần phải 
biết giả khôn. Giả khôn hay giả đại, chỉ tùy thời qua ải thế 





* Ngu: Nói đủ là ngu sỉ, tức si mê tăm tối, không có trình độ hiểu biết, 
nhận rõ lẽ chánh tà chân ngụy. Nhứt là không nhận rõ chân lý. Thường 
trong Kinh Phật nói ngu là mang ý nghĩa đó, chớ không phải có ý mắng 
nhiếc, như người đời thường tưởng. 


120 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


thôi. Biết tấn, biết thối để bảo tồn sinh mạng. Chớ “Biết” 
như kiểu Dương Tu, thì tránh sao khỏi chết đưới tay đa nghi 
và ác độc của Tào Tháo. Cái biết của Dương Tu, đỀ tỏ ra 
mình là kẻ khôn hơn chủ. Biết như thế chưa phải là người 
khôn ngoan thật biết. Chứng tỏ thật khôn, nhưng thật ra là 
quá dại. Bởi do sử dụng cái biết không đúng chỗ, nên 
Dương Tu tự rước lẫy cái họa vào thân, cuối cùng phải chết 
dưới tay Tào Tháo. Ở đời không ai muốn kẻ khác hơn mình. 


Ngược lại, cái biết trong Phật giáo thì có khác. Cái Biết 
Phật dạy trên, ý nghĩa thật là sâu sắc thâm trầm. Mình muốn 
làm kẻ có trí, tắt mình phải biết cái ngu của mình. Phải ứng 
dụng cái Biết thường xuyên trong đời sống, thì đời sống 
mới có ý nghĩa. Biết đây có thê nói là đồng nghĩa với tỉnh 
thức. 

Con người sống trong tỉnh thức, tất nhiên là con người sáng 
suốt. Thí dụ: Mình là kẻ đang mắc chứng bệnh gan. Tự biết 
rõ bệnh trạng của mình, nên tuyệt đối không bao giờ uống 
rượu mạnh vào đề gây ra tác hại cho gan. Nhận biết như thế, 
thì quả họ là người có trí. Ngược lại, mình đang bị đau như 
thế, mà vẫn không kiêng cử rượu, cứ uống nhiều rượu vào, 
bệnh càng ngày càng nặng, thì người đó quả họ là kẻ vô trí. 
Vì họ không tự biết họ bệnh, giông như người ngu mà 
không biết họ ngu, cứ ngỡ rằng mình khôn. Lỗi lầm (ngu), 
mình biết mình có lỗi lầm (trí), tất nhiên mình sám hối 
không dám tái phạm nữa, đó là người trí. 


Chúng ta biết hiện tại chúng ta đang đau khổ, nên cần phải 
tìm cách thoát khổ. Kẻ đang say sưa nghiện ngập rượu chè 
hoặc ma túy (ngu) mà họ biết việc làm của họ sai (trí). Họ 
quyết tâm cai nghiện, kết quả họ không còn mang bệnh 
ghiền nữa. Người như thế quả họ chuyền ngu thành trí, 
chuyên họa thành phước. Trên đời nầy, không một ai không 
lầm lỗi. Nhưng lầm lỗi mà biết cải hối sửa đổi, thì không 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 121 


phải người trí là gì? Người như thế, ai dám đánh giá họ là 
kẻ ngu sỉ. Trừ phi mình không còn biết gì nữa thì kẻ đó mới 
thật là ngu mê. Ngược lại, mình đang trong cơn mê mà 
mình tự nói rằng mình là kẻ tỉnh, thì đó mới thật là kẻ điên 
TÔ. 

Cho nên câu kế tiếp, Phật mới nói: “Nøu mà tự Xưng rằng 
trí, chính đó mới thật là ngu”. Ý của câu nầy giỗng như: 
mình là người dân (ngu) mà cả gan tự xưng mình là vua 
(trí), như vậy, kẻ đó chắc chắn phải bị rơi đầu (đại ngu). Vì 
họ không biết thân phận của họ là dân (ngu) mà dám ngang 
nhiên xưng vương (trí) không sợ ai, nên cuối cùng họ bị 
chết một cách thê thảm. Như kẻ cướp giựt đồ của người 
khác, bị cảnh sát bắt bỏ tù, như vậy kẻ đó có tự nói mình là 
kẻ có trí được không? Nếu họ thật là người trí, thì làm gì họ 
đi cướp giựt đồ của người ta. Quả họ thật là kẻ ngu muội mà 
dám tự xưng mình là người trí. Như thế không phải ngu là 
gì 

Cũng thế, trong lãnh vực tu hành, nếu ta chưa diệt hết phiền 
não mà tự nói ta đã đạt được Niết bàn. Như vậy kẻ đó sẽ 
như thế nào? Chắc là ta nói kẻ đó là đại ngu. Vì đám nói láo 
lường gạt mọi người. Tu hành chẳng ra chỉ mà dám đại 
ngôn tự cho mình là kẻ chứng Thánh quả. Người như thế, 
Phật cho đó là Tăng thượng mạn. Hạng người nây thật là 
nguy hiểm trong đạo pháp. Vì lợi dưỡng, họ bất chấp tội lỗi, 
miên sao họ được vinh thân phì da thì thôi. Cho nên mới 
nói: “Kẻ ngu mà cho rằng mình trí, chính đó mới thật là kẻ 
đại ngu”. 


64. Người ngu suốt đời gần gũi người trí”, vẫn chẳng 


hiểu gì Chánh pháp, ví như cái muông múc thuốc thang 
luôn mà chăng bao giờ biêt được mùi vị của thuôc. 





T Trí: Nói đủ là trí huệ, tức dùng trí huệ sáng suốt nhận rõ chân lý. 


122 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Though all his le a ƒool associates with a wise man, he no 
more comprehends the Truth than a spoon tastes the ƒÏavour 
oƒ the soup. 


Kệ Tụng 


Người ngu, dầu trọn đời 
Thân cận người có trí 
Khó lòng biết chánh pháp 
Như muỗng đối vị bùi 


Lược giảng 


Pháp cú này, Phật cho ta thấy một con người quá ngu đần. 
Ngu đần đến nỗi, dù họ được cơ may luôn sống bên cạnh 
người trí mà họ không hiểu gì chánh pháp. Khác nào như 
một kẻ tối ngày chỉ có biết uống rượu say mèm, dù kẻ đó 
đang sống bên cạnh người tỉnh thức, nhưng họ say vẫn cứ 
say. Họ là hạng người không có chút tự trọng cầu tiến. 


Đối với hạng người nây, Phật thí dụ: “Ví như cái muỗng 
múc thuốc thang luôn mà (cái muỗng) chăng bao giờ biết 
được mùi vị của thuốc”. Nếu ta là người trí, thì có thương 
xót tội nghiệp cho cái muỗng đó lắm không?!!! Hay là ta 
buồn cười cho cái muỗng đó? Chắc không ai lại không 
thương xót và buồn cười. Tối ngày múc thuốc mà không 
biết chút nào về mùi vị của thuốc cả. Coi chừng, không 
khéo ta giống như cái muỗng múc thuốc đó. Có người còn 
tệ hơn cái muỗng, là vì chưa bao giờ được cái hân hạnh múc 
thuôc. 


Nhìn lại, thân phận ta hiện giờ có khác gì cái muỗng múc 
thuốc đó đâu! Ta đang sống trong chánh pháp, được duyên 
phúc rất thù thắng làm người xuất gia, mà thật sự ta CÓ hiểu 
gì về Phật pháp? Ta còn là kẻ đang đi trong đêm tối dày mịt 
của vô minh. Tối ngày ta đang hít thở không khí trong lành 
của chánh pháp, mà ta không biết gì về giá trị của cái không 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 123 


khí trong lành đó! Thật là tội nghiệp cho ta quá! Như thế ta 
là kẻ ngu hay người trí? 


Quả thật ta đang sống trên đồng vàng mà ta cứ than nghèo. 
Ta cứ muốn làm kiếp sống lang thang như gã cùng tử. Lỗi 
đó do ai? Do vì ta ngu mê hay do Thầy Tổ không chỉ dạy? 
Ta cứ nói ta là kẻ đi tìm vàng, mà kỳ thật ta hiện đang sống 
trong mỏ vàng. Tại sao ta không chịu nỗ lực khai phát mỏ 
vàng đó? Có phải ta dại khờ lắm không?! Phật Tổ hay các 
bậc thiện hữu tri thức đã tận tình, tận lực chỉ cho ta biết rõ, 
trong mỏ vàng đó có chất vàng ròng. Thế mà, ta vẫn xem 
thường lời dạy đó. Ta không bao giờ chịu nhận. Hằng ngày 
ta chỉ nhận sỏi đá mà cho là vàng. Ấy! Mới chết! Bởi vậy 
Phật Tổ mới cho ta là kẻ ngu. Đó là nói nghĩa sâu trong việc 
tu hành. 


Nếu nói cụ thể hơn, ta tự hỏi: “Tại sao suốt đời ta sống bên 
cạnh người trí, mà nhìn lại ta dốt vẫn đốt?” Có phải người 
trí không chịu dạy cho ta không? Hay là tại ta không chịu 
học hỏi? Cái dốt đó do đâu? Tại ta ngu hay tại người trí? 
Người trí nói ở đây, tức thiện hữu tri thức của ta, lúc nào họ 
cũng thật tâm sẵn sàng chỉ dạy cho ta. Nhưng ta nào có chịu 
học hỏi. Không học hỏi, thì làm sao thông hiểu chánh pháp 
Phật dạy. Như vậy, có phải là ta khờ lắm không? Có phải 
mình tự phụ cái phước duyên của mình lắm không? Ta hãy 
tự tra vẫn lại ta, ta đang ở đâu? Và ta đang làm gì trong Phật 
pháp? Tương lai của ta như thế nào? Nếu ta cứ sống thả trôi 
theo dòng thời gian, mặc cho ngày tháng qua đi, không chút 
ý thức luyến tiếc, đến khi gặp việc cần làm, đạo pháp cần 
đến ta, thì ta làm sao đáp ứng được đây?! Như thế, có đáng 
trách ta lắm không? Không hiểu Phật pháp, tự độ ta còn 
chưa xong, nói chỉ đến chuyện độ người. Nghĩ thế, mình có 
thật đáng thương mình lắm không? Nếu là người thật 
thương mình, thì tại sao mình sống bên cạnh người trí mà 
mình phải cam tâm chịu dốt? Có đáng trách lắm không? Ở 


124 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


đây, Phật thương xót mà thức tỉnh chúng ta hãy cố gắng 
vươn lên để làm người trí. Chả lẽ, suốt đời mãn kiếp mình 
cam tâm làm kẻ ngu. Nếu mình vô phước không sống gần 
gũi với những người hiểu biết Phật pháp hơn mình, thì điều 
đó không nói làm chi. Tại vì mình là kẻ bạc phước. 


Ngược lại, có người được cái diễm phúc rất lớn là sống bên 
cạnh của một bậc Thầy uyên thâm Phật pháp, thế mà lại lơ 
là trong việc học hỏi. Ta tu học là cho ta, chớ đâu phải ta tu 
học cho ai nhờ. Thí như ta có ăn, thì ta mới no, còn bằng 
không, thì ta cứ đói. Tất cả đều do ta quyết định. Ta tự định 
đoạt đời ta. Ta là tài xế của chiếc xe đời ta. Nếu ta khôn 
khéo, thì ta lái càng ngày càng tiến bộ xa trên đường đạo. 
Ta phải tự ý thức bổn phận của ta. Khi khoác vào mình 
chiếc áo nâu là mình đã tuyên bố với mọi người, mình đang 
đi trên con đường giác ngộ. Cao đẹp hơn nữa là mình sẽ cứu 
độ mọi người được giác ngộ như mình. Đó là bản nguyện 
của người tu theo hạnh xuất thế. Nghĩa là mình đang quyết 
tâm đi theo con đường mòn mà Phật Tổ đã đi. Dù con 
đường đó phải gặp nhiều chướng duyên thử thách. Nhưng 
một khi đã tự chọn rồi, thì ta nhứt quyết thắng tiến. 


Một sự chiến thắng nào, mà không đổi lấy xương máu. Một 
sự thành công nào mà không trải qua nhiều thât bại. Thật 
vậy, thất bại là mẹ đẻ của thành công. Ta phải làm sao để 
xứng đáng đáp trả ân sâu của những người thiết thân lo cho 
ta có cuộc sông an ôn. Một đời sống thanh thoát nhẹ nhàng, 
không phải bạc vàng mua được. Mong tất cả chúng ta hãy 
cố găng vươn lên quyết tâm làm người trí. Muốn thế, thì 
không gì hơn là ta phải nỗ lực tu học, dù còn một chút hơi 
tàn! Bằng không, thì thật là đáng tội nghiệp và đáng thương 
xót cho ta biết bao! 


Thương mà nhắc nhở cho nhau 
Gắng công tu học trông sâu căn lành 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 125 


Dẹp lòng tự ái đua tranh 

Hơn nhau một tiếng khổ dành về sau. 
Thật là duyên phúc biết bao! 

Ngày nay mới được cạo đâu xuất gia 
Xem nhau huynh đệ một nhà 

Chí bên tu học Lục hòa giữ trau 
Nhớ ơn Thầy Tổ trước sau 

Quyết lòng tu học mới mau đáp đên. 


65. Người trí dù chỉ gần gũi người trí trong khoảnh khắc 
cũng hiểu ngay được chánh pháp, chẳng khác gì cái lưỡi 
mới tiếp xúc với thuốc thang đã biết ngay được mùi vị 
của thuốc. 


Though onhly ƒor a moment a điscerHing person associafes 
with a wise man, quickly he comprehends the Truth, jusf as 
the tongue tastes the flavour oƒ the SOup. 


Kệ Tụng 


Người trí dầu một khắc 
Thân cận người có trí 
Biệt ngay chân diệu pháp 
Như lưỡi nêm vị bùi. 
Lược giảng 


Người muốn có được trí huệ, không phải tự nhiên mà có. 
Ngoại trừ những bậc “thần đồng” ra, còn lại tất cả đều phải 
do học hỏi mà có được. Khi nói đến trí huệ, người ta hay dễ 
bị lầm lẫn lộn lạo giữa trí huệ trong nhà Phật nói và trí huệ 
thế gian. Trước khi giải thích ý nghĩa của pháp cú trên, thiết 
nghĩ, trước hết, chúng ta cũng cần nên biện biệt rõ giữa trí 
huệ thế gian và trí huệ Phật pháp. Ở thế gian, những ai học 
rộng hiểu nhiều, tỉnh thông nhiều vấn đề, phát minh khám 
phá nhiều điều mới lạ, thì người ta cho những người đó là 
thông minh trí huệ. 


126 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Do đó, để tránh sự lầm lẫn này, trong nhà Phật nói là “7í 


huệ Bát nhã”. Hay nói cách khác là “chơn trí diệu huệ”. Vì 
đây là thứ trí huệ siêu xuất thế gian. Hai chữ trí huệ mà 
người đời dùng, thật ra cũng chưa hắn là đúng. Muốn nói 
cho đúng phải gọi là trí thức. Bởi vì trí thức là do thu góp 
tích tụ những sở học mà có, tức vay mượn ở bên ngoài vào. 
Do đó mà nó còn trong vòng vọng chấp phân biệt. Nó thuộc 
về loại “¿hé trí biện thông”. Phật cho đó là một nạn trong 
tám nạn (Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, manh lung ám á, 
Phật tiền, Phật hậu, sanh cõi trời trường thọ và thế trí biện 
thông) Tại sao gọi là nạn? Vì những nơi nầy không gặp 
được Phật pháp để tu hành. Ngược lại, trí huệ trong nhà 
Phật nói, phải là từ trong chơn tánh mà hiển lộ. Đó là nói 
cái trí huệ tột cùng. Thứ trí huệ nầy, nhờ công năng quán 
chiếu thiền định mà được. Nghĩa là không nhờ vay mượn 
bên ngoài. Trí huệ nầy, có tên khác là Vô sư trí. Tức cái Trí 
không do học hỏi nhờ thầy chỉ dạy mà được. Còn thứ trí huệ 
do học hỏi nghiên tầm chánh pháp mà được, thì nhà Phật 
gọi đó là Hữu sư trí. Nghĩa là cái trí cần phải có thầy hướng 
dẫn chỉ dạy. 

Tuy nhiên, trí huệ trong nhà Phật cũng có chia ra nhiều loại: 
Trí huệ của phàm phu, trí huệ của hàng Nhị thừa, trí huệ của 
Bồ tát và cuối cùng là trí huệ của Phật. Đây là căn cứ vào 
trình độ của sự tu chứng sâu cạn mà có sai khác. Như vậy, 
trí huệ dù sâu hay cạn gì, hành giả cũng phải trải qua một 
tiễn trình tu tập già đặn mới có được. Do đó, một người khi 
đã có một chiều sâu kích thước trí huệ rồi, người ta có thể 
đo đạc được những gì người khác nói năng hay hành động. 
Sự nhận hiểu của họ đối với các pháp một cách rất sâu sắc 
bén nhạy. Cái nhìn, cái hiểu của họ khác hơn người thường. 
Vì trí huệ của họ lúc nào cũng minh mẫn sáng suốt. Họ là 
người hằng sống trong tỉnh thức. Họ sống có chiều sâu. Họ 
không hời hợt trong sự nhận thức. Vì hằng sống trong chánh 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 127 


niệm như thế, nên đối với mọi sự vật xảy ra chung quanh, 
không một vật nào có thể lừa gạt họ được. Cho nên, khi 
người trí sống chung với người trí, một lời nói hay một cử 
chỉ của họ, thì cả hai hiểu và cảm thông nhau một cách dễ 
dàng. Vì cả hai đều có một trình độ lanh lợi bén nhạy ngang 
nhau. Một cái nhìn hay một cái nháy mắt của người nây, thì 
người kia hiểu ngay. Đôi khi họ không cần phải nói ra lời. 
Nhiều lúc họ nói đông, nói tây, mà họ vẫn hiệu nhau. Điều 
nầy, khi đọc sách thiền, ta thấy có rất nhiều câu chuyện 
thuộc dạng thức này. Như trường hợp giữa Tổ Bá Trượng 
và Thiền sư Linh Hựu. 


Một hôm, Sư đứng hầu Bá Trượng. Bá Trượng hỏi: 
- AI? 

Sư thưa: 

- Con, Linh Hựu. 

Bá Trượng bảo: 

- Ngươi vạch trong lò xem có lửa chăng? 

Sư vạch ra, thưa: 

- Không lửa. 


Bá Trượng đứng dậy, đến vạch sâu trong lò được chút lửa, 
đưa lên chỉ Sư, bảo: 


- Ngươi bảo không, cái này là cái gì? 
Sư do đây phát ngộ, lễ tạ trình bày chỗ giải ngộ của mình. 


(rích trong tập Trung Hoa Chư Ti hiển Đức Hành Trạng 
trang 320, do Thiển Sự Thích Thanh Từ biên soạn) 


Một trường hợp khác, câu chuyện xảy ra giữa Mã Tổ Đạo 
Nhút và ông cư sĩ Bàng long Uân như sau: 


128 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Một hôm ông đến tham vấn Mã Tổ. Mã Tổ hỏi: 

- Ông làm cư sĩ hay làm xuất gia? 

- Xin cho con theo sở nguyện không cạo tóc xuất gia. 

Ông hỏi Mã Tổ: 

- Chắng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? 

Mã Tổ bảo: 

- Đợi miệng ông hút hết nước Giang Tây, ta sẽ nói với ông. 
Ngay câu nói nầy, ông ngộ được huyền chỉ. Ông dừng ở Mã 
Tô hai năm. 

(iích trong tập Trung Hoa Chư Tỉ hiền Đức Hành Trạng 
trang 27] do Thiên Sư Thích Thanh Từ biên soạn). 


Còn và còn rất nhiều những mẫu chuyện tương tợ như thế. 
Qua hai trường hợp dẫn chứng trên, cho chúng ta thấy, khi 
trình độ của hai người có cùng một cung bậc ngang nhau, 
thì họ chỉ gần gũi với nhau trong giây lát là họ đã hiểu và 
cảm thông nhau ngay. Ngược lại, một người trí sống chung 
với người ngu, dù cho trải qua bao nhiêu năm, người ngu 
cũng không nhận hiểu sâu xa ở nơi chánh pháp. Bởi thế, nên 
pháp cú trên Phật dạy TẤt TỐ: Người trí dù chỉ gần gũi người 
trí trong khoảnh khắc cũng hiểu ngay được chánh pháp (chỉ 
cho Bản tâm) chăng khác gì cái lưỡi mới tiếp xúc với thuốc 
thang đã biết ngay được mùi vị của thuốc. Trong đây, Phật 
có ,chúng ta thấy một thí dụ rất cụ thẻ. “Như lưỡi nêm vị 
bùi”. Vừa nếm là biết ngay mùi vị không cần phải trải qua 
phân biệt mới biết. Còn người ngu thì khác. Khi nếm, sanh 
tâm phân biệt ngon dở đủ thứ, từ đó mới sanh ra có thương 
ghét rồi tạo nghiệp thọ khổ. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 129 


66. Kẻ phàm phu không giác ngộ”” nên đi chung với cừu 
địch”? một đường. Cũng thê, những người tạo ác nghiệp 
nhât định phải cùng ác nghiệp chịu khô báo. 


Fools oƒ little wit are enemies unto themselves as they move 
about doing evil deeds, the ƒruifs 0ƒ which are biHer. 


Kệ Tụng 


Người ngu sỉ ám độn 
Bạn đường là kẻ thù 
Làm các nghiệp bát thiện 
Phải chịu quả đăng cay. 
Lược giảng 


Phàm phu chúng ta là những người còn đang sống trong 
vòng vọng nghiệp. Tâm trí chúng ta còn quá si mê tăm tối. 
Vì si mê, nên chúng ta tạo nhiều nghiệp ác. Chính những 
nghiệp ác đó, trở thành kẻ thù của chúng ta. Nên Phật nói 
“đi chung với cừu địch một đường”. Đã đi chung với kẻ thù, 
thì tâm trí của chúng ta có lúc nào được thảnh thơi đâu! Lúc 
nảo, chúng ta cũng nơm nớp phập phòng lo sợ. Còn kẻ thù, 
thì lúc nào cũng lo tìm cách hãm hại chúng ta. Ta thử hỏi: 
tại sao nghiệp ác là kẻ thù? Bởi vì, khi ta gây tạo nghiệp ác, 
như hành động giết người chăng hạn, thì chính hành động 
giết người đó nó sẽ ám ảnh theo ta suốt đời. Dù cho kẻ thù 
bên ngoài không giết ta, nhưng chính kẻ thù trong tâm ta, nó 
sẽ hành hạ ta chết dần chết mòn trong mỗi phút giây; giết 
chết như vậy mới là đau khổ. 





73 Giác Ngộ: Nghĩa rốt ráo là nhận hiểu một cách thấu đáo cội nguồn 
của các pháp. Tùy trình độ mà giác ngộ có nhiều bậc khác nhau. Giác 
ngộ của phảm phu. Giác ngộ của hàng Thanh Văn. Giác ngộ của Bồ tát 
và cuối cùng là giác ngộ của Phật. 

” Cừu địch: Kẻ ở phía đối lập, có hành động, tư tưởng chống đối lại 
một cách quyết liệt. Như nói: những kẻ thù địch bất cộng đái thiên. 


130 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Cho nên câu kế tiếp Phật nói: “Cững thế, những người tạo 
ác nghiệp nhất định phải cùng ác nghiệp chịu khổ báo”. 
Khổ báo nói đây có hai: Một là quả báo hiện đời. Hai là quả 
báo đời sau. Quả báo hiện đời, như trên đã nói, cái hình ảnh 
giết người nó mãi bám sát theo ta, không một phút giây nào 
ta quên lãng. Con người khi lòng sân hận nổi lên, thì thăng 
tay hạ sắt đối phương bất chấp hậu quả. Nhưng khi hết cơn 
nóng giận rồi, bấy giờ họ mới ăn năn hối hận. Chính cái ăn 
năn hôi hận nây, nó làm cho họ phải ray rứt đau khổ suốt 
đời. Giá khi ấy mà có người giết họ đề trả thù, thì có lẽ họ 
đỡ khổ hơn. Đẳng này, không ai giết họ mà chính lương tâm 
họ giết họ. Giả như luật pháp bắt họ tống giam vào trong lao 
tù chăng hạn, thì dù cho họ trả cái quả báo ở tủ, nhưng họ 
vẫn đau khổ như thường. Bởi lao ngục chỉ nhốt được xác 
thân họ thôi, còn cái lao ngục trong tâm họ, nó nhốt và hành 
hạ họ một cách liên tục. Cái hỏa ngục đó mới là đáng sợ. 
Nhứt là vào những đêm thanh vắng, bốn bề vắng vẻ tĩnh 
mịch, bấy giờ trong bóng tối dày đặc đó, chỉ có họ đối diện 
với lương tâm họ. Dù có chợp mắt đi, nhưng trong giấc ngủ 
vẫn cứ mãi chập chờn, nửa tỉnh nửa mê. Lúc nào họ cũng 
thấy kẻ thù bị họ giết như về đòi mạng họ. Sống như thé, thì 
còn nỗi đau khổ nào hơn! Cái đau thân xác, tuy cũng đau, 
nhưng còn có lúc lành lặn, còn cái niềm đau tinh thần bị dày 
xéo, thì biết đến bao giờ mới thật sự hết đây?!!! Quả đó là 
một niềm đau nhức nhối dai dăng không dứt. 

Đó là nói quả báo địa ngục hiện đời. Còn quả báo đời sau 
thì sao? Lẽ tất nhiên cũng phải trả. Bởi vì ác lai phải có ác 
báo. Đó là luật nhân quả rất công bằng. Không chạy đâu 
thoát khỏi! Cho nên pháp cú trên, đức Phật cảnh tỉnh phàm 
phu chúng ta, cần phải sớm mau thức tỉnh tu hành. Không 
nên gây tạo nghiệp ác. Càng gây tạo nghiệp ác là ta càng đi 
chung đường với kẻ thù và cuối cùng ta sẽ bị kẻ thù sát hại 
đời ta. Muốn thoát khỏi bàn tay của kẻ thù hãm hại, Phật 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 131 


dạy, ta nên tạo những điều lành. Càng gây tạo những điều 
lành chừng nào, thì chẳng những ta không gặp kẻ thù hãm 
hại, mà ta còn thêm nhiều bạn tốt giúp ta chừng nây. Đồng 
thời lòng ta cảm thấy rất an vui hạnh phúc. Giữa một cuộc 
sống an vui hạnh phúc và một cuộc sống đau khổ ngút ngàn, 
thử hỏi chúng ta nên chọn cuộc sống nào? Chắc hắn mỗi 
người trong chúng ta đều có câu trả lời thích đáng. 


67. Người gây điều bắt thiện, làm xong ăn năn khóc lóc, 
nhỏ lệ dâm dê, vì biêt mình sẽ phải thọ lây quả báo 
tương lai. 


HH done is that action doing which one repenfs later, and 
the fruit oƒwhich one, weeping, reaps with tears. 


Kệ Tụng 


Nghiệp làm không chánh thiện 
Làm rồi phải ăn năn 
Mắt nhuỗm lệ khóc than 

Tự biết chịu quả báo. 
Lược giảng 
Ở đời, có lắm kẻ không biết tu hành là gì. Nói đến tu hành, 
họ còn trề môi chế giểu. Họ cho sự tu hành như là một sự 
hành hạ xác thân. Thấy ai vào chùa tu, thì họ vội cho là bị 
quan yếm thế. Tệ hơn nữa, họ kết án là những kẻ chán đời, 
trốn tránh xã hội. Tu hành là làm trở ngại bước tiến xã hội. 
Họ huênh hoang dùng nhiều lời lẽ chê bai trách móc. Đôi 
khi họ còn mạt sát thậm tệ nữa. Nhưng họ quên rằng, chính 
họ là những kẻ đang tu. Nếu họ không tu, tất nhiên họ tạo 
nghiệp ác. Một khi đã tạo nghiệp ác, thì làm gì họ được 
sông yên thân mà phê bình chê bai. 


Đối với những người có quan niệm như thế, ta không nên 
vội trách họ. Chăng những ta không trách họ, mà ta còn 


132 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


phải quan tâm thương họ nhiều hơn nữa. Chăng qua, vì họ 
chưa có đủ cơ duyên đề tìm hiểu rõ về chữ ““Tu” trong đạo 
Phật đó thôi. Một khi họ đã hiểu rõ chữ Tu rồi, biết đâu, họ 
sẽ còn tu hơn chúng ta nữa không chừng. Chừng đó, họ sẽ 
hối hận ăn năn những lời lẽ mà họ đã khinh miệt chê bai 
trách móc đó. Vậy tu là gì? Nói gọn, tu là sửa. Sửa cái gì? 
Và sửa ở đâu? Thưa, sửa những lỗi lầm sái quấy ở nơi ba 
nghiệp “hân, miệng và ý". Nếu người biết sửa ở nơi ba 
nghiệp một cách thường xuyên, thì làm gì có thọ khổ. Nói 
sửa ba nghiệp mà sửa như thế nào? Trước hết, sửa ở nơi 
thân nghiệp. Sửa thân nghiệp, thì Phật dạy: “Không sát 
sanh, không trộm cắp, không tà hạnh”. Còn sửa ở nơi cái 
miệng như thế nào? Phật dạy: “Không nói dối, không nói 
lời hung dữ, không nói lời thêu dệt và không dùng lời nói 
gây chia rẽ, ly gián người ta”. Còn sửa ở nơi ý nghiệp như 
thế nào? Phật dạy: “Bớt tham lam, bớt sân hận và bớt sĩ 


1 


me 


Nói tóm lại, qua ba nghiệp này, ta chỉ cần thêm vào chữ 
“không” ở đầu, thì bảo đảm mọi việc sẽ được an ôn. Chính 
vì con người quên đi chữ “không” nầy, nên mới có ăn năn, 
khóc lóc nhỏ lệ dầm dề Chớ nếu luôn nhớ chữ “không” 
trong mọi hành động tạo tác của ba nghiệp, thì đời ta hạnh 
phúc biết mấy. 


Mới nghe qua, dường như trong chúng ta ai cũng có ý xem 
thường! Nhưng chúng ta quên răng, chính mười điều nầy, 
nêu ta đừng quên chữ “không” như trên đã nói, thì cả nhơn 
loại sống trong an bình hạnh phúc. Nói hoặc nghe qua thì dễ 
đó, nhưng khi tiếp xúc với cuộc sống thực tế, thì ta mới thấy 
giữ và hành được, thật vô cùng khó khăn. Khó khăn gấp 
trăm ngàn lần. Điều khó khăn như thế, thì tại sao ta lại đám 
khinh thường? 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 133 


Chúng ta đừng quên rằng “Mười điều lành nây là nên tảng 
căn bản vững chắc nhứt để xây dựng thiên đường nhơn 
gian”. Cái nền tảng chính yếu như thế, thì thử hỏi tại sao 
chúng ta dám có ý niệm xem thường? Chính vì cả nhơn loại 
xem thường nó, nên xã hội luôn luôn đảo điên bất ổn. 
Chẳng những họ không biết làm lành mà trái lại, họ còn gây 
tạo ra không biết bao nhiêu nghiệp ác. Bởi thế, mà cả thế 
giới đều sống trong sự lo âu sợ hãi. Họ luôn tìm cách đấu đá 
chém giết lẫn nhau. Như vậy, thử hỏi con người có thật sự 
văn minh chưa? Người ta chỉ biết chạy đua hơn thua văn 
minh vật chất, còn “văn mỉnh tỉnh thần”, thì họ lại lãng 
quên. Không một ai quan hoài đếm xiỉa đến. Thể thì, trách 
sao nhơn loại sống không khổ đau cho được! 


Chẳng những họ gây khổ đau cho nhau trong hiện tại, mà 
còn kéo dài quả báo khổ đau mãi về sau nữa. Một cá nhân 
gây tạo nghiệp ác, thì cá nhân trả quả báo. Còn cả nhơn loại 
gây tạo nghiệp ác thì sao? Đơn giản thôi! Thì cả nhơn loại 
phải chịu trả quả báo cọng nghiệp chớ sao! Trách ai đây? 
Trách trời hay trách Phật? Hay tự trách lấy ta? Xin nhớ: 


“Đã mang lấy nghiệp vào thân 
Cũng đừng trách lần trời gân trời xa. 
Thiện căn ở tại lòng ta 
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài ” 


(Truyện Kiêu) 


Chính vì thế, nên Pháp cú trên Phật dạy rất rõ: “Người gây 
điều bắt thiện, làm xong ăn năn, khóc lóc nhỏ lệ dâm dễ, vì 
biết mình sẽ thọ quả báo tương lai”. Qua lời dạy nầy, nếu 
chúng ta chỉ cần thêm chữ “Kồng” vào, thì sẽ chấm dứt 
khổ đau và sẽ không còn ăn năn, khóc lóc nhỏ lệ đầm dề 
nữa. Xin thành thật nhắc lại một lần nữa: “Chỉ cần thêm 
một chữ “Không” vào đầu của mười điều này, thì bảo đảm 


134 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


mọi người sẽ không còn thọ khổ trong hiện tại cũng như 
trong tương lai”. 


68. Người tạo các nghiệp thiện, làm xong chẳng chút ăn 
năn, còn vui mừng hớn hở, vì biết mình sẽ thọ lây quả 
báo”” tương lai. 


Well done is that action doing which one repents not later, 
and the fruit oƒ which one reaps with delight and happiness. 


Kệ Tụng 


Nghiệp làm chơn, chánh thiện 
Làm rồi không ăn năn 
Tâm hoan hỷ đẹp lòng 
Tự biết hưởng quả báo. 


Lược giảng 


Pháp cú nầy, Phật dạy ngược lại pháp cú trên. Thay vì 
chúng sanh tạo những nghiệp ác thọ khổ, ngược lại, có gắng 
làm những điều lành thì sẽ được hưởng quả báo an vui. Nói 
đến điều lành, thiết nghĩ, chúng ta cũng cần nên biện biệt 
qua cho rõ. Nếu không, thì chúng ta cũng dễ lầm nhận. 


Thử đặt vấn đề: thế nào là điều lành? Thế nào là điều chăng 
lành? Trong Kinh định nghĩa: điều lành là những việc làm 
nào có lợi cho mình, cho người trong hiện tại cũng như 
tương lai. Đó là điều lành. Ngược lại là điều ác, điều đữ. Có 
người nói: lành thì không dữ, dữ thì không lành, hoặc lành 
là điều hiền, điều tốt Người nói như thế, mới nghe qua, thì 
dường như đúng, nhưng xét kỹ, thì chưa hắn thật đúng. Thí 
dụ: thầy giáo đánh học trò, hành động đó, ai cũng cho là dữ. 
Chăng những người ngoài nhìn vào cho là dữ, mà ngay cả 
chính ông ta cũng ăn năn hối hận việc mình làm. Vì mình là 





'° Quả báo: Quả nghĩa đen là trái. Báo là đáp trả lại. Quả báo là đáp trả 
lại cái kêt quả mà mình đã gây tạo. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 135 


nhà mô phạm, tại sao có hành động như thế? Ngược lại, đứa 
học trò bị đánh, nó sẽ nhìn thầy giáo với cặp mắt như thế 
nào? Hắn là nó sẽ oán giận lắm! Nó cho thầy hung đữ. 
Nhưng, xét kỹ hành động của thầy giáo có phải dữ không? 
Chúng ta nên giản trạch cho rõ ràng. Nếu không, thì dễ lầm 
nhận. Ngược lại, một học sinh tánh tình nghịch ngợm, phá 
phách, gặp ai nó cũng chọc ghẹo, gây phiền phức cho mọi 
người. Nhưng, thầy giáo làm thinh, không rầy la trách phạt. 
Chẳng những không tây la trách phạt mà còn dịu ngọt với 
chúng nữa. Như vậy, có phải là hiền không? 


Vậy, điều lành điều dữ giá trị như thế nào? Như trên đã định 
nghĩa về điều lành và điều đữ. Muốn biết lành đữ, cần phải 
đặt định trên chiều thời gian. Như hành động đánh học trò 
của thầy giáo nói trên, mới nhìn qua như là dữ, nhưng kỳ 
thật không phải. Vì mục đích của thầy giáo là muốn cho học 
trò mình nên. Dù hiện tại, ông ta có bị thiệt thòi, nhưng 
tương lai của đứa học trò kia lại tốt đẹp. Như thế là lành chớ 
không phải đữ. Ngược lại, một đứa học trò ngỗ nghịch phá 
phách, thầy giáo không rầy la trách phạt, mới nhìn, thì thấy 
thầy giáo như hiền từ, nhưng xét kỹ thì chưa phải. Vì tương 
lai, đứa học trò sẽ trở thành một người xấu trong xã hội. 
Như thế, thì việc làm thinh đó, có lợi ở nơi mình mà có hại 
ở nơi người, thì đó là ác. Vì mình không làm tròn trách 
nhiệm của mình. Từ đây suy ra, xác định những việc khác 
cũng đều như thế. 


Trở lại pháp cú trên, qua kinh nghiệm bản thân của mỗi 
người trong đời sống, hăn ai cũng sẽ thấy rõ điều đó. Người 
nào một giờ làm lành, thì một giờ được an vui. Cho đến, 
suốt đời làm lành, thì suốt đời được an vui. Đó là điều thực 
tế nhút trong đời sống. 


136 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


69. Khi ác nghiệp chưa thành thục”, người ngu tưởng 
như đường mật; nhưng khi ác nghiệp đã thành thục, họ 
nhât định phải chịu khô đăng cay. 


So long as an evil deed has not ripened, the ƒool thinÀs If as 
sweet as honey. But when the evil deed riens, the ƒool 
comes to grieƒ 


Kệ Tụng 


Người ngu nghĩ là ngọt 
Khi ác nghiệp chưa thành 
Ác nghiệp thuân thục rồi 
Người ngu chịu khổ đau. 


Lược giảng 


Một người tạo nhân ác, khi quả báo chưa đến, họ tưởng là 
không có nhân quả, hay nhân quả không đúng. Họ không 
biết răng, nhân quả phải trải qua ba thời kỳ: “quá khứ, hiện 
tại và vị lai”. Có khi vừa gây nhân là có kết quả liền. Thí 
dụ: ta có ăn là có no liền, hay ta học là ta biết chữ liền. Ăn 
là nhân mà no là quả. Học là nhân, biết chữ là quả. Đó đà 
nhân quả hiện tiền. Trong nhà Phật gọi là hiện báo. Đời nầy 
gây, thì đời nầy trả. Chắng qua, tùy nhân gây tạo mà nó có 
mau chậm. Như kẻ giết người, sau đó, họ tâu thoát và trốn 
tránh. Trong thời gian này, luật pháp chưa phát hiện ra họ. 
Họ tưởng không ai tìm thấy họ. Nhưng họ quên rằng, cái 
quả báo. nó có ngay khi họ cầm súng hoặc cầm dao giết 
người rồi. Trước sau gì họ cũng phải đền tội. Luật pháp 
không bao giờ nới tay dung tha họ. Luật pháp đang truy nả 
họ. Họ tưởng qua rồi mọi việc êm xuôi. Không đâu. Giống 
như pháp cú trên nói: “khi ác nghiệp chưa thành thục, 
người ngu tưởng như đường mật.” Nên nhớ, chỉ có kẻ ngu 





Š! Thành thục: Thành là trọn nên. Thục là chín. Thành thục là một việc 
làm nào đó đã trọn nên chín mùi. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 137 


muội mới nghĩ như thế. Sở dĩ họ thấy là đường mật, là vì 
quả báo chưa thành thục, tức là chưa đên giai đoạn chín 
mùi. Khi trái cây đã chín mùi rôi, dù ta không hái, tự nó 
cũng sẽ rụng. Và nó sẽ rụng bât cứ lúc nào. Khi rụng rôi, thì 
dù cho ta có than van trách phận, thì ôi thôi! cũng đã quá 
muộn màng rôi! Kinh dạy: 

“Giả sử bá thiên kiếp 

Sở tạo nghiệp bát vong 

Nhân duyên hội ngộ thời 

Quả báo hoàn tự thọ ”. 
Nghĩa là: 

Dù trải qua trăm ngàn kiếp 

Chỗ tạo nghiệp không mắt 


Khi nhân duyên đến rồi 
Quả báo phải chịu lấy. 


Luật nhân quả không bao giờ sai lệch. Lưới trời tuy thưa mà 
lồng lộng, không lọt một ai. Dù cho ta có cao bay xa chạy 
đến đâu, cuối cùng rồi cũng phải trả. Bởi thế sách Nho có 
câu: 

“Thiện ác đáo đầu chung hữu bảo 

Cao phi viễn tấu dã nan tàng. 

Hành tàng hư thiệt tự gia tri 

Họa phước nhơn do cánh vấn thùy. 

Chỉ tranh lại tảo dữ lai trì `. 
Nghĩa là: 


Làm lành hay làm dữ, cuối cùng rồi cũng phải trả. 
Đừng có hỏng cao bay xa chạy mà tránh khỏi, 

Cũng không thể che dấu được ai. 

Chẳng qua là quả báo nó đến với mình sớm hoặc muộn 
mà thôi. 

Việc làm của mình có giả dối hay thật tình, 


138 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Thì chính mình, mình tự biết rõ. 

Việc họa phước đến không cân phải hỏi ai. 

Chẳng qua là nó sẽ đến với mình sớm hoặc muộn mà 

thôi. 
Nhưng chắc chắn là nó sẽ đến. Có khi nó đến một cách 
hung tợn, rùng rợn; cũng có khi nó đến một cách rất âm 
thầm lặng lẽ. Nhưng dù hung tợn hay âm thầm, tùy theo cái 
nhân đã gây, điều quả quyết chắc chắn là không ai tránh 
khỏi. Làm sao tránh khỏi đây, khi mà cái quả báo nó luôn 
bám sát theo mình. Khác nào như bóng theo hình. Hình như 
thế nào thì bóng sẽ như thế ấy. Có người chỉ biết có hình mà 
quên bóng. Nếu chúng ta luôn luôn nhớ bóng, nó luôn bám 
sát theo mình, thì đời ta chắc sẽ bớt khổ nhiều lắm. Vì có 
nhớ như vậy, làm sao ta dám gây tạo nghiệp ác. Bởi thế, 
Phật mới quở ta là kẻ ngu khờ dại dột. Cho nên đừng nghĩ 
rằng, khi ta tạo nghiệp ác, không ai thấy biết. Dù cho con 
mắt phàm nhơn không thấy biết, nhưng dưới đôi mắt “Thần 
nhân quả” nhìn ngó, ta khó thoát khỏi. Đôi mắt đó như ánh 
đèn pha soi rõ việc làm của ta. Nó luôn theo dõi dòm ngó ta 
lom lom từng giây phút. Cuối cùng rồi, ta cũng phải xuôi 
tay mà nạp mạng. Đã có biết "bao nhiêu người nạp mạng như 
thế. Đã gây nhân bắt thiện rồi, thì khó thoát khỏi lưới Trời. 
Lưới trời pháp luật tuy thưa, nhưng mà rất khó lọt. Lưới 
pháp luật thế gian còn không lọt được, làm sao lọt lưới 
Nhân Quả. Hiểu như thế, mới thấy lời Phật dạy không bao 
giờ sai chạy. Một mảy may không sai sót. Biết vậy, ta 
không thể lơ là trong việc tu hành. 


Ta nên nhớ luật tắc căn bản: “4¡ ăn nấy no, ai học nấy biết 
chữ, không ai ăn thế hay học thế cho ai được”. Trong sự 
sinh hoạt hằng ngày, ta luôn nhớ đến nhân quả, thì đời ta 
chắc chắn sẽ được an vui. Vì sao? Vì nhớ nhân quả, nên ta 
có gắng vun bồi tạo thêm điều lành. Đã gây nhân lành, vô lý 
ta lại thọ quả dữ. Trừ phi, quả báo của quá khứ mà ta đã 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 139 


gây. Đến nay, nó tới thời kỳ chín mùi, tất nhiên ta phải trả. 
Đúng như lời Phật dạy trong Pháp cú trên: “nhưng khi ác 
nghiệp đã thuán thục, họ nhát định phải chịu quả đăng 


2 


cay”. 


70. Từ tháng này qua tháng khác, với món ăn bằng đầu 
ngọn có cô sa" ? (có thơm) người ngu có thể lấy ăn để 
sông, nhưng việc ây không có giá trị bằng một phần 
mười sắu của người tư duy chánh pháp s 


Month after month a ƒool may eat his food with the tip oƒ a 
blade oƒ grass, but he sHill is not worth a sixteenth part oŸ 
those who have comprehended the Truth. 


Kệ Tụng 


Dầu tháng nây tháng khác 
Với ngọn có kusa 
Người ngu có ăn uông 

Không băng phân mười sảu 

Của người hiệu chánh pháp. 
Lược giảng 
Đối với người vô trí, dù cho họ có ăn uống khổ cực để hành 
hạ xác thân đến đâu, thì kết quả cũng chắng đem lại lợi lạc 
gì. Tu khổ hạnh là điều tốt. Biết ức chế sự ăn uống cũng là 


điều hay. Con người đau khổ phần lớn cũng do ăn uống mà 
ra. Bởi thế mà tục ngữ có câu: 


Miếng ă ăn là miếng tôi tàn 
Mất ăn một miếng lộn gan lên đâu. 





Š Cỏ cô sa: Cô sa là phiên âm từ tiếng Phạn Kusa, tên của một loại cỏ 
thơm, nguyên văn chữ Phạn là kusag-gena, tức là dùng đầu ngọn cỏ cô 
sa. 

' Chánh pháp: giáo pháp chơn chánh do Phật dạy. Người tư duy 
Chánh pháp (Sankhata dhamman) là người thâm nhập chánh pháp, đây 
là người giác ngộ Tứ đê 


140 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Nhưng ăn uống kham khổ để có nhiều thời giờ tu hành, đó 
là điều đáng quý kính. Ngược lại, nếu ăn uống kham khổ 
mà dành nhiều thời giờ lãng phí cho việc khác, thì đó là 
điều đáng trách. Thế nên cùng một việc làm mà giữa kẻ trí 
với người ngu khác nhau xa. Pháp cú trên, Phật dẫn dụ một 
hạng người ngu cho ta thấy. 7ừ ứháng nây đến tháng khác, 
họ chỉ ăn một loại cỏ thơm, kê ra, đỗi với chúng ta, thì chắc 
không ai làm nỗi. Thế mà họ vẫn giữ ăn như thê. 


Giả như, bây giờ có người nào tu khổ hạnh, ngày nào họ 
cũng chỉ ăn một loại rau, bất cứ loại rau gì cũng được, thì 
chắc chắn người nầy sẽ được mọi người khen ngợi và kính 
nỄ. Trong đời, ít ai làm được như thế. Nhưng ở đây, Phật 
chăng những không một chút khen ngợi, mà trái lại, Phật 
còn quở trách cho họ là người ngu. Tại sao vậy? Bởi vì việc 
ăn uống này, Phật đã có thừa kinh nghiệm. Chính Phật đã 
trải qua trong thời gian sáu năm tu khổ hạnh cùng với năm 
anh em Kiều Trần Như. Chính Phật đã từ bỏ lối tu ép xác 
nầy vì nó không phải là con đường đưa đến hạnh phúc. Chỉ 
hành hạ xác thân thêm đau khổ mà thôi. 


Trong khi tu học, ta rất cần một thân thể khỏe mạnh. Một 
linh hồn minh mẫn trong một thân thể tráng kiện. Nếu như 
ta mang một thân thể bạc nhược yếu đuối, bệnh hoạn, thì 
thử hỏi làm sao tu học và làm được gì lợi ích cho all Thế 
nên, Phật không cho việc ăn uống ép xác như thế là việc tốt. 


Tuy nhiên, cũng không nên ăn uống quá sung túc. Đó là hai 
thái độ cực đoan mà ta nên tránh. Điều quan trọng là ta khéo 
biết lợi dụng việc ăn uống vừa đủ nuôi thân để tu học theo 
chánh pháp. Đó mới là điêu đáng nói và đáng quan tâm. Đời 
tu của ta mà không học hỏi chánh pháp; không để tâm quán 
chiếu tư duy ở nơi chánh pháp, thì dù cho ta có ở lâu trong 
đạo, cũng không được lợi lạc gì. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 141 


Chánh pháp ở đây, Phật muốn nói đến Tứ diệu đế. Đây là 
bốn thứ giáo lý căn bản của hàng Thanh văn. Do đó, ta cần 
phải nghiên cứu học hỏi thật kỹ bốn chân lý này. Bởi vậy, 
Phật mới dạy: “Nhưng việc ấy (tức việc ăn uống kham khổ) 
không bằng một phân mười sáu của người tư duy chánh 
pháp). 

Tại sao Phật dạy thế? Bởi có tư duy chánh pháp ta mới 
thông hiểu được đường lối tu hành. Có thông hiểu, ta mới 
thật hành đúng theo chánh pháp. Có thật hành đúng chánh 
pháp, thì đời ta mới hết khổ. Như vậy, mới thật sự có lợi ích 
trong việc tu hành. Còn như ăn uống dù cho có cực khô đến 
đâu, cũng chăng đem lại lợi lạc gì. Mình không lợi lạc, thì 
nói chỉ đến việc lợi lạc cho người. Thậm chí còn gây nên 
nhiều tác hại chướng ngại cho việc tu học của ta nữa. 


Cho nên pháp cú trên, Phật nhằm thức nhắc người tu nên 
cân trọng tránh những lối cực đoan vô ích. Điều quan trọng 
là phải đem hết tâm tư để tu học đúng theo chánh pháp. Tức 
đúng theo con đường diệt khổ mà Phật đã dạy. Có thế, thì 
đời tu của ta mới được giải thoát và mới đem lại sự lợi lạc 
cho mọi người. 


71. Người cất sữa bò không chỉ sáng chiều đã thành vị 
đề hồ”” được. Cũng thế, kẻ phàm phu tạo nghiệp ác tuy 
chẳng thụ ác quả liền, nhưng nghiệp lực vẫn âm thầm 
theo họ như lửa ngún giữa tro than. 


Truly, an evil deed commifted does not immediately bear 
ƒrui, like milk that does not tunn sour dÌl at once. But 
smouldering, ït ƒollows the ƒfool like fire covered by ashes. 


Kệ Tụng 





# Đề hồ: là một loại phô mai, do từ chất sữa để đông đặc mà ra. Muốn 
sữa đông đặc thành đê hô không phải một ngày một đêm mà đông được 
kịp. 


142 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Làm hạnh ác nghiệp dữ 
Như sữa, không đông ngay 
Ngắm ngắm theo kẻ ngu 
Như tro che lửa ngún. 


Lược giảng 


Có người khi gây tạo nhân lành, họ muốn có quả lành đáp 
trả liền cho họ. Tuy nhân quả không bao giờ sai chạy, 
nhưng rất phức tạp. Nói gây nhân nào có quả nấy, tuy 
không sai, nhưng cũng không phải đơn giản như vậy. Bởi vì 
nhân quả nó còn đòi hỏi phải hội đủ nhiều nhân tố khác nữa 
mới tạo thành. Nói cách khác, dù có chánh nhân, nhưng còn 
phải có nhiều trợ duyên giúp cho chánh nhân đó. Có khi, có 
chánh nhân tốt mà trợ duyên không tốt, thì cái chánh nhân 
kia cũng không thể phát triển tốt đẹp được. Có khi, chúng ta 
gây nhân, nhưng bị nghịch duyên, thì cái nhân kia cũng đổi 
khác đi. 


Thí dụ: Khi chúng ta gieo hạt cải, vì không chăm sóc kỹ, 
nên những hạt cải kia bị kiến tha hết (nghịch duyên). Ngày 
nào ta cũng tưới nước, vài hôm sau, thấy lên lún phún, ta cứ 
ngỡ là hạt cải, nhưng cuối cùng đó là cỏ. Cũng có khi ta 
gieo những hạt bông, kết quả lại lên cỏ không. Ta tự hỏi tại 
sao như thế? Tại vì khi ta gieo hạt, ta không đề ý đến kiến, 
nên chúng căn tha hết hạt cải và hạt hoa. Bấy giờ ta kết 
luận: Nhân cải mà quả cỏ hoặc nhân hoa mà quả cỏ. Cho 
nên, từ nhân tới quả, còn đòi hỏi phải có đủ thuận duyên thì 
cái nhân đó mới kết quả tốt được. Bởi thế, nếu nghiên cứu 
kỹ, ta thấy nhân quả rất phức tạp, không phải đơn thuần như 
người ta lầm tưởng. 

Điều Phật nêu thí dụ trên cho ta thấy, từ nhân tới quả phải 
có thời gian. Tùy theo cái nhân đã gây mà có kết quả mau 
chậm khác nhau. Như từ sữa muốn cho nó trở thành đề hồ, 
phải có thời gian. Thời gian mau chậm, còn tùy thuộc vào 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 143 


trợ duyên tốt xâu. Như phải có máy lạnh đông đặc tốt, cọng 
thêm thời tiết tốt v.v. thì chất đề hồ kia mới tốt và mau. 
Bằng ngược lại, thì thời gian phải lâu hơn và có đôi khi sữa 
bị hư không thành đề hồ, nếu trường hợp không có điện và 
thời tiết quá nóng. Như thế ta có thể kết luận, chưa hắn là 
nhân nào quả nấy. Từ nhân tới quả còn tùy duyên. Tuy cái 
nhân không mắt, nhưng khi đổi duyên, thì cái quả sẽ sai 
khác. 


Thí dụ: trong lớp có hai học sinh A và B trình độ học vấn 
ngang nhau. Nhưng em A vào cuối tuần, học kèm thêm với 
một thầy giỏi. Trong khi đó, em B không có học. Kết quả 
em A giỏi hơn bỏ xa em B. Như vậy, ta thấy, nhân thì đồng 
nhau (cùng học một lớp một thầy) duyên đổi khác (A học 
thêm) kết quả A giỏi hơn B. Cho nên, chỉ căn cứ trên nhân 
mà đánh giá, ta không chịu xét đến duyên, thì sự đánh giá 
của ta chưa hắn đúng. Đôi khi kết luận quá sai lạc và hàm 
hồ. Trường hợp vì nhân quá nhỏ nhiệm ta không thấy, 
tưởng rằng không có, đến khi thấy quả, ta không biết nhân 
từ đâu. Như khi ta dọn đất nhồ cỏ thật sạch, không còn sót 
một rễ cỏ nào, ta yên trí là khoảnh đất đó không bao giờ có 
cỏ mọc lên. Nhưng khi qua vài đám mưa, ta lại thấy có nây 
mầm lên lún phún. Thế là, ta tức giận không biết cỏ nầy từ 
đâu lên? Nhưng ta quên rằng, khi dọn nhồ cỏ, có những hạt 
cỏ quá li tỉ nhỏ nhiệm mà mắt ta không nhìn thấy, đến khi 
gặp duyên (trời mưa ướt đất) là cỏ mọc lên ngay. Cũng thế, 
có những nhân khi chúng ta gây, chúng ta không đề ý đến, 
đến khi kết quả, chúng ta lại nói, tôi không có tạo, tại sao 
xảy Ta. 


Cũng có khi gây nhân rất lâu xa, mới có kết quả. Cho nên, 
xét nhân quả, ta phải xét qua ba thời kỳ: quá khứ, hiện tại và 
vị lai. Có nhân mới gây là có kết quả liền. Thời gian từ nhân 
đến quả rất ngắn. Như khi ta ăn cơm chẳng hạn. Có nhân từ 
khi gây cho đến khi kết quả phải trải qua thời gian, dài ngắn 


144 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


không nhứt định. Song có điều, một khi đã có gây nhân, thì 
sớm muộn gì cũng phải có kết quả. Kết quả xâu tốt, còn tùy 
thuộc có chuyên nhân hay không chuyên nhân. Thí dụ: khi 
sáng anh A đánh anh B bị trọng thương, lẽ ra là anh A sẽ bị 
anh B và thân nhân của anh B đánh trả thù nặng. Nhưng 
ngày hôm sau, anh A biết lỗi lầm mình đã gây, liền đến nhà 
anh B để xin lỗi về việc đã gây ra. Anh A thú nhận mọi lỗi 
lầm và xin anh B tha lỗi. Sau đó, anh A được anh B tha lỗi. 
Và anh B chỉ nói đôi điều cho hả giận thôi chớ không có 
đánh trả thù. Như vậy, ta thấy khi gây nhân thì có nặng, 
nhưng khi trả quả thì nhẹ đi. Lý do là vì chuyên nhân đã gây 
từ nặng thành nhẹ. Bởi thế, nên tu là chuyên nghiệp. Nếu 
nghiệp không chuyền được, thì ai tu làm gì. 


Câu pháp cú trên, Phật nêu ra giữa dụ và pháp về lý nhân 
quả, tuy thời gian kết quả có chậm, nhưng một khi đã gây 
nghiệp ác rồi khó thoát khỏi cái quả báo ác đáp lại. Bởi thế, 
nên Phật nói: “Kẻ phàm phu tạo nghiệp ác fuy chẳng cảm 


thụ ác quả liên, nhưng nghiệp lực vẫn âm thâm theo họ như 


lửa ngún giữa tro than”. Nhìn thấy tro, ta tưởng là không có 
lửa, nhưng có ngờ đâu, lửa đã ngún sâu trong than. Cũng 
thế, khi gây nhân ác, trải qua thời gian lâu, ta không thấy có 
trả quả. Bấy giờ, ta cứ tưởng là quả không có, nhưng kỳ 
thật, quả vân bám sát theo nhân, như lửa vần bám sát theo 
tro. Chẳng qua chưa tới thời tiết nhân duyên hiện rõ đấy 
thôi. Xin chớ có lầm tưởng cho là mắt hắn! 


72. Kẻ phàm phu lòng muốn được tri thức mà hành 
động lại dẫn tới diệt vong, nên hạnh phúc bị tôn hại mà 
trí tuệ cũng tiêu tan. 


To his own ruin the ƒool gains knowledge, for ï† cleaves hịs 
head and destroys his innate goodness. 


Kệ Tụng 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 145 


Tụ mình rước nguy hại 
Người ngu được trí danh 
Hạnh phúc bị tôn hoại 
Não đầu bị nát tan. 


Lược giảng 


Ở đời, có đôi khi làm những chuyện mâu thuẫn mả chúng ta 
không hay biết. Hạnh phúc thì ai cũng muốn, nhưng tạo cái 
nhân để được hạnh phúc thì không có. Như thế có phải là 
trái ngược không? Cũng như người tu Tịnh độ, ai cũng 
muốn vãng sanh về Tây phương Cực Lạc, nhưng niệm Phật 
thì cho có lệ. Như thế, thì thử hỏi làm sao vãng sanh cho 
được? Vì nhân và quả không đồng nhau. 


Như pháp cú trên, Phật dạy: “Kẻ phàm phu lòng muốn được 
tri thức mà hành động lại dẫn tới diệt vone, nên hạnh phúc 
bị tồn hại mà trí tuệ cũng tiêu tan”. Có thể nói, đây là tâm 
bệnh chung của tất cả chúng ta. Muốn một đàng mà làm 
một ngã. Một cậu học sinh, vì tự ái không muốn thua sút 
chúng bạn mỗi khi thi cử, nhưng hằng ngày thì lại rong 
chơi, không có gắng học hành. Như vậy, trách gì không thi 
rớt. Muốn trở thành một nhà thông thái, thông kim bác cổ, 
mà tối ngày ta chưa từng cầm quyên sách lên đọc, thì thử 
hỏi ta thành cái gì? Thành kẻ dốt nát thì có! Khác nào muốn 
được trì thức mà hành động dẫn tới diệt vong. Diệt vong là 
không có, là mất hắn. Bấy giờ hạnh phúc cũng không mà trí 
tuệ cũng không. Làm sao có được, khi mà cái chánh nhân 

“tri thức” không gây tạo. Nếu nói ngược lại, thì người nào 
muốn có trí tuệ và hạnh phúc, thì người đó phải chịu khó 
cần cù học hỏi. Bằng không, thì xin bắt thang lên hỏi ông 
trời: 


- Thưa ông Trời, tại sao tôi không có trí tuệ và hạnh phúc? 


146 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


- Sao không hỏi lại ngươi mà ngươi lại hỏi ta. Thôi! Đề khỏi 
phụ lòng ngươi cực khô bắt thang leo lên tới đây, ta thây 
cũng đáng thương xót tội nghiệp. Bây giờ, ta chỉ cho ngươi 
một vị Thân đê ngươi tới đó mà hỏi ông. 

- Dạ! Cám ơn ông Trời. Xin ông chỉ hộ cho. 

- Được rồi! Ngươi hãy lóng nghe cho thật kỹ đây! 

- Dạ! Hạ thần đang hết lòng lắng nghe! 

- Ngươi chịu khó đến cái miễu thờ. 

- Dạ ! thờ a1? Vậy...vậy... Trời! 


- Từ từ đừng có nóng, sao nhà ngươi tu hành mà tâm còn 
nóng nảy quá vậy? 


- Dạ! Tại tập khí “sân hận” của hạ thần nó còn quá sâu dầy. 
- Sao ngươi không ráng lo niệm Phật cho nó bớt. 


- Dạ! Đêm nào, thần cũng có niệm chớ, nhưng không hiểu 
tại sao nó chưa giảm bớt. 

- Tại ngươi niệm cho có lệ, chớ ngươi có hết lòng tha thiết 
niệm đâu mà phiên não sân hận của ngươi nhẹ được. 

- Thần đang nóng nảy muốn nghe Ngọc Hoàng chỉ cho cái 
miều thờ 

- Được rồi! Ngươi hãy nghe đây: Đó là cái miễu thờ “Thần 
lười biêng”. Ngươi có biệt không? Ngươi lười biêng tu học 
mà bảo có trí tuệ hạnh phúc sao được! Thôi! ráng về dưới 
cô găng tu học cho khá, thì ngươi sẽ được toại nguyện. 

- Cám ơn ông Trời chỉ dạy. Phen này, hạ thần sẽ cố gắng 
hết sức mình đề lo tu học. Xin cám ơn bái bai ông Trời! 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 147 


73. Kẻ ngu thường muốn hư danh: chỗ ngồi cao trong 
Tăng chúng, viện chủ”” trong Tăng viện, mọi người xin 
đên cúng dường. 


The ƒool seeks undeserved reputafion, precedence among 
monks, authorily over monasteries, and honour among 
householders. 


Kệ Tụng 


Ua danh không trương xứng 
Muốn ngồi trước Tỳ kheo 
Ưa quyền tại già lam 
Muốn mọi nhà cung kính. 


Lược giảng 


Pháp cú này Phật nhắm thắng vào người xuất gia để răn 
dạy. Người xuất gia là người từ bỏ tất cả thế gian. Nói đến 
những vật chất thế gian không ngoài ngũ dục, lục trần. Tài, 
sắc, danh, thực, thùy, đó là những thứ mà không ai thoát 
khỏi. Người đời bị đắm chìm trong những thú vui nây. 
Nhưng họ quên rằng:”Thú vui chỉ mở đường cho đau khổ, 
hay vui trong chốc lát mà khổ sầu ngàn năm”. 

Với cái nhìn của người giác ngộ, thì những thứ này, chỉ đem 
lại cho con người thêm đau khổ mà thôi. Các Ngài xem đó 
là những thứ hư danh như đôi dép bỏ. Người thế gian, vì 
không nhận rõ bản chất khổ đau của chúng, nên họ đua 
nhau tranh giành chiếm đoạt. Phật cho họ là những kẻ đang 





3 Hư danh: Hư là trống r?ng; danh là tên tuổi, địa vị, chức tước. Hư 
danh chỉ là danh tự rỗng tuếch không có thực chất. Chỉ là huyễn ảo 
không thật mà người đời luống công nhọc sức tranh giành. 

° Viện chủ: Người đứng đầu trong tự viện. Thường là một bậc thầy 
khai sơn tạo dựng một ngôi đại Già lam, gọi vị ấy là Viện chủ. Hoặc vị 
đó được công cử giữ chức vụ đó, cũng gọi là Viện chủ. 


148 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


tắm mình trong ao tù ngũ dục. Họ không có một niệm nhàm 
chán đê câu thoát ly. 


Ngược lại, người xuất gia chúng ta (chỉ nói nhỏ trong phạm 
vi chúng ta thôi) khi đã cạo đầu là đã tự nguyện với lòng 
không bao giờ để tâm vướng bận vào những thứ đó nữa. 
Khi mới phát tâm, thì nó có một sức mạnh lớn lao như thế. 
Nhưng khi trải qua một thời gian ở chùa, cái niệm thoát ly 
ban đầu từ từ yêu dần và cuối cùng đi vào quên lãng vì tâm 
nhiễm trước thế gian chưa trừ. 


Trong Kinh Phật nói: “Người xuất gia xa lánh ngũ dục, như 
kẻ khạc đàm giải ra ngoài. Nếu ai còn vướng mắc vào danh 
lợi, thì Phật nói, kẻ đó đã khạc ra mà còn liễm trở lại”. Nên 
tuy sống trong chùa lâu mà tâm ham mê danh lợi vẫn còn. 
Trong năm thứ dục lạc này, ở đây, đức Phật chỉ nêu ra có 
một thứ thôi. Đó là danh vọng địa vị. Chỉ một thứ nầy, cũng 
làm cho người xuất gia điên đảo, chớ nói chỉ đến những thứ 
khác. 


Thường danh nó đi đôi với lợi, hễ có danh là có lợi, vì hiểu 
rất rõ tâm bệnh này, nên Tổ Qui Sơn cũng thường răn nhắc. 
Tổ Qui Sơn nói: Người xuất gia vì ham mê danh lợi mà lỗi 
đạo. Ngài dạy: “Sao bèn mới lên đàn thọ giới, liền nói rằng 
ta đây là Tỳ kheo; của đàn việt tiêu xài, ăn dùng của thường 
trụ. Không biết xét nghĩ của đâu đem đến, cứ nói rằng phép 
ta nên chịu của cúng, ăn rồi nói chuyện xào xào, chỉ nói 
những chuyện thế gian bậy bạ. Song một thuở đua vui, nào 
có biết vui đó là “nhơn” của cái khổ” (Sa Di Luật Giải, 
Hòa Thượng Hành Trụ dịch). Lời thức nhắc nầy, ngẫm lại, 
đa số người xuất gia chúng ta đều mắc phải. Có người khi 
còn là một chú tiêu, tánh tình rất dễ thương. Thấy ai, chú 
cũng khiêm cung kính chào lễ độ. Trông chú rất hồn nhiên 
hiền từ. Ai nhìn thấy chú cũng mến thương. Nhưng, sau khi 
thọ giới Sa di, tánh tình của chú có phần thay đổi. Chú thấy 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 149 


mình khác hơn xưa. Từ đây cái “Ta” của chú cũng bắt đầu 
xuất hiện. Chú cảm thấy, chú lớn hơn những người chưa thọ 
giới như chú. Ngày xưa, chú sống hài hòa vui vẻ cùng chư 
huynh đệ, bây giờ thì có đối khác. Đối với Phật tử tại gia, 
chú cũng thây chú đã hơn họ. Chú muốn mọi người phải 
cung kính chú. Phật tử thấy chú mà không chào hỏi, chú cho 
họ là vô phép, thiếu lễ độ. Chú nhìn họ với đôi mắt thiếu 
cảm tình. Họ nhìn chú cũng thấy khác xưa. Cả hai, từ từ tạo 
thành hồ xa cách. Cái “Ta” của chú xưa kia rất nhỏ, nay bắt 
đầu xuất hiện lớn dần 


Thời gian trôi qua, chú đúng tuổi thọ giới Cụ túc. Thầy cho 
chú ta đến giới đàn để thọ. Thọ xong, chú thấy chú không 
còn là một Sa di như thuở nào, mà nay chú đã trở thành một 
bậc thầy của thiên hạ. Ai gặp chú mà lỡ kêu chú bằng chú 
như dạo nào, thì mặt chú đỏ gay, buồn giận không tiếp 
chuyện với họ. Hoặc có khi họ gọi chú bằng thầy, lòng chú 
cũng không mấy vui. Gọi bằng Đại Đức, thì chú cảm thấy 
vui hơn. Bấy giờ cái “Ta” của chú lớn hơn hồi còn Sa di 
nhiều lắm. 

Vì thế, nên Tổ Qui Sơn mới quở: “Sao bèn mới lên đàn thọ 
gIỚI, liền nói răng ta đây là Tỳ kheo”. Bệnh nầy, xét kỹ, ít 
có mấy ai tránh khỏi. Dù biết cái “Ta” là cái đáng ghét, 
nhưng có mấy ai chẳng bị vướng vào. Vì ° “chấp ngã” là cái 
căn bệnh trầm trọng truyền kiếp của chúng sanh. 


Từ bệnh chấp ngã này, nó sanh ra nhiều thứ chứng bệnh tệ 
hại khác. Có người ít ham tải sắc mà lại háo danh. Miễn sao 
có được địa vị cao, được mọi người kính trọng nề nang, thì 
họ rất lẫy làm hãnh diện. Một khi đã có địa vị cao, thì theo 
sau đó là lợi lộc. Cho nên câu kế tiếp Phật nói: “mọi người 
xin đến cúng dường”. Danh và lợi thường đi đôi với nhau, 
chúng như cặp bài trùng. Khi có lợi dưỡng rồi, họ bắt đầu 
quên tu. Càng lúc càng chạy đua theo danh lợi. 


150 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Bởi thế Tổ Qui Sơn nói: “Của đàn việt tiêu xài, ăn dùng của 
thường trụ. Không biết xét nghĩ chỗ đâu đem đến cứ nói 
rằng phép ta nên chịu của cúng”. Một bề tiêu phí của Tam 
Bảo, không chút hối tiếc. Có người còn cho rằng, mình có 
phước hơn nên được Phật tử dâng cúng nhiều. Nhưng quên 
rằng, chúng ta thọ dụng càng nhiều, thì người thí chủ càng 
thêm lợi lớn (Thọ dụng ân phôn, thí lợi nồng hậu). 


Tổ quở tiếp: “Ăn rồi dụm đầu nói chuyện xào xào, chỉ nói 
những chuyện thê gian bậy bạ”. Có lẽ, thời của Tô, người 
xuât gia ít bàn chuyện thê sự chánh trị, mà còn bị quở như 
thê. Nêu Tô sông ở thời đại nây, không biết Tô quở đên bực 
nào! Chuyện bậy bạ là những chuyện tào lao, toàn những 
chuyện bù khú của thiên hạ mang ra phê bình chỉ trích. Ït có 
mây a1 bản chuyện đạo lý. 
Câu kế tiếp Tổ cảnh giác: “Song thời một thuở đua vui, nào 
có biệt vui đó là “nhơn” của cái khô”. Cái vui của ngày hôm 
nay lại là cái quả khô của truyên kiệp mai sau. Với người 
trí, họ quyết tránh nhân thì không có quả. 
Người xưa nói: 

Công danh cái thế màn sương sớm 

Phú quỷ vinh hoa giác mộng tràng. 
Hay: 

Danh mà chỉ, lợi lắm mà chỉ! 

Của công danh như bọt nước có ra gì 

Mùi phú quý như vâng mây tan hiệp 

Sang cho máy cũng rồi một kiếp 

Than ôi! 

Phú quỷ lợi danh nhự nước chảy 

Sắc tài tửu khí tợ máy tan 

Ngựa xe áo mão không bên bỉ 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 151 


Nhăm mắt hoàn ra đồng cốt tàn. 


Cuôi nẻo đường trân, thân ai cũng hoàn ra đông côt tàn cả. 
Biết thê, còn ham danh lợi làm gì! 


Than ôi! 


“Cái vòng danh lợi cong cong 
Người mong ra khỏi người trông bước vào. 
Bước vào tắt phải té nhào 
Bò lăn bò lóc, bò cào tét đa. 

Chúng ta là kẻ xuất gia 
Bạc tiền chẳng có của nhà cũng không. 
Lợi danh danh lợi lòng vòng 
Thoát ra rồi lại lấy còng đeo vô. 

Đến khi nhắm mắt ô hô! 

Mọi vật để lại bộ đồ mang theo. 


Danh lợi chỉ là thứ hư danh hào nhoáng, cuối cùng chính 
nó đưa ta vào cửa tử. Lịch sử đã chứng minh, có biết bao 
người tu hành mà còn ham mê danh lợi, địa vị cao sang, 
cuối cùng, bị hậu quả chuốc lấy thảm họa đau thương! 


Như trường hợp Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư do vua Ý Tông ban 
cho Ngài bửu tòa bằng trầm hương, cao hơn hai trượng để 
Ngài thuyết pháp. Vì một niệm móng tâm danh lợi mà phải 
bị Triệu Thổ theo hãm hại đòi mạng. Thọ tòa trầm hương 
còn tốn phước mà mắc báo như thế, há chăng đáng sợ lắm 
saol 

Hãy nhìn tấm gương đức Phật và các bậc Tổ sư. Đức Phật 
đã từ bỏ ngai vàng địa vị giàu sang, để đi xuất gia. Sau khi 
xuất gia, suốt đời Ngài chỉ có một cái bình bát và ba lá y 
che thân mang theo mình. 


152 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Người ta tôn xưng Ngài là người giác ngộ, hoặc Thế Tôn 
(bậc cao quý trên đời) chớ không tôn xưng Ngài một chức 
vụ gì khác. Đên hàng đệ tử xuât gia của Ngài cũng thê. 


Ngày nay, đôi khi chúng ta vì chức vụ mà làm chướng ngại 
cho sự tu hành của chúng ta rất lớn. Vì chức vụ càng lớn 
chừng nào, thì cái “Ta” càng cao chừng đó. Đây là một sự 
thật, ta không thể qua mắt che đậy được người đời. 


Do Phật từ bỏ tất cả, nhờ vậy, mà ngày nay chúng ta mới 
được thừa hưởng cái gia tài sự nghiệp vẻ vang của đức Phật 
để lại. 


Ở Việt Nam, thời Trần, có Sơ Tổ Trúc Lâm, một vị vua nhà 
Trần, cũng từ bỏ ngai vàng, địa vị cao sang, quyền uy tột 
đỉnh, vào núi Yên Tử, tu hạnh đầu đà. Cho đến trọn đời 
Ngài chỉ đi bộ, không đi xe cộ thuyền bè. Tu như thế, cho 
đến ngày viên mãn đạo quả. 


Gương Phật Tổ còn đó, xét lại mình thì sao? Thật đáng tủi 
hồ lắm thay! Nói thế, không có nghĩa là chúng ta không cần 
đến chức vụ, vì xã hội ngày nay phải cần như thế. Nhưng 
chúng ta không nên coi đó là quan trọng. Chúng ta coI đó 
như là một phương tiện hoằng đạo. Chúng ta đừng để tâm 
dính mắc vào đó. Đó là thái độ khôn ngoan của chúng ta. 
Nếu chúng ta ham mê chạy theo danh lợi địa vị, những thứ 
mà Phật Tổ cho là hư danh đó, thì ta có để lại cái gì cho 
người sau thừa hưởng? Chả lẽ đời tu của chúng ta chỉ biết 
có hai thứ: Lợi và Danh không sao? Nếu thế, thì ở ngoài 
đời, ta thụ hưởng sướng hơn! Ngẫm lại, đời ta có những thứ 
thật là trái ngược. Khi còn ở ngoài đời thì chán, chạy vào 
đạo để tu. Khi vào đạo rồi, thì chán tu, chạy theo danh lợi 
để thụ hưởng. Cứ chạy lòng vòng, cuối cùng bị quỷ vô 
thường chận hỏi. Khi quỷ vô thường hạch hỏi, bấy giờ mới 
giật mình thức tỉnh, thì ôi thôi! Đã muộn lắm rồi! Lúc đó, 
đã cận kề với tử thần rồi, đâu còn thời giờ tu hành gì nữa! 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 153 


Thôi thì xin hẹn kiếp sau 
Bao giờ khô lệ mới vào chùa tu 
Bây giờ danh lợi lu bu 
Đâu còn ránh rỗi mà tu với hành 
Bụng làm dạ chịu cam đành 
Phật Đà dạy kỹ ham danh đáng đời! 
Chớ than trách Phật trách trời 
Trách ta vụng dại uống đời xuất gia! 


74. Hãy để cho người Tăng kẻ tục nghĩ rằng: “Sự này do 
ta làm, mọi việc lớn nhỏ đều theo lệnh của ta”. Kẻ ngu 
cứ tướng lầm như thế nên lòng tham lam ngạo mạn”” 
tăng hoài. 

“ Let both laymen and monks thinÀ that it was done by me. 
T every work, great and small, let them ƒollow me” - such 
is the qmbifion oƒ the ƒool; thus his desire and pride 
InCcrease. 


Kệ Tụng 


Mong cả hai tăng tục 
Nghĩ rằng “chính ta làm 
Trong mọi việc lớn nhỏ 
Phải theo mệnh lệnh ta” 
Người ngu nghĩ như vậy 
Dục mạn cùng tăng trưởng. 





' Ngạo mạn: Cao ngạo và ngã mạn. Kẻ cậy mình tài giỏi, khinh khi coï 
thường người khác thấp hèn chăng ra gì, gọi chung là cống cao ngã 
mạn. 


154 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Lược giảng 


Pháp cú nầy Phật dạy cho cả hai giới xuất gia và tại gia. 
Người xuất gia là người mong cầu thoát ly tam giới. Cái bản 
nguyện thật cao sáng tuyệt vời. Ai cũng ý thức đến sự đau 
khổ của cuộc đời mà đi tu. Ý thức sự đau khổ, không có 
nghĩa là chối bỏ tất cả. Không phải đi tu rồi là cắt đứt mọi 
liên hệ xã hội. Làm sao cắt đứt cho được? Bởi vì sự sống 
của ta là một sự liên hệ của tất cả người khác. Sự sống của 
người khác là liên hệ mật thiết với ta. Nói rộng ra là liên hệ 
chăng chịt với tất cả muôn loài. Không loài vật nào chăng 
có mặt trong ta. 


Do sự liên hệ hình thành theo lý duyên sinh đó, nên một 
việc làm lành hay đữ của ta đều có ảnh hưởng liên hệ đến 
mọi người mọi vật. Vì lẽ đó, nên người xuất gia, dù đã từ bỏ 
xa lánh hết những sự nghiệp thế gian, nhưng không vì thế 
mà ta không tạo sự nghiệp làm lợi ích cho thế gian. 


Sự nghiệp ở đây không phải là chùa cao Phật lớn, hay 
những công trình kiến trúc vĩ đại nguy nga. Dù rằng, đó 
cũng là một hiện tướng góp mặt làm lợi ích cho đời. Nhưng 
không phải vì thế mà ta bám chặt vào hiện tướng đó. Nếu 
bám chặt vào đó, thì rõ ràng vật thê đó là ta. Ta và vật thê 
đó bất khả phân ly. Đó chính là làm mà còn chấp tướng. 
Còn chấp tướng, tất nhiên còn thấy CÓ †a, CÓ NĐƯỜI, CÓ 
chúng sanh và có thọ giả. Nói rõ ra, mình làm, mình thấy có 
việc mình làm và bắt mọi việc phải theo sự chỉ định của 
mình. Nếu trái ngược lại, tất nhiên mình sanh phiền não. 


Bởi thế Phật dạy: “Sự nây do ta làm, mọi việc lớn nhỏ đểều 
theo lệnh của ta”. Giả sử không theo lệnh của ta thì sao? Ta 
có để yên hay không? Hay ta sẽ làm lớn chuyện? Bao nhiêu 
cái “Ta” xuất hiện trong việc làm của mình? Sự nghiệp của 
người xuất gia không phải ở cái ta tầm thường đó. Mà sự 
nghiệp của người xuất gia phải là cao thượng hơn. Đó là sự 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 155 


nghiệp “Trí tuệ”. Chính sự nghiệp nầy mới siêu xuất thế 
gian. Không phải thứ sự nghiệp thường tình như người đời. 
Nếu xây dựng sự nghiệp thường tình như người đời, thì sao 
gọi là xuất gia? Ý nghĩa xuất gia, tự ta đã đánh mất rồi. Như 
vậy, thì có khác gì người đời đâu! Khác chăng chỉ còn lại là 
trên hình thức thôi. Trên hình thức, thì sao đánh giá được 
người tu? Bởi vì “chiếc áo không làm nên thầy tu” kia mà! 
Tổ Qui Sơn dạy: “Người xuất gia phải là tâm hình dị tục”. 
Thân đã khác người đời mà tâm cũng phải khác nữa. Nếu 
tâm không khác, thì coi chừng ta sẽ biến chất thành người 
thế gian khi nào không hay. Và như thế, thì việc làm của ta 
cũng vướng vào vòng hệ lụy của bản ngã. Rồi cũng tham 
sân si chấp trước như ai. Đã chấp ngã, thì việc đạo hay đời 
cũng thế. 


Đối với người đời, lúc nào họ cũng chủ quan. Họ coi họ là 
quan trọng. Ngoài họ ra không có ai. Họ sai người phải làm. 
Không làm là kẻ đó chồng báng họ. Nếu họ là người có oai 
quyên thế lực, thì cái Ta của họ rất là cao lớn. Cao lớn còn 
hơn núi Tu di. Vì họ thấy họ có quyền lực. Quyền lực càng 
lớn, thì bản ngã của họ cảng cao. Kẻ nào dám khinh khi 
xem thường họ, thì kẻ đó phải chết. Cứ thế mà cái “Ta” của 
họ càng ngày càng lớn dân. 

Bởi vậy, kế tiếp Phật mới nói: “Kẻ ngu cứ tưởng lầm như 
thế nên lòng tham lam ngạo mạn tăng hoà". Ở thê gian, lúc 
nào họ cũng coI cái ngã của họ cao trọng. Họ có bảo thủ đến 
kỳ cùng. Họ dám chết vì sự nghiệp của họ. Họ coi sự 
nghiệp của họ trên hết. Bởi thế, lòng tham lam của họ càng 
ngày càng tăng. Họ càng tham lam chấp trước, thì đời họ 
càng khổ lụy dài dài. Dù biết khổ, nhưng họ vẫn tham. 
Nghiệp lực của họ sâu nặng là thế đấy! Bao giờ nhắm 
nghiền đôi mắt lại, họ mới chịu buông bỏ hết việc đời. 
Chừng đó, họ mới không còn tham lam nữa. Nếu còn một 


156 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


hơi tàn thoi thóp, thì họ vẫn còn nuối tiếc sự nghiệp mà họ 
đã tạo nên. Bởi thê, mà cô đức đã than: 


Ôi! Chúng sanh mê muội 

Cứ nhận khổ cho là vui 

Chấp giả cho là thường 

Mà lăn lóc trong non sâu bề hận! 


75. Một đàng đưa tới thế gian, một đàng đưa tới Niết 
bàn, hàng Tỳ kheo đệ tử Phật, hãy biết rõ như thế, chớ 
nên tham đắm thế lợi” để chuyên chú vào đạo giải 
thoát. 


One ¡s the quest ƒor worldly gain, and quite another is the 
path to Nibbãna. Clearly understanding this, let not the 
monk, the discinle oƒ the Buddha, be carriedl away by 
worldly acclaim, but develop detachment insteqd. 


Kệ Tụng 


Khác thay đường thế lợi 
Khác thay hưởng Niết bàn 
Tỳ kheo đệ tử Phật 
Hãy như vậy f tưởng 
Chớ ưa thích thế lợi 
Hãy chuyên tu giải thoát. 


Lược giảng 


Thế nào là một đàng đưa tới thế gian? Cái gì đưa ta tới thế 
gian? Động cơ nào thúc đây ta? Nghiệp! Chính là nghiệp 
nhân phiền não. Nó là động cơ thúc đây ta đi mãi trong Tam 
giới. Ta muốn dừng chân, nó không chịu, cứ đây ta tới. Ta 
cứ mãi cúi đầu nô lệ và đầu hàng nó. Bởi vậy, suốt đời ta 
chạy theo nó. Lũ giặc phiền não nhiều lắm, không thê đếm 
hết. Nhưng nhà Duy Thức tóm lại, chúng có hai thứ: Căn 





3Š Thế lợi: Những thứ của cải tài vật ở thế gian thường dùng. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 157 


bản phiên não và Tùy phiển não. Nói gọn là Kiến Tư hoặc 
phiển não. Bọn chúng toa rập nhau, đề đây ta đi mãi trong 
thế gian. Bọn giặc nầy ta đã rõ. Nhưng làm sao ta trừ chúng 
? Mặt mũi hình hài của chúng ra sao? Có ai nhận diện 
nghiệp dụng và hành tướng của chúng chưa? Quả chúng là 
loại thiên biến vạn hóa. Tuy ta không thấy hình hài hiện thê 
của chúng ra sao. Nhưng chúng có một sức mạnh rất lớn. 
Chỉ cần chúng dấy khởi lên và ra lệnh cho ta phải làm, khi 
đó, nếu ta nghe theo mệnh lệnh của chúng sa1 khiến mà thực 
hiện ngay, thì ôi thôi! Sẽ có biết bao nguy cơ tai hại xảy 
đền. 


Hắn chúng ta còn nhớ, cách đây không lâu, bọn khủng bố 
lái hai chiếc máy bay đâm đầu thăng vào hai tòa nhà chọc 
trời (biểu trưng cho quyền lực và sức sống) ở Mỹ. Kết quả, 
một thảm cảnh xảy ra là có hằng ngàn người chết. 


Lúc đầu, chỉ là một niệm “sân” dấy lên quyết định phải trả 
thù. Nhứt định phải giết bọn họ. Họ là ai? Cũng là đồng 
loại! Thế là những tên đại gian, đại ác khủng bố nầy, nghe 
theo mệnh lệnh của chúng xúi giục sai sử mà hành động, chỉ 
trong phút chốc đã tạo thành một thảm cảnh đau thương. 
Đau thương không những cho những người nằm xuống, vì 
họ đã ra đi yên phận, nhưng những người thân ruột thịt của 
họ còn lại thì sao? Có phải buồn khổ lắm không? Có ai 
chứng kiến cảnh tượng nây, mới thấy được sự đau khổ ngút 
ngàn của họ. Đó cũng là một cái tang chung cho toàn thể 
nước Mỹ. 
Rồi sau đó thì sao? Khi mà hận thù đã tràn ngập dâng cao, 
đến mức độ mà chánh quyền và nhơn dân Mỹ không còn 
kềm chế được nữa, thì chúng ta thấy gì sau đó? Tất nhiên, 
máu đồ, thịt nát, đầu rơi! Vì họ cũng đã nghe theo bọn 
“chúng” mà đánh trả thù. Trả thù ai? Bọn khủng bố ư? Bọn 
nầy đã chết được bao nhiêu? Quả thật bọn chúng chết không 


158 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


có bao nhiêu, mà toàn dân lraq phải lãnh đủ. Những trận 
mưa bom kinh hôn đô xuông ập lên đâu quân dân Iraq. 


Không cần phải làm con số thống kê, chúng ta cũng biết, có 
hằng vạn sanh linh vô tội đã chết. Tất cả thảm trạng nầy do 
đâu? Ai là kẻ chủ mưu đầu độc sai khiến? Không ai khác 
hơn là bọn “vô minh phiền não” này. Bọn chúng tuy nhiều, 
nhưng có ba tên đáng sợ nhứt. Đó là “7am, Sân, Sỉ”. Ba 
chú này là ba tên đầu đảng. Chúng có oai quyền rất lớn. 
Chúng xúi giục ta làm những điều bất chánh. 


Thế giới ngày nay, cả nhơn loại sống trong sự lo âu sợ hãi, 
phần lớn cũng do bọn đầu đảng nầy gây ra. Chúng tác oai 
tác quái, gây ra biết bao thảm cảnh tang thương cho đồng 
loại. Nay chúng thúc đây một bọn người bất lương đi gây 
khủng bố đồng loại chỗ nầy, mai chúng thúc đây đi tới chỗ 
khác. Người ta điên đầu vì bọn chúng. Nói chung thế giới 
bất ôn loạn lạc, đều do chúng cầm đầu sai sử. 


Muốn thế giới được yên bình ta phải làm sao? Câu trả lời 
khẳng định là phải thanh trừng tiêu diệt bọn chúng. Câu hỏi 
được đặt ra là thanh trừng tiêu diệt bọn chúng bằng cách 
nào? Vì chúng không có chỗ nơi và hình dáng, thì làm sao 
mà thanh trừng tiêu diệt? Bình thường ta không nhận diện 
được chúng. Nhưng khi xúc duyên trái ý nghịch lòng, chúng 
khởi lên ta kịp thời nhận diện là biết VN ngay. Chúng 
không qua mặt tránh né ta được, nếu lúc đó ta sáng suốt kịp 
thời. Dù chúng có tài thăng thiên độn thổ tàng hình đến đâu, 
cũng không thể che dấu được “ chàng dũng sĩ trí tuệ”. 
Chàng dũng sĩ trí tuệ với thanh bảo kiếm sắc bén có sẵn 
trong tay, chúng không thê nào dám hành hung qua mặt. 
Trừ phi là chàng ta lơ là không cảnh giác. Khi đó, chúng 
mới có cơ hội vùng lên để làm mưa làm gió. Chúng gây rối 
loạn trật tự an ninh. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 159 


Vậy thì, muốn tiêu diệt chúng, không gì hơn là ta phải nhờ 
đến anh chàng dũng sĩ trí tuệ, ngày đêm dẻ dặt cần mật canh 
chừng bọn chúng. Phải luôn luôn canh chừng đề phòng một 
cách nghiêm nhặt. Không lơ là, không chênh mảng, không 
xem thường khinh địch có thế, thì mới mong tiêu diệt chúng 
được. Nghĩa là giặc trong và giặc ngoài (lục trần) đều phải 
tiêu diệt. Khi đã tiêu diệt được bọn chúng rồi, thật sự ta mới 
được an bình nghỉ ngơi. Bấy giờ, ta mới thật sự ca khúc 
khải hoàn. 

Nhờ có anh chàng Dũng sĩ trí tuệ với một thanh bảo kiếm 
sáng ngời, mà tiêu diệt được bọn chúng. Ta cám ơn chàng 
dũng sĩ nầy. Thật trông anh rất hiên ngang oai phong hùng 
dũng. Ta vui cười reo hò chiến thắng. Đó là con đường duy 
nhứt đưa ta đến cảnh giới “Niết bàn” an lạc. Không còn có 
con đường nào khác hơn. Chỉ có một con đường duy nhứt là 
phải đoạn trừ tập nhân phiền não. Khi tập nhân phiền não 
không còn, thì cảnh giới Niết bàn hiện khởi. Bấy giờ, “đất 
nước tâm” mới thật sự thanh bình. không còn có cảnh binh 
đao chiến tranh giết chóc. 


Ôi! vui sướng biết bao! Trải qua bao ngày gian lao cực khổ 
chiến đấu. Bây giờ, ta mới thật sự an hưởng. Cảnh thái bình 
đã hiện ra. Nơi đó, mặt trời “trí tuệ” đã lên cao, có năng âm 
trải rộng soi sáng khắp muôn phương. Có đầy dẫy hoa thơm 
cỏ lạ và có suối nước tươi mát dịu hiền “Từ bi”, ngày đêm 
tuông chảy róc rách đề tưới tâm cho những tâm hồn còn đầy 
bắt hạnh. 


Trên không trung, từng đàn bướm lượn bay trước cơn gió 
thoảng; từng đàn ong tìm hoa hút mật. Đó là nhụy mật 
hương hoa “giải thoát”. Đó đây, có những khúc nhạc hoan 
ca reo mừng ngày chiến thắng huy hoàng. Ngàn cánh chim 
trời bay lượn tự do không chút âu lo sợ hãi. Tất cả đều 
mừng vui reo hò hát ca trong nắng ấm; trong cảnh thái bình 


160 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


thịnh trị an lạc. Còn đâu những ngày gian lao cực khổ, vằng 
trán nhăn nheo, mắt lệ đằm đìa đã qua rồi. Trong ánh mắt 
vui tươi của các hàng Tỳ kheo đang đi dạo tự tại thánh thơi 
trong khung trời giải thoát, vì các Ngài đã thật sự chiến 
thắng, chiến thắng một cách vẻ vang oai hùng trong lịch sử 
nhơn loại. Quả thật đúng với câu:”Chiến thăng vạn quân 
không bằng tự thăng lấy mình, tự thắng lấy mình mới là 
chiến công oanh liệt nhứt”. Các Ngài quả thật xứng đáng 
cho mọi người noi gương và tung hô vạn tuế. Vì thế, nên 
Phật dạy: “Hàng Tỳ kheo đệ tử Phật, hay biết rõ như thể 
(biết rõ tập nhân phiên não), chớ nên tham đắm thể lợi 


(không làm nô lệ cho bọn chúng sai sử đam mê danh lợi) để 


chuyên chú vào đạo giải thoát ” (tập trung thiên quán, đoạn 
trừ phiên não, an trụ Niết Bàn) 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 161 


VI. Phẩm Hiền Trí 
(Panditavaggo) 


76. Nếu gặp được người hiền ” trí chỉ bày lầm lỗi và 
khiển trách mình những chỗ bắt toàn, hãy nên kết thân 
cùng họ, xem như bậc trí thức chỉ cho kho tàng bảo vật. 
Kết thân với người trí lành mà không dữ. 


Should one find a man who poinfs out ƒauls and who 
reproves, lef him ƒollow such a wise and saødclOus person 
as one would a guide to hidden treasure. lt is always better, 
and never worse, fo cuÏtivate such an associafion. 


Kệ Tụng 


Nếu gặp bậc hiền trí 
Chỉ lỗi và khiển trách 
Như chỉ chỗ chôn vàng 
Hãy kết thân người trí 
Kết thân với vị ấy 
Chỉ có lợi không hại. 
Lược giảng 


Thuở xưa, môn đồ của đức Không Phu tử là thầy Tử Lộ, 
mỗi khi có lầm lỗi, được người bạn đồng môn chỉ lỗi xây 
dựng, thầy kính lễ đội ơn rất mực. Chăng những thầy không 
lộ vẻ phiên hà khó chịu, mà còn cám ơn người chỉ lỗi mình 
một cách thành kính. Người xưa, họ có những đức tánh xử 
sự với nhau sao quá đẹp và đáng kính phục. 





® Hiền: Theo nghĩa thường là người tốt. Người có một tâm hôn rộng rãi 
yêu thương hay giúp đỡ người khác, gọi là người hiền lương. Hiền theo 

nghĩa sâu hơn trong Phật pháp thì, bên Tiểu thừa gồm có Tam hiền: ngũ 
đình tâm quán, biệt tướng niệm trụ và tổng tướng niệm trụ. Còn bên Đại 
thừa gồm có: Thập Trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng (Tự Điền Phật Học 
Hán Việt). 


162 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Người ta tu theo đạo Nho mà còn được như thế, hà tất gì 
chúng ta là những người tu theo đạo Phật. Hơn nữa lại là 
người xuất gia. Bởi đức Phật có đầy đủ ba công hạnh siêu 
việt: “tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn”. Muốn được 
giác hạnh viên mãn, thì phải hoàn thành Tự giác và Giác 
tha. Tự giác là phải tự biết lỗi mình. Nếu mình không thể 
nhận ra được lỗi của mình, thì phải nhờ đến thầy bạn chỉ 
giúp. Mặt mình dính lọ, không tự thấy biết, thì phải nhờ 
người khác chỉ giùm. Không Tử nói: “Nhơn vô thập toàn”. 
Con người không có ai hoàn toàn không lỗi. 

Duy Thức Học cho chúng ta biết, trong tâm của chúng ta có 
hai loại tâm sở: thiện và ác. Tâm sở ác thì lại nhiều hơn tâm 
sở thiện. Cho nên trong khi hành xử, không ai tránh khỏi lỗi 
lầm. Có lỗi lầm mà được thầy hiền bạn tốt chỉ giúp cho ta, 
thì quả thật là ta có phước. Bởi thế, nên Phật dạy: “Nếu gặp 
được người hiển trí chỉ bày lầm lỗi khiển trách mình những 
chỗ bắt toàn, hãy nên kết thân cùng họ”. Tại sao thế? Bởi 
họ muốn cho ta trở thành một con người tốt và hữu ích cho 
đạo và đời. Tốt đời đẹp đạo là bản chất của người tu. Người 
chỉ lỗi mình là vì họ thương mình. Họ là người thân thiện 
với mình. Họ không phải là kẻ có ác cảm với mình. Nếu họ 
có ác cảm với mình, thì họ không phải là người tốt. Đã 
không phải là người tốt, thì sự chỉ lỗi của họ không nhằm 
mục đích xây dựng. Đối với hạng người này, ta không nên 
giao du gần gũi họ.Ta nên bắt chước theo lối xử sự của 
người xưa là: “Kính nhi viễn chỉ”. Mình có lỗi lầm mà được 
người hiền trí chỉ bày, thật quý giá biết bao! Khi được chỉ 
hộ, lẽ ra ta phải bắt chước thầy Tử Lộ vui mừng nhận lỗi 
sửa đổi và cám ơn họ mới phải. Vì họ là người bạn tốt của 
mình. Phật dạy: “ “Ta nên kết thân cùng họ”. 


Tinh thần tự giác là tinh thần cao quý trong đạo Phật. Sống 
trong vòng nghiệp thức, con người có vô sô tội lỗi. Có tội 
lỗi mà không chịu nhận đê cải hôi, thì không phải là người 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 163 


tốt. Chính vì Phật Tổ thấy rõ điều nầy, nên mới bày ra 
phương cách sám hồi. Sám hối có nhiều cách. Nhưng cách 
nào cũng nhằm mục đích để cải thiện thân tâm chúng ta. Cái 
áo lỡ dính dơ, nếu ta chịu khó giặt sạch, thì cái áo sẽ trở nên 
như khi chưa dính. Phật nói: Nếu người có lỗi, biết ăn năn 
sám hối, thì lỗi kia sẽ không còn. Giống như cái áo kia vậy. 
Người không có lỗi và người có phạm lỗi mà biết cải hối, 
Phật nói, cả hai đều có sức mạnh như nhau. Sức mạnh của 
người trước là cố gắng gìn giữ không để cho phạm. Sức 
mạnh của người sau đã phạm mà biết cải hối sửa đổi, thì cả 
hai không khác. 


Cũng pháp cú trên, Phật lại dạy tiếp: “Xem như bậc trí thức 
chỉ cho kho tàng bảo vật. Kết thân với người trí lành mà 
không đữ”. Người chỉ lỗi ta, Phật cho đó như là người trí 
thức chỉ cho ta kho tàng bảo vật. Người trí thức Phật nói ở 
đây, có nhiều hạng. Phật Tổ cũng là Thiện tri thức. Thầy 
bạn cũng là Thiện tri thức. Người trực tiếp hướng dẫn chỉ 
giáo ta, gọi là Giáo thọ thiện tri thức. Còn người lo tứ sự 
cúng dường cho ta, đó là Ngoại hộ thiện tri thức. Phật Tổ là 
bậc Thiện trị thức cao. Các Ngài chỉ bảo cho chúng ta kho 
tàng vô giá. Mỗi người chúng ta ai cũng sẵn có cái “kho 
tàng vô giá” đó. Nhưng vì mê mờ chúng ta không nhận ra. 
Nên Phật Tổ chỉ dạy cho ta. Thật là công ân của các Ngài 
quá lớn. 

Đến thầy bạn cũng thế. Những người đi trước ta, chỉ lại cho 
ta. Họ chỉ cho ta qua sự kinh nghiệm tu học của họ. Tuy họ 
chưa phải là người giác ngộ thâm sâu như Phật Tổ. Tùy sở 
học sở giác của họ tới đâu, họ đem ra chỉ lại cho chúng ta 
tới đó. Rồi đến những vị ngoại hộ cho ta cũng thế. Ta phải 
thành thật mang ơn họ. Nhờ họ mà ta tiến xa trên đường 
đạo. Nói rõ hơn, nhờ sự chỉ điểm những chỗ bất toàn lỗi 
lầm của ta mà ta chưa bao giờ nhận ra, nay nhận ra, nhờ đó 
mà ta được tiến bộ. Gốc của lỗi lầm là vô minh. Vì vô minh 


164 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


mà ta gây ra tội lỗi. Vì tội lỗi, nên ta bị sa đọa. Muốn cho ta 
không bị sa đọa, nên Phật Tổ, nói chung là các bậc Thiện tri 
thức mới chỉ bày cội gốc gây ra lỗi lầm cho ta. Nhờ thế, nên 
ta mới biết sửa đổi tu hành, nên mới sớm thành tựu được 
đạo quả. Người như thế, thử hỏi còn có ân đức nào lớn hơn? 


Pháp cú trên, Phật cho chúng ta cách tiễn thân trên đường 
tu. Phật chỉ dạy gốc ngọn rõ ràng. Từ những lỗi lầm nhỏ 
đến những lỗi lầm lớn. Từ cạn đến sâu, để chúng ta quán 
chiếu lại những lỗi lầm tiềm tàng sâu kín của ta. Có nhìn lại 
như thế, ta mới thật sự là người chơn thật tu hành. Bằng 
không, thì ta chỉ là kẻ gieo duyên lành với Phật pháp mà 
thôi. 

Tóm lại, ta phải luôn nhớ ơn người chỉ lỗi ta, dù lỗi nhỏ hay 
lỗi lớn. Đồng thời, Phật cũng dạy: ta nên thân cận với 
những thầy bạn hiền từ để ta học hỏi. Nhờ đó, ta mới khai 
phá cái kho tàng vô giá của ta mà lâu nay nó bị chôn vùi 
dưới lớp dầy bùn nhơ vô minh phiền não. 

77. Những người khéo khuyên răn dạy dỗ, can ngăn tội 
kẻ khác, được người lành kính yêu bao nhiêu thì bị 
người dữ ghét bỏ bấy nhiêu. 

Let him admonish, instruct and shield one from wrong; he, 
imdeed, is dear to the good and detestahle to the evil. 


Kệ Tụng 
Những người hay khuyên dạy 
Ngăn người khác làm ác 
Được người lành kính yêu 
Bị người ác ghét bỏ. 

Lược giảng 

Pháp cú nầy Phật nói rõ tâm bệnh của chúng sanh nói 
chung, nói riêng tâm bệnh của chúng ta. Thật vậy, hành 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 165 


động hoặc lời nói khuyên răn kẻ khác là xuất phát từ tâm 
thiện của người khuyên răn. Như thế, tất nhiên, nó sẽ đồng 
cảm với những người lành. Vì bản chất người hiền từ đạo 
đức, họ muốn ai cũng phải hiền từ đạo đức như họ. Do đó, 
mà họ sẽ bị kẻ ác ghét ganh. Kẻ ác, bao giờ họ cũng muốn 
có thêm người bạn ác. Tâm lý nầy ta quá rõ. Thường kẻ 
hiền hay bị kẻ ác hãm hại. 


Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng: kẻ ác mà hại người 
hiền, khác nào như ngước mặt lên trời phun nước miếng. 
Nước miếng kia không bao giờ lên đến trời mà trở lại rớt 
vào mặt mình. Cũng ví như kẻ đứng dưới gió giê bụi, bụi 
không bao giờ lên ngược gió mà trở lại rớt vào mình. Phật 
nói kẻ ác tâm hại người hiền lương cũng như thế. (Kinh Tứ 
Thập Nhị Chương) 


Kẻ có đạo đức làm sao có thể sống chung với kẻ không đạo 
đức. Kẻ không đạo đức chuyện gì mà họ chẳng dám làm. 
Bạn hiền khó kiếm, chớ bạn ác dễ tìm. Chơi chung với bạn 
hiền, mình cảm thấy an tâm hơn. Nhưng kẻ ác họ không để 
mình yên. Lúc nào họ cũng tìm cách hãm hại. Đôi khi, vì 
lòng ganh ghét, họ bất chấp thủ đoạn. Họ làm cho đôi bạn 
hiền, từ đang chơi thân với nhau trở thành thù hận ganh ghét 
lẫn nhau. Vì hiền từ, nên dễ bị lầm kế mắc mưu ly gián của 
họ. 


Khi khuyên can bạn về bất cứ vấn đề gì, ta cũng nên khéo 
léo mà can ngăn. Bởi vì kẻ bị khuyên răn dạy dỗ lúc nào 
cũng có nhiều tự ty mặc cảm. Khi phải khuyên răn, ta nên 
khéo dùng lời. Không phải vì sợ kẻ ác dòm ngó ganh ty ta, 
mà ta không dám khuyên răn bạn mình. Vẫn biết họ là kẻ 
phá đám ta. Biết thế, lúc nào ta cũng nên cần thận phòng 
thủ. Phòng thủ họ còn hơn phòng thủ rắn độc. Vì rắn độc, 
nếu có cắn ta, thì ta chỉ chết một đời. Ngược lại, nếu bị kẻ 
ác hại ta mà ta không nhẫn nhịn được, tất nhiên là ta phải 


166 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


gây tạo nghiệp ác giống họ. Như thế, thì chẳng những ta bị 
đau khổ hiện đời mà còn kéo dài nhiều đời sau nữa. 
Do đó, Pháp cú trên, Phật cho chúng ta thấy rõ hai hạng 
người. Một hạng người hiền lành và một hạng người hung 
dữ. Người hiền lành, thấy ai khuyên kẻ khác, thì họ biểu 
đồng tình ủng hộ. Vì họ là người bạn đồng hành với người 
lành. Ngược lại kẻ ác, thì tìm cách hãm hại sau lưng. Lòng 
kẻ ác bao giờ cũng nham hiểm, khó lường. Họ là hạng 
người: 

Bề ngoài thơn thớt nói cười 

Mà trong nham hiểm giết người không dao. 
Hạng người này, bề ngoài họ tỏ ra như thân thiện với mình, 
nhưng bên trong là họ đang tìm cách hại mình. Biết bao 
người đau khổ điêu đứng, vì lầm họ. Họ là kẻ bãi buôi lịch 
sự ngọt dịu bề ngoài. Đối với ai, họ cũng tỏ ra bặt thiệp vui 
vẻ. Nhìn họ khó biết. Người mà họ muốn hại, thì họ lại càng 
chơi thân thiện hơn. Có thân thiện, thì họ mới dễ gần gũi 
hãm hại. Người bị hại khó phản ứng trở tay kịp. 


Tóm lại, pháp cú nầy, Phật dạy chung cho người xuất gia và 
tại gia. Dù giới nào, Phật cũng cho ta biệt trước tâm lý con 
người mà cân thận trong việc giao du và khuyên can bạn bè. 
78. Chớ nên kết bạn với người ác, chớ nên kết bạn với 
người kém hèn, hãy nên kêt bạn với người lành, với 
người chí khí” cao thượng. 

Do not associate with evil companions; do not seek the 


ƒellowship oƒ the vile. Associate with good friends; seek the 
ƒellowship oƒnoble men. 


Kệ Tụng 





?° Chí khí: ÝYù muốn bền bi, mạnh mẽ, quyết khắc phục mọi trở ngại 
khó khăn, thực hiện mục đích cao đẹp của cuộc sông. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 167 


Chớ thân với bạn ác 
Chớ thân với tiêu nhân 
Hãy thân người bạn lành 
Hãy thân người quán tử. 
Lược giảng 


Pháp cú nầy, một lần nữa, Phật lại đặt nặng vấn đề kết giao 
bạn. Hai pháp cú trên, Phật đề cao và nói rõ về việc chỉ lỗi 
khuyên răn bạn. Riêng Pháp cú này, Phật dạy rõ và khuyên 
ta về việc kết bạn. Lý do tại sao Phật nhắc đi nhắc lại vẫn đề 
này nhiều lần? Chúng ta còn nhớ ở Phẩm Ngu, pháp cú 61, 
Phật cũng đã nói đến vấn đề kết bạn. Phật bảo, khi kết bạn, 
phải kết bạn với kẻ ngang mình, hoặc hơn mình, chớ không 
nên kết bạn với kẻ kém hơn mình. Nói rõ ra là kẻ ngu hơn 
mình. Ở đây, tức Phẩm Trí này, Phật dạy ta không nên kết 
bạn với người ác. Đề hiểu rõ hơn ta tạm chia pháp cú nầy ra 
thành 4 đề mục nhỏ: 

1. Tại sao Phật dạy ta không nên kết bạn với người ác? 
Vì giao du với kẻ ác, ít nhiều gì ta cũng sẽ bị ảnh hưởng ở 
nơi họ. Chắc ai cũng quá rõ, không cần phải giải thích. Tuy 
nhiên, ở đây, chúng tôi cũng xIn góp chút ý mọn cùng với 
quý vị về vấn đề này. Như trên đã nói, người ác, tâm địa của 
họ rất khó lường. Họ là kẻ gian lừa tráo trở lật lọng đủ thứ. 
Họ thuộc hạng người lòng lang dạ sói. Người ta thường nói, 
những kẻ ác là những kẻ bán Trời không mời Thiên lôi. Kẻ 
ác cũng có nhiều hạng, tùy theo tâm địa của mỗi người. 
Thật ra, bản chất của họ không phải sanh ra là ác liền. Mặc 
dù chủng tử ác trong tâm ai ai cũng sẵn có. Nhưng hầu hết, 
những người trở nên đại gian ác đều do huân tập ở nơi môi 
trường sống của xã hội mà ra. Một kẻ, trước kia rất là hiền 
từ, nhưng khi giao du với bạn bè, cậu ta cứ bị đám bạn bắt 
lương lấn hiếp mãi. Tức nước phải vỡ bờ, vì một phút 
không còn kềm chế được sự giận tức căm hờn, nên cậu ta đã 


168 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


ra tay giết người. Từ đó, biến cậu ta, từ một con người 
ngoan hiền, trở thành một tay anh chị gian ác. Thực trạng 
nây đã xảy ra quá nhiều. Lòng ác của con người, dù nó có 
sẵn, nhưng nếu gặp môi trường tốt, thì hạt giống ác kia khó 
mà phát sanh tăng trưởng. Vì thế, mà Phật dạy: “Chớ nên 
giao du với người ác”. Nếu là một người hiền mà thường 
xuyên giao du với họ, tất nhiên, khó tránh khỏi sự tiêm 
nhiễm ảnh hưởng. Gần họ có khác nào giao trứng cho ác. 
Nghĩa là sớm muộn gì mình cũng sẽ trở thành như họ. Tiêm 
nhiễm ở nơi tánh hiền thì khó, chớ còn tiêm nhiễm theo 
tánh ác thì rất đễ. Sách Nho có câu: “kiến thiện như bắt cập, 
kiến bất thiện như thám thang, kiến hiền tư tễ yên, kiến bất 
hiền nhi nội tự tỉnh giả”. Nghĩa là: thấy người làm việc 
thiện, cho mình như chắng bằng người. Thấy người làm ác, 
như đút bàn tay vào nước đang sôi. Thây người hiền từ nhân 
hậu, mình phải cố gắng làm cho bằng người. Thấy kẻ bất 
lương, mình nên tự xét lại ở nơi mình và đừng giao du chơi 
thân với họ. 
Thấy người làm việc tốt lành 
Mình như thua kém tiến nhanh bằng người 
Thấy ai làm ác hại đời 
Như rờ nước nóng phải dời lánh xa. 
Thấy người hiển hậu ôn hòa 
Phải nên có gắng để ta bằng người. 


2. Tại sao Phật dạy chớ nên kết bạn với người kém hèn? 


Nói kém hèn ở đây, tất nhiên, kém hèn về mặt đạo đức và 
kiến thức. Chớ không phải kém hèn về mặt vật chất nghèo 
nàn. Vì người thiếu đạo đức, họ chưa hắn là kẻ ác, nhưng 
mà họ không biết tu niệm gì cả. Họ sống buông lung trụy 
lạc. Họ thiếu chất liệu tình người. Họ dửng dưng trước cảnh 
thương tâm. Vì họ thiếu kiến thức học hỏi, nên trình độ hiểu 
biết của họ rất kém. Ta gần họ, chỉ chuốc thêm phiền phức 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 169 


bực mình. Vì ta với họ không hợp trên trình độ trao đổi kiến 
thức. Bởi thế, Phật dạy, tốt hơn hết, là ta không nên gần, đề 
tránh hậu quả không hay. Điều mây, trên thực tế xã giao 
hằng ngày ta đã thấy rõ. Không cần phải lý luận bàn nhiều. 
3. Tại sao Phật dạy ta hãy nên kết bạn với người lành? 
Ai cũng biết người lành là người có đạo đức. Người có tánh 
tình hiền hậu rất dễ kính mến. Gần họ, ta cảm thấy an vui. 
Vì họ lúc nào cũng cho ta niềm vui. Người hiền là người có 
cung cách hành xử. Nói hiền ở đây, xin chớ vội hiểu như 
cục đất. Nghĩa là họ là người thiếu hiểu biết. Hay nói theo 
người đời, gọi họ là kẻ: “hiền giả quá ngu”. Mà người hiền 
nói ở đây, phải là người có đầy đủ đạo đức, hiểu biết, và 
tình người. Họ là người hướng dẫn ta trên bước đường tu 
tập hành thiện. Chăng những hiện đời được lợi lạc, mà 
tương lai ta cũng được lợi ích. Đó là mẫu người mà Phật 
khuyên ta nên kết thân với họ. 


4. Phật dạy: Hãy kết thân với người chí khí cao thượng. 


Chí khí cao thượng ở đây, theo Hòa Thượng Thiện Siêu giải 
thích trong quyền Pháp cú do Hòa Thượng phiên dịch, thì 
nó có nghĩa là: “Người không còn điều ác ở thân, khẩu, ý 
nữa, chuyên việc tế độ chúng sanh”. Đây là hạng người mà 
ta cần thân thiện. Nhưng ở thế gian, khó tìm cho ra hạng 
người nầy. Không phải là không có, nhưng rất hiếm thấy. 
Nếu ta gặp bậc cao đức nầy, thì thật ta là kẻ đại phước. Gần 
gũi với bậc nầy, đời ta chắc chắn sẽ được thăng hoa. Có 
những người tuy chưa được trọn vẹn ở nơi ba nghiệp, nhưng 
họ là người có một nếp sống rất hiền từ đáng kính. Có thê 
nÓI, phân thô của ba nghiệp, họ đã dứt trừ. Trong ba nghiệp, 
cái khó đoạn trừ nhứt là Ý nghiệp. Vì ý nghiệp là động cơ 
tạo nghiệp mà nó lại là thứ rất khó biết. Vì nó không có 
hình tướng cụ thể như thân và khẩu. Thế nên, muốn trừ nó 
cho đến tận gốc, thì không phải là chuyện dễ dàng một sớm 


170 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


một chiều mà dứt trừ được. Nói trừ là nói theo tương đối. 
Nếu nói theo giáo lý Đại thừa, thì ta chỉ cần chuyên nó, chớ 
không có trừ đoạn. Nói theo Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác 
trong Chứng Đạo Ca thì, “tam độc thủy bào hư xuất một” 
hay “Vô minh thật tánh tức Phật tánh”. Đã thế, thì có chỉ là 
trừ là đoạn. Ngài Tú Tài Trương Chuyết cũng nói: 


“Đoạn trừ phiên não trùng tăng bệnh 
Thu hướng Chân như tông thị tà” 


Như vậy, nếu ta gần gũi với người có ý chí cao thượng, tất 
nhiên, không sớm thì muộn ta cũng sẽ trở thành giống như 
họ. Điều này, đọc Thiền sử ta thấy rất rõ. Có biết bao Thiền 
sinh được ngộ đạo, cũng nhờ có duyên phước sống gần gũi 
với những bậc cao thâm đức độ. Nếu không sống gần gũi 
với những vị này để học hỏi, thì làm gì có cơ duyên ngộ 
đạo. Đó là một lẽ thật không ai có thể phủ nhận được. 

79. Được uống nước Chánh pháp thì tâm thanh tịnh”! an 
lạc”, nên người trí thường vui mừng nghe thánh nhơn”° 
thuyết pháp. 





?!' Thanh tịnh: Thanh là trong; tịnh là sạch. Thanh tịnh là trong sạch. 
Tĩnh từ này chỉ rõ ở nơi bản tâm c?a mỗi người. Vì bản tâm của mỗi 
người vôn nó trong sạch không một chút bợn cáu, nhưng bị vô minh 
phiền não che ngăn làm cho tự thê bản tâm mất đi chất trong sạch. Dụ 
như bản chất của nước là trong, nhưng vì bị bụi bặm hòa tan trong nước 
làm cho nước bị đục. Nhưng khi lóng lặng bụi không còn, thì nước 
trong trở lại. 

? An lạc: An Ổn và vui vẻ. Muốn được an ồn vui vẻ, trong tâm phải 
không có phiền não, thì mới được an lạc. Còn phiền não, thì không an 
lạc. 

?3 Thánh nhơn: Chỉ cho những bậc đã đoạn hoặc chứng chơn. Tùy theo 
chỗ dứt trừ phiền não nhiều ít mà có ra các bậc Thánh khác nhau. Bên 
Tiểu thừa, bắt đầu từ quả vị Tu Đà Hoàn trở lên đều gọi là Thánh. Bậc 
Thánh cao nhứt của Tiểu thừa là quả v? A La Hán. Còn bên Đại thừa, từ 
Thập Địa trở lên, gọi là Thánh. Phật quả là bậc Thánh cao nhứt của Đại 
thừa. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 171 


He who drimks deep the Dhamma lives happly with a 
trangil mìnd. The wise man ever deliehts in the Dhamna 
made known by the Noble One (the Buddha). 


Kệ Tụng 


Người thấm nhuẫn chánh pháp 
Sống hạnh phúc an lạc 
Với tâm niệm thuần tịnh 
Người trí thường hoan hỷ 
Nghe thánh nhân thuyết pháp. 


Lược giảng 


Tại sao được uống nước Chánh pháp thì tâm thanh tịnh an 
lạc? 


Hai chữ “uống nước” là diễn tả tâm trạng của người đang 
khao khát. Một bác nông phu đang làm việc ngoài đồng 
áng, dưới ánh nắng chói chang như thiêu đốt, bác cảm thấy 
rất là khát nước. Cổ họng của bác khô khan. Bác thèm khát 
một bát nước lạnh. Bác mong có được nước uống từng giây 
từng phút. Giữa lúc khao khát đến cực độ đó, bác cảm thấy 
không có gì quý hơn nước. Bác có thê nhịn ăn đôi ba ngày 
không sao, nhưng bác không thể nhịn uống được. Vàng bạc 
châu báu, đối với bác lúc này thật vô nghĩa lý. Dù cho 
người ta đồ trước mặt bác một đồng vàng hoặc kim cương, 
bác cũng không thấy gì quý giá. Vật quý giá nhứt của bác 
bây giờ phải là nước và nước. Vâng! chỉ có nước uống là 
trên hết. Nhưng nước uống, tuy cũng có nhiều thứ, nhưng 
thứ mà bác cần nhứt bây giờ là nước đá lạnh. Không cần 
thứ gì khác. 





172 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Giữa lúc thật là khao khát đó, b?ng có người đem nước đến 
cho bác, bác ta vui mừng khôn xiêt và hai tay bưng bát nước 
uông một cách ngon lành. 


Điều nây, ai đã từng một lần khát nước qua thảy đều biết rõ. 
Nhứt là trên những chiếc tàu vượt biên, không may lênh 
đênh trên biển cả nhiều ngày. Lúc bấy giờ, lương thực khô 
cạn. Thức ăn nước uống không còn. Cơn khát hoành hành 
dữ đội không sao diễn tả. Vàng bạc của quý trên tàu đều có 
đó, nhưng tất cả đều là vô dụng. Chỉ cần nước, dù phải đổi 
bao nhiêu vàng cũng được. Đấy! Khi nào cơn khát thèm 
thuồng lên đến cực độ như thé, thì người ta mới thấy được 
giá trị của nước. Một giá trị mà không có gì đổi được. Vì 
sao mà nước có giá trị quan trọng đối với họ như thế? Bởi 
vì nó rất thiết yếu cho nhu cầu mạng sống của họ. Thiếu nó 
là mạng sống của họ không còn. Vì quý trọng mạng sống, 
nên người ta phải cần đến nó. 

Nêu ra hai sự kiện trên, để chúng ta thấy được giá trị của 
nước đối với người đang khát biết là ngần nào! Cũng thế, 
đối với Chánh pháp của Phật, chỉ làm đã khát đối với những 
ai đang khao khát. Còn đối với những ai không khao khát, 
thì họ rất coi thường. Cũng như nước uống, có giá trị tuyệt 
đối, là đối với những ai đang khao khát. Còn đối với những 
người không khát, thì họ lại xem thường. Dù rằng, lúc bình 
thường, người ta cũng biết giá trị cần thiết của nó. Nhưng 
họ chưa lâm vào hoàn cảnh cực kỳ thèm khát đó, thì họ 
không nhận ra giá trị tuyệt đối của nó. Hình ảnh làm lụng 
mệt nhọc vất vả của bác nông phu và hình ảnh khổ đau ngút 
ngàn tuyệt vọng của thuyền nhân nói trên, để nói lên tâm 
trạng của con người đang đau khổ trong sanh tử mong cầu 
thoát ly. Chỉ có những con người khao khát. muốn thoát ly 
ra khỏi nỗi thống khổ của tam giới, thì mới gấp rút tìm nước 
Chánh pháp của Phật để uống vào. Họ uống một cách chân 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 173 


thành tha thiết, như những người khát nước nói trên. Nhờ 
đó, mà họ mau đạt được tâm thanh tịnh an lạc. 


Ngoài ra, đối với những người không có tấm lòng tha thiết 
học hỏi chánh pháp, mặc dù chánh pháp vẫn có đó, nhưng 
đối với họ vẫn coi thường. Giống như người không khát 
nước. Dù nước có trước mặt họ, họ cũng không thèm uống. 
Họ là hạng người thiếu căn duyên Phật pháp. Hạng người 
này, Phật cho họ là những người còn đang sống trong si mê. 
Khác nào như những người đang say mê trong giâc mộng. 


Ngược lại, người trí họ ý thức được nỗi đau khổ của kiếp 
sống con người, nên họ tìm cách thoát ly. Khi tiếp nhận 
được giáo pháp của Phật, họ rất say mê thích thú nghiên tầm 
học hỏi. Họ rất tôn trọng khi nghe pháp. Họ kính trọng giáo 
pháp, vì chỉ có giáo pháp của Phật mới cứu thoát được nỗi 
thống khổ của họ mà thôi. Nên họ cần phải uống. Họ uống 
vào cảm thấy tươi mát, nhẹ thoát tâm hồn. Giống như người 
đang khát uống nước vào cảm nghe thật là tươi mát khỏe 
khoăn vui sướng. Không có niềm vui nào hơn, khi đáp ứng 
được lúc đang tuyệt vọng khao khát đó. Bởi thế, nên người 
ta thường nói giáo pháp của Phật như nước cam lồ. Đó là 
nước cam lồ từ bi. Nó có công năng xoa dịu mọi tâm hồn 
đang đau khổ. Những ai có duyên gặp được Chánh pháp của 
Phật, mà không chịu khó nghiên tầm học hỏi, hoặc không 
nghe các bậc Tôn đức thuyết giảng, thì đó là điều thiếu sót 
lớn lao. Nhứt là đối với hàng Phật tử chúng ta, dù tại gia 
hay xuất gia, tất cả cần nên gia công nỗ lực học hỏi Phật 
pháp không ngừng. Từ đó, ta đem ra áp dụng vào đời sống 
thực tế hằng ngày. Có thế, thì đời ta mới được an nhàn giải 
thoát. Ta nên nhớ không ai cởi trói cho ta, bằng chính ta tự 
cởi trói cho ta. 


174 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


80. Người tưới nước lo dẫn nước, thợ làm cung tên lo 
uôn cung tên, thợ mộc lo nảy mực đo cây, còn người trí 
thì lo tự điều phục lây mình. 


lrrieators regulate the walers, ƒfÏletchers straighten the 
arrow shafƒ†; carpenfers shape the wood; the wise confrol 
themselves. 


Kệ Tụng 
Người dẫn thủy dẫn nước 
Kẻ băn cung nãn tên 
Người thợ mộc uốn ván 
Kẻ trí thức nhiêp thản. 
Lược giảng 


Pháp cú nây, Phật nêu ra ba thí dụ qua ba hình ảnh của mỗi 
công việc chuyên môn và cần thiết, việc ai nây lo. Qua ba 
thí dụ nầy, nếu suy rộng ra, ta thấy rất hay trong việc áp 
dụng tu hành. Mặc dù đây không phải là thâm ý của Phật 
muốn nói đến. 

Người tưới nước thì lo dẫn nước. Hình ảnh nầy cho ta thấy, 
một thí dụ cụ thê trong việc khéo ứng dụng học hỏi tu hành. 
Ngoài việc nói lên tính chất chuyên môn ra, nó còn gợi lên 
đất bị khô cằn cần phải dẫn nước vào. Người làm ruộng, cần 
phải dẫn thủy nhập điền. Muốn lúa tốt không thể thiếu 
nước. Đất quá khô khan, thì lúa làm sao phát triển tốt tươi 
được. Tất nhiên, nó phải héo và chết dần. Nhứt là bị hạn 
hán lâu. Cũng thế, đất tâm của chúng ta cũng đang bị khô 
cằn, vì thiếu nước Chánh pháp tưới vào. Vì thiếu nước Phật 
pháp tưới vào, nên những “cây lúa trí tuệ” càng ngày càng 
bị khô héo và chết rụi dần. Muốn cho chúng được tươi tốt, 
kẻ biết lo chăm sóc, thì không thể không lo dẫn nước Phật 
pháp vào. Phải dẫn nước và tưới vào một cách thường 
xuyên. Có thế, thì mới mong đạt được thành quả tốt đẹp. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 175 


Đến điều dụ thứ hai, Phật nêu ra người thợ lo uốn nắn cung 
tên. Đây là một thí dụ, một hình ảnh rất lý thú. Công dụng 
của cung tên là để bắn. Người muốn băn giỏi cần phải học 
cách bắn. Đồng thời phải thường xuyên luyện tập. Có thé, 
thì mới mong bắn bách phát bách trúng. Khi bắn, tất nhiên 
phải nhắm thắng mục tiêu mà bắn. Người bắn giỏi không 
thể để lệch mục tiêu. Cũng vậy, cung tên Thiền định và Trí 
tuệ là hai thứ rất cần thiết đối với người tu hành. Vì người 
tu hành mà thiếu hai thứ này, thì thử hỏi: “làm sao có thể 
băn được lũ ma quân phiền não?”. Vì lũ giặc nầy, không 
giây phút nào mà chúng không tấn công ta. 


Thế nên, người chiến sĩ giải thoát, muốn đạt được mục đích 
của mình nhắm tới, thì không thể nào dám bỏ rơi cung tên. 
Có thể nói, cung tên như bùa hộ mạng của ta. Không có 
chúng là chúng ta sẽ mất mạng ngay. Và chỉ có hai loại 
cung tên nây, mới có thê tiêu diệt được bọn giặc ma quân 
phiền não. Trong sách Thiền có nêu ra câu chuyện về việc 
bắn tên này. 

Thiền Sư Huệ Tạng cũng gọi là Thạch Cũng, lúc còn tại gia, 
Sư chuyên nghề săn bắn, không thích gặp các nhà tu. Một 
hôm, nhơn đuổi bầy nai chạy qua trước am Mã Tổ, gặp Mã 
Tổ đứng trước. 


Sư hỏi: 

- Hòa Thượng thấy bầy nai chạy qua đây chăng? 
Mã Tổ hỏi lại: 

- Chú là người gì? 

- Thợ săn. 


- Chú bắn giỏi không? 


176 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


- Bắn giỏi. 

- Một mũi tên chú bắn được mây con? 

- Một mũi bắn được một con. 

- Chú bắn không giỏi. 

- Hòa Thượng bắn giỏi không? 

- Bắn giỏi. 

- Một mũi tên Hòa Thượng bắn được mấy con? 

- Một mũi tên bắn được một bây. 

- Sanh mạng chúng nó, đâu nên bắn một bầy. 

- Chú đã biết như thế, sao không tự bắn? 

- Nếu dạy tôi bắn tức không có chỗ hạ thủ. 

- Chú nầy phiền não vô minh nhiều kiếp, ngày nay chóng 
dứt. 

Ngay khi đó, Sư ném cung bẻ tên, tự lấy dao cạo tóc, theo 
Mã Tổ xuất gia. 

Một hôm, Sư làm việc ở nhà trù, Mã Tổ xuống hỏi: 
- Làm việc gì? 

Sư thưa: 

- Chăn trâu. 

- Làm sao chăn? 

- Một khi vào cỏ, bèn nắm mũi kéo lại. 


- Con thật là chăn trâu. (rung Hoa Chư Tï hiền Đức Hành 
Trạng, trang 209, do Thiên Sự Thích Thanh Từ soạn dịch). 


Đến thí dụ thứ ba, Phật nêu ra một hình ảnh thí dụ: “gười 
thợ mộc lo nảy mực đo cáy”. Người thợ mộc mà thiêu mực 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 177 


giây, thì còn gì là thợ mộc. Dù cho người thợ mộc có tài ba 
đến đâu, cũng không thê nào thiếu hai thứ dụng cụ này. Vì 
nó có công dụng làm cho ngay thắng. Muốn cưa cắt cây mà 
không nảy mực, tất nhiên, là cưa phải xéo và đôi khi còn bị 
hư cây. Còn nếu không có thước tắc, thì làm sao đo cây. Cả 
hai thứ rất quan trọng đối với người thợ mộc. Cũng thế, 
người tu hành nếu thiêu thước, mực “giới luật” thì còn gì là 
người tu. Tu hành không có dùng mực thước giới luật để 
gìn giữ đo đạc cho ngay thắng, không cong quẹo, thì tất 
nhiên, người đó sẽ rơi vào hồ trụy lạc khổ đau. 


Muốn biết người tu có đức hạnh hay không, là phải cần lấy 
mực thước giới luật để đo. Thiếu hai thứ nây, thì không thê 
nào đo đạc chính xác được. Cũng thế, người tu thiếu gìn giữ 
giới luật, thì không thể nào tiến đến đạo quả cao thượng 
được. Vì giới luật là nền tảng của đạo giải thoát vậy. 


Sau khi nêu ba thí dụ trên, cuối cùng, đức Phật so sánh và 
kết luận: “còn người trí thì lo tự điều phục lấy mình”. Câu 
kết luận nầy của Phật làm cho chúng ta nhớ lại pháp cú thứ 
9 trong Phẩm Song Yếu. Phật dạy: “mặc áo ca sa mà không 
rời bỏ những điều uế trược, không thành thật khắc kỷ, thà 
chẳng mặc còn hơn”. “Điều phục lấy mình” đâu có khác gì 
là “thành thật khắc kỷ”. Người tu hành muốn được giải 
thoát mà tối ngày cứ để cho tâm buông lung phóng túng 
chạy rong theo trần cảnh, thì làm sao giải thoát cho được. 
Muốn giải thoát, chúng ta cần phải chế phục tâm mình. 
Chúng ta không cho nó tự do buông lung vào ngũ dục, lục 
trần. Phải thường xuyên cảnh giác khắc chế sáu căn. Trong 
sáu căn, đầu đảng là Ý căn. Tên đầu đảng này sắp đặt chủ 
mưu mọi việc. Thiện hay ác đều do nó chủ động tạo thành. 
Cho nên, Phật dạy nhiệm vụ chính của người tu không luận 
xuất gia hay tại gia, đều phải nhiếp hộ sáu căn. Vì luân hồi 
hay giải thoát, đều do sáu căn nầy mà ra. Điều nây, trong 
Kinh Lăng Nghiêm Phật đã chỉ bày rất rõ cho Ngài A nan. 


178 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Phật nêu ra và so sánh với ba việc làm của ba hạng người 
chuyên môn trên, để Phật nói rõ về nhiệm vụ của nØƯười tu. 
Người đời thường nói: “nhứt nghệ tính, nhứt thân vinh”. 
Chỉ cần một nghề, chuyên tỉnh làm tới nơi tới chốn, thì kết 
quả rất thành công tốt đẹp. Ngược lại, người nhiều nghè, 
không nghề nào tới đâu, cái gì cũng biết mưa mứa, không ra 
chi, thì thử hỏi người đó sẽ ra sao? Chắc chắn là họ sẽ thất 
bại trong nghề nghiệp của họ. Cũng thể, người tu hành, 
muốn có kết quả thành công như ý muốn, thì không thể tạp 
tu được. Mỗi người phải chọn cho mình một pháp môn hành 
trì. Tất nhiên, phải phù hợp với căn cơ của mình. Sau khi 
chọn xong (trạch pháp) mình phải chuyên cần tỉnh tấn tu 
tập. 


Thí như, chúng ta đã chọn pháp môn niệm Phật, thì ngày 
đêm đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta phải hết lòng chuyên tâm 
niệm Phật. Nhờ sự chuyên tâm đó, mà kết quả chúng ta sẽ 
chóng được thành công. Nghĩa là chúng ta sẽ đạt được 

“nhứt tâm bất loạn”. Có người, vì thiếu quyết tâm chọn cho 
mình một pháp môn tu hành vững chắc, rồi cứ nay chạy chỗ 
nầy, mai chạy chỗ kia. Nghe đâu lạ lạ là chạy theo. Chạy 
theo mà không cần dùng trí huệ biện biệt. Người như thế 
thuộc dạng người “ba phải”. Nghĩa là cái gì đối với họ cũng 
phải hết. Cuối cùng, họ chăng được lợi lạc gì! Hạng người 
như thế, tu cả đời, rốt lại chỉ là con số không to tướng. 


Có người còn tệ hơn, cái gì họ cũng tin và tu theo, họ không 
cần biết tà chánh gì cả. Hỏi họ lý do tại sao? TÔ bảo: họ là 
người tu theo kiêu mới: “Hòa đồng Tôn giáo”. Giáo nào họ 
cũng tu theo được. Dù đó là tà giáo. Miễn sao có chữ Giáo 
là được. Quả thật, họ là hạng người rất đáng thương! 


Tóm lại, qua pháp cú Phật dạy trên, chúng ta cần phải lưu 
tâm suy tư chính chăn. Vì nó rât quan trọng cho việc tu 
hành của chúng ta. Nêu muôn thành công trên đường tu, 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 179 


chúng ta cần phải nhìn lại mình thật kỹ. Phải thường xuyên 
quán chiếu vào pháp môn mình đang tu. Có nhìn lại và hành 
trì miên mật pháp môn mình đang chọn tu như thế, thì chắc 
chăn con đường thành công đối với chúng ta sẽ không còn 
Xa VỜI nữa. 

81. Như ngọn núi kiên có, chẳng bao giờ bị gió lay, 
những lời phỉ báng hoặc tán dương, chẳng bao giờ lay 
động được người đại trí” 


Jụst as a solid rock ¡s not shaken by the storm, even so the 
wise are not aƒƒfected by praise or blame. 


Kệ Tụng 


Như hòn đá kiên cố 
Không gió nào lay động 
Giữa tiếng đời khen chê 

Người trí không giao động. 


Lược giảng 


Pháp cú này, Phật lấy hòn núi vững chắc đề làm thí dụ và so 
sánh. So sánh cái gì? So sánh giữa hòn núi cùng lời khen 
chê. Hòn núi đứng sừng sững vững chắc, dù bị trải qua biết 
bao nắng táp mưa sa, phong ba bảo tố, nhưng không bao giờ 
làm lay động hòn núi. Hòn núi vẫn vươn mình thăng đứng 
trơ gan cùng tuế nguyệt, không hề lay động. Hòn núi để dụ 
cho sức Định thâm sâu của bậc đại trí. Người tu hành có 
một định lực kiên cố và trí huệ sáng ngời, thì thử hỏi có 
ngọn gió khen chê nào thôi mà làm lay động họ được. Đối 
với những vị này, chăng những một hay hai ngọn gió thôi 
thôi, mà dù cho cả tám ngọn gió thổi tới tắp cùng một lúc, 
thì đối với họ, thật cũng không hề hân gì. Ngược lại, đối với 
chúng ta thì sao? Chừng mấy ngọn gió thôi chúng ta lay 





* Đại trí: chỉ cho những vị có trình độ giác ngộ cao. 


180 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


động? Chúng ta có chịu nỗi tám ngọn gió thôi không? Hay 
là chỉ cân một ngọn thôi thôi là chúng ta đã bị trốc gốc rồi. 
Mỗi người tự kiêm điểm lại mình, coi sức tu hành của mình 
tới đâu? Và có thê chịu đựng được bao nhiêu ngọn gió thổi? 
Nếu chỉ một ngọn gió khen hoặc chê thối tới mà chúng ta 
không đủ sức chịu đựng được, thì sự tu hành của ta còn quá 
kém. Một ngọn gió chịu không nỗi, thì làm sao chịu nỗi tám 
ngọn? Mà tám ngọn gió này, không lúc nào lại không thổi 
tới chúng ta. Chúng thôi thường xuyên và có khi thối lên tới 
cấp tám, cấp chín. 


Thế thì phải làm sao? Muốn chống lại chúng, thì chúng ta 
phải chuyên cần trau giồi thêm định lực. Giống như người 
tập võ phải chịu khó vận công luyện tập thường xuyên. Dù 
cho một người có võ lực cao cường đến đâu, mà hằng ngày 
anh ta thiếu gia công kiên trì luyện tập chuyên cần, thì chắc 
chắn võ lực của anh ta sẽ bị suy kém lụt dần. Lúc đó, bất 
thần, khi bị địch thủ hạng nặng tấn công, thì anh ta không 
thê nào trở tay cho kịp. Thế là hậu quả đối với anh thật là tai 
hại. Người tu hành cũng thế. Nếu mình không vận dụng 
công phu tu tập, cho có một nguồn định lực khá, thì khi đối 
cảnh xúc duyên mà cụ thê như Phật nói ở đây là những lời 
khen chê phải trái đưa tới, thì chắc chắn không làm sao giữ 
tâm không lay động. Đã có lay động, tất nhiên, theo sau đó 
là có những tệ hại phiền não xảy ra. Định lực đối với người 
tu rất là quan trọng. Dù tu bất cứ pháp môn nào, cũng phải 
tiêu trừ phiền não đề có được định lực. 


Nhưng muốn có định lực, hành giả cần phải có huệ. Trí huệ 
có một năng lực rất lớn trong việc phá tà hiển chánh. Nhờ 
có trí huệ, hành giả mới thấy rõ được bản chất của sự vật. 
Bản chất của sự vật là không. Tất cả đều hư huyễn, giả có. 
Chúng chỉ là những thứ duyên hợp, như tia điện chớp. Điện 
chớp loé lên rồi chợt tắt, có đó rồi lại không. Nhưng bầu trời 
trong sáng vẫn luôn luôn an định bất biến. Vạn vật ở đời 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 18I 


cũng thế. Mọi sự biến động qua lại, chỉ là trò đùa đối với 
người đạt đạo. Có gì mà phải bận tâm dính mắc. Vạn vật đã 
thế, thì bát phong cũng chỉ là tám ngọn gió thổi chơi trong 
bầu trời trong tạnh. Vấn đề thị phị, đối với một con người 
chứng đạo, như Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác nói: 


“Tùng tha bảng, nhậm tha phi 
Bả hỏa thiêu thiên đô tự bì 

Ngã văn kháp tợ ẩm cam lô 

Tiêu dung đồn nhập bắt tư nghì ”. 


Nghĩa là: 


Tốt và xấu nhà nhà đều có 

Thị với phi chốn chốn “hưởng ” đồng nhau 

Mặc tâng khen, mặc phỉ báng, đừng nao 

Họ tự bỏng, bằng ngọn lửa đốt trời trong tay họ 

Lời phỉ bảng, nghe như ru, như gió thoảng 

Ngọt như cam lỗ, mát tợ xuân phong 

Tìm đâu ra! bực bội với u sâu? 

Nó tan biến trong cảnh giới “Bất tư nghì” giải thoát. 

(Hòa Thượng Từ Thông địch) 

Với cái nhìn của người chứng đạo, các Ngài coi chuyện thị, 
phi, nhơn, ngã, bỉ, thửnhư trò đùa của những đứa trẻ giởn 
chơi bắt bóng. Những chuyện đó, ở đâu lại không có, nhà 
nào lại không vào, xứ nào mà tránh khỏi. Nhưng, ta nên nhớ 
răng: 


Thị phi chung nhựt hữu 
Bất thính tự nhiên vô. 


Nghĩa là: 


Chuyện thị phi mỗi ngày đều có 
Chăng nghe tự nhiên không. 


182 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Muốn chăng nghe, ta cần phải tập có “chánh niệm”. Khi có 
chánh niệm, ta có thể đối phó với những nghịch cảnh dễ 
dàng. Điều nầy là chuyện có thật không phải nói ngoa. Nếu 
ta chịu khó cố gắng tập cho có chánh niệm, thì ta sẽ thấy 
hiệu quả của nó. Nhưng muốn có được chánh niệm, ta phải 
cô găng vun bồi trí huệ. Nhờ có năng lực trí huệ bát nhã, ta 
mới thường xuyên quán chiếu các pháp, nhứt là đối với sáu 
trần. Nhờ thế, mà tâm ta bớt nhiễm ở nơi sáu trần. Từ đó, ta 
mới có được tâm an định. Như vậy, định và huệ là hai yếu 
tố, chúng hỗ tương nhau rất là mật thiết. 


Trên bước đường tu tập, Phật dạy chúng ta phải cố gắng 
trau đồi hai loại vũ khí: “Trí huệ và Thiền định” này. Phải 
có được sức định như hòn núi, vững chắc bất động, thì sự tu 
hành mới có thê thành công được. Nếu chưa được rắn chắc 
như thế, thì ta không thê nào xao lãng trong việc tu hành. 
Phải thường xuyên huấn luyện tâm ta, như một viên sĩ quan 
tập lính. Hay giống như một tên lính giữ thành nghiêm nhặt. 
Đã giữ thành mà xao lãng, không canh chừng theo dõi đề 
phòng quân giặc cân mật, thì ta đánh giá tên lính đó như thế 
nào? Có thể nói, tên lính đó không còn, mà thành trì cũng 
mất về tay quân giặc. Có người chăng những xao lãng 
không thôi, mà còn bó thành đi rong chơi. Thành trì đã bỏ 
trồng, mặc cho quân giặc cứ vào. Tệ hơn nữa, có người còn 
đồng lỏa rước giặc vào thành. Bao nhiêu đồ quý giá trong 
thành đều dâng hiến cho quân giặc hết. Những tưởng lo lót 
như thế kẻ giặc thương tình mà cho mình được yên thân, 
nào có ngờ đâu họ lại lầm to. Quân giặc, sau khi tom góp 
hết đồ đạc quý báu trong thành rồi, chúng còn thăng tay hạ 
sát tên giữ thành không chút nương tay. Thế là cả chùy lẫn 
chày đều mắt hết. 


Thật là đau đớn lắm thay! Bấy giờ, biết than van cùng ai 
đây! Có ăn năn hôi hận cũng đã muộn lăm rôi! Chúng ta có 
cảm thương cho tên giữ thành đó lăm không?! Hay là chúng 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 183 


ta đều một mặt lên án chê trách, kết tội tên giữ thành đó là 
con người phản bội, chết đáng kiếp? Nếu chúng ta đồng 
thanh lên án kết tội anh ta là kẻ phản bội như thế, thì chúng 
ta hãy thật tâm nhìn lại mình xem có giống tên giữ thành đó 
hay không? Nếu giống thì sao? Ai kết tội lên án mình đây? 
Hiện tại mình đang làm gì? Mình có phải là kẻ giữ thành 
cân mật hay là kẻ rước giặc vào thành? Cửa thành luôn luôn 
mở trồng để cho quân giặc tự do ô ạt tấn công vào. Giặc 
trong giặc ngoài đều nổi dậy phá nát thành trì. Thử hỏi mình 
là kẻ trí hay ngu? Ai cũng trách tên giữ thành kia là kẻ ngu 
muội. Nếu là người trí thì ai mà rước giặc vào thành? Để 
bọn giặc vào thành và lấy hết của báu. Và nếu là người trí, 
thì phải giữ thành nghiêm mật. Chẳng những giữ thành thôi, 
mà còn xây dựng cho thành trì của mình càng ngày cảng 
thêm kiên cố để chống lại giặc trong và giặc ngoài. Có thế 
mới mong vươn cao ngọn cờ chiến thắng và mới được an 
bình giải thoát. Đằng nây, ngược lại, chẳng những thành trì 
bị mất về tay quân giặc, mà tất cả đồ đạc quý báu trong 
thành do ông cha nhiêu đời để lại một phút chốc mất hết vê 
tay quân giặc. Nghĩ thế, có đau thương rơi lệ lắm không?! 
Nếu có, thì tự hỏi lòng mình phải làm sao đây? Làm sao 
khôi phục lại thành trì? Xin mỗi người trong chúng ta hãy 
suy gầm kỹ và hãy tìm câu trả lời thích đáng. 


82. Như hồ nước sâu, yên lặng trong sạch, những người 
có trí sau khi nghe pháp, tâm họ cũng thanh tịnh và yên 
lặng. 
On hearing the Teachings, the wise become perfecly 
purffied, like a lake deep, clear and sHll. 
Kệ Tụng 
Như hỗ nước sâu thắm 
Phăng lặng và trong sạch 
Cũng vậy nghe chúnh pháp 


184 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Người trí hưởng tịnh lạc. 
Lược giảng 


Pháp cú này, Phật dùng hồ nước sâu, yên lặng trong sạch, 
để thí dụ so sánh cho người trí, sau khi nghe pháp tâm họ 
cũng thanh tịnh và yên lặng. Thử chúng ta đặt vân đề, để 
tìm hiểu lý do: Tại sao người trí sau khi nghe pháp, tâm họ 
cũng thanh tịnh và yên lặng? Tì rong lời dạy nây, ta nên chú 
j cụm từ “những người có trỉ . Điều chúng ta nên nhớ, 
phâm này là Phẩm Hiền Trí, dĩ nhiên, người có trí phải khác 
hơn người thường vô trí. Nghe pháp thì có rất nhiều người 
nghe. Trường hợp như chúng ta đã nghe pháp qua bao nhiêu 
lần? Vấn đề nghe pháp như thế nào, chúng ta sẽ bàn giải 
sau. Ở đây, chúng ta nên tìm hiểu người trí là người như thế 
nào? Người trí Phật nói ở đây, không phải là người trí thức 
thông thường ở thế gian. 

Người trí trong Phật pháp, là người có kích thước chiều sâu. 
Họ thường quán chiếu nội tại hơn ngoại tại. Nhờ quán chiếu 
như thế, nên họ biết rõ tự ngã của họ hơn. Từ đó, họ nghe 
pháp lãnh hội đễ dàng. Bởi vì, những lời Phật thuyết pháp, 
chung quy, cũng chỉ nói lại những gì mà trong người chúng 
ta sẵn có. Phật không nói những gì ngoài con người. Song 
rất tiếc, ta chưa có đủ trí huệ sáng suốt, để hiểu thông hết 
những lời Phật nói. Do đó, nếu chúng ta nghe pháp mà 
không xoay lại con người của mình đề tìm hiểu, thì khó mà 
lãnh hội được lời Phật dạy. 


Nghe pháp của người trí, không phải nghe pháp theo kiêu 
thường tình của chúng ta. Thường, chúng ta nghe hay chạy 
theo nắm bắt âm thanh bên ngoài, ít có ai quán chiếu lại 
mình. Nghe với một tâm hồn dao động, xáo trộn, vọng 
ngoại, thì làm sao nhận ra lời Phật nói. Ngược lại, người trí 
thì không như thế. Người trí họ nghe trong sự tính thức. 
Tâm thức của họ lắng trong như hồ nước trong xanh. Họ 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 185 


nghe lại họ, nhiều hơn là ở ngoại cảnh. Họ nghe câu nào là 
họ quán chiếu sâu sắc ở nơi câu đó. Họ coi văn tự như là 
phương tiện, để họ nương đó mà thực tập quán chiếu. Nhờ 
quán chiếu một cách sâu sắc như thế, nên tâm họ được lắng 
trong. Xin nhớ quán chiếu, chớ không phải suy tư tìm hiểu. 
Vì suy tư tìm hiểu là có sự tìm tòi lục lọi của ý thức. Còn 
quán chiếu thì không. Quán chiếu giống như ánh sáng mặt 
trời chiếu soi vào muôn vật. Chiếu một cách rõ ràng không 
qua ý niệm đăn đo phân biệt. Phân biệt là xé nát sự vật ra 
làm muôn mảnh. Ngược lại, quán chiếu chỉ tương ưng với 
chánh niệm. Chánh niệm, thì không phân tách chia chẻ sự 
vật chỉ ly. Hãy để sự vật giữ nguyên tự thể của nó. Nghe 
pháp như thế, mới thật sự là nghe pháp của người trí. Và 
như thế, thì tâm của họ không thanh tịnh, yên lặng là gì! 


Cứ nhìn vào hồ nước trong xanh, lặng yên không một gợn 
sóng lăn tăn, thì ta có thể hình dung được tâm trí yên lặng 
như thế nào! Ta tự hỏi: Tại sao hồ nước trong xanh yên lặng 
như thế? Dễ hiểu thôi. Bởi lẽ, không có gì làm chao động 
nó. Gió không, cặn cáu không, không thứ gì làm đục. Nói 
gọn, là hồ nước không bị điều kiện gì làm cho nó bị dao 
động. Vì không có ngoại duyên và nội duyên xen vào, nên 
nó giữ được tự thể bản chất nước trong xanh. Đơn giản thế 
thôi. 

Nhìn hồ nước trong xanh đó, ta có thê hiểu, tại sao Phật so 
sánh người trí sau khi nghe pháp, tâm họ cũng thanh tịnh và 
yên lặng. Nếu sau khi nghe pháp mà tâm ta thả chạy rong 
ngao du sơn thủy, thăm nơi nầy, viễng nơi nọ, thì thử hỏi 
tâm ta có thanh tịnh yên lặng không? Pháp của Phật dạy để 
cho ta làm gì? Có phải dạy để cho tâm ta được thanh tịnh an 
lạc không? Mà muốn có thanh tịnh, an lạc ta phải làm gì? 
Ta cứ lấy tay quậy hoài trong hồ nước tâm của ta, thì bảo 
sao nó yên lặng được. Tại sao ta không để yên như Phật 
dạy, mà ta cứ thích quậy. Một mặt thì quậy không ngừng, 


186 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


mặt khác, thì lại muốn yên như hồ nước trong xanh. Như 
thế, ta có tự mâu thuẫn lấy ta hay không? Tại sao ta lại tự 
mâu thuẫn như thế? Cái gì bắt ta phải mâu thuẫn lấy ta? Có 
phải Phật chỉ dạy một đàng, ta làm một nẻo không? Ta hãy 
thành thật tự vấn và tự trả lời với chính ta. Có trả lời một 
cách thành thật, thì ta mới có thể tìm ra lý do của sự mâu 
thuẫn đó. 


Đạo Phật là đạo như thật. Đạo Phật đưa ta trở về với cội 
nguồn của ta. Đạo Phật không muốn cho chúng ta phải 
phiêu lưu trong ảo tưởng. Vì còn ảo tưởng là còn rơi vào hồ 
thâm của vọng chấp hai đầu. Ta hãy tập nghe pháp của 
người trí nghe. Đã lâu rồi, ta nghe theo tiếng gọi của vọng 
thức. Nghe như thế, thì có khác nào như Ngài Pháp Đạt 
tụng Kinh Pháp Hoa ba ngàn bộ. Vì Ngài đã bị Pháp Hoa 
chuyên. Tụng Kinh mà Ngài không chuyên nỗi Kinh. Phải 
đến Tào Khê gặp Lục Tổ và nhờ Lục Tổ chỉ điểm trúng 
bệnh, nên Ngài mới hết bị Kinh chuyền. 


Tâm trạng nghe pháp của ta hiện nay cũng thế. Vì ta chưa 
làm nổi theo kiểu nghe pháp của người trí. Bệnh vọng chấp 
của ta còn nặng quát! Ta chưa dám buông như Ngài Pháp 
Đạt. Ta viện lý do, vì nghiệp nặng. Thế là ta an trí khỏi phải 
tìm sâu. Cứ một câu: nghiệp chướng sâu dày là hết chuyện. 
Cả đời trôi lăn, cũng theo nghiệp chướng sâu dầy. Nếu ta 
biết ta nghiệp chướng sâu dầy, thì tại sao ta không cố gắng 
vươn lên để đũa mòn nghiệp chướng! Nói đũa mòn là một 
cách nói thôi. Kỳ thật nghiệp chướng bổn lai không, thì có 
gì phải dũa, phải mài! 

Pháp cú này, Phật dạy ta cố tập cho được cách nghe pháp 
của người trí. Cách nghe pháp của người trí là không bị 
ngoại thanh trần lôi cuốn họ. Họ có một chánh niệm tự chủ 
vững vàng. Ở đây, Phật muốn cho ta phải tập làm người trí. 
Phải biết cách nghe pháp. Hãy xoay lại nghe pháp ở nơi 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 187 


chính mình. Vì tâm mình là bài pháp lớn. Có nghe như thế, 
thì tâm ta mới thật sự thanh tịnh và yên lặng. 


83. Người lành thường xa lìa mà không bàn đến những 
điều tham dục. Kẻ trí không còn có niệm Š mừng lo, nên 
chăng bị lay động vì khô, lạc. 


The good renounce (afachment ƒor) ceverythimg. The 
virfuous do not prafftle with a yearning ƒor pleasures. The 
wise show mo elafion or depression when tfouched by 
hqppÏH€SS OFr SOTFrOW. 


Kệ Tụng 
Người lành bỏ tất cả 
Không bàn đên dục lạc 
Kẻ trí đôi vui buôn 
Lòng không vw?ng mừng lo. 
Lược giảng 


Pháp cú này, Phật nêu ra cho ta thấy rõ hai hạng người: 
Hiền và Trí. Đề hiểu rõ hơn, ta thử đặt vấn đề: tại sao người 
lành thường xa lìa mà không bàn đến những điều tham dục? 
Nói xa lìa mà xa lìa cái gì? Tức xa lìa ở nơi ái trước. Ở thế 
gian, con người đau khổ, đều do ái trước mà ra. Chúng ta 
nhớ lại, trong mười hai nhân duyên, ái là cái nhân chính 
trong hiện tại, để có ra đời sau. 


Sau “Ái” là “Thủ” (trước) tức chấp chặt, bảo thủ đến cùng 
không buông ra. Từ “Thủ” rồi tạo nghiệp mà có ra “Hữu” 
(cõi), đó là thọ sanh qua các cõi ở đời sau. Như vậy, Phật 
nói người hiền là người mà họ đã nhàm chán ngũ dục. Họ 
không còn ham muốn những dục lạc thế gian. Vì họ ý thức 





2” Niệm: Nhớ. Niệm có nhiều loại: chánh niệm, tà niệm, tạp niệm, loạn 
niệm, vọng niệm, ức niệm, niệm thí, niệm giới, niệm chơn như v.v... 
Các từ ngữ trên, tùy theo mỗi loại mà nó có ý nghĩa khác nhau. 


188 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


được vân đê đau khô. Càng lún sâu trong ái dục, càng chuôc 
thêm khô sâu mà thôi. Cho nên, một khi được thoát ra rồi, 
họ không muôn bàn đên những thứ đó. 


Giống như đàm dãi, khi đã khạc ra khỏi cổ họng, rớt xuống 
đât, họ nhờm gớm không còn muôn ngó tới. Họ là mâu 
người trái ngược với những kẻ còn đây tham vọng. 


Thậm chí, có những hạng người hưởng tất cả dục lạc ở thế 
gian, mà họ cũng không thấy thỏa mãn. Họ còn muốn phải 
hưởng cho được những thứ dục lạc ở cõi trời mới vừa ý họ. 
Như trường hợp vua Đảnh Sanh chẳng hạn. Đối với ông vua 
nầy, sự thụ hưởng dục lạc, không bao giờ thấy đủ. Nhờ 
phước báo gây tạo đời trước, nên kiếp này ông được làm 
vua, vui hưởng ngũ dục. Nhưng đối với ông, không bao giỜ 
biết đủ. Do đó, ông thèm thuồng ngôi báu của trời Đế 
Thích. Vì ông nghe nói, trên cõi trời Đao Lợi có đầy dẫy 
ngọc ngà châu báu và nhiều cung phi mỹ nữ nhan sắc tuyệt 
trần. Ông khao khát thèm muôn. Vì những dục lạc thế gian, 
ông đã hưởng qua, không thấy gì thích thú nữa. 


Do đó, với lòng dục vọng thúc đây, ông ao ước có được 
thần thông lên trên đó. Nhờ phước báo, ước gì được nẫy, 
nên ông được lên trên cõi trời Đao Lợi. Khi đến nơi, vua 
trời Đề Thích đón tiếp ông rất nồng hậu và chia cho ông nửa 
tòa ngồi chung. Khi đó, ông móng khởi lòng tham ác, muốn 
xô vua trời Để Thích rớt xuống trần gian, đê ông hưởng trọn 
ngôi báu này. Vừa móng khởi ác tâm như thế, . Ông liền mất 
hết thần thông và rơi nhào trở lại thế gian và rồi sau đó, ông 
lâm trọng bệnh ngặt nghèo. Trước khi chết, ông trăn trối với 
quần thần, sở dĩ ông đau khổ như thế này là vì lòng tham 
muốn của ông quá độ. Suốt đời, ông thấy không bao giờ 
biết đủ 


Qua câu chuyện trên, cho ta thấy, một con người có quá 
nhiêu tham vọng, không khi nào thây thỏa mãn. Thử hỏi: 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 189 


con người đó có hạnh phúc không? Dù ở địa vị của một ông 
vua, nhưng ông không bao giờ có hạnh phúc. Vì sao? Vì 
lòng ham muốn của ông quá nhiều. Bởi thế, nên trong Kinh 
bát Đại Nhơn Giác, Phật có dạy: “Đa dục vì khổ, sanh tử bì 
lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại”. 
Nghĩa là: Phật dạy: “Người nào ham muốn nhiêu, thì khổ 
nhiều. Vì ham muốn, nên tạo nghiệp ác. Đã có tạo nghiệp 
ác, tất nhiên, phải thọ quả báo ác. Trải qua bao sanh tử 
nhọc nhăn, cũng bởi do lòng tham dục chất chẳng mà ra. 
Người nào muốn không khổ, thì phải biết đủ. Nhờ có biết đủ 
mà vui sống với đạo Vô Vi, thì thân tâm sẽ được tự tại”. 

Qua lời Phật dạy tuy ngắn, nhưng chứa đựng đầy ý nghĩa 
giải thoát. Yếu lý của sự sống, qua kinh nghiệm bản thân, 
chúng ta thấy rất rõ về vấn đề này. Không có một người 
nào, lòng họ chứa đầy dục vọng, mà họ sông cảm thấy an 
vui. Đối với họ, không bao giờ biết đủ dừng lại. Họ đang lái 
chiếc xe đời của họ càng lúc càng đâm sâu vào tội lỗi. Họ là 
kẻ đau khổ ngút ngàn. Đời họ chưa bao giờ biết hạnh phúc 
là gì. 


Ngược lại, người biết đủ là người có tràn trề hạnh phúc. 
Phật khen người đó là người lành. Vì họ biết an phận sống, 
không bon chen tranh danh đoạt lợi. Do đó, họ có đời sống 
rất an nhàn, thanh thoát. Kinh Di Giáo Phật dạy: “77¡ ứúc 
giả, tuy ngọa địa thượng, du vì an lạc. Bất trì túc giả, tuy xử 
thiên đường diệc bất xứng ý”. Nghĩa là: “Người biết đủ, tuy 
họ nằm trên đất mà họ vẫn cảm thấy an vui. Còn kẻ không 
biết đủ, dù họ ở trên trời, cũng không sao vừa ý”. 

Đến vấn đề thứ hai, Phật nói: “Kẻ #í không còn có niệm 
mừng lo, Nên chẳng bị lay động vì khổ lạc". Ö đời, có 
những điều không đáng lo mà ta lo. Có những điều không 
đáng mừng mà ta mừng. Mừng và lo đó là hai trạng thái bất 
an của kẻ vô trí. 


190 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Trường hợp như vua Ba Tư Nặc, khi mẹ ông chết, ông cư 
tang lo buồn thảm não. Một hôm, ông đến thăm Phật, đức 
Phật thấy ông thân hình tiều tụy khổ não. Phật hỏi duyên 
cớ: Vì sao mà nhà vua buôn lắm thế? Ông liền kế bày tự sự 
hết tình cảnh của ông cho Phật nghe, về cái chết của mẫu 
thân ông. Ông rất đau lòng, nên mất ăn, mất ngủ, đâm ra 
thân hình nó bị hốc hác tiều tụy. 


Nghe qua, Phật rất thương cảm cho ông và nhân đó, Phật 
dạy cho ông một bài học về những cái không đáng lo mà lo. 
Còn những cái đáng lo thì lại quên lãng không lo. Phật nói: 
Có thân, thì phải có bệnh, có chết. Đó là quy luật tự nhiên 
của vũ trụ. Thân của nhà vua cũng không tránh khỏi quy 
trình đó. Ngay cả thân Như Lai cũng không tránh khỏi. Đã 
không ai tránh khỏi, thì nhà vua lo buôn có ích lợi gì! Trước 
mắt là nhà vua đang khổ. Còn cái đáng lo mà nhà vua lại 
quên mất. Đó là cái sanh tử khổ đau về sau. Biết thế, thì nhà 
vua gắng chí tu niệm, để đời sau được an vui. Nghe qua 
những lời Phật dạy, nhà vua thức tỉnh và không còn bị lụy 
khóc than. Từ đó, vua Ba Tư Nặc càng tỉnh tấn tu hành 
nhiều hơn (tóm lược câu chuyện trong truyện cô Phật giáo). 


Người trí, vượt ra ngoài cái mừng lo. Sở dĩ con người đau 
khổ nhiều, cũng chỉ vì “được thì mừng, mất thì lo”. Mừng, 
lo, khổ, vui, lúc nào cũng luôn xảy ra đối với con người. 
Hằng ngày, chúng ta sông trong sự âu lo sợ hãi. Mừng vui 
không lâu, thì khổ sầu lại đến. Chúng cứ đắp đổi thay nhau, 
gây cho tâm ta không lúc nào an ồn. Đó là tâm bệnh của kẻ 
phàm phu. Những con người còn đầy chấp trước. Ngược lại, 
kẻ trí thì không như thế. Kẻ trí coi chuyện mừng lo, khổ vui 
của cuộc đời, như trò huyền hóa. Các Ngài không có gì phải 
bận tâm. Bởi những thứ đó là những thứ giả trá tạm bợ. Vì 
họ thấy rõ như thế, nên lòng họ rất bình thản an vui. Họ 
không khởi niệm suy tư kẹt dính vào những thứ mà người 
đời u mê dính mắc. Họ biết rõ, trên đời không có gì quan 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 191 


trọng. Bản thân họ không thật, thì thử hỏi, ngoài họ có gì 
thật đâu mà phải quan tâm lo lắng. Tâm niệm của họ “sống 
chơi, chết chơi!” Đã có mặt với đời, thì cứ diễn cho hết vở 
tuồng làm kiếp con người. Lúc nào họ cũng biết, họ là kẻ 
diễn viên đang diễn xuất trên sân khâu trường đời. Điều 
chắc chắn của một kẻ diễn viên là phải có lúc mãn tuông. 
Biết thế, thì còn âu lo chi đến việc diễn xuất. Khen chê, chỉ 
là trò đùa, hơi sức đâu đề tâm nghĩ tới. 

Chuyện khen chê ngày nào chẳng có 

Chăng bận lòng quăng xó ngoài tai 

Dù cho ai nói dở hay 

Lòng không dính mắc vui (hay! Ơi bằng. 

Chuyện thể sự thăng trầm phải hỏi 

Thâu càng nhiều thêm chán lỗ tai 

Việc mình mình biết mình hay 

Việc người, người biết thày lay làm gì. 

* % 
X 


Lo chỉ những chuyện không đâu 

Để ta phải khổ âu sâu ngày đêm 

Lá rơi trước gió bên thêm 

Khổ vui, vui khổ, mãi chùm khổ vui. 

Thăng trầm bởi tại cái “tôi” 

Suy đi, nghĩ lại trọn đời không ra 

Bao giờ hết khổ Ta bà 

An vui niệm Phật mới là người khôn. 
Tại sao ta suy nghĩ nhiều về sự sống, mà ta không chịu sống 
ngay trong giây phút hiện tại? Chỉ có từng giây phút sống 
trong chánh niệm mới thật sự là người biết sống. Đã thé, thì 
chuyện khổ, lạc làm gì lay động được họ. Vì họ là người 
biết quý trọng và nâng cao sự sống trong từng bước đi an 


192 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


lạc trong chánh niệm. Họ là người đáng sống nhứt trên trần 
gian nây. 


84. Không vì mình cũng không vì người để làm chuyện 
ác, không vì cầu con trai, giàu có hay mưu việc thiên hạ 
để làm việc ác, không vì cầu phồn vinh cho mình bằng 
những phương tiện”” bất chánh. Người nầy thật là người 
giới hạnh”, trí tuệ và chánh pháp. 


He ¡s indeed virtuous, wise and righfeous who neither ƒor 
his own sake nor for the sake oƒ another (does any wrong), 
who đoes not crave ƒor sons, wealth or kingdom, and does 
not desire success by njus† means. 


Kệ Tụng 


Không vì mình vì người 
Không cầu con, ruộng tiền 
Không mưu thần chước quỷ 
Chỉ sống thuần đức hạnh 
Chánh trí, hợp chánh pháp. 


Lược giảng 


Thường, con người vì mình mà làm chuyện ác, ít khi vì 
người mà làm chuyện ác. Ở đây Phật dạy, không vì mình và 
vì người mà làm chuyện ác. Thế nào vì mình mà làm 
chuyện ác? Vấn đề này, không ai trả lời xác thực hơn bằng 
chính tự mỗi người. Bởi vì việc làm ác, chính mình hiểu rõ 
hơn ai hết. Thế gian, từ ngàn xưa đến nay, chỉ vì sự sống 
cho riêng mình mà tạo ra không biết bao nhiêu tội ác, làm 
khổ đau không biết bao nhiêu người và loài khác. Hễ muốn 
cho đời sống của mình được giàu có sung túc, thì phải triệt 





? Phương tiện: Phương là phương pháp; tiện là tiện lợi. Nghĩa là dùng 
phương pháp tiện lợi để làm lợi ích cho chúng sanh. 

? Giới hạnh: Giới là răn cắm; hạnh là đức hạnh. Nhờ gìn giữ giới luật 
nghiêm minh mà có thêm đức hạnh. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 193 


hạ những ai có cuộc sống hơn mình. Mục đích, muốn thâu 
gồm tất cả lợi lộc về mình. Lòng tham lam ích kỷ của con 
người là thế. Đó là nói vì mình mà gây tạo tội ác. 

Còn đối với người thì sao? Vì người ở đây, ta có thê hiểu 
theo nghĩa hẹp và nghĩa rộng. Về nghĩa hẹp, người ở đây là 
chỉ cho những người có liên hệ ruột thịt của mình. Như cha 
mẹ vợ con v.v, có người vì người thân của họ mà họ dám 
làm tất cả không sợ tội lỗi. Miễn sao những người thân của 
họ được sung sướng, thì họ bất chấp thủ đoạn tạo ác. 


Nói vì người, chớ thật ra cũng vì họ mà thôi. Vì họ muốn 
cho những người khác phải nề nang trọng vọng họ. Phải lo 
lắng phục vụ cho họ. Phải đền trả xứng đáng những gì mà 
họ ra tay giúp đỡ. Họ đám làm tất cả để đối lấy chút hư 
danh. Thậm chí họ dám giết người. Họ bất chấp luật pháp. 
Họ là người cao ngạo. Họ muốn nêu cao cái bản ngã của họ. 
Nói chung, hạng người ích kỷ, lúc nào họ cũng đặt sự sống 
của họ lên trên hết. Ai chết mặc ail 


Ở đây, Phật dạy: Không vì mình cũng không vì người để 
làm chuyện ác. Dạy điều nầy, Phật chăng những nghĩ tới sự 
ích lợi cho cá nhân của mỗi người về hiện tại cũng như 
trong tương lai, mà Phật còn muốn nhắm tới đem lại sự ích 
lợi cho xã hội. Bởi nếu mỗi người không vì mình cũng 
không vì người mà làm những điêu ác, thì xã hội sẽ được an 
bình. 

Kế tiếp Phật dạy: Không vì cầu con trai, giàu có hay mưu 
việc thiên hạ để làm việc ác, không vì cầu phồn vinh cho 
mình bằng những phương tiện bất chánh. Qua lời dạy này, 
để hiểu rõ hơn, chúng ta nên tuần tự tìm hiểu từng vấn đề 
một. 


Không vì cầu con trai, giàu có hay mưu việc thiên hạ đê 
làm việc ác. 


194 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Nếu phân tích kỹ hơn của câu này, ta thấy Phật nêu ra ba 
vân đê không nên làm ác. 


a. Không vì câu con trai mà làm ác. 


Tại sao thế? Có thể thời Phật, người ta trọng nam khinh nữ. 
Theo Trung Hoa thời xưa, thời đại của Không Mạnh thì 
người ta rất trọng nam mà khinh nữ. Bởi thế, mới có câu: 
“Nhứt nam viết hữu, thập nữ viết vô”. Nghĩa là: trong gia 
đình sanh được một đứa con trai quý hơn mười người con 
gái. Nói cách khác, đem mười người con gái đổi lấy một 
cậu con trai, không ai thẻm đôi. Bởi quan niệm người xưa, 
sanh con trai là để nối dõi tông đường. Còn con gái thuộc về 
nữ sanh ngoại tộc. Do đó, mà các cụ quý trọng con trai hơn 
là con gái. Cho nên, ta thường thấy trong sách vở ghi lại, là 
người nào không con, hoặc ít con, hoặc sanh nhiều gái mà 
không có trai, thì họ hay đi cầu con trai. Gọi là cầu tự. Chớ 
ta không nghe ai nói đi cầu con gái bao giờ. Đấy là theo tập 
tục trọng nam khinh nữ của thời xưa ở các nước Á Châu. 


Tục lệ ở Ấn Độ, thời Phật cũng thế. Do đó, mà những nhà 
giàu có, họ vì cầu con trai mà họ giết hại những loài sinh 
vật khác để cúng tế thần linh. Họ van vái nguyện cầu thần 
linh hộ độ cho họ được sanh con trai. Do mê tín mà họ gây 
ra nghiệp ác. Bởi cớ đó, nên Phật mới dạy, không vì cầu con 
trai mà làm ác. 

b. Vì giàu có mà làm ác. 

Những người vì muốn cho mình được giàu có mà làm 
những chuyện bất lương. Điều này, ta thây thời nào cũng 
có. Xã hội nào cũng xảy ra như trâu. Vì muốn mình giàu 
sang hơn thiên hạ, nên họ bất chấp việc ác, miễn sao thủ lợi 
về mình cho nhiều thì được. Ngày xưa, ở Việt Nam, thời đại 
phong kiến, đã có biết bao kẻ nghèo đói đau khổ, kêu trời 
không thấu, vì bị sự áp chế, bốc lột, hiếp đáp, chà đạp của 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 195 


bọn điền chủ đối với dân nghèo. Họ muốn làm giàu, nên họ 
dùng mọi thủ đoạn để hãm hại người khác. Điều này, trong 
thực tế, cũng như trong sách sử ghi lại rất nhiều. Nói sao 
cho xiết. 


c. Vì mưu việc thiên hạ mà làm ác. 


Vấn đề này, Phật dạy cho mấy nhà làm chánh trị thời Phật. 
Thời đại của Phật, đọc sử ta thấy, có nhiều ông vua, vì 
chủng tộc, quốc gia của mình mà đem quân đi đánh chiếm 
các quốc gia khác. Gây nên biết bao cảnh thương tâm chết 
chóc. Những kẻ tham chiến chết đã đành, còn những người 
dân vô tội vạ cũng bị chết lây. Cuộc chiến tranh nào mà 
chẳng thế. Xưa cũng như nay đều thế cả. Chỉ vì một số 
người nào đó, mà họ kéo cả đại hùng binh để tiêu diệt quốc 
gia khác. Than ôi! cảnh máu đồ đầu rơi, thịt nát xương tan, 
biết đến bao giờ nhơn loại mới hết cảnh chém giết lẫn nhau. 


Thời đại của Phật, cảnh tranh giành chém giết nhau cũng 
xảy ra ghê gớm. Bởi thế, nên Phật mới dạy điều nầy. Mục 
đích chính là Phật nhắm vào những ông vua có quyên uy cai 
trị. Nhờ đó, mà họ thức tỉnh hăm bớt đà chém giết nhau để 
thiên hạ được sống an ồn, thái bình. 


Không vì cầu phồn vinh cho mình bằng những phương 
tiện bất chánh. 

Lời dạy nầy, Phật nhắm vào những kẻ chuyên sống về nghề 
nghiệp kinh doanh, kinh tế thị trường. Vì thương mãi, muốn 
cho mình được phôn vinh, là phải có sự cạnh tranh. Đã có 
cạnh tranh, tất nhiên, phải dùng đến thủ đoạn. Cũng chỉ vì 
mưu sinh, làm giàu, mà sống trên sự đau khổ của biết bao 
kẻ khác. Trên thương trường, thời nào cũng vậy. Họ sát 
phạt nhau không nương tay. Họ giết nhau bằng kinh tế. 
Tranh giành chiếm hữu nhau. Mạnh được, yếu thua, khôn 
sống đại chết. Kẻ nào có tài sản vốn liếng nhiều, thì đè bẹp 


196 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


kẻ ít vốn hơn mình. Đè kẻ khác xuống để mình được vươn 
cao. Từ đó, gây ra sự thanh toán hại nhau. Cũng chỉ vì mục 
đích muốn giàu có hơn thiên hạ mà xử dụng nhiều phương 
tiện bất chánh. Thậm chí, họ đầu độc giết người qua những 
thực phâm chứa đầy độc tố. Ai chết mặc ai. Miễn sao họ có 
nhiều tiền lắm bạc là được. Tình cảnh bị nhiễm độc thức ăn, 
thỉnh thoảng ta vẫn nghe thấy. Trên thương trường cạnh 
tranh là như thế. 


Bởi thế, nên Phật mới dạy điều này. Nói thế, không phải 
Phật cắm người Phật tử không được kinh doanh thương 
mãi. Kinh doanh thương mãi là một việc làm vừa lợi mình, 
lợi người trên bình diện quốc gia. Điều nầy, ta thấy Phật 
chăng những không ngăn câm mà Phật còn khuyến khích. 
Vì kinh tế là huyết mạch lưu thông của một quốc gia. Sống 
không nhờ đến kinh tế, thì làm sao sống được. Tuy nhiên, ở 
đây, Phật cắm là cắm cái tâm độc ác, vì sự lợi lộc của mình 
gây ra bao điều bất chánh, bất lương làm hại kẻ khác. Phật 
cắm là cắm như thế. 


Cuối cùng, kết luận của pháp cú này, Phật dạy: Người nầy 
thật là người giới hạnh, trí tuệ và chánh pháp. Đây là lời tán 
thán khen ngợi của Phật. Tại sao Phật khen ngợi người nây? 
Cứ đọc lại toàn câu pháp cú trên ta thây Phật nêu ra bôn chữ 
KHÔNG : 

- Không vì mình cũng Không vì người để làm chuyện ác. 

- Không vì cầu con trai, giàu có hay mưu việc thiên hạ để 
làm việc ác. 

- Không vì cầu phổn vinh cho mình bằng những phương 
tiện bât chánh. 

Một người do gìn giữ được bốn điều không làm như vậy, 
nên Phật khen là người có giới hạnh, trí tuệ và chánh pháp. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 197 


85. Trong đám nhân quần”, một ít người đạt đến bờ 
kia, còn bao nhiêu người khác thì đang quanh quân ở bờ 
nây. 

Few among men are those who cross to the ƒather shore. 


The rest, the bulk oƒ men, onÌy run up and down the hither 
ban. 


Kệ Tụng 


Ít người giữa nhơn loại 
Đến được bờ bên kia 
Số lớn người còn lại 

Xuôi ngược bên bờ nâ). 


Lược giảng 


Pháp cú nầy, Phật nêu ra cho chúng ta thấy rõ giữa hai hạng 
người: một hạng người giải thoát và một hạng người trầm 
luân. Trong câu trên, Phật nói, một ít người đạt đến bờ kia. 
Bờ kia, tức là chỉ cho bờ Niết bàn. Đây là quả vị giải thoát 
của hàng Thanh Văn. Nói rõ hơn là quả vị Niết bàn của A la 
hán. 


Nên biết, Phật nói, trong đám người mà chỉ có một ít người 
đạt được, còn lại thì không. Đám người đây là chỉ cho toàn 
thể nhơn loại. Cả nhơn loại mà chỉ có một số ít người đạt 
được giải thoát, thì, than ôi! Sự tu hành thật khó khăn biết là 
dường nào! Như nói dân chúng trong một nước thì đông mà 
sô người biết tu hành thì ít. Phật tử toàn quốc thì đông mà 
sỐ người xuất gia thì ít. Số người xuất gia thì đông, nhưng 
số người tu chứng thì ít. Có so sánh như thế, ta mới thấy sự 





? Nhân quần: Nhân là TƯỜI; quần là bầy. Nhân quần có nghĩa là chỉ 
chung cho loài người sống chung một tập thể trên đời. Như nói: Phụng 
sự nhân quân xã hội. 


198 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


tu hành đạt được kết quả giải thoát hoàn toàn không phải là 
chuyện dễ dàng. Và cũng chỉ có một số ít người đạt đến mà 
thôi. Nhưng làm thế nào để đạt được quả vị đó? Đây là một 
vấn đề, thiết nghĩ, chúng ta cần phải biết rõ. 


Trong Tứ đề: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Tập là nguyên nhân gây 
ra chúng sanh đau khổ. Muốn hết khổ, phải đoạn trừ nhân. 
Nhân đó chính là những thứ căn bản phiền não và tùy phiền 
não. 

Căn bản phiền não gồm có mười món: 1. Tham, 2. Sân, 3. 
Si, 4. Mạn, 5. Nghi, 6. Thân kiến, 7. Biên kiến, 8. Tà kiến, 
9. Kiến thủ và 10. Giới cấm thủ. 

Tùy phiền não gồm có hai mươi thứ: 1.Phân, 2. Hận, 3. Phú, 
4. Não, 5. Tật, 6. Xan, 7. Cuống, 8. Xiểm, 9. Hại, 10. Kiêu, 
11. Vô tàm, 12. Vô quý, 13. Trạo cử, 14. Hôn trầm, 15. Bắt 
tín, 16. Giải đãi, 17. Phóng dật, 18. Thất niệm, 19. Tán loạn, 
20. Bất chánh tri. Chung lại là ba mươi thứ. Những thứ này 
là tác nhân gây cho chúng ta đau khô. Đến quả vị A La Hán 
là đã đoạn sạch những thứ nầy. Đó là Phật nói một ít người 
đạt được bờ kia. 


Câu kế tiếp Phật nói: Còn bao nhiêu người khác thì đang 
quanh quân tại bờ nầy. Bờ này là bờ nào? Là đối lại với bờ 
kia. Tức là bờ sanh tử. Số người quanh quân ở bờ này thì 
nhiều. Tại sao vậy? Tại vì ở bờ nầy vui hơn. Bờ bên nầy có 
nhiều hoa thơm trái ngọt ngũ dục. Bởi vậy, chúng sanh 
thích đam mê ngũ dục lạc mà ít ai chịu đi qua bờ kia. 


Muốn vượt biên qua bờ kia, đâu phải chuyện ngâu nhiên mà 
đi được. Phải là hạng người có ý chí cương quyết, với một 
tâm hồn sắt đá đầy dũng lực hiên ngang. Rồi phải trang bị 
cho mình một số hành trang cần thiết. Trước hết là phải sắm 
chiếc tàu cho thật lớn và thật chắc. Rồi phải có tài công lái 
tàu cho thật giỏi. Đồng thời, người tài công đó phải biết sử 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 199 


dụng rành hải bàn để canh tọa độ cho đúng hướng. Nếu 
không, thì sẽ đi lạc hướng ngay. Cũng thế, muốn vượt biên 
qua bờ Niết bàn, hành giả phải sắm tàu thuyền Bát nhã. Có 
tàu thuyền bát nhã rồi, hành giả cần phải trang bị cho mình 
có một bảo kiếm trí huệ sắc bén, đề tiêu diệt những tên giặc 
cướp biển phiền não nói trên. Chính những tên này, chận 
đường bước tiến đến bến bờ “tự do hoàn toàn an vui” của 
hành giả. Nhờ có bảo kiếm trí huệ và có hải bàn Phật chỉ 
dẫn, nên hành giả không sợ đi lạc đường. 

Như vậy, muốn thực hiện cuộc hành trình đó, hành giả cũng 
phải trải qua đầy cam go thử thách, dạn dày sương gió, mới 
có thể đạt được mục đích. Vì quá khó khăn, hơn nữa, trên 
đường đi có quá nhiều nguy hiểm gian lao, nên ít có mấy ai 
chịu đi. Tâm lý chung của chúng sanh, là thích những cái gì 
dễ dãi và thích thỏa mãn lòng ham muốn hưởng thụ mà thôi. 
Không mấy ai thích khó khăn nguy hiểm. Nhứt là bờ bên 
kia nghe sao nó xa xôi quá! Và cũng không có “hoa trái ngũ 
dục” hấp dẫn như bờ bên này. 


Do đó, mỗi khi nghe nói đến bờ bên kia, thì họ lại ngao 
ngán, chùn chân hết muốn đi. Thôi thì, cứ ở lại bờ bên nầy 
hưởng thụ cho nó sướng cuộc đời, tới đâu hay đó. Chừng 
nào khô đến sẽ hay. Khi khổ đến, thì khóc lóc kêu than, van 
vái đủ thứ. Nhưng có ai khuyên bảo nên vượt biên qua bờ 
bên kia, thì họ lại hẹn lần, hẹn lữa, hẹn nay, hẹn mai. Hẹn 
riết rồi già đến khi nào không hay. Bấy giờ nhìn lại thì, ôi 
thôi! Mái tóc đã bạc màu trăng toát. Thật là: 

Khuyên tu niệm thì hẹn mai hẹn mốt 

Quỷ sử đòi thì khóc một khóc hai 

Tu thì lười biếng lại rai 

Văng sanh thì muốn liên đài phẩm cao. 

Lòng người chẳng biết nói sao! 

Khỏe thì ham muốn khi đau lại buôn! 


200 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Nói thì chỉ biết nói suông 

Thật hành thì ít, ngông cuông thì hay 

Tương rau dựa muối qua ngày 

Tụng kinh niệm Phật lai rai được rồi. 

Đến khi ngả bệnh ôi thôi! 

Làm sao cho kịp bi hồi ra đi! 

Mịt mù nơi cối âm ty! 

Kíp mau sửa lại xét suy tu hành 
Họ viện lý do đủ thứ. Khi khổ đến, thì nghĩ cũng muốn đi. 
Khi khổ qua rồi, thì dặm chân tại chỗ, không muốn cất 
bước. Cứ thế, mà dần dà ngày qua tháng lại, cho đến ngày 
nhăm mắt. Quả thật Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả là 
vậy! Đó là tâm bệnh chung của tất cả chúng sanh. 
86. Những người hay thuyết pháp, theo chánh pháp tu 
hành”, thì được đạt tới bờ kia, thoát khỏi cảnh giới tà 
ma"”° khó thoát. 
But those who act qccording to the perfectly taught 
Dhamma will cross the reaửn oƒ Death, so dịƒfcult to cross. 

Kệ Tụng 


Những ai chơn hành trì 
Theo chánh pháp khéo dạy 
Sẽ đạt bờ bên kia 
Vượt ma giới khó thoát. 


Lược giảng 





” Tu hành: Tu là sửa; hành là làm. Tu hành là sửa đổi và làm theo 
những điều đã sửa đôi cho ngày thêm tốt đẹp tiến bộ. 

'!° Tà ma: Tà là cong quẹo, xiên lệch, không ngay thăng; ma là những 
thứ làm chướng ngại trên đường tu. Nói chung, những gì làm trở ngại 
cho sự tu tiến của mình đều gọi là ma. Tà ma chúng có năng lực hướng 
dẫn sai lệch sự tu hành chánh giáo của mình để đi vào con đường đau 
khổ. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 201 


Pháp cú này, Phật dạy ý nghĩa cũng giỗng như pháp cú trên. 
Tuy nhiên, có điều chúng ta nên chú ý là Phật nói: “Những 
người hay thuyết pháp, theo chánh pháp tu hành”. Câu nầy 
ngầm ý Phật nhắc nhở chúng ta năng thuyết phải năng hành. 
Hai chữ thuyết pháp Phật nói đây, không có nghĩa là chỉ có 
khi nào lên pháp tòa mới gọi là thuyết pháp. Đó là theo 
nghĩa thông thường mà mọi người đều hiểu. Nhưng trong 
nhà Phật nói, có nhiều loại thuyết pháp. Có khi thuyết pháp 
bằng lời và có khi thuyết pháp không lời; cũng có khi thuyết 
pháp bằng cử chỉ hoặc hành động. Đọc sách Thiên, ta thấy, 
các Thiền Sư hay dùng những loại vô tình như: cây, gậy, 
phất trần v.v. để thuyết pháp. Mục đích của những loại 
thuyết pháp nầy, là các Ngài nhắm thắng vào đương cơ để 
đánh thức cho họ ngộ đạo. Để chứng minh, xin dẫn chứng 
ra đây một vài mẫu chuyện ngắn: 


Thiền Sư Lương Giới (Động Sơn) là vị Tổ khai Tông Tào 
Động. Một hôm, ông đên tham vân Qui Sơn Linh Hựu, Sư 
thưa: 


- Được nghe Quốc Sư Huệ Trung nói: Vô tình thuyết pháp, 
con chưa hiêu thâu chỗ vị diệu ây? 


Qui Sơn bảo: 

- Ta trong ấy cũng có, chỉ là ít gặp được người kia. 
Sư thưa: 

- Con chưa hiểu, xin thầy chỉ bày. 

Qui Sơn dựng đứng phất tư,ô hỏi: 

- Hội chăng? 

Sư thưa: 

- Chăng hội, thỉnh Hòa Thượng nói. 

Qui Sơn bảo: 


202 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


- Miệng do cha mẹ sanh, trọn không thê vì nØưƠI nói 
Một hôm khác, ông đến Vân Nham, Sư hỏi: 

- Vô tình thuyết pháp người nào được nghe? 

Vân Nham bảo: 

- Vô tình thuyết pháp, vô tình được nghe. 

Sư hỏi: 

- Hòa Thượng nghe chăng? 

Vân Nham bảo: 

- Ta nêu nghe, ngươi đâu thê được nghe ta thuyết pháp. 
Sư thưa: 

- Con vì sao chăng nghe? 

Vân Nham dựng phất tử, hỏi: 

- Lại nghe chăng? 

Sư thưa: 

- Chăng nghe. 

Vân Nham bảo: 


- Ta thuyết pháp mà ngươi còn chẳng nghe, huống là vô tình 
thuyêt pháp? 


Sư hỏi: 
- Vô tình thuyết pháp gồm những kinh điển gì? 
Vân Nham bảo: 


- Đâu không thấy kinh Di Đà nói: nước, chim, cây, rừng 
thảy đêu niệm Phật niệm Pháp? 


Ngay câu này Sư liền tỉnh ngộ, thuật bài kệ: 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 203 


Đã đại kỳ! Dã đại kỳ! 

Vô tình thuyết pháp bất tr nghì 
Nhược tương nhĩ thính chung nan hội 
Nhãn xứ văn thỉnh phương đắc trí. 


Dịch: 


Cũng rất kỳ! Cũng rất kỳ! 

Vô tình nói pháp chẳng nghĩ nghì 
Nếu lấy tai nehe trọn khó hội 
Phải đem mắt thấy mới liễu trì 


(Trung Hoa Chư Thiền ĐứcTập hai, Hòa 
Thượng Thích Thanh Từ soạn địch) 


Một trường hợp khác, như Hán Văn Công đến tham vấn 
Thiên Sư Bảo Thông: 


Hán Văn Công hỏi Sư: 

- Hòa Thượng tuổi được bao nhiêu? 
Sư cầm xâu chuỗi dở lên bảo: 

- Hội chăng 

Văn Công thưa: 

- Chăng hội. 

Sư bảo: 

- Ngày đêm trăm lẻ tám. 

Văn Công không hiểu trở về. 


Còn và còn rất nhiều những mẫu chuyện như thế này, không 
thê dân chứng ra hết. 


Khi chúng ta tụng đọc kinh điển, cũng gọi là thuyết pháp. 
Nói chung, hai chữ thuyết pháp nghĩa nó rất rộng. Như vậy, 


204 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


thuyết pháp dù dưới dạng thức nào, cũng nhằm mục đích là 
vừa nhắc lại lời Phật Tổ dạy, mà cũng vừa đánh thức mình 
và đương cơ. Nếu chỉ có nhắm vào đương cơ không thôi, thì 
việc thuyết pháp đó, chẳng khác nào một cái máy phát ra 
tiếng người. Đã là cái máy, thì tự nó, nó có biết gì đâu. Cứ 
đầy đủ bộ phận, để cho người sử dụng. Chỉ có thế thôi. Như 
thể, tự nó có được lợi ích gì? Và nó có kinh nghiệm gì để 
truyền đạt cho người. Cũng vậy, nếu người thuyết pháp mà 
tự mình thiếu kinh nghiệm thật hành, khi giảng nói cho 
người khác nghe, thì không khác gì cái máy phát thanh. Sở 
dĩ con người hơn cái máy là ở chỗ có hiểu biết, có kinh 
nghiệm và có thật hành. Cho nên, ở thế gian, ta thấy những 
nhà giáo dục, trước khi họ giảng dạy môn học nảo, thì ít 
nhiều gì họ cũng phải có thực nghiệm qua. Dù đó là những 
môn học thế gian. Nhứt là về môn khoa học và khoa học 
thực nghiệm. Người ta đều phải trải qua những phương 
pháp thí nghiệm, thật hành trước khi đem ra giảng dạy. 


Pháp thế gian còn thế, huống gì là Phật pháp. Vì đạo Phật là 
đạo sống thực. Đạo Phật không chú trọng và đặt nặng lý 
thuyết suông. Đạo Phật chủ trương nói và hành đi đôi. Do 
đó, người thuyết pháp (hiểu theo nghĩa rộng) là người phải 
có ít nhiều kinh nghiệm trong sự tu hành. Sau đó, mới đem 
ra giảng dạy cho người khác. Văn tự ngữ ngôn chỉ là những 
xác chết. Ta có thê biến đổi những xác chết đó trở thành 
một thứ giáo lý sống động làm lợi ích cho con người. Bằng 
không, thì giáo lý đạo Phật, chỉ còn là một thứ đồ cô được 
trưng bày trong các bảo tàng viện mà thôi. 


Vì vậy, nên Phật dạy: những người hay thuyết pháp, theo 
chánh pháp tu hành. Theo chánh pháp tu hành, ta có thê 
hiểu hai nghĩa: cạn và sâu. Nghĩa cạn là ta noi theo những 
lời Phật dạy làm lành lánh dữ trong kinh điển mà nỗ lực thật 
hành. Nghĩa sâu là ta xoay trở lại bản tâm để chiếu phá vô 
minh, đoạn trừ phiền não, đạt được Niết bàn an lạc. Đây 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 205 


mới là ý chánh mà Phật dạy trong câu pháp cú này. Nhờ nơi 
theo chánh pháp tu hành mà đạt tới bờ kia, thoát khỏi cảnh 
giới tà ma khó thoát. Ta có thê nói ngược lại, nêu ta không 
noi theo chánh pháp Phật dạy tu hành, thì ta khó thoát khỏi 
cảnh giới tà ma. 

87. Người trí hãy mau từ bỏ hắc pháp (ác pháp) tu tập 
bạch pháp (thiện pháp), xa gia đình nhỏ hẹp, xuất gia 
sóng độc thân theo phép tắc Sa môn. 


Abandoning the dark way, let the wise man culfivate the 
brieht path. Having gone from home to homelessness, lef 
hìm yearn ƒor that delight in detachmemt, so diƒficult to 
enjoy. ŒGivimg up sensual pleasures, with no afachment, lef 
the wise man cleanse himself oƒ deflemenfs oƒ the mìnd. 


Kệ Tụng 
Kẻ trí bỏ hắc pháp 
Tu tập theo bạch pháp 
Bỏ nhà, sông không nhà 
Độc thân, rất khó hưởng. 


Lược giảng 


Giáo điển của Phật giáo tuy nhiều, nhưng thâu tóm lại 
không ngoài bài kệ bốn câu của Phật Ca Diếp đã nói: 


“Chư ác mạc tác 
Chung thiện phụng hành 


Tự tịnh kỳ ÿ 
Thị chư Phật giáo ”. 


Nghĩa là: 
“Các điều ác chớ làm 
Vâng làm các điểu lành 
Giữ ý mình cho trong sạch 


206 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Đó là lời chư Phát dạy ”. 


Người trí là người hướng thượng, là người tự xây dựng đời 
mình mỗi ngày mỗi thăng hoa trong cuộc sống. Muốn 
hướng thượng, tất nhiên, là không tạo các điều ác. Vì gây 
tạo các điều ác, đó là cái nhân sa đọa. Con người sở dĩ tạo 
ác, là vì họ còn thấy có thân tâm thật. Từ đó, mới gây ra vô 
số tội lỗi. Trong kinh Bát Đại Nhơn Giác, Phật dạy: “Tâm 
thị ác nguyên, hình vi tội tấu.” Nghĩa là: “Tâm nầy là nguồn 
ác, thân hình của mình là rừng của tội lỗi”. 

Lý do tại sao Phật dạy như thế? Vì trên thế gian nầy, sở đĩ 
người ta tranh giành, hơn thua, chém giết lẫn nhau, cũng 
đều từ ở nơi cái tâm vọng mà ra. Nó là nguồn gốc gây ra ác 
nghiệp. Đến như cái thân ta cũng thế. Tại sao nói thân là 
rừng tội lỗi? Là vì mọi nhu cầu vật chất, đều muốn cho thân 
được đầy đủ, sung sướng. Như muốn ăn ngon, thì phải sát 
sinh hại vật v.v. 


Tóm lại, vì muốn cho thân nầy được êm ấm, sung túc, nên 
con người tạo ra nhiều tội lỗi. Như vậy, người trí là người 
sáng suốt. Nhờ sáng suốt mà các Ngài biết rõ đâu là nhân 
của khổ đau và đâu là nhân của an lạc. Hễ tránh nhân khổ, 
thì làm gì có quả khổ. Chăng những thế, mà các Ngài luôn 
nghĩ đến chúng sanh. Mình được hết khổ, tất nhiên, phải 
làm sao cho mọi người cũng được hết khổ như mình. Do 
nghĩ thế, nên các Ngài quyết chí làm mọi việc lành. Dù việc 
lành đó rất là nhỏ nhặt, các Ngài cũng không bỏ qua. Quả 
đúng với câu: 

“Thật tế lý địa bắt thọ nhứt trần 

Vạn sự môn trung bắt xả nhứt pháp ”. 


Nghĩa là: 
Ở trong chỗ thật tế (bản tâm) không thọ một mẫy may 
trần cảnh. 

Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 207 


Còn ở trong sự tướng, muôn việc không bỏ qua một 
pháp nào mà chăng làm. 


Câu trên, có khác nào câu nói của đức Lục Tổ “bản lai vô 
nhứt vật”. Nghĩa là, xưa nay, không phải là một vật. Dù 
không phải là một vật, nhưng các Ngài ra làm mọi việc để 
độ sanh. Cho nên bài kệ trên nói: 

Không làm các điều ác 

Mà làm các điều lành. 
Tuy làm các điều lành, nhưng đối với người trí, thì họ 
không bao giờ sanh tâm chấp trước. Vì họ biết tất cả đều là 
hư huyễn. Đem thân huyễn làm việc huyễn. Trong kinh 
Viên Giác nói: “Dĩ huyễn độ huyễn” là như thế. Tuy tất cả 
là huyễn tướng, nhưng các Ngài làm lợi ích cho chúng sanh 
không biết mỏi mệt, điển hình như đức Phật và chư vị Tổ 
Sư. Gần nhứt là các bậc Thầy của chúng ta. Các Ngài đã hy 
sinh cả cuộc đời để làm lợi ích cho Phật pháp và phục vụ 
cho chúng sinh. Sở dĩ các Ngài khi làm Phật sự mà tâm 
không dính mắc, chấp trước, là vì nhờ tâm của các Ngài đã 
được thanh tịnh. 


Như câu thứ ba, trong bài kệ trên nói: “7 ¡nh kỳ ý”. Nghĩa 
là phải giữ tâm ý mình cho được trong sạch. Tâm ý có trong 
sạch, thì mới được giải thoát. Ngược lại, tâm phàm phu thì 
không như thế. Vì phàm phu sống trong vô minh vọng chấp, 
nên đối với họ, chăng những không làm lành mà họ còn tạo 
ra không biết bao điều tội ác. Tâm ý của họ lúc nào cũng tối 
tăm, khác nào như một bầu trời đen tối ảm đạm. Do đó, mà 
họ phải chịu trầm luân mãi trong vòng sanh tử khổ đau, thật 
không biết đến bao giờ mới được thoát ly. 


Kế tiếp, Phật nêu ra hình ảnh sống giải thoát của một bậc Sa 
môn. Là người xuât gia, rời bỏ tât cả những điêu uê trược. 
Nhà của người xuât gia, là khắp cõi Ta bà. “Cõi Ta bà đâu 


208 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


chăng phải nhà ta”, không phải là ngôi nhà nhỏ hẹp, ngôi 
nhà đó, chỉ là một giả tướng tạm bợ nhỏ nhoi đề cho ta dung 
thân mà thôi. Dù đó là một ngôi chùa cũng thế. Tất cả chỉ là 
huyễn tướng vô thường sanh diệt. Lấy huyền tướng vô 
thường bên ngoài, để che mát cho cái huyễn tướng hình hài 
tứ đại giả tạm của ta. Rốt lại, cả hai đều phải bị luật vô 
thường chỉ phối. Cả hai đều phải tan hoại. Biết thế, người 
xuất gia không nên sanh tâm ái nhiễm. Có ái nhiễm là có 
khổ đau, càng khổ đau, thì càng xa hạnh phúc. Người xuất 
gia, sống đời độc thân, là chấp nhận từ bỏ mọi luyến ái, kể 
cả luyến ái ở nơi thân tâm, vì thân tâm cũng chỉ là duyên 
hợp không thật. 

Hạnh Sa môn là hạnh sống cao thượng tuyệt vời. Hạnh sống 
mà người thế gian không bao giờ vói tới. Người xuất gia 
thời Phật, quá giải thoát an lạc siêu nhân. Người xuất gia 
thời nay, đã đánh mất nhiều yếu tính thời Phật. Dù có biện 
minh dưới dạng thức nào, ta thấy, ta cũng đã đi quá xa, quá 
xa tất cả mọi mặt. Mỗi người hãy tự kiểm điểm lại bản thân 
mình thì sẽ rõ. Ta thật sự là kẻ lai căn. 

Đôi khi, vì viện dẫn lý do thời đại, mà ta đã không còn cắm 
rễ sâu những phẩm hạnh quý giá của người xuất gia. Những 
cái hay đẹp của người xưa, ta không còn đủ sức vươn tới. 
Rồi ta viện dẫn đủ lý do hợp lẽ. Xin đừng viện dẫn lý do, để 
mà chạy trốn sự thật. Một sự thật mà mỗi khi nhìn, kiểm 
điểm lại, ta cảm thấy thật là tội lỗi, xấu hồ. Có nhìn thắng 
và đối chiếu vào sự thật giữa người xuất gia thời xưa và 
người xuất gia thời nay (không dám quơ đủa cả năm) thì ta 
mới thấy được sự cách xa đó. Hãy khoan vội nói đến việc tu 
hành. Cứ nhìn vào hình thức và lối sống: ăn, mặc, ở của 
những nhu cầu vật chất ngày nay, thì đủ đánh giá cho sự lai 
căn của ta rồi. Ta đã đi quá đà cho sự sống. Ta đã hưởng thụ 
quá nhiều. “Tam thường” của ta khó mà “bất túc”. Ta đã 
viện cớ đủ điều để biện hộ. Ta không dám nhìn lại khuyết 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 209 


điểm của mình. Như thé, ta chỉ còn là hình thức của cái đầu 
tròn. Chỉ có đầu tròn thôi sao, còn những cái khác thì sao? 
Những cái khác đều méo và sai lệch; không cái nào giống 
các Ngài cả. Đó là một sự đáng tủi và đáng đau buồn nhứt 
cho chúng ta! Nói cho cùng, ta chỉ than một câu là hết 
chuyện: “Tại nghiệp chướng của tôi quá sâu dầy”. Thế là 
không còn ai khuyên lơn hay bắt bẻ gì ta được nữa. AI 
khuyên lơn nhắc nhở, chẳng những ta không mang ơn nghe 
theo, mà ta còn cho người khuyên là cỗ lỗ xĩ, là đủ thứ cái, 
là 


Càng khuyên, thì ta càng đem con người thời đại ra chứng 
minh. Chăng những thế, ta còn đem thân ta ra chứng minh. 
Có hằng lô để chứng minh và biện hộ. Thôi thì người 
khuyên ta chỉ còn nước ngậm bồ hòn mà câm miệng! Đôi 
khi, họ còn bị phản tác dụng ngậm hờn nuốt tủi nữa không 
chừng! Họ bị múi mặt, vì bị những gáo tát nước lạnh của 
người được họ khuyên. Đó là phần thưởng vinh dự của họ. 
Quá đúng rồi, còn gì nữa phải nói!!! 

So với lời Phật Tổ dạy, ta thấy đời sống ta cách xa quá 
chừng! Nói thế, để chúng ta nhớ lại bốn phận của mình mà 
mỗi người tự ý thức. Không ai thương ta bằng chính ta 
thương ta. Người ta thường nói: “giúp lời giúp đũa, chớ ai 
giúp của, giúp cơm”. Của và cơm, phải do chính ta tự tạo 
lấy. 

Hôm nay, được duyên phước lớn, chúng ta quây quần bên 
nhau đưới một mái chùa khang trang êm ấm và dưới sự chỉ 
giáo hướng dẫn của một bậc Thầy đầy đức độ. Mùa an cư là 
mùa mà chúng ta có dịp ngồi lại bên nhau để cùng tu cùng 
học và cùng thức nhắc cho nhau trong nghĩa tình huynh đệ. 
Ta không dám mồng ý cao xa, lên mặt dạy đời thức nhắc ai. 
Mà ta chỉ cùng nhau đánh lên tiếng chuông cảnh tỉnh cho 
nhau, để cố gắng tu học. Có thế, ta mới thật sự là người báo 


210 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


đáp thâm ân Phật và Thầy Tổ ta cũng như những vị Đàn na 
thí chủ. Những người đã gián tiếp hoặc trực tiếp lo lắng cho 
ta được tiễn thân tu học. Tất cả đó là công ơn rất lớn. Là 
người xuất gia, ta không bao giờ quên được. 


Dầu sao, ta cũng cố găng vươn lên trong niềm đau chưa 
tuyệt vọng! Miễn sao, ta còn hy vọng cố găng thức nhắc cho 
nhau, không đến nỗi nào phải chìm sâu dưới đáy sông Cầu, 
loi ngoi lội nước như qua giấc mộng của Ngài A Nan bạch 
Phật. 


`„s r  _À ^ Z101 
88. Người trí cẦn gột sạch cấu uế ”” trong tâm, cầu cái 


vui chánh pháp, xa lìa ngũ dục, chẳng còn vướng mắc 
chỉ. 


Kệ Tụng 


Hãy câu vui Niết bàn 
Bỏ dục không nhiễm uỄ 
Kẻ trí tự rửa sạch 
Mọi câu uê nội tâm. 
Lược giảng 


Muốn gột sạch cấu ué trong tâm, người trí phải làm gì? 
Người trí là người tỉnh thức, khác với kẻ mê. Người tỉnh 
thức là người luôn sáng bên trong. Muốn sáng bên trong, 
người trí phải thường xuyên nhìn lại mình. Ta hãy bình tâm 
nhìn lại thật kỹ, từ xưa tới nay, từ Phật Tổ cho đến các bậc 
tu hành đạt đạo, có vị nào đề tâm chạy rong bên ngoài, đeo 
đuôi theo trần cảnh mà được ngộ đạo hay không? Hay là tất 
cả đều phải nhìn lại chính mình (phản quan tự kỷ) đề thiền 
quán, gạn lọc hết phiền não mà được đắc đạo. 





'!!' Cấu uẽ: Nghĩa đen là dơ bân. Nghĩa bóng là ám chỉ cho những thứ 
phiền não rối rắm làm cáu bợn trong lòng mọi người. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 211 


Đức Phật đã ngồi dưới cội Bồ đề tư duy quán sát nội tâm 
trải qua 49 ngày, để gột trừ hết những cấu uê vô minh ¡phiền 
não, cuối cùng mới được thành tựu được đạo quả. Đến chư 
Tổ sư cũng thế, không một vị nào hướng ngoại tìm cầu mà 
được ngộ đạo. Phật Tổ thường nói: “ngoài tâm câu đạo là 
ngoại đạo”. Bởi vì, nói thành Phật hay thành đạo không có 
gì xa lạ ngoài con người. Đạo Phật lấy con người làm gốc. 
Con người biết quay lại và sống trọn vẹn với chơn thể của 
chính mình, thì gọi đó là người giác ngộ. Như vậy, đạo Phật 
nhắm thắng vào con người để khám phá phát minh những 
điều mới lạ. 

Đạo Phật khác với khoa học là ở chỗ: một đàng chinh phục 
nội giới và một đàng chinh phục ngoại giới. Khoa học dù 
phát minh tiến bộ đến đâu, cũng chỉ là chinh phục nhiên 
giới mà thôi. Các nhà khoa học chưa trọn vẹn làm chủ được 
con người họ. Bản thân họ vẫn còn đầy dẫy vô minh phiền 
não tham sân sĩ Họ vẫn còn những nội âu lo và những sự 
bất đồng nội tại. Đời sống của họ vẫn còn đau khổ đài dài. 
Họ chưa bao giờ có hạnh phúc. Tâm trí họ vẫn rối bời. Dù 
trí họ vẫn sáng. Nhưng cái sáng của họ là để chiếu soi 
nghiên tầm ngoại giới. Do đó, họ phát minh nhiều loại cơ 
khí tối tân. Nhơn loại ngày nay đều mang ơn và phục tài họ. 
Nhưng dù họ có tài giỏi phát minh đến đâu, họ cũng vẫn là 
một con người đau khổ như bao nhiêu con người tầm 
thường khác. Lý do, là vì họ chưa nhìn kỹ lại họ. Họ chưa 
khắc phục và làm chủ chính họ. Họ vẫn còn bị ngoại giới lôi 
kéo. Bên trong, họ vẫn còn những thứ rối bời làm họ bắt an. 
Họ thua các nhà tu Phật là ở chỗ đó. 


Ngày nay, họ hướng về đạo Phật cũng là ở điểm siêu việt 
đó. Họ kính trọng đức Phật, vì đức Phật là một con người 
quá vĩ đại. Vĩ đại ở chỗ đức Phật hoàn toàn giác ngộ. Một 
khi đã gột sạch hết vô minh rồi, thì đức Phật không có gì là 
không biết. Cho nên đức Phật còn có danh hiệu là đẳng 


212 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Chánh biến tri, là một con người biết khắp tất cả. Biết một 
cách đúng như thật ở nơi các pháp. Biêt một cách rõ ràng 
qua sự thực chứng của Ngài, chớ không phải qua suy luận. 


Trong Kinh A Hàm có nói, trong đêm thứ 49, Ngài chứng 
được Tam minh: Thiên nhãn minh, Túc mạng mình và Lậu 
tận minh. Do chứng Tam minh này, Ngài nhìn thấu suốt tất 
cả vạn vật vượt qua thời gian và không gian. Kinh diễn tả, 
như một người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã ba đường 
thấy kẻ qua người lại một cách rõ ràng. 


Ngược lại, khoa học vì chưa khám phá và thực chứng nội 
tại như Phật, nên họ chỉ dùng trí óc suy luận mò mẫm phát 
minh những gì thuộc về nhiên giới mà thôi. Ngày nay cả 
nhơn loại ca tụng và quy hướng về đạo Phật chính là ở điểm 
đó. Bởi những gì Phật nói ra, tất cả đều xuất phát từ chỗ 
chứng ngộ của Ngài. Sự chứng ngộ đó, là chứng ngộ một 
cách toàn triệt ở nơi chơn lý. Bởi vậy, người ta gọi đạo Phật 
là đạo “nội quan” hay là một đạo hoàn toàn “nhân bản”. Đó 
là điều vinh hạnh cho chúng ta theo một đạo giáo phù hợp 
với chân lý. Tất cả đều tôn trọng sự thật. Được thế do đâu? 
Phải chăng do Phật quán chiếu sâu thâm vào tự ngã. Gột 
sạch hết mọi phiền não câu uế mà được thành tựu. 


Nhưng muốn thế, tất nhiên là ta cần phải có phương pháp. 
Bắt cứ phương pháp nào mà ta thấy thích hợp với căn tánh 
và sở thích của ta. Như niệm Phật, trì chú, hoặc thiền định 
v.v. Tất cả đều phải nhắm thắng vào mục đích chính là tiêu 
diệt phiền não. Dù là căn cơ bậc thượng hay bậc hạ gì cũng 
thế. Chỉ khác nhau trên phương diện hành trì có Đốn có 
Tiệm mà thôi. Đốn, như Tổ Huệ Năng, Tiệm, như Ngài 
Thần Tú. Với căn cơ hạ liệt của chúng ta, tất nhiên là ta 
không thể nào Đốn tu như đức Lục Tổ, thì tại sao ta không 
áp dụng theo phương pháp Tiệm tu của Ngài Thần Tú? 


Thân thị Bồ đề thọ 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 213 


Tâm như mình cảnh đài 
Thời thời thường phát thức 
Vật sử nhạ trấn ai 


Nghĩa là: 


Thân như cây Bô để 

Tâm như đài gương sáng 
Luôn luôn thường lau chùi 
Chỗ nào dính bụi bặm. 


Hiện tại chúng ta chọn pháp môn Tịnh độ để tu, lây trì danh 
niệm Phật làm chính, mục đích cũng là để tiêu trừ phiền 
não. Phiền não có hết, thì con đường vãng sanh của ta mới 
bảo đảm chắc chắn. Nếu chúng ta nỗ lực gia công tính tấn 
lau chủi thường xuyên, tất nhiên sẽ có ngày hết bụi bặm 
phiền não. Đó là điêu xác quyết khẳng định, không có con 
đường nào khác. 


Ngày nay, tu theo đạo Phật, chúng ta không thể đi lệch 
hướng của Phật đã đi. Lệch hướng là ta sẽ rơi vào tà kiến. 
Đã thế, thì làm sao ta nhận chân được lẽ thật? Kìa! một hồ 
nước trong xanh, vạn vật đang soi mình In hình rõ bóng. 
Mặt nước phẳng lì, không một gợn sóng lăn tăn. Đàn chim 
trời bay ngang qua, không lưu lại dấu vết. Hồ nước vẫn 
đứng yên, dù muôn vật soi hình vào đó. 


Hồ nước tâm của mọi người cũng thế. Một khi những cáu 
bợn đã gột sạch rồi, thì nó vân trong xanh chiếu soi muôn 
hình vạn vật. Ta cố găng tự tạo cho mình có được một hồ 
nước trong xanh tươi mát như thế. .Được vậy, thì mới xứng 
hợp với lời Phật dạy: Người trí cần gột sạch cầu uể trong 
tâm. 


Khi câu uê đã sạch rôi, thì ta không muôn an lạc, tự nó cũng 
an lạc. Trên đời không có một niêm vui nào cao tột băng 
niêm vui chánh pháp. Nói thê, ta có chủ quan lăm không? 


214 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Không. Tại sao ta lại khẳng định như thế? Bởi vì, đã có biết 
bao người đi ngang qua cuộc đời, không ai là không để lại 
những dấu ấn sâu đậm của vết thương lòng. Những vết 
thương đã hằng sâu vào tâm khảm của họ. Cả đời họ, chưa 
có được một niềm vui hạnh phúc chân thật, dù chỉ trong một 
phút giây thôi! Niềm vui của thế nhân chỉ là niềm vui giả trá 
tạm bợ, che đậy bởi một lớp sơn hào nhoáng bên ngoài. Vui 
đó, rồi khổ đó! Người ta nói: “thú vui chỉ mở đường cho 
đau khổ” là thế. 

Ngược lại, một người đã từng có nêm qua mùi vị niềm vui 
của chánh pháp, họ mới cảm nhận được một niềm vui hạnh 
phúc chân thật. Tuy nó không nhộn nhịp, sống động như 
niềm vui của thế nhân, mà nó rất nhẹ nhàng tươi mát như 
xuân phong, làm vơi đi những sầu muộn ưu phiền. Trong 
nhà Phật có nói nhiều về những thứ vui này. Nào là hỷ lạc, 
pháp lạc, và cao hơn là Thiền duyệt. Trong Đạo Phật, có 
một loại Thiền định của phàm phu, gọi là Tứ thiền. 


Tứ thiền gồm có: 
Sơ thiền lụ sanh hỷ lạc. 
Nhị thiền định sanh hỷ lạc. 
Tam thiên ly hỷ điệu lạc. 
Tư thiên xả niệm thanh tịnh. 


Tất cả chỉ có một niềm vui. Một niềm vui rất nhẹ nhàng 
thanh thoát. Đó mới thật sự là niềm vui chân hạnh phúc. 
Muốn an hưởng được niềm vui của chánh pháp, tất nhiên, 
hành giả phải xa lánh ngũ dục. Vì còn tham đắm ngũ dục, 
thì làm gì có được niềm vui đó. Ta không thể nào bắt cá hai 
tay. Phải buông bỏ tất cả, không còn vướng mắc điều chỉ, 
thì ta mới có được niềm vui trọn vẹn. Đó là chân lý muôn 
đời. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 215 


89. Người nào chính tâm tu tập các pháp giác chỉ! xa 
la tánh cố chấp, rời bỏ tâm nhiễm ái, diệt hết mọi phiền 
não để trở nên sáng suốt, thì sẽ chứng Niết bàn ngay 
trong đời hiện tại. 


Those whose minds have reached full excellence in the 
ƒactors of. enliphtenmen, who, having renounced 
acquisiiveness, rejoice In not clnging to things-rid oƒ 
cankers, elowing with wisdom, they have aftained Nibbana 
m this very lJƒe. 


Kệ Tụng 


Những ai thường chính tâm 
Tu tập pháp giác chỉ 
Xa lìa mọi chấp trước 
Hoan hỷ không nhiễm ái 
Sẽ sống không lậu hoặc 
Sáng chói, chứng Niết bàn 
Ngay trong đời hiện tại. 
Lược giảng 


Pháp cú trên, Phật đưa chúng ta trở về với đời _sống hiện 
thực. Nếu chúng ta muốn có được một cuộc sống an vui 
hạnh phúc ngay trong lòng cuộc đời nây, thì chúng ta không 
thể nào xem thường, thờ ơ xao lãng lời Phật dạy. 


Để có một nhận định rõ hơn, chúng ta sẽ chia pháp cú trên 
ra từng vân đê nhỏ đê tìm hiểu: 

1. Chính tâm tu tập các pháp giác chỉ. 

Chính tâm là tâm ngay thắng. Đã tu, thì không thê dùng tà 
tâm. Trong đạo Phật không châp nhận tà tâm. Vì tà tâm, tự 
nó đã là bât chánh, sa đọa. Cho nên, Phật dạy, khi tu, ta phải 





sẽ Giác chỉ: Tên khác của Thất bồ đề phần, gồm có: niệm, trạch pháp, 
tinh tân, hỷ, khinh an, định, xả. 


216 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


sử dụng chánh tâm để tu. Kinh Duy Ma Cật nói: “Trực tâm 
tức thị đạo tràng”. Người có tâm ngay thăng, thì nơi nào đối 
với họ, cũng là đạo tràng cả. Vì đạo tràng là thanh tịnh. 
Đem tâm thanh tịnh mà tu tập các pháp thanh tịnh, thì mới 
có kết quả. 

Trong đạo Phật có vô lượng pháp môn tu. Pháp môn nào 
cũng nhằm mục đích hướng dẫn hành giả thắng đến Phật 
quả. Đó là mục tiêu tối hậu nhắm tới của người tu. Tuy 
nhiên, muốn thắng đến mục tiêu đó, Phật dạy có nhiều cách 
tu để chúng ta lựa chọn. Thất giác chi hay Thất Bồ đề phần 
là một trong muôn ngàn pháp tu của Phật giáo. Pháp tu nầy, 
Phật chỉ dạy cho hàng Thanh Văn. Nó là một trong 37 phâm 
trợ đạo, thuộc Đạo đế. Nói dạy cho Thanh Văn, kỳ thật nó 
cũng là nền tảng cho Đại thừa. Vậy, Thất giác chỉ là gì? 
Chúng gồm có bảy thứ: 1. Trạch pháp. 2. Tỉnh tấn. 3. Hý. 4. 
Khinh an. 5. Niệm. 6. Định. 7. Xả. Bảy thứ này, khi hành 
trì, nó có sự liên hệ với nhau rất chặt chẽ. 


Trạch pháp, là lựa chọn một pháp môn để tu hành. Như 
trên đã nói, pháp môn Phật dạy tuy nhiều, nhưng chúng ta 
cần phải lựa chọn cho thật kỹ. Đây là một điều rất hệ trọng 
cho việc tu hành của chúng ta. Sau khi đã dùng trí huệ lựa 
chọn kỹ càng rồi, kế tiếp, chúng ta phải tỉnh tấn. Có tỉnh 
chuyên tu hành, thì chúng ta mới có kết quả tốt. Cái kết quả 
của bước đầu, là chúng ta có được một niềm hỷ lạc nhè nhẹ 
thoải mái êm dịu trong tâm. Tâm chúng ta sẽ bớt dần những 
rối rắm, bức bách khó chịu. Đó là nhờ sự nỗ lực chuyên cần 
tu hành của chúng ta. Khi tâm thức của chúng ta cảm thấy 
được nhẹ nhàng tươi mát, thì đó là chúng ta có được trạng 
thái khinh an. Khinh an là một trạng thái có thật, chớ không 
phải mơ hồ. Điều nầy, nếu ai đã từng có những giây phút 
thiền quán hay niệm Phật, thì họ có một chứng nghiệm rất 
rõ ràng. Chỉ trừ phi những ai tu lơ là, không thiết thiệt hành 
trì, tất nhiên là không có. Muốn kéo dài hoặc muốn có được 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 217 


thường xuyên những giây phút an lạc nhẹ nhàng này, tất 
nhiên, là chúng ta phải hằng nhớ đến pháp mình đang tu. 
Chúng ta nhớ một cách liên tục. Càng tập trung tư tưởng 
nhớ đến chừng nào, thì chúng ta lại càng có sức định nhiều 
chừng nấy. Như ta tha thiết nhớ đến danh hiệu Phật, miệng 
niệm, tâm gắn chặt vào tiếng, không cho hở ra, tất nhiên, 
tâm ta sẽ được an định. 


Điều quan trọng nên nhớ, muốn có được sự an định đó lâu 
dài, là ta cẦn phải buông bỏ mọi dính mắc ở nơi trần cảnh 
(xả). Nhứt là đừng khởi tâm kẹt dính vào pháp môn mình 
đang tu. Bởi dính mắc vào bất cứ điều gì, cũng là một 
chướng ngại lớn cho việc tu hành. Làm đâu bỏ đó, không để 
tâm chấp trước bất cứ điều gì, đó là một thái độ rất khôn 
ngoan trong việc tu hành của chúng ta. Và như thế, chắc 
chắn là chúng ta sẽ đễ dàng tiến đến thành công. 


2. Xa lìa tánh có chấp 


Có chấp là một chứng bệnh trầm trọng của con người. Mọi 
sự đau khổ của con người bởi do tính cố chấp mà ra. Cố 
chấp là con đẻ của bảo thủ và định kiến. Người có tánh cố 
chấp, lúc nào họ cũng bảo thủ ý kiến của họ. Dù ý kiến họ 
sai, việc làm không đúng, nhưng họ vẫn cố chấp tới cùng. 
Họ là người không bao giờ biết hối cải sửa sai. Người như 
thế, thì thử hỏi làm sao họ tiến bộ cho được. Từ tánh cố 
chấp, họ nhìn đời một cách cao ngạo. Họ thấy mỌI người 
đều sai, chỉ có họ là đúng. Giống như tâm trạng của Khuất 
Nguyên: “Đời đục cả chỉ mình ta trong”. Người tu hành mà 
mang nặng tánh cố chấp này, thì con đường giải thoát đối 
với họ rất là xa xôi diệu vợi. Muốn được giải thoát, thì phải 
đẹp bỏ cái bệnh trạng này. 


Phật dạy, người tu phải xa lìa tánh cố chấp. Hoa giải thoát 
không bao giờ mọc lên trong khu vườn cô châp bảo thủ. 
Hoa giải thoát chỉ mọc và nở rộ trong khu vườn “hỷ xả” mà 


218 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


thôi. Theo lời Phật dạy, ta phải quyết chí vươn lên tiêu diệt 
cái tánh xấu này, vì chính nó sẽ làm trở ngại lớn trên bước 
đường tu tiễn của ta. 

3. Rời bỏ tâm nhiễm ái 

“Niệm bát nhứt bất sanh Tịnh độ, ái bất nhiễm bất sanh Ta 
bà”ø. Nhiễm ái là cội gốc của đau khổ. Muốn dứt khổ, ta 
phải dứt trừ ái nhiễm. Ái nhiễm là con đẻ của bản ngã. Đây 
là loại nguy hiểm nhứt. Thật khó trừ khó đoạn. Cuộc đời 
nầy tràn đầy đau khổ, nguyên nhân cũng do ái nhiễm mà ra. 
Vì ái ngã, mới tìm đủ mọi cách để bảo vệ và lo lắng cho nó 
được sung sướng. Rồi đến ái luyến người thân và mọi vật 
liên hệ mật thiết với ta. Bởi do lòng ái nhiễm nặng, nên 
không bao giờ thoát khỏi cõi Ta bà nầy. 

4. Diệt hết mọi phiền não, để trở nên sáng suốt 


Trăng Phật tánh bị lu mờ, vì bị mây mù phiền não che ngăn. 
Dù vẫn biết, ánh trăng lúc nào cũng vẫn sáng. Muốn cho 
ánh sáng hiển lộ, thì phải phá tan mây mù. Mây mù phiền 
não che mờ trí giác ta. Ta bị khổ đau truyền kiếp cũng chỉ vì 
nó. Nhưng bản chất của mây là giả dối không thật. Tuy nó 
dầy thật, nhưng nó cũng dễ tan biến. Nếu ta dùng ánh sáng 
trí tuệ chiếu soi, thì nó sẽ tan biến ngay. Bởi vì: “Vô minh 
thật tánh tức Phật tánh” (Chứng Đạo Ca). Dụ như, căn nhà 
dù bỏ hoang bóng tối lâu năm, nhưng chỉ cần một ngọn 
đuốc soi vào, thì bóng tối kia sẽ tan biến ngay. Phiền não 
cũng thế. Điều quan trọng là ta có ngọn đuốc trong tay hay 
không? Cho nên, đối với người tu, không sợ bóng tối phiền 
não mà chỉ sợ không có ngọn đuốc trí tuệ. Muốn diệt hết 
phiền não, để cho tâm ta trở nên sáng suốt, đúng như lời 
Phật dạy ở trên, không phải một sớm một chây, hay một 
ngày một bữa mà ta có thể dứt hết được. Tắt nhiên, điều 
này, nó đòi hỏi ta phải bền chí tu hành. Giống như lau bụi 
nói ở trên. Gương lòng của chúng ta bị bụi bám lâu ngày, vì 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 219 


bỏ lâu quá không lau, nay ta biết được giá trị của cái gương 
đó, nên ra sức lau chùi, quyết định có ngày gương kia sẽ hết 
bụi mà thôi. Điều quan trọng đáng nói ở đây là, ta có bền 
chí và thiết thiệt lau hay không? Hay là một ngày lau, năm, 
ba ngày nghỉ, như thế, thì gương kia không biết đến bao giờ 
mới hết bụi. 

5. Sẽ chứng Niết bàn ngay trong đời hiện tại 


Kết luận của pháp cú nầy, Phật cho chúng ta thấy TÕ Sự lợi 
ích của việc tu hành có kết quả ngay trong thực tế. Do đâu 
Phật nói như thế? Do Phật lây bản thân của Phật cũng như 
của tất cả những vị đệ tử của Ngài để chứng minh. 

Thật vậy, Phật và đệ tử của Ngài thành tựu đạo quả ngay 
trong cõi đời nầy. Không mơ ước ở một cảnh giới nào xa 
xôi. Có tu là có giải thoát. Như nói có ăn là có no. Có học là 
có biết chữ. Trừ những kẻ muốn no bụng mà không ăn. 
Chẳng những không ăn, mà tối ngày họ chỉ mơ mộng thức 
ăn. Cứ mơ tưởng những thức ăn xa xôi ở nơi đâu, mà thực 
tế là bụng vẫn đang đói. Dù đói, cam chịu, nhưng thức ăn 
hiện tại thì họ không bao giờ ngó đến. Người như thế, thì 
thử hỏi làm sao họ no bụng cho được. Thể thì trách ai đây? 
Phật đã cho chúng ta quá đầy đủ thức ăn. Chỉ cần ta chọn 
lựa cho đúng thức ăn hạp với khâu vị của ta và rồi ăn ngay, 
thì sẽ có kết quả no bụng. Đó là một thực tế. Đạo Phật là 
thực tế như thê. Người ta thích đến với đạo Phật, bởi do đạo 
Phật rất tôn trọng sự thật. Không huyền đàm viễn vông, hứa 
suông, hứa cuội. Phật tu Phật thành. Đệ tử tu, đệ tử thành. 
Ta tu ta thành. Quả đúng với câu: “ai tu nấy thành, ai hành 
nây đắc”. Chỉ cần mọi người nỗ lực tha thiết chuyên cần tu 
hành, đúng theo lời Phật dạy, phù hợp với căn cơ của mình, 
tất nhiên là sẽ có kết quả tốt đẹp ngay. Bởi đó là một định 
luật nhân quả, bất di bất dịch. Ta tu theo Phật mà không tin 
chắc vào nhân quả Phật dạy, vậy thử hỏi ta tin cái gì? Bởi 


220 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


căn cứ theo luật nhân quả, nên Phật nói một cách khẳng 
định rằng: “người nào hết phiên não, thì người đó sẽ được 
Niết bàn”. Như vậy, Niết bàn chính trong tầm tay của mỗi 
người chúng ta. Xin đừng tìm “Niết bàn” ở một nơi nào 
khác. Người nào còn có tâm vọng động muốn đi tìm Niết 
bàn ở một cảnh giới xa xôi nào đó, thì người đó không phải 
là người tu theo đạo Phật. Và tệ hơn mữa chỉ là kẻ mò trăng 
dưới nước hay bắt bóng mà thôi. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 221 


VII. Phẩm A La Hán 
(Arahantavagga) 


90. Người đã giải thoát hết thảy, đã dứt hết thảy buộc 
ràng", là người đi đường đã đên đích, chăng còn chỉ lo 
sợ khô đau. 


The ƒfever oƒ passion exisfs not ƒor hữn who has completed 
the journey, who is sorrowless and wholly set free, and has 
broken all ties. 


Kệ Tụng 


Đến đích, không ưu phiền 
Giải thoát ngoài tắt cả 
Trừ diệt mọi buộc ràng 

Không còn lứa tham di. 


Lược giảng 


Phật dạy pháp cú này là đề trả lời câu hỏi của một vị cư sĩ 
tên là Jìvaka ở trong rừng xoài. Truyện tích kể lại, bởi do 
Đề Bà Đạt Đa cấu kết cùng vua A Xà Thế đề hãm hại Phật. 
Một hôm, Đề Bà Đạt Đa lên trên chót núi Linh Thứu, xô 
một tảng đá to, từ trên cao rớt xuống, đá bê văng trúng chân 
Phật. Chân Phật bị chảy máu. Các đệ tử đưa Phật đến vườn 
xoài để Phật nghỉ. Jìvaka là một thầy thuốc hay tin liền đến 
đắp thuốc và băng bó vết thương cho Phật. Nhưng, sau đó, 
ông có việc phải đi. Ông hứa là sẽ trở lại tháo băng cho Đức 
Phật. Nhưng khi ông trở lại, thì cửa thành đã đóng kín. Ông 
không vào được. Ông lo nghĩ đến vết thương của Phật chắc 
bị đau nhức lắm. Phật biết ý nghĩ của ông, Phật liền bảo 
Ngài A Nan tháo băng. Hôm sau, ông đến thăm Phật. Ông 





'3 Buộc ràng, trói buộc (Gantha) gồm có 4 thứ: Tham (Abhijjha), Sân 
(Vijjapada), Giới câm thủ (Sibbhataparomasà), Kiên thủ (idan 
saccabhinivesa). 


222 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


hỏi: “Phật có đau đớn gì không?” Phật trả lời: “Jìvaka, Như 
Lai đã dập tắt mọi phiên não ngay khi lên ngôi chánh giác”. 
(Phỏng theo tích truyện Pháp cú tập II- Viên Chiêu). 


Qua mẫu chuyện ngắn trên, Phật cho chúng ta thấy, một bậc 
tu hành khi đã dứt trừ phiền não rồi, thì không có những đau 
đớn rên la như người thường. Đối với xác thân, khi bị 
thương tích, đối với người thường, tất nhiên, là nó có đau 
nhức. Đau, không phải là thân đau mà rõ ràng là tâm đau. 
Vì thân và tâm, nói cách khác giữa thê xác và tỉnh thần của 
ta, nó có một sự liên hệ với nhau rất mật thiết. Thường, 
chúng ta chưa tách biệt được giữa thân và tâm ra làm hai. 
Cho nên, hễ thân bị chuyển gân cốt hay bị thương tích là ta 
cảm thấy đau đớn khó chịu vô cùng. Ngược lại, đối với các 
bậc tu chứng, sạch hết phiền não, các Ngài đã làm chủ được 
xác thân. Tâm của các Ngài không còn lệ thuộc xác thân 
như ta. Các Ngài sống trọn vẹn với cái thực thể thanh tịnh 
(Bản tâm) đó, nên các Ngài thoát ra ngoài những cái sinh lý 
tầm thường. 


Nói cách khác rõ hơn, là các Ngài có một định lực rất mạnh, 
nên không gì có thê làm các Ngài bị dao động. Vì làm chủ 
được xác thân một cách hoàn toàn, nên các Ngài điều khiển 
nó theo ý muốn của các Ngài. Khác nào như anh tài xế điều 
khiển chiếc xe. Anh muốn cho chiếc xe chạy đâu, thì chiếc 
xe phải chạy theo đó. Bởi thế, ta không lấy gì làm lạ, khi 
các Ngài muốn sống thì sống, muốn chết thì chết. Vì các 
Ngài đã làm chủ được hơi thở của các Ngài. Cho nên, đối 
VỚI VIỆC sống chết, các Ngài rất tự tại. Điển hình như trường 
hợp Thiền Sư Đặng Ân Phong. Trước khi thị tịch, Sư hỏi 
chúng: 


- Tôi thường thấy các vị tiền bối khi tịch hoặc ngôi hoặc 
năm, có vị nào đứng tịch chăng? 


Chúng thưa: 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 223 


- Có 

Sư hỏi: 

- Có vị nào lộn ngược tịch chăng? 
- Chưa từng thấy. 


Sư bèn lộn ngược mà tịch, nhưng y phục vẫn nguyên vẹn 
như đứng. Chúng định để vào áo quan trà tỳ, mà xô không 
lung lay. Dân chúng xa gần đồn đãi nhau kéo đến xem đông 
vô số. Sư có người em gái xuất gia làm ni cũng có mặt tại 
đây. Cô ni ấy nắm thân Sư vừa trách: 


- Lão Huynh ngày trước chăng giữ Luật, khi chết lại làm mê 
hoặc người. 


Trách xong, cô xô một cái, thân Sư ngã xuống. 
Chúng đem trà tỳ lấy xá lợi. 


(Trung Hoa Chư Thiên Đức Hành Trạng tập I, trang 206, 
Hòa Thượng Thích Thanh Từ biên soạn). 


Việc sống chết tự tại như trò đùa này, trong nhà Thiền có 
nêu ra rất nhiều Thiền Sư ra đi một cách tự tại như thế. Ở 
đây, chỉ xin nêu ra một vị điển hình thôi. Ngược lại, sự tu 
hành của chúng ta quá kém, không có chút định lực, nên bất 
cứ việc gì xảy đến với chúng ta, thì chúng ta đều mất bình 
tĩnh và rỗi loạn tâm thần. Chứng tỏ sự tu hành của chúng ta 
SO VỚI Các Ngài còn quá kém, nếu không muốn nói là chưa 
có được một phần nào cả. Do đó, mà chúng ta phải chịu đau 
khổ triỀn miên. 

Do hết phiền não, nên các Ngài không còn mọi buộc ràng. 
Đó là hình ảnh của một con người thật sự tự tại giải thoát. 
Cho nên, Phật nói: “Người đi đường đã đến đích, chẳng còn 
chỉ lo sợ khổ đau”. 


224 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Nói ngược lại, những ai còn lo sợ khổ đau, là vì những kẻ 
đó chưa thật sự đến đích. Điển hình như Jìvaka. Ông ta là 
một thầy thuốc giỏi và có lương tâm. Nhưng vì ông còn 
phiền não như chúng ta, nên ông lo sợ Phật bị đau nhức. Đó 
là một tâm lý rất bình thường của những con người bình 
thường. Còn sống trong vòng nghiệp chướng phiền não, thì 
mọi việc lo toan của ta, đều do bọn phiền não sai sử. Ta là 
kẻ làm nô lệ cho bọn chúng. Bọn chúng không bao giờ 
muốn cho ta yên. Vì chúng là giặc, nên luôn luôn khuấy rối 
ta. Ta vì nghe theo mệnh lệnh của chúng, không một chút 
trái lệnh, nên suốt đời làm tên tay sai trung thành đắc lực 
cho chúng. Đã thé, thì biết đến bao giờ chúng ta mới thoát 
khổ và mới làm chủ được xác thân. Và biết đến bao giờ mới 


xót cho thân phận tu hành của chúng ta lắm thay! - 


91. Kẻ dũng mãnh chánh niệm, tâm không ưa thích tại 
gia; ví như con ngỗng trời, khi ra khỏi ao, chúng bỏ lại 
cái ao hồ không chút nhớ tiếc. 


The mindƒful ones exert themselves. They are not attached to 
any home, like swans that abandon the lake, they leave 
home qƒter home behind. 

Kệ Tụng 


Kẻ dõng mãnh chánh niệm 
Không thích cư xá nào 
Như ngông trời rời ao 
Bỏ sau mọi trú ân. 
Lược giảng 
Theo truyện tích kể lại, thì pháp cú nầy có liên quan đến 
Tôn giả Đại Ca Diệp và Phật nói tại tính xá Trúc Lâm. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 225 


Sau mùa hạ, Phật loan tin cho các vị Tỳ kheo biết là nửa 
tháng sau, mọi người sẽ rời khỏi thành Vương xá để lên 
đường du hóa khât thực nơi khác. Mọi người đều lo chuẩn 
bị, giặt y, rửa bát. Trong khi đó, thì Tôn giả Đại Ca Diếp, đã 
bị một số các Tỳ kheo nói mỉa rằng, đễ gì Ngài Ca Diếp ra 
khỏi thành. Dân khắp trong thành này, nếu không phải là 
thân thuộc, thì cũng là những người quen thân, thuộc Đàn 
na thí chủ của Ngài. Dễ gì mà Ngài đi xa được. Dẫu có theo 
Thế Tôn, thì cũng không ra khỏi thành xa. 


Khi ra đi được một đoạn đường, Đức Phật bảo Ngài trở về 
để trông coi tính xá. Đó là cái cớ để cho các vị Tỳ kheo 
càng xâm xì hơn nữa. Phật biết, trong đoàn có ý nói xấu 
Ngài Ca Diếp, nên Phật lên tiếng bảo răng: “Ca Diếp trở về 
tinh xá là do lệnh của Ta. Không phải tự ông luyến tiếc thân 
quyến hay tứ sự cúng dường mà không đi theo đoàn”. Nhân 
đó, Phật kế lại tiền thân nhiều kiếp của Ngài chưa bao giờ 
dính mắc vào người cúng dường, của cúng dường và tinh xá 
cũng như tịnh thất; như con ngông chúa xuông hồ bơi lội tự 
tại trong đó. Bởi vì, khi con ngông ra khỏi ao thì chẳng còn 
nghĩ tưởng đến mồi, cỏ, nước trong ao của mình. 


Qua chuyện tích tóm lược trên, cho chúng ta thấy, trong 
hàng đệ tử của Phật thời bấy giờ, ngoài những vị Tỳ kheo 
đã chứng quả A la hán, tất nhiên, đã sạch hết phiền não, thì 
đối với các Ngài nầy, không còn gì phải nói mỉa mai xiên 
xỏ. Ngược lại, những vị chưa sạch hết phiền não, đôi khi 
cũng còn khởi lên những phiền muộn bất bình, nên mới có 
câu chuyện trên. Ngài Ca Diếp là vị đệ tử lớn của Phật. 
Ngài tu hạnh Đầu đà đệ nhất. Ngài thường bị các vị Tỳ kheo 
trẻ khinh khi và chế giễu. Nhưng vì Ngài là một bậc Đại A 
La Hán, mọi phiền não dứt sạch, nên dù có bị chê bai hay 
nói xấu, Ngài cũng vẫn thản nhiên, vô sự. Ngược lại, nêu 
trường hợp chúng ta thì sao? Chắc là ăn thua đủ. Vì chúng 


226 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


ta còn phiền não. Chúng ta nên cố gắng tập theo hạnh của 
Ngài, mỗi khi bị người khác mỉa mai chê trách. 

Quan trọng của lời Phật dạy trên là ở nơi “đðng mãnh chánh 
niệm”. Người có chánh niệm mà chánh niệm một cách dũng 
mãnh, thì thử hỏi, còn có việc gì mà làm lay động họ được. 
Chánh niệm là con đường dẫn tới an lạc. Ngược lại, thất 
niệm là con đường dẫn tới đau khổ. Thế gian này, lắm 
người bị đau khổ vì mất chánh niệm. Người có chánh niệm, 
biết rõ hậu quả của việc mình làm. Chẳng những biết rõ 
trong mỗi hành động, mà họ còn biết rõ khi khởi niệm lành 
hay dữ. Có chánh niệm như thế, thì làm sao không an lạc 
cho được? Bởi họ có làm điều gì sái quấy đâu. Ngài Ca 
Diếp luôn sống trong chánh niệm, nên tất cả lời chê bai mai 
mỉa, đối với Ngài quả thật như uống nước cam lồ và mát tợ 
xuân phong. Đúng như Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác đã nói: 


Ngã văn kháp tợ ẩm cam l 
Tiêu dung đôn nhập bắt tư nghỉ. 


Phật cho chúng ta thấy giữa hai hạng người. Ai còn cưu 
mang phiền não và ai đã thoát ra khỏi. Lòng ganh ty của 
con người thời nào cũng có. Người có tài đức thường bị kẻ 
bất tài ganh ghét. Người được người khác kính nể, cúng 
dường trọng hậu, cũng bị kẻ khác dèm pha nói xấu. Nói cho 
cùng, thì vì sống trong nghiệp thức, nên không ai tránh khỏi 
những sự ty hiềm ganh ghét đó. Điều quan trọng là mình có 
nhẫn nhịn được hay không? Nếu không, thì mình cũng tạo 
nghiệp và sa đọa như ai. Không có chút gì tiến bộ 


trên đường tu. Đã tu, thì ta phải chấp nhận sự khen chê phải 
trái. Chúng ta phải tập cho được cái hạnh nhẫn nhục của 
Ngài Ca Diếp. Phải tập cho có chánh niệm dũng mãnh kiên 
cường. Không vì hư danh, cúng dường lợi dưỡng mà ta 
đánh mất đạo đức cao đẹp của chính ta. Phải tập làm con 
ngỗng trời, khi ra khỏi ao, chúng bỏ lại cái ao hồ không 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 227 


chút nhớ tiếc. Cái ao hồ là nơi trú ẩn êm ấm của chúng. Đây 
là Phật mượn hình ảnh của con ngỗng trời để dụ cho các 
hàng Tỳ kheo, đừng vì lợi dưỡng nhỏ nhoIi mà quên đi cái lý 
tưởng vĩ đại tu hành giải thoát. 

92. Những vị A la hán"% không chất chứa tài sản biết rõ 
mục đích li ăn uống, tự tại đi trong cảnh giới: không“, 
vô tướng'° „ giải thoát, như chỉm bay giữa hư không, 
khó tìm thấy dấu vết. 


Those who do not accwmnulate and are wise reearding ƒood, 
whose obiect is the Void, the Uncondiioned Freedom-their 
track cannot be traced, like that of birds m the qữ. 


Kệ Tụng 
Tài sản không tích chứa 
Ăn uống biẾt suy tư: 

Tự tại trong cảnh giới 
Không, vô tướng, giải thoát 
Như chừn bay hự không 
Hướng đi thật khó tìm. 


Lược giảng 

Theo truyện tích kê lại, pháp cú nầy, Phật dạy có liên quan 
đên Tôn giả Belattthisìsa. 

“Tôn giả Trưởng lão này thấy việc khất thực hằng ngày 
phiên toái. Sau khi đi một vòng khât thực trong làng, ông 





! A la hán: tiếng Phạn Arahat, Trung Hoa phiên âm là A la hán. A la 
hán là quả vị cuối cùng của hàng Thanh Văn. Vị này đã dứt hết Kiến, 
Tư hoặc phiền não, thoát ly tam giới, chứng Niết bàn không còn sanh tử 
nữa. 

'3 Không: Không phải là cái không rỗng tuếch, không có gì hết. 
Không ở đây là chỉ cho tánh thể của các pháp là không. 

' Vô tướng: Không có cái tướng chơn thật. Tất cả pháp chỉ là giả 
tướng. Vì giả tướng, cho nên nói nó không phải là thật tướng. 


228 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


thọ thực, rồi lại đi khất thực tiếp qua con đường khác, nhận 
cơm không có nước xót hay cà ri, mang về tỉnh xá cất để 
dành. Nhập định được vài ngày, đói bụng ông lấy ra dùng. 
Các Tỳ kheo biết được phàn nàn với Thế Tôn. Phật bèn 
công bố luật cấm chư tăng tích trữ thức ăn. Nhưng vì 
Trưởng lão nầy phạm lỗi trước khi chế luật nên vô tội”. 
Nhân đó Phật nói pháp cú này. 


(Trích nguyên văn Tích truyện pháp cú tập II, Viên Chiếu, 
trang 50) 


Đọc qua pháp cú trên, ta thấy có ba vẫn đề, Phật nêu ra rất 
quan trọng, thiệt nghĩ chúng ta cũng nên tìm hiệu khái lược 
qua: 


1.Tại sao Phật dạy một vị A la hán không được chất 
chứa tài sản? 

Tài sản là mối họa hại. Nó là hiện tướng của lòng tham. Vì 
lòng tham con người phải tìm đủ mọi cách để chiếm hữu. 
Người đời, vì tài sản mà họ tranh giành cầu xé với nhau chí 
tử. Họ bất chấp thủ đoạn thanh toán lẫn nhau. Cha con có 
thê giết nhau. 


Ngược lại, người xuất gia thì có khác. Người xuất gia thời 
Phật, như chúng ta đã biết, tài sản của các Ngài chỉ là ba lá 
y và một bình bát. Nếu có thêm, thì chỉ có một số dụng cụ 
lặt vặt như dao cạo tóc, tọa cụ, vải lược nước và kim chỉ để 
may vá v.v. Ngoài ra, các Ngài không được cất chứa bất cứ 
những thứ gì khác. Lý do, vì đời sông của các Ngài là đi 
khất thực. Đã sống cuộc đời hành khất rày đây mai đó, 
không có chỗ nơi nhứt định, thì thử hỏi tạo tài sản của cải 
để làm gì. 

Phật biết rõ, những thứ vật chất tài sản là những sợi giây 
trói buộc con người, nhứt là đối với người xuất gia. Sống 
đời vô sản khỏi phải hệ lụy phiền hà. Từ đó dễ đôi trị lòng 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 229 


tham. Vì lòng tham lam của con người không có cơ hội phát 
triển. Càng có tài sản nhiều, thì càng hệ lụy phiền toái 
nhiều. Điều này không thể nảo tránh khỏi. 

Đọc câu chuyện trên, ta thấy thật cảm thương cho vị trưởng 
lão. Chỉ cất chứa một ít đồ ăn, không phải thứ cao lương mỹ 
vị gì, nước xốt cà ri còn không để vào, thì thử hỏi có thứ gì 
là ngon đâu? Cà ri là thức ăn chính của Ấn Độ mà Ngài còn 
không đề vào bát. Thế thì, ta biết các Ngài ăn kham khổ đến 
mức độ nào! So với vật thực thời nay thì sao? Chắc là khỏi 
phải nói. Cất chứa thức ăn của Đàn việt dâng cúng để tạm 
nuôi sống qua ngày tu hành, mà Phật còn cấm như thế, thử 
hỏi, còn những thứ khác thì sao? Chắc chắn đối với các 
Ngài thì không bao giờ có. Như vậy không giải thoát sao 
được. Bởi có gì quý giá để sanh tâm tham đắm đâu. 


Ngày nay, đối với các nước Phật giáo Nguyên thủy, thì các 
tăng sĩ vân còn giữ truyền thống khất thực như thời Phật. 
Tuy nhiên, vấn đề không cất chứa tài sản, như thời Phật e 
rằng rất khó. Bởi những nhu cầu thời đại ngày nay có khác. 
Giới luật của những vị nầy, so với tăng sĩ Phật giáo Phát 
triển (Đại thừa) thì có phần nghiêm nhặt hơn, ít ra, cũng 
trên phương diện hình thức. 


Đối với Phật Giáo Đại thừa, việc sinh hoạt trong các tự viện 
khác hơn thời Phật nhiều lắm, nếu không muốn nói là hoàn 
toàn. Lý do của sự biến đôi này, theo các nhà Đại thừa, thì 
cần phải thích nghĩ với thời đại. Việc thích nghi thời đại là 
điều cần thiết và hợp lý. Nhưng đứng trên phương diện giới 
luật mà nhận xét, thì ít nhiều gì chúng ta cũng đã đi quá đà, 
nhứt là vấn đề tạo mãi tài sản. Dù viện dẫn bắt cứ lý do gì, 
ta cũng thấy nó là một trong những nguyên nhân gây ra sự 
tệ hại trong tăng đoàn. Chính sự tạo mãi nhiều tài sản, mang 
tính cách đầu tư thương mãi kinh tế để được có nhiều lợi 


230 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


nhuận cho cá nhân mình thụ hưởng, thì đây là một việc làm 
phải nói khác xa thời Phật quá chừng. 

Nếu đầu tư vì đáp ứng nhu cầu kinh tế tự túc cho tăng 
chúng có đủ phương tiện tu học, thì việc làm đó thật đáng 
kính và đáng ủng hộ tán dương. Bằng ngược lại, thì đó là 
điều trái luật Phật chế và làm giảm mất thanh danh giá trị 
tăng đoàn rất nhiều. Đó là một thực trạng mà đã và đang 
xảy ra. 


Nói lên điều này, để chúng ta ý thức cân trọng trong việc tu 
hành theo lời Phật dạy nếu chúng ta muốn thật sự tu hành đề 
giải thoát. Bởi vì giữa giải thoát và ràng buộc nó là hai 
phạm trù đối nghịch nhau. Hễ có cái nầy thì không có cái 
kia. 


Ngẫm kỹ lại, thời Phật có đủ cơ duyên giải thoát rất lớn. 
Nhờ vào oai đức lớn lao của Phật và nhờ vào sự bảo hộ chặt 
chẽ của tăng đoàn, nên việc tu hành thật mau kết quả giải 
thoát. Đối với thời đại chúng ta ngày nay, những yếu tính đó 
đã không có. Có chăng, chỉ trên chút hình thức và quá hời 
hợt. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 231 


2. Thế nào là biết rõ mục đích của sự ăn uống? 

Câu nói “ăn để mà sống, chớ không phải sống để mà ăn” tự 
nó đã có một giá trị hạn chế lòng tham ăn của con người. 
Người đời thường nói: “tham thực cực thân”. Thật vậy, con 
người cũng vì muốn ăn cao lương mỹ vị cho béo bổ xác 
thân mà ngày đêm phải lao tâm mệt xác. Làm trối chết để 
cung phụng cho xác thân. Có lắm người vì tham ăn món 
ngon vật lạ, mà ra tay giết hại sinh vật không một chút từ 
tâm. Thật là đáng ghê sợ! 


Ngược lại, đối với người tu hạnh giải thoát, Phật dạy, nên 
biết rõ mục đích của sự ăn uống. Mục đích của sự ăn uống 
là gì? Có phải ăn uống cho nhiều đề nuôi vóc thân hư huyễn 
nầy ngày càng cho béo bổ phì nộn hay không? Chắc không 
ai trả lời là phải. Vì ngày nay, thân thê ai càng béo phì, thì 
người đó càng cảm thấy đau khổ, chớ không sướng ích gì! 


Người tu càng tiết chế ăn uống chừng nảo, thì càng lợi ích 
chừng nấy, lợi ích trên mọi phương điện, lợi ích trong sự tu 
học. Nói tiết chế, chớ không phải khổ hạnh. Chúng ta cần 
biện biệt điều đó. Không nên hiểu lầm lời Phật dạy. Ở đây, 
Phật không nhằm thức nhắc chúng ta về mặt ăn uống cho 
phù hợp với vệ sinh hay kiêng cữ chọn lựa thức ăn. Vì thức 
ăn mỗi thời, mỗi nước có khác. Tùy theo tập quán và truyền 
thống ăn uống của mỗi quốc gia. Nhứt là trong thời đại kỳ 
nghệ tân tiến ngày nay, việc ăn uống so với thời Phật khác 
xa. 


Gaạt ngoài những điều kiện nói trên, ở đây, Phật nhằm bảo 
người xuất gia nên phải biết ăn uống vừa đủ. Ăn để mà có 
thêm sức khỏe tu học. Không nên có tâm tham đắm. Vì 
tham đắm là trái với hạnh người tu. Ăn là một nhu cầu cần 
thiết đáp ứng cho cơ thể về mặt sinh lý. Nhưng đừng vì thế 
mà quên lãng cái căn bản của sự tu học. Đừng vì miếng ăn 


232 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


mà tranh giành với nhau làm mất đi phẩm giá cao thượng 
của người fu. 
Trong năm phép quán tưởng của người xuất gia, khi thọ 
thực Phật Tổ đã dạy rất kỹ. Nhứt là điều phép quán TỰ năm 
“ăn là vì thành đạo nghiệp, nên mới thọ cơm nây”. Ăn vì 
muốn sớm thành tựu đạo quả, chớ không phải ăn vì nuôi lớn 
vóc thân. Đó là lời cảnh tỉnh thiết yếu cho chúng ta trong 
mỗi khi thọ thực. Chúng ta cần phải nhớ rõ điều này. 


3. Thế nào là tự tại đi trong cảnh giới “không, vô tướng, 
giải thoát?” 

Đây là một vấn đề thật khó hiểu và cũng thật hệ trọng trong 
việc thật hành. Người tu, muốn được tự tại qua lại trong thế 
giới hiện tượng đầy cám dỗ của vật chất, không phải là 
chuyện dễ dàng. Nên ở đây, Phật dạy, mỗi người phải trang 
bị cho mình đầy đủ ba yếu tố: không, vô tướng, và giải 
thoát. 


Thể nào là không? Chữ Không ở đây, chúng ta chớ vội hiểu 
chữ không đối lại với có. Mà Không ở đây, nó có nghĩa là 
tánh không của các pháp. Vạn vật do duyên hợp mà thành 
hình. Đã do duyên hợp, tất nhiên, các pháp chỉ là giả tướng. 
Trên mặt hiện tượng thì giả có, trên mặt bản thể, thì không. 
Nói gọn, thực thể của các pháp là không. Thí dụ cái đồng hồ 
chăng hạn. Ai dám bảo cái đồng hồ là không có. Nếu không 
có, thì tại sao ta biết được giờ khắc để đánh kẻng. Ta không 
thể phủ định là không có. Nhưng sự có mặt của đồng hồ, chỉ 
là giả có. Nó chỉ có tạm thời, nói theo lý vô thường. Nói 
theo lý vô ngã, thì thực thê của nó là không, mặc dù nó đang 
chạy tít tắt từng giây phút. Sở dĩ nó hoạt động như thế là vì 
do nó có đủ duyên. Khi không đủ duyên, thì nó không còn 
hoạt động bình thường nữa được. Chữ “Không” nầy là chữ 
không của Bát nhã. “74nh của các pháp là Không”. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 233 


Thế nào là Vô tướng? Vô tướng là không có cái tướng chơn 
thật. Tuy không có tướng chơn thật, nhưng mọi sự vật trên 
đời không phải là không. Tất cả đều có hình tướng sai khác. 
Nhưng những hình tướng này, chỉ là tướng không rỗng 
tuếch, không có cái tướng thật. Thí dụ, thân tướng mỗi 
người chúng ta, tuy có mập. ốm, Cao thấp khác nhau, nhưng 
tánh chất của mỗi người đều giống nhau. Tất cả đều do 4 
yếu tố tứ đại kết hợp mà thành. 


Thế nào là giải thoát? Nhận hiểu vạn vật chỉ là huyễn ảo, 
tánh của nó là không. Nên chúng ta không sanh vọng tâm 
chấp trước. Do không chấp trước mà tâm ta được an vui giải 
thoát. Nói theo yếu lý của nhà thiền, thì tâm cảnh không đến 
với nhau, chính ngay đó là giải thoát. Như vậy, giải thoát 
không tìm đâu xa, chính ngay nơi các pháp hiện tiền mà tâm 
ta không nhiễm trước, thì ngay đó là giải thoát rồi. Bởi vậy, 
câu cuối cùng Phật nêu ra một hình ảnh thí dụ cụ thể là như: 

“chỉm bay giữa hư không, khó tìm thấy dấu vết”. Làm sao 
tìm thấy được dấu vết của chim? Tuy không có dấu vết của 
chim mà bầu trời vẫn có. 


Cũng vậy, mọi hiện tượng của cuộc đời đều hiện bày nhan 
nhãn trước mắt chúng ta, nhưng nếu chúng ta không đề tâm 
dính mắc vào bất cứ một thứ gì, thì có khác nào như chim 
bay ngang qua bầu trời mà không có để lại dấu vết gì cả. 
Mong sao, mỗi người chúng ta nên bắt chước hình ảnh của 
con chim kia tự tại thong dong bay trong bầu trời mà không 
vướng mắc thứ gì. Đó là một hình ảnh siêu thoát vô cùng. 
93. Những vị A la hán đã dứt sạch các lậu, không tham 
đắm ăn uống, tự tại đi trong cảnh giới “không, vô tướng, 
giải thoát”, như chim bay giữa hư không, khó tìm thấy 
dâu vết. 


234 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


He whose cankers are destroved and who is not aftached to 
ƒood, whose object is the Void, the Uncondifioned Freedom- 
his path cannot be traced, like that oƒbirds im the aữ. 


Kệ Tụng 


Các lậu hoặc dứt sạch 
Ấn uống không tham lam 
Tự tại trong cảnh giới 
“Không, vô tướng, giải thoát” 
Như chừn bay hư không 
Dấu chân thật khó tìm. 


Lược giảng 


Cần nhắc lại, phẩm nầy có tên là A la hán. A la hán đã đạt 
được quả vị Niết bàn, ra khỏi tam giới. Một quả vị đánh dâu 
một quá trình nỗ lực tu tập vươn lên trong chiều hướng 
thánh thiện. Khi đạt được quả vị nầy, mọi lậu hoặc không 
còn. Do đó, khi giáo huấn cho các thầy Tỳ kheo, Đức Phật 
xoáy mạnh vào quả vị mà các Ngài đã chứng đắc. 


Pháp cú trên, ta thấy, những lời Phật dạy nội dung không 
khác mây với pháp cú 92. So sánh, phân tích kỹ, ta thấy chỉ 
khác nhau ở câu đầu (tạm gọi như thể). Pháp cú 92. Phật 
dạy: “Những vị A n hán không chất chứa tài sản, biết rõ 
mục đích ăn uống”. Trong khi đó, pháp cú nầy Phật dạy: 
Những vị A la hán đã dứt sạch các lậu hoặc, không tham 
đắm uống ăn Còn lại, phần sau cả hai câu đều giống nhau. 


Phật nói pháp cú này tại tịnh xá Trúc Lâm. Duyên do, vì các 
vị Tỳ kheo nghĩ quây về Trưởng lão Anuruddha. Họ cho 
rằng Trưởng lão Anuruddha muốn phô trương thân thuộc và 
thí chủ của mình về vấn đề dâng cúng thức ăn quá nhiều. 
Nhưng họ không biết, đó là do thần lực của thiên nữ, tức nữ 
thần Jàlinì. Chính vị nầy đã vào làng khuyến khích dân cư 
cúng dường (Theo truyện tích kể lại). 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 235 


Một vị A la hán, khi lậu hoặc đã hết, thì các Ngài không bao 
giờ nghĩ đến sự tham đắm thức ăn ngon dở như kẻ thường 
tình. “Suy bụng ta ra bụng người”, đó là lối nghĩ của kẻ 
phàm phu. Vì bản thân họ, còn dẫy đầy phiền não, tham 
đắm ngũ dục. Họ nghĩ, ai cũng như họ. Việc đánh giá suy 
luận như thẻ, thì thật là sai lầm. Phật dạy cho các vị Tỳ kheo 
chưa chứng thánh quả, không nên có những ý nghĩ đánh giá 
sai lầm đó. 

Qua lời Phật dạy nầy, cho chúng ta một bài học về sự nhận 
xét con người. Đánh giá con người đúng hay sai, tùy theo 
trình độ của người nhận xét. Thái độ “trông mặt mà bắt hình 
dung”, coi chừng chúng ta dễ bị sai lầm. Muốn đánh giá hay 
nhận xét một người nào đó, thái độ khôn ngoan nhứt của 
người nhận xét, là bao giờ cũng phải dè đặt và cần trọng. 
Không nên có thái độ quá nông cạn hàm hồ. Thường người 
ta hay có tánh bốc đồng, thấy đâu nói đó. Chính thái độ bất 
cân này, dễ gây ra mắt lòng cho nhau. Muốn xét lỗi lầm của 
ai, ta cần phải có thời gian tra cứu gạn lọc kỹ càng. Càng 
tránh vấn đề đề ý nghỉ ky càng hay. Khi nghỉ ai làm sai về 
vân đề nào đó, đừng nên đem trí phán đoán nông nổi, thiếu 
suy tư chín chăn đề mà lên án kết tội họ. Đây là việc làm mà 
Phật cho đó là của những kẻ thiếu trí. 


Ta thứ hỏi: làm thế nào biết vị đó là một bậc tu hành dứt hết 
lậu hoặc? Nói theo thời đại của chúng ta, là làm thế nào biết 
đó là một bậc tu hành chân chánh? 


Phật dạy, muốn biết thế, chỉ có một cách duy nhứt là dùng 
cây thước Bát phong (lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc) 
để đo. Trong tám ngọn gió này, bất cứ ngọn gió nào thổi 
đến, mà họ vẫn thản nhiên, coi như không có gì xảy ra. Họ 
không có thái độ hoặc cử chỉ gì là bất mãn, khó chịu. Nói rõ 
ra, là họ không bị những thứ đó sai sử họ. Ngược lại, họ đã 
làm chủ được họ. Hạng người như thế, mới thật là một bậc 


236 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


tu hành chơn chánh. Nếu chưa được vậy, thì tất cả còn đang 
trên đường tu tập. Đã đang trên đường tu tập, thì không ai 
mà không có những lỗi lầm. Người có lỗi, mình cũng có lỗi. 
Lấy lỗi mình mà suy lỗi người, đó chưa phải là người thật 
sự có thái độ chín chắn. Đó là nói giữa cá nhân với nhau. 
Ngược lại, trong một tập thể tu hành, với người có trách 
nhiệm hướng dẫn đại chúng tu học, thì họ có bổn phận chỉ 
lỗi để xây dựng cho nhau. Mục đích là để cho tập thể đó 
mỗi ngày mỗi thêm tốt đẹp. Từ xưa tới nãy, vẫn đề nầy, ở 
trong các tu viện hay học viện đều là như thế. Nếu không có 
sự nhắc nhở chỉ bảo cho nhau, mạnh ai nây làm gì theo ý 
riêng tư của mình, sống không có quy cũ, nè nếp, thì ta thử 
hỏi tập thể đó sẽ như thế nào? Người ngoài nhìn vào họ sẽ 
đánh giá ra sao? Cho nên, ta chớ có lầm lộn giữa hai cách 
xử sự nói lỗi nầy. Một đàng vạch lỗi, vì sự ty hiềm. Ngược 
lại, một đàng thức nhắc, vì xây dựng. Mục đích của hai vấn 
đề xử sự khác nhau. 


Thấy thức ăn nhiều, đại chúng dùng không hết, không biết 
thức ăn nguyên nhân từ đâu mà có, vội kết tội cho Trưởng 
lão Anuruddha là người có ý phô trương tải đức uy tín của 
mình bằng sự đông đảo của thí chủ và nhiều thức ăn. Nhưng 
những vị đó không ngờ rằng, thức ăn đó là do sự vận động 
khuyến khích của nữ thần. Bởi thế, Phật mới nói pháp cú 
nầy để răn nhắc họ. 


94. Những vị A la hán đã tịch tịnh được các căn như tên 
ky mã đã điêu luyện được ngựa lành, nên không còn 
phiên não ngã mạn, được hàng nhơn thiên kính mộ. 

ven the gods hold dear the wise one, whose senses are 


subdued like horses well traimed by a charioteer, whose 
pride ¡is destroyed and who is free from the canĂk€rs. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 237 


Kệ Tụng 


Ai nhiếp phục các căn 
Như kụ mã điều ngựa 
Mạn trừ, lậu hoặc dứt 
Chư thiên đều ái mộ. 
Lược giảng 


Pháp cú nầy, Phật dạy tại Pubbàràma, liên quan đến Trưởng 
lão Đại ca chiên diên. Đại ca chiên diên là một trong mười 
đệ tử lớn của Phật. Tại sao Phật dạy pháp cú này? Lý đo là 
vì, Ngài Đại ca chiên diễn, nhờ nhiếp phục các căn một 
cách nghiêm mật, mà được trời Đề Thích kính trọng và 
khen ngợi. Do đó, các vị Tỳ kheo khác thấy thế sanh tâm 
bất bình không hài lòng, buông lời trách móc, nên Phật mới 
dạy như thế. 


Đọc qua pháp cú trên, ta có thể đặt vấn đề ngược lại: sở đĩ 
hàng nhơn thiên kính mộ một vị A la hán, là bởi vì, vị nầy 
đã nhiếp hộ các căn và không còn phiền não ngã mạn. Ở 
đây, Phật cho chúng ta thấy việc quan trọng của người tu 
hành. Vấn đề nhiếp hộ sáu căn là một vấn đề tối hệ trọng 
của người tu. Trong Kinh A Hàm, Ngài Phú Lâu Na xin 
Phật chỉ dạy cho một câu văn tắt ngắn gọn, để Ngài đến một 
nơi yên tĩnh ứng dụng tu hành. Phật chỉ dạy một câu thật 
ngắn gọn đó là: “Ông nên nhiếp hộ sáu căn, như người giữ 
thành trì”. Không còn lời dạy nào ngắn gọn hơn và đầy đủ ý 
nghĩa như thế. Cũng chính qua lời dạy nầy, ta mới thấy 
được yếu lý của sự tu. Người tu hành, dù hành giả đã chọn 
tu bất cứ pháp môn nào, mà muốn được giải thoát khổ đau, 
trong hiện tại cũng như mai sau, thì không thể nào xem 
thường vấn đề này. Vì vấn đề nhiếp hộ sáu căn, nó thông cả 
giáo lý Nguyên thủy (Tiêu thừa) và Phát triển (Đại thừa). 
Cả hai hệ giáo lý đều rất quan tâm và chú trọng đến. Vì sao 
nó quan trọng đến thế? Bởi trong cuộc sống hằng ngày, 


238 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


không lúc nào chúng ta không dùng sáu căn tiếp xúc với sáu 
trần. Chỉ trừ lúc chúng ta năm ngủ. Vậy sáu căn tiếp xúc với 
sáu trần như thế nào? 


Sảu căn tiếp xúc Sáu trần 
Mắt thấy Sắc 

Tại nghe Tiếng 
Mũi ngĩi Mùi 

Lưỡi nếm. Vị 

Thán chạm Xúc 

T duyên Pháp trần 


Chính sáu căn này, hăng ngày chúng ta tiếp xúc với trần 
cảnh như thế. Nhưng, nêu chúng ta không nhiếp phục gìn 
giữ ở nơi sáu căn, cứ để cho nó chạy theo dính mắc ở nơi 
sáu trần, từ đó mà sanh ra biết bao nhiêu điều phiền lụy. Bởi 
thế, trong Kinh thường nói là Lục tặc. Tức sáu đứa giặc 
hằng ngày chúng nó quậy phá chúng ta không một lúc nào 
yên. Trong Kinh Phật dạy: “luân hôi hay giải thoát cũng từ 
nơi sáu căn mà ra”. Khi còn là phàm phu, thì chúng là Lục 
tặc. Nhưng khi lên thánh vị, thì chúng là Lục thông. Khi ở 
địa vị Thánh, thì không còn gọi là sáu trần nữa, mà gọi 
chúng là sáu cảnh. Tại sao? Bởi vì nói trần là vì chúng ta 
còn nhiễm trước. Nếu khi chúng ta tiếp xúc với chúng mà 
không sanh tâm đắm nhiễm, thì chúng không phải là trần. 
Vì chúng không phải là thứ gây ra phiền não. Thế nên, cùng 
một sự vật, mà trần hay cảnh là tùy theo cái nhìn của mỗi 
người. Nếu người nào nhìn mà gìn giữ sáu căn không để 
cho sáu trần lôi cuốn, thì Phật cho người đó là tên ky mã 
khéo điều ngự được ngựa lành. Bằng ngược lại, thì không 
phải là người khéo điều ngự được ngựa. Chẳng những 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 239 


không điều ngự được ngựa, mà còn bị ngựa dày xéo dẫm 
đạp làm cho thân thê của người đó bị nát nhừ đau điêng. 


Thiền Sư Bồn Tịnh có bài kệ dạy chúng: 


Kiến văn giác tri vô chướng ngại 
Thĩnh hương vị xúc thường tam muội 
Như điểu không trung chỉ ma phi 

Vô thủ vô xả vô tắng ái 

Nhược hội ứng xứ bồn vô tâm 

Thủy đắc danh vi Quán Tự Tại. 


Dịch: 


Thấy nghe hiểu biết không chướng ngại 

Tì lếng mùi vị chạm thường tam muội 

Như chỉm trong không mặc tình bay 

Không thủ không xả không thương ghét 

Nếu hội mỗi nơi vốn không tâm 

Mới được tên là Quán Tự Tại. 
Bởi nhận thấy tầm mức quan trọng rất lớn của việc nhiếp 
phục sáu căn trong việc tu hành hăng ngày như thế, nên một 
Thiền Sư cư sĩ đời Trần là vua Trần Thái Tông đã sáng tác 
bài khoa nghi Sám hối lục căn. Bài sám hối nây, Thiền Sư 
viết trong Khóa Hư Lục mà hiện nay ở các thiền viện thuộc 
hệ Thiền tông của Hòa Thượng Thanh Từ hướng dẫn chỉ 
giáo đều sám hối theo nghi thức của sám pháp này. 


Tại sao phải sám hối sáu căn? Vì theo cái nhìn riêng của các 
Thiền Sư cũng như cái nhìn chung của Phật giáo, bất luận 
tông phái nào, cũng đều bảo chúng ta phải tu ở nơi sáu căn. 
Một người tu hành mà không gìn giữ ở nơi sáu căn khi tiếp 
xúc với sáu trần, thì không thể nào có sự an vui giải thoát 
được. Bởi vậy, pháp cú trên, Phật nhẫn mạnh và ca ngợi sự 
nhiếp hộ sáu căn của Tôn giả Đại ca chiên diên. Một người 
nhiếp hộ cân mật như thế, thì làm gì có phiền não. Phiền 


240 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


não không có, thì làm gì có ngã mạn. Có ngã mạn là vì còn 
chấp ngã. Căn, Trần, Thức không còn câu kết với nhau 
trong chiều hướng tạo nghiệp, thì mọi khổ đau ngang đây 
đều châm dứt. Như thế, thì Niết bàn hiện thực ngay trong 
cuộc đời, chớ có tìm đâu xa. Hãy tìm Niết bàn ở nơi sáu căn 
của mỗi người. Giây phút nào mà sáu căn của chúng ta 
không bị dính mắc phân biệt xấu tốt, phải trái v.v. ở nơi sáu 
trần, thì ngay giây phút đó chúng ta có an lạc Niết bàn rồi. 
Người tu học Phật không nắm vững yếu lý nầy để ứng dụng 
tu hành, thì đó là một điều khuyết điểm rất lớn. Mọi người 
nên ghi nhớ pháp cú Phật dạy nây mà tu hành. Nếu chúng ta 
cố găng thường xuyên áp dụng như thế, thì con đường giải 
thoát không hẹn mà chúng ta cũng vẫn tới. Bằng ngược lại, 
thì con đường giải thoát sẽ mờ xa diệu vợi. 


Trong Tín Tâm Minh, Tổ Tăng Xán Có dạy: 


Dục thú Nhút thừa 

Bắt ô lục trần 

Lục trần bắt ô 

Hoàn đông chánh giác. 
Nghĩa là: 

Muốn đến nhứt thừa 
Chớ ghét sáu trần 

Sáu trần chẳng ghét 
Hoàn đông chánh giác. 


Bài kệ nầy ý nghĩa rất là sâu sắc. Thường chúng ta có hai 
quan niệm: một là thương, hai là ghét. Thương thì thích, 
ghét thì chán. Người tu còn thương còn ghét, thì đó là đầu 
môi của phiền não khổ đau. Thế nên, ở đây, Tổ dạy, người 
tu muốn được giải thoát, phải bỏ hai quan niệm đó. Tại sao 
mình phải ghét sáu trần? Chúng nó phạm tội gì? và xâm 
phạm gì đến danh dự của mình? Ghét hay thương là ta tự 
hỏi lại ta, chớ ta không nên đồ lỗi cho chúng. Tại sao cùng 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 241 


một vật thể, mà có kẻ ghét, người thương? Nếu ta bỏ được 
hai quan niệm thương và ghét này, thì tức khắc, ta sẽ hoàn 
đồng chánh giác, tức ngay đó là Phật rồi, chẳng cần tìm 
kiếm đâu xa nữa. 


95. Những vị A la hán đã bỏ hết sân hận, tâm như cõi 
đất bằng, chí thành kiên có như nhân đà yết la'"”, như 
ao sâu không bùn, nên chẳng còn bị luân hồi xoay 
chuyền. 


There is no more worldly existence ƒor the wise one, who, 
like the earth, resenfs nothing, who ¡is as firm as a hiph 
pIlar and as pure as a deep pool free ƒfom mua. 


Kệ Tụng 


Như đất, không sân hận 
Như trụ đá, kiên trì 
Như hô, không bùn nhơ 
Vị ấy không luân hồi. 


Lược giảng 


Pháp cú nầy, Phật nói ra tại tỉnh xá Kỳ Viên, có liên quan 
đến Tôn giả Xá lợi Phát. Trước khi lên đường du phương 
khất thực, Ngài Xá lợi Phất điểm danh các vị Tỳ kheo đi 
cùng, nhưng sơ ý, Ngài bỏ sót một vị. Vị Tỳ kheo nầy tức 
giận, liền bạch với đức Phật vu khống Ngài. Phật kêu Ngài 
đến hỏi duyên cớ, Ngài tự sự trình bày, và các Tỳ kheo khác 
cũng nói vào, nên Phật mới biết là vị Ty kheo kia vu cáo 
cho Ngài. Nhân đó Phật dạy lời dạy nầy (Tóm ý theo truyện 
tích). 





' Nhân đà yết la: Cây cột trụ được trồng sâu kiên có. 


242 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Trong pháp cú trên, đọc qua, ta thấy, Phật nêu ra ba hình 
ảnh đê thí dụ cho một vị A la hán khi tâm đã hết sân hận. Ba 
hình ảnh thí dụ đó là: 


1. Đất bằng. 
2. Nhân đà yết la . 
3. Ao sâu không bùn. 


Điều đáng cho chúng ta lưu tâm qua pháp cú này, là Phật 
nêu cao đức độ của một bậc tu hành đã dứt hết sân hận. Khi 
phiền não không còn, thì dù cho gặp chướng duyên nghịch 
cảnh xảy đến, tâm các Ngài cũng vẫn an nhiên, tự tại. Điều 
đó, nói lên cái kết quả của sự tu hành. Nếu không có một sự 
nỗ lực tiến tu, thì làm gì có được trạng thái thanh thoát đó. 


Ngài Xá lợi Phất là một vị đệ tử lớn của Phật. Ngài đã được 
Đức Phật giao phó một trọng trách rất lớn lao. Ngài gần như 
một vị lãnh đạo trong tăng đoàn. Trên Ngài là Tôn giả Ca 
Diếp. Tôn giả Ca Diếp được xem như là một vị Trưởng 
thượng thuộc hàng sư huynh của Ngài. Ngài là một người 
vừa có đức độ, lại vừa có một trí huệ siêu việt. Ngài có biệt 
tài biện luận, không một ai biện luận qua Ngài. Ngài đã hỗ 
trợ cho đức Phật rất nhiều trong công cuộc giáo hóa và lãnh 
đạo tăng đoàn. Ngài đã trải qua biết bao lần đương đầu 
tranh luận với ngoại đạo và không lần nào thua cuộc. Điều 
này, đã được sử liệu ghi lại chứng minh rất rõ ràng. 


Nêu ra đức độ và tài cao của một con người siêu quần bạt 
chúng như thế, để chúng ta thấy chung quanh Ngài vẫn còn 
có biết bao nhiêu người ganh ty hãm hại Ngài. Phật còn đó 
và tăng đoàn còn đó, với biết bao nhiêu vị tu chứng. Đa số 
các Ngài đều là những bậc vô lậu A la hán. Dù chứng quả, 
nhưng các Ngài cũng không sao tránh khỏi sự dèm pha 
xuyên tạc, nói xấu của những vị kém đạo đức khác. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 243 


Nêu ra như thế, để chúng ta thấy, thời nào cũng thế. Hễ con 
người chưa diỆt trừ hết phiền não tham, sân, sỉ thì mọi tranh 
chấp thị phi, không bao giờ hết được. Đó là nói những 
người biết tu, cùng tôn thờ một thầy, cùng một môi trường 
sông và cùng chung một lý tưởng mà còn như thế, thì trách 
gì những người chưa biết tu hành là gì. Hoặc giả, họ chỉ là 
những người mới chập chững bước chân vào đạo, tu hành 
ngoài da thôi, thì thử hỏi họ làm sao tránh khỏi những lỗi 
lầm. 

Suy cho cùng, đâu phải chỉ có Ngài Xá lợi Phất mới bị nói 
xâu dèm pha như thế, mà ngay cả đức Phật, ngoài Đề Bà 
Đạt Đa ra, còn có Thiện Tinh Tỳ kheo và đám Lục quần Tỳ 
kheo luôn luôn bám sát Ngài để tìm đủ mọi cách hãm hại. 
Nhưng tất cả không thoát ngoài luật nhân quả. Hại người trở 
lại hại mình. Ác lai ác báo nhãn tiền là như thế! Đó là một 
định luật nhân quả bất di bất dịch. Không ai có quyền thay 
đôi được luật nhân quả. Luật pháp thế gian, còn tùy theo 
mỗi chế độ cai trị mà có đổi khác, còn luật nhân quả là một 
định luật tự nhiên của vũ trụ vạn hữu, thì không một bàn tay 
nào có thê thay đổi được. Vì nó là một chân lý phổ biến 
muôn đời. 

Điều rõ ràng nhứt, trong câu chuyện này cho chúng ta thấy, 
cuối cùng, vị Tỳ kheo có ác ý kia, cũng bị phơi bày trước 
ánh sáng công lý nhân quả. 


Điểm đặc biệt và kỳ thú trong câu chuyện nêu trên, cho 
chúng ta một bài học tuyệt hảo quý giá, đó là kẻ ác tâm hại 
người hiền, cuối cùng bị lãnh lây hậu quả về mình. Người 
hiền không bao giờ hại được. Nhưng với điều kiện, là phải 
có một đức nhẫn thâm hậu. Như trường hợp Ngài Xá lợi 
Phất. Nếu Ngài còn sân hận như chúng ta, thì chắc chắn 
cuộc diện sẽ biến đổi khác. Bởi vì còn sân hận là còn có hơn 


244 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


thua tranh chấp lẫn nhau. Nếu đối phương không nhẫn nhịn 
được, thì hậu quả sẽ xảy ra rât tai hại cho đôi bên. 


Ngược lại, ở đây thì khác. Ngài Xá lợi phất, dù biết vị Tỳ 
kheo có ác ý hại mình, nhưng Ngài vẫn bình thản an nhiên. 
Vì Ngài là người chứng quả A la hán, nên Ngài thừa biết 
tâm địa của những con người chưa gạn lọc hết phiền não. 
Hễ còn phiền não là còn chứa rắn độc trong tâm. Do đó, mà 
rắn sẽ phun nọc độc bất cứ lúc nào. 


Hiểu thấu được tâm trạng đó, nên Ngài không lẫy gì làm lạ. 
Chăng những không một chút khởi tâm oán giận người hại 
mình, mà Ngài còn rộng lượng bao dung tha thứ và xin lỗi 
họ nữa. Xin lỗi những gì tôi đã gây ra người không vừa ý. 
Ôi! Thật là cao cả! Thật là một lối hành xử cao đẹp biết 
ngần nào! Nếu không phải là một con người có đức hạnh 
thật sự, thì làm gì có cung cách hành xử được như thế. Bởi 
thế, Phật hết lời tán dương khen ngợi Ngài. Quả tâm địa của 
Ngài giống như đất bằng không bao giờ dậy sóng. 


Ngược lại, tâm địa của chúng ta thì đất cũng bằng, nhưng 
luôn luôn dậy sóng. Hình ảnh đất bằng, không gồ ghê, gò 
nồng, không có cao thấp, để nói lên tâm địa của một người 
đạt được quả vị Niết bàn, không còn thấy có hai bên cao 
thấp sai biệt như chúng ta. 


Một thí dụ hình ảnh thứ hai là nhân đà yết la. Nhân đà yết 
la, tuy có nhiều bản dịch nghĩa khác nhau, nhưng tựu trung, 
cũng chỉ cho cột trụ rắn chắc, không gì có thê làm lay động 
nó được. Mục đích, cũng để nói lên cái tâm an định của 
Ngài Xá lợi Phất giống như thế. Không gì có thể làm lay 
chuyền tâm an định của Ngài được. 


Đến thí dụ thứ ba, Phật nêu ra hình ảnh ao sâu không bùn. 
Ao sâu không bùn là nói lên nước ao trong vắt, không cặn 
cáu nôi lên. Đây là diễn tả tâm văng lặng tịch tịnh của người 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 245 


đạt đạo, đã sạch hết phiền não. Cuối cùng Phật kết luận, 
người được như thê, tât nhiên, là ra khỏi sanh tử luân hôi. 


Tóm lại, qua pháp cú nầy, Phật vừa nêu cao hình ảnh của 
một người đạt đạo giải thoát, không còn vướng kẹt vào dư 
luận khen chê, đồng thời, Phật cũng nhằm thức nhắc mọi 
người, không nên có ác tâm hại người chân chánh tu hành. 
Hơn thế nữa, Phật cho chúng ta thấy, trong tăng đoàn, cũng 
có kẻ vầy người khác, tùy theo trình độ tu chứng cạn sâu, 
mà có những điều xử sự khác nhau. Ai còn nhiều tánh xấu, 
chưa được gột rửa khá, mặc dầu sống lâu trong đạo, thì 
những người đó thật đáng thương hơn đáng trách. Bởi vì 
căn nghiệp của họ còn quá sâu dây. Vả lại, sự tu hành của 
họ còn lôi thôi chưa hết lòng tinh tân để diệt trừ phiền não. 
Và như thế, thì những người có trình độ tu khá hơn, nên hết 
lòng thương yêu chỉ bảo thức nhắc và sẵn lòng tha thứ 
những gì mà họ gây ra lầm lỗi. Có hành xử hiểu thương và 
cảm thông nhau như thế, thì đời sống trong tăng đoàn mới 
có lợi ích. Bằng không, thì chuốc thêm phiền não mà thôi. 
Dù tu lâu, nhưng không bao giờ tiến bộ trên đường giải 
thoát. Chúng ta nên noi gương Tôn giả Xá lợi phát đề hành 
xử với những kẻ có lỗi lầm 

96. Những vị A la hán ý nghiệp thường vắng lặng, ngữ 
nghiệp, hành nghiệp thường văng lặng, lại có chánh trí 
giải thoát, nên được an ồn luôn. 


Calm ¡is his thoueht, cahm hỉs speech and calm his deed, 
who, fruly knowing, ¡is wholly freed, perƒfectly tranguil and 
WisS€. 


246 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Kệ Tụng 


Người tâm ý an tịnh 
Thán ngữ thường an tịnh 
Chánh trí, chơn giải thoát 
Vị ấy luôn tịnh lạc. 
Lược giảng 


Pháp cú nầy, Phật dạy tại tình xá Kỳ Viên, có liên quan đến 
câu chuyện một Sa di của Trưởng lão T1ssa. 


Trưởng lão Tissa được một Phật tử cho cậu bé xuất gia làm 
thị giả cho ông. Vị Sa di nầy đã chứng quả A la hán, trong 
khi đó, Trưởng lão Tissa mới được quả dự lưu (Tu đà hoàn). 
Một hôm, Trưởng lão Tissa thây cây quạt văng trúng mắt 
chú Sa di làm cho chú bị mù một con mắt. Nhưng chú ta cố 
che giấu không cho Thầy biết. Dù bị tật nguyên như thế, 
nhưng chú không một chút lộ vẻ buồn phiền trách giận. Khi 
biết được cớ sự, Trưởng lão Tissa cùng với người đệ tử 
trung thành đến bạch trình duyên cớ cùng đức Phật. Nhân 
đó Phật dạy pháp cú nầy (Tóm ý chính truyện tích). 


Bắt cứ hành động nào cũng phát xuất từ ba nghiệp. Trong 
đời sống hằng ngày, người ta lo ăn, lo mặc đủ thứ, nhưng ít 
ai nghĩ đến việc tạo nghiệp của mình. Nhân quả có ra từ 
nghiệp. Tất cả việc làm lành hay dữ, đều từ ý nghiệp mà ra. 
Vẫn đề này, trong kinh Phật thường lặp đi lặp lại nhiều lần. 
Vì tánh cách hệ trọng của nghiệp, nên Phật thường nhắc nhở 
cho chúng ta nhớ đề ngăn ngừa. Muốn không có quả khổ, 
thì đừng gây nhân khổ. 


Trong đạo Phật, đối với người tu hành, vấn đề đạo đức, 
thâm chứng thật khó nói. Kính trọng người có tuổi tác giới 
đức, nó thuộc về phần giới luật, niên trưởng hạ lạp. Truyện 
dẫn trên cho ta thấy, Trưởng lão Tissa, tuy là một bậc thầy 
của chú Sa di, nhưng trình độ tu chứng lại không bằng. Đạo 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 247 


đức thâm hậu bên trong thật khó biết. Dù bị thầy liệng cây 
quạt văng trúng mù mắt, nhưng chú không một lời than van 
oán trách. Cố tình che đậy con mắt, sợ thầy trông thấy mà 
sanh tâm ăn năn hối hận. Vì không muốn cho thầy có chút 
buồn lòng, nên cam tâm âm thầm chịu đựng. Cho đến khi bị 
thầy phát hiện, bấy giờ, chú mới chịu trình bày thưa thật. 
Ôi! Quả thật một đức hạnh khó lường! Sở dĩ được thế do 
đâu? Do sức huân tu sâu dầy của chú, không phải hiện đời 
mà đã trải qua nhiều đời. 

Qua chuyện này, ta càng cẩn trọng hơn trong việc đối xử 
tiếp người. Bồ tát hiện thân dưới mọi hình thức thật khó 
biết. Đôi lúc, ta khinh thường một chú nhỏ, nhưng có biết 
đâu chú nhỏ đó lại là bậc thầy của ta. Không phải thầy ta 
trong hiện đời mà thầy ta trong nhiều kiếp. Với mắt phàm 
tục làm sao ta biết được. Tốt hơn hết, khi tiếp nØƯỜI, VỚI bất 
cứ ai, ta không nên có thái độ khinh khi coi thường. Chú Sa 
di, tuổi tác tuy nhỏ, mà phiền não không còn vì đã chứng 
quả A la hán. Đã thế, thì làm gì có hiện tướng tham, sân, sĩ. 


Chuyện này, đối với chúng ta, lấy trí phàm xét đoán, thì thật 
là khó tin. Tại sao bị thầy làm mù mắt mà vẫn âm thầm chịu 
đựng, không một lời oán trách? Hỏi thế, là vì chúng ta đang 
sống trong vòng nghiệp thức phiền não, nên việc hiểu biết 
của chúng ta, chỉ xoay quanh theo “bản ngã nghiệp thức 
phân biệt”. Nên việc đó, đối với chúng ta, quả là khó khăn, 
chỉ có thánh nhơn mới làm được. Nhưng trong việc tu hành, 
nếu chúng ta không tập cho mình có những đức tánh thánh 
nhơn nho nhỏ, thì làm sao có được thánh nhơn lớn hơn. Một 
hành động, dù không phải có tình của một vị thầy Đây ra, 
nhưng hậu quả rất lớn đối với con người. Nhút là đối với 
một chú bé còn nhỏ tuổi. 

Sự đo đạc, đánh giá con người qua trình độ kiến thức rộng 
hay cấp bằng cao, đối với đạo Phật, không cho đó là quan 


248 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


trọng. Chớ nên ỷ lại cấp bằng cao mà nguy hiểm. Trong tập 
thơ Diệu Lý Pháp Đăng, Hòa Thượng Giác Nhiên có bài thơ 
nói vê câp băng cao như sau: 


Người tu chớ ÿ cấp bằng cao 

Ÿ lại buông lung cũng té nhào 

Đạo quý nhờ nơi người có đức 
Đâu màng danh vọng kẻ tài cao 
Chữ tài thường vướng tai, tại hại 
Chữ đức bên lâu đức mãi hoài 

Vậy kẻ tâm tu tìm học đạo 

Rãn lòng khiêm tốn thực hành mau. 


Điều quan trọng là con người đó thật có đạo đức hay 
không? Và có thật là người tu hành chơn chánh hay không? 
Đó mới là điều mà đạo Phật đánh giá, nhắm tới. Vì đạo đức 
là cội gốc của con người, học thức chỉ là một thứ đáp ứng 
nhu cầu cho đạo đức. Nói khác hơn, học thức chỉ là bổ túc 
cho đạo đức vững chắc, phong phú hơn. Cây học thức muốn 
được có hoa trái tươi tốt, thì phải có rễ đạo đức cắm sâu vào 
lòng đất nhân bản. Thiếu rễ đạo đức, thì cây học thức không 
thể nào đứng vững được. Chú Sa di trên, học lực chẳng có 
gì, nhưng mà đạo lực của chú quá thâm hậu cao siêu. Dù 
cho một người có kiến thức rộng, cấp bằng cao, nhưng gặp 
việc có tác hại cho cái “ta” của mình, thì thử hỏi, có mây ai 
xử sự được như chú? 


Đó là chưa nói đến cái chướng ngại lớn của “Sở tri”. Học 
thức càng cao, “sở tri chướng” càng nặng. Sở tri chướng 
càng nặng, thì cái “ta” lại càng lớn. Từ đó, nảy sanh ra lắm 
điều tệ hại và làm chướng ngại trên bước đường tu chứng 
rât lớn. 


Ta nên nhớ, kiến thức không thê giải quyết được vấn đề 
sanh tử. Nếu kiến thức giải quyết được vấn đề sanh tử, thì 
Thái tử Sĩ Đạt Ta sẽ không ngồi dưới cội Bồ đề trải qua 49 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 249 


ngày tư duy quán sát. Vì trước đó, Ngài có một kiến thức 
học lực siêu quần, nhờ thời gian quán chiếu thiền định sâu 
xa, nên Thái tử Sĩ Đạt Ta mới trở thành một bậc Đại Giác. 
Như thế, đủ đánh giá con người, nếu chỉ biết trau giồi cho 
mình có kiến thức sâu rộng mà không chịu huân tu cho 
mình có một đạo lực khá cao, thì sự hiểu biết đó, chỉ là một 
thứ rồng tuếch mà thôi. Nói khác đi, là chỉ phô trương để 
khoe khoang lòe thiên hạ. Do đó, đạo Phật chủ trương đạo 
đức (chân tu) là chánh mà học vấn là phụ. Chính cái đạo 
đức mới giải quyết con người thoát khỏi khổ đau. 

Con người có thực chất đạo đức mới hành xử cao thượng. 
Họ thận trọng gìn giữ ở nơi ba nghiệp. Họ thừa biết, cõi đời 
này, đau khổ hay hạnh phúc, đều từ ba nghiệp mà ra. Thân, 
miệng, ý là ba thứ cấu kết với nhau tạo thành nghiệp lành 
hay dữ. Ở đây, Phật khen chú Sa di, vì không còn dục lậu, 
nên mọi hận thù tranh chấp không có, do đó, mà tâm ý chú 
luôn được an tịnh. 


Sự tu hành chỉ ngần ấy. Đừng luận thuyết huyền đàm cao 
siêu. Chúng chỉ có tác dụng là những thứ bánh vẽ. Chúng 
không làm no bụng ta được. Càng say mê theo bánh vẽ, ta 
chỉ càng chết đói khô mà thôi. Muốn được no bụng, không 
gì hơn là ta phải đích thực làm ra bánh thiệt và phải ăn cho 
được bánh thiệt. Đó là thái độ khôn khéo nhứt của người 
biết thưởng thức. Hãy sống với thực tế. Xin đừng bắt bóng 
viễn vông mà sau rồi ăn năn không kịp. Chỉ có dẹp trừ 
phiền não, mới cứu thoát được đời ta. Ngoài ra, chỉ là 
những kẻ nói suông ăn bánh vẽ mà thôi. 

Nương bánh vẽ để làm ra bánh thiệt 

Bánh thiệt kia đã có sẵn trong ta 

Tại sao fa chẳng chịu làm ra? 

Để cứ nói ăn toàn bánh vẽ 

Ấn bánh vẽ có no chăng nhỉ? 


250 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Hay rốt rôi bụng đói trơ gan 

Nghĩ cười nôn đếm bạc thể gian 

Rốt cuộc lại mình không đồng điều 

Khác gì kẻ nghèo hèn túng thiếu 

Mà trong mình mang sẵn báu châu 

Cứ mãi lo tìm kiếm ở đâu đâu 

Mà không biết hạt châu trong túi áo!... 
97. Những vị A la hán chẳng còn phải tin ai, đã thấu 
hiểu đạo vô vi''*, dứt trừ vĩnh viễn nguyên nhân cùng 
quả báo ràng buộc, lòng tham dục cũng xa lìa. Thật là 
bậc Vô thượng sĩ”. 


The man who is without bũnd ƒaith, who knows the 
Uncreate, who has severed qll linhs, destroyed all causes 
ứor karma, good and evil, and thrown out all desires-he, 
truly, is the most excellen† oƒ men. 


Kệ Tụng 
Bắt tín hiểu Vô vi 
Cũt đứt mọi hệ lụy 
Nhân diệt tham ái diệt 
Vị ây thật tôi thượng. 
Lược giảng 
Pháp cú nầy, Phật dạy tại tỉnh xá Kỳ Viên, có liên quan đến 
Ngài Xá lợi Phất. Nhân có 30 vị Tỳ kheo đến vấn an Phật 
và Phật biết cơ duyên của những vị này có thể đắc quả A la 
hán. Do đó, Phật hỏi Xá lợi Phât: 
-”Xá lợi Phất! Ông có tin rằng tín lực khi được khai mở và 
phát triên, sẽ đưa đên bât tử không?” 





!% Vộ vị: Vô là không; vi là làm. Vô vi nghĩa là không làm, không tạo 
tác. Vô vi là tên khác của chơn như hay Phật tánh v.v 
!9 vộ thượng sĩ: Là một trong mười hiệu Phật, chỉ cho đức Phật. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 251 


Ngài Xá lợi Phất thưa rằng: Ngài không hành trì hoàn toàn 
dựa vào niềm tin nơi Phật, mà chính Ngài phải tự nỗ lực 
khai mở và phát triển niềm tin mới có thể đưa đến Bất tử 
(Niết bàn). Tuy nhiên, đối với những ai chưa đủ khả năng 
phát triên tự tín, thì cũng cần dựa theo niềm tin của người 
khác đề được thành tựu Bất tử. Nghe thế, các Tỳ kheo khác 
cho rằng, Ngài Xá lợi phất còn tà kiến. 


Nhân đó, Phật dạy pháp cú nầy, mục đích là để minh định 
về sự chứng đạt của Ngài Xá lợi Phất; đồng thời, Phật cũng 
chỉ bày rõ về niềm tin ở nơi chính mình đê tự phát triển trí 
huệ và thiền định mới có thể chứng đạt đạo quả (7óm lược 
truyện tích). 


Kinh Hoa Nghiêm nói: “Tin là mẹ đẻ của các công đức. 
Lòng tin làm thêm lớn căn lành v.v” Nhưng đặt định niềm 
tin phải đúng với chánh pháp. Bước đầu vào đạo, đa số Phật 
tử đến với đạo Phật đều đến bằng niềm tin. Dựa theo lời 
Phật dạy trên, thì niềm tin rất quý đối với người tu Phật. 
Tuy nhiên, niềm tin phải được hướng dẫn bởi lý trí. Nghĩa 
là phải do trí huệ chỉ đạo. Nếu thiếu trí huệ dẫn đường, thì 
niềm tin kia dễ bị rơi vào tà kiến. Một khi rơi vào tà kiến, 
thì đó là một họa hại vô cùng. Thế nên, người Phật tử luôn 
được khuyến khích tin vào Tam bảo. 


Tin Tam bảo là chánh tín. Tam bảo là nền tảng vững chắc 
để chúng ta xây dựng cột trụ niềm tin. Ngoài ra, chúng ta 
còn phải tin một cách mãnh liệt vào lý nhân quả. Nếu chúng 
ta đặt niềm tin lệch quỹ đạo nhân quả, tất nhiên là chúng ta 
sẽ đi vào con đường mê tín, vô lối thoát. 


Bước đầu, ta có thể xây dựng niềm tin dựa vào tha nhân, 
như tin Phật, tin Pháp, tin Tăng v.v. Nhưng, khi chúng ta có 
được niềm tin vững chắc rồi, ta cần phải tự lực phát triển 
niềm tin ở nơi chính mình. Vì Phật cũng do Ngài tự tin vào 
khả năng thành Phật của Ngài mà Ngài được thành tựu đạo 


252 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


quả. Phật không tin vào bất cứ ai. Ta tin theo Phật, vì Phật 
chỉ cho ta con đường sáng suốt để tiến đến giác ngộ. Hơn 
nữa, Phật cũng không bắt buộc chúng ta phải tin nơi Ngài 
một cách hoàn toàn. Nếu tin như thế, hóa ra là ta hoàn toàn 
ý lại nơi Ngài. Ngài chỉ là người khai sáng niềm tin cho ta. 
Và khi chúng ta học hỏi hiểu được những gì Ngài dạy, bấy 
giờ, ta phải tự nỗ lực tin vào khả năng giác ngộ của mình. 
Vì khả năng thành Phật của chúng ta cũng có tiềm tàng như 
Phật. Chắng qua chúng ta chưa thật sự khai triển phát huy 
một cách đúng mức đó thôi. 

Truyện dẫn trên, sau khi Phật hỏi, Ngài Xá Lợi Phát trình 
bày, các vị Tỳ kheo vội cho Xá Lợi Phất còn tà kiến. Phật 
phủ bác điều đó. 

Phật dạy: Một người muốn đạt được quả vị Bất tử, thì 
không thể hoàn toàn tin vào người khác. Mà tự mình phải 
khai triển ngũ lực, trí huệ và thiền định của chính mình, mới 
mong đạt được kết quả. 


Đạo Phật là đạo rất công bằng và tự do. Phật không bắt 
buộc ai tin theo Ngài. Những lời Ngài dạy, do những gì 
Ngài thấy qua sự kinh nghiệm thực chứng. Ngài trả lại niềm 
tin và sự chọn lựa ở nơi chúng ta. Dựa vào những lời Ngài 
dạy, ta cần phải suy tư chín chắn, trước khi phát khởi niềm 
tin. Bởi niềm tin là một năng lực rất mạnh quyết định cuộc 
đời ta. Tin đúng chân lý, thì những việc làm, tu học của 
chúng ta mới thật sự có Lợi ích cho mình và tha nhân. Bằng 
ngược lại, chính ta đã lao đầu xuống, hố sâu của mê tín và 
dẫn theo sau đó là một hệ quả đau khổ trải bao kiếp đời sau. 
Khi đó, muốn hồi đầu cũng không phải là chuyện dễ. 

Những ai có được cơ duyên tốt hôm nay, gặp được chánh 
giáo Phật dạy, không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà là do 
gieo trồng hạt giống chánh pháp đã từ lâu đời trong quá 
khứ. Không có một kết quả nào mà không bắt nguồn từ ở 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 253 


nơi cái nhân. Do đó, ta không nên phụ lòng tin của ta. Ta 
cần phát triển vun bồi chánh tín nhiều hơn nữa. Tam bảo chỉ 
là để cho ta nương tựa ngoại diện. Nhờ có Tam bảo bên 
ngoài, ta mới có thể tự phát niềm tin Tam bảo tự tâm. Tam 
bảo tự tâm là cội gốc của sự thoát khổ. Tam bảo bên ngoài 
không thể cứu được ta. Nếu chúng ta chỉ một bề tin theo và 
ý lại, thì ta đã và đang rơi vào tà tín, dù ta đang khoác chiếc 
áo tu theo Phật giáo. Ta phải hết sức dè dặt cân trọng trong 
khi đặt niềm tin. Phật chỉ cứu thoát ta hết khổ bằng lời dạy 
của Ngài, nêu chúng ta y theo đó mà thật hành. Bằng không, 
thì ta tự chôn sống cuộc đời ta trong ngôi môồ “ÿỷ /g¡, ứà 
ngoạ†”. 

Đã có niềm tin vững chắc ở nơi bản tâm, bấy giờ, hành giả 
chuyên tâm tinh tấn tu hành cho đến khi đạt được lý Vô vi. 
Vô vi là tên khác của Niết bàn, nghĩa là quả vị bất sanh bất 
diệt. Một khi hành giả đã đạt được quả vị này rồi, thì những 
nguyên nhân ràng buộc sẽ không còn. Nói rõ hơn là những 
nghiệp thiện, nghiệp ác thế gian sẽ không còn. Như diều đã 
hoàn toàn đứt giây. Bấy ĐIỜ, diều sẽ tự do thênh thang bay 
lượn khắp cả bầu trời. Một bầu trời chánh pháp an vui tự tại. 
Đó là cảnh giới giải thoát của bậc Vô thượng sĩ. 

98. Dù ở xóm làng, dù ở núi rừng, dù ở đất bằng, dù ở 
gò trũng, bất cứ ở chốn nào mà có vị A la hán thì ở đấy 
đầy cảnh tượng yên vui. 

Tnspiring, imdeed, ¡s that place where Arahafs dwell, be ï† a 
villase, a forest, a vale or q hủll. 


Kệ Tụng 


Làng mạc hay rừng núi 
Thung lãng hay đôi cao 
La hán trú chỗ nào 
Chỗ ấy được tịnh lạc. 


254 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Lược giảng 


Pháp cú nầy, Phật nói tại Kỳ Viên, có liên quan đến Trưởng 
lão Khadiravaniya Revata. 


Revata là em út của Tôn giả Xá Lợi Phát. Xá Lợi phất có ba 
người chị và hai người em đều đi tu, chỉ còn có cậu em út là 
chưa đi tu. Cậu em út Revata nầy, mới lên bảy tuổi, vì cha 
mẹ của Tôn giả sợ cậu con trai nầy theo anh chị em đi tu, 
nên hai ông bà cưới vợ cho cậu út nầy rất sớm, chỉ mới 7 
tuổi thôi. Một hôm, đang rước dâu ở nhà gái, mọi người đến 
chúc phúc cho cô dâu sống lâu già như bà nầy (chỉ bà già 
120 tuổi, rụng hết răng, tóc bạc, má cóp đa nhăn, còn da bọc 
xương) 


Bấy giờ, chú rễ nhìn thấy sửng sốt. Trời ơi! Nếu vợ ta già 
như thế này, thì còn Bì là nhan sắc đẹp đẽ nữa đâu. Chàng ta 
lo nghĩ trong lòng chăng nói ra. Đến khi, trên đường rước 
dâu từ nhà gái về nhà chàng, chàng giả bộ đi cầu rồi trốn 
luôn đi tu. Xá Lợi Phất hay tin và Ngài đến thăm em. Cậu 
em Ly bà Đa sợ gia đình hay tin đến bắt về, nên cậu nhờ các 
vị Tỳ kheo chỉ dạy thiền quán và không bao lâu cậu bé 
chứng quả A la hán. Sau đó, Ly bà Đa giả từ mọi người lên 
đường khất thực 


Sau cậu trở thành một Trưởng lão có đầy đủ oai đức lớnChỗ 
ở của Ngài là một rừng gai. Phật và Xá Lợi Phất đến thăm 
Có thầy Tỳ kheo phiền trách về chỗ ở của Ly bà Đa là thế 
này thế kiaNhân đó, Phật nói pháp cú nầy. 


Cảnh thanh vắng u tịch rất thích hợp cho những ai có chủng 
tử thích sống cô tịch đề đễ gạn lọc phiền não. Ngược lại, nó 
sẽ không thích hợp cho những aI có chủng tử thích sinh hoạt 
náo động. Vì thế, ta không lấy gì làm lạ khi thấy những 
người xuất gia có vị thích ở phố thị, có người thích ở núi 
rừng. Đấy là do chủng tử sai biệt trong quá khứ. Một người 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 255 


thích sống ở núi rừng, lòng họ cảm thấy rất nhẹ nhàng thanh 
thoát. Ngược lại, cũng cảnh đó, nhưng với người thích sông 
thành thị, thì họ cảm thây rât là buôn tẻ. 


Ở đây, Phật dạy, đối với những bậc đã hết phiền não, thì dù 
ở đâu, họ cũng cảm thấy an vui. Còn những ai phiền não 
chất chồng, đầy ấp, thì dù sống ở cảnh nào cũng không bao 
giờ cảm thấy hài lòng vui vẻ. Như vậy, pháp cú này, Phật 
cho chúng ta một bài học về cảnh và tâm. Giữa cảnh và tâm, 
tuy nó có liên quan mật thiết với nhau như da với thịt, 
nhưng bao giờ tâm cũng là quan trọng hơn. “Vì trong tất cả 
các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả” 


Người tu, dù xuất gia hay tại gia, bao giờ Phật cũng dạy 
chúng ta, phải nỗ lực chế ngự điều phục tâm. Vì tâm là 
nguyên nhân chính gây ra nghiệp khổ vui. Tâm ai còn phiền 
não, thì người đó khó được giải thoát. Muốn được an vui 
hạnh phúc, người tu cần phải tiêu trừ phiền não. 


Trong khi nhiếp tâm gạn lọc tiêu trừ phiền não, đối với 
người mới tập tu, thì cảnh trí chung quanh cũng tác động 
ảnh hưởng rất lớn. Do đó, thời xưa, ta thấy ở Trung Hoa 
cũng như ở Việt Nam, phần lớn, các bậc thiền đức tu hành, 
sau khi tham vấn ngộ đạo, các Ngài hay vào rừng sâu núi 
thắm để ấn tu. Vì cảnh trí ở núi rừng là môi trường sống rất 
yên tĩnh dễ được định tâm hơn. Càng tránh bớt duyên đời 
chừng nào, thì càng dễ yên tu hơn chừng nấy. Tổ Quy Sơn 
có dạy: “Muốn gội tâm nuôi đức, phải ân tích mai danh, 
muốn uâẫn tố tinh thần, phải xa nơi huyên náo” 


Trừ những bậc đã được thánh quả, hay đạo lực cao thâm, 
còn lại, những ai đang trên đường tu tập, để đoạn trừ phiền 
não, mà sống giữa nơi phôn hoa đô hội, rộn rịp ồn ào, thì 
không làm sao tránh khỏi sự chỉ phối ở nơi bản tâm. Đó là 
chưa nói đến những công việc bận rộn, rỗi rắm, cần phải 
giải quyết. 


256 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Từ sáng tới tối, hết làm việc nầy, đến giải quyết việc kia, 
còn thời gian đâu nữa mà tham thiền, niệm Phật. Ngoại trừ 
những bậc căn cơ bậc thượng, tu trong mọi hành động, mọi 
hoàn cảnh, làm mà không thấy có mình làm trong đó. Làm 
trong chánh niệm, hay hành xả. Nếu chưa được như thế, thì 
công việc đã chiếm hết thời giờ tu. 

Tâm ta lúc nào cũng chạy theo công việc khó được an định. 
Dù viện dẫn với bất cứ lý do nào, theo tôi, thì đây là một sự 
thật. Muốn tâm an, mà cảnh luôn luôn xáo động, thì tâm ta 
thật khó dừng. Làm sao khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà 
không dính mắc cho được? Nếu ai được đối cảnh vô tâm, 
thì đù ở bất cứ nơi đâu cũng là Cực lạc. Những người được 
như thế, thì cần gì phải nói đến Tịnh đến Thiền. Lý thuyết 
bao giờ cũng là lý tưởng, nhưng thật hành thì thật là chanh 
chua gian khổ. Bởi cớ đó, điều mà chúng ta phải thật tâm 
nhìn nhận, thời nay, sự tu hành của người xuất gia, so với 
thời xưa, thật khó mà đạt được an định. Tu mà tâm không 
an định, thì thử hỏi: làm sao tương ưng với Phật? 


Sống thời đại khoa học, theo nhu cầu của sự sống, con 
người dù ngoài đời hay trong đạo, ai cũng có nhiều bận rộn. 
Nếu không khéo, thì mọi người sẽ trở thành “cái máy biết 
nói”. Hiện nay, có biết bao người đang kêu gào về sự bật 
gốc và nhơn loại đang tiến dần vào ngỏ cụt của sự sống!. 
Nhơn loại ngày nay đang trên đà chạy đua vật chất. Cuộc 
sống của họ là đồng nghĩa với xáo trộn, nổi loạn, bất an. 
Tâm trí của họ luôn luôn quay cuồng như chong chóng. 

Môi trường sống toàn là náo động ồn ào bởi những thứ 
động cơ máy móc gây ra. Con người sống hướng động như 
thế, trách gì mà không nổi loạn! Bệnh tâm thần càng ngày 
càng nhiều. Con người không còn phương cách chạy chữa. 
Nương về với Tôn giáo ư? Tìm nơi yên tĩnh để di dưỡng 
tinh thần, tìm đâu ra đây? Chùa, nhà thờ, hay thánh thất? 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 257 


Tất cả đều như trong một guồng máy sinh hoạt náo động. 
Nơi nào cũng có những cảnh động bởi do người gây ra. 


Chính vì lẽ này, nên có nhiều vị tu hành đang nghĩ đến tìm 
nơi tháo gỡ bớt những rối rắm trong lòng của mọi người. 
Nếu không, nó có ngày sẽ nỗ tung và thế giới nầy sẽ trở 
thành thiêu hủy trong nháy mắt. Đó là một viễn tượng hãi 
hùng không thê không xảy ra, nếu nhơn loại không tự tìm 
phương giải quyết. Con người sống phóng thể như thế, làm 
sao có được an tĩnh đây? Các nhà lãnh đạo của các Tôn 
giáo, các Ngài đang ưu tư một thảm họa của nhơn loại như 
thế! Tất cả như đang dồn hết mọi nỗ lực đề tìm phương tháo 
gỡ: những âu lo, những sợ hãi, những nổi loạn, mà con 
người vừa là một tác nhân mà cũng vừa là một tác quả. 

Pháp cú trên, Phật cho chúng ta như một báo động về cuộc 
sông của nhơn loại. Hơn lúc nào hết, thế giới ngày nay, rất 
cần những con người tỉnh thức. Nhơn loại rất cần những 
con người hành động, tu chứng. Phật nói một cách rõ ràng 
rằng: “bất cứ nơi nào có vị A la hán, thì ở đấy đây cảnh 
tượng an vu”. 


Chỉ có con người hết khổ bởi tham sân s¡ hoành hành, thì 
mới đem đến cho nhơn loại những suối nguồn yêu thương 
tươi mát. Suối nguồn yêu thương càng tuôn chảy, thì càng 
xoa địu bớt nỗi khổ đau của con người. Muốn có được con 
người đó, mỗi người cần phải xoay lại tìm nơi chính mình. 
Có xoay lại, mới tìm thấy. Có tìm thấy và sống được với 
“con người thật” đó, thì nhơn loại mới hy vọng thoát được 
nỗi khô đau tự hủy diệt. Chừng đó, mới thật sự thoát kiếp 
lưu vong đọa đày 

Tích truyện trên cho ta thấy, một cậu bé mới bảy tuổi đã 
nhìn thấy đầu nguồn của sự khổ. Sanh, già, bệnh, chết, đó là 


bốn quy trình sinh diệt, thống khổ, không một ai thoát khỏi. 
Nhận thức được cảnh tượng giả nua, khi cuộc đời tàn tạ, thì 


258 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


con người không còn nhựa sống vươn lên, bấy giờ, muốn 
thoát ra khỏi cảnh tượng đó, thì than ôi! đã quá muộn màng 
rồi! Chi bằng, phải tìm phương giải cứu khi đã ý thức. 
Không chẩn chờ, không hứa hẹn, và không nhờ ai khuyên 
bảo. Chính mình phải tự cởi trói cho mình. 
Bằng vào ý thức sáng suốt đó, cậu bé đã trốn thoát. Trỗn 
thoát trong hệ phược của gia đình và thoát luôn khỏi những 
trói buộc của não phiền. Thế là, không bao lâu cậu bé đã 
trưởng thành trong nếp sống cao đẹp của một con người 
thoát tục. Ánh sáng của mặt trời, không còn bị những đám 
mây mù che khuất. Từ đó, cậu bé đã thật sự lột xác, chuyển 
hóa con người phàm trở thành một con người thánh. Phàm 
thánh cũng từ một con người mà ra. Chỉ cần một chữ “Biết” 
chuyên đôi mà thôi. Chuyển phàm thành thánh, đó là một 
yếu lý của sự tu hành. 
99. Lâm dã là cảnh rất vui với vị A la hán, nhưng người 
đời chẳng ưa thích; trái lại, dục lạc là cảnh ưa thích đối 
với người đời, vị A la hán lại lánh xa. 
Imspưring are the ƒorests ¡in which worldling ƒind no 
pleasure. There the passionless will rejoice, ƒor they seek no 
Ssensual pÌleasures. 
Kệ Tụng 
Khả di thay núi rừng 
Người phàm lại không wa 
VỊ giải thoát a thích 
Vì không theo dục lạc. 


Lược giảng 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 259 


Pháp cú nầy, Phật dạy tại Kỳ Viên, có liên quan đến một 
phụ nữ. Người phụ nữ hẹn hò với người yêu, nhưng chờ mãi 
không được, nàng liền đi đến lạc viên. Khi đến nơi, nàng 
thấy có một thầy Tỳ kheo đang ngồi kiết già tĩnh tọa dưới 
cội cây. Nàng đi đến trước mặt vị Tỳ kheo, quyền rủ bằng 
cách cởi hết xiêm y, lõa thể, CỨ CỞI ra mặc vô nhiều lần, rôi 
vỗ tay cười. Khi đó, thầy Tỳ kheo lòng rất hoang mang, 
không hiểu cớ sự vì sao?! 


Đức Phật quan sát thấy hết mọi việc, Ngài vẫn ngồi yên 
lặng trong hương thât và rôi sau đó, Ngài bảo: 


“Các Tỳ kheo! Chẳng thích thú gì chỗ sống của những 
người chạy theo dục lạc. Nhưng chỗ những người thoát khỏi 
dục lạc thì thật là thích thú. 


Nói xong, Phật phóng quang hiện thân trước vị Tỳ kheo dạy 
pháp cú nầy”. 

Đối với việc hưởng thụ lạc thú ở đời, ta có thể tạm chia ra 
làm ba hạng người. Một, hạng người chạy theo dòng đời 
hưởng thụ trụy lạc. Hạng người nây, họ chơi bời trác táng, 
sống buông thả, không cần biết đến ngày mai. Họ là hạng 


nBƯỜI: 


Chơi cho liễu chán hoa chê Ộ 
Cho lăn lóc đá cho mê mãi sấu. 


Đại biểu cho hạng người nầy là đa số các thanh thiếu niên 
nam nữ ngày nay khắp nơi trên thế giới. Xã hội điên đầu lo 
lắng vì họ. Họ sông trụy lạc bê tha, đi vào con đường phạm 
pháp. Họ sống bất cần đời. Đương nhiên là họ có lý do 
riêng của họ. Môi trường sống của họ là những nơi hý 
trường, hay bụi đời. Họ bỏ ngang sự học. Họ không cần biết 
đến tương lai. Họ chỉ biết hưởng thụ những lạc thú gây mê. 
Họ là người bạn đời thân thiết của các “nàng phù dung tiên 
nữ”. Họ không thể vắng thiếu các “nàng bàn đèn” này. Họ 


260 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


có thể nhịn ăn được, nhưng không thể nhịn hút. Họ đã và 
đang đi vào con đường nghiện ngập. Đây không phải thuộc 
về loại thú vui giải trí. Mà là một lạc thú sa đọa. Một hiện 
trạng đau thương nhút cho gia đình và xã hội. Bản thân họ, 
họ đã chuốc lây khổ đau. Họ đã tự hành hạ xác thân họ rất 
nhiều. Họ giống như những con thiêu thân đang lao đầu vào 
ánh sáng đề tự đốt mình. Họ cũng biết đau khổ và đôi khi 
họ cũng muốn vùng vẫy thoát ra. 


Nhưng họ lại bị những bản tay vô hình kéo họ. Họ bị xiết 
chặt, không cách nào vùng vây. Càng vùng vẫy, họ càng bị 
xiết chặt hơn. Khi họ thức tỉnh, muốn quay về nẻo thiện, thì 
họ lại bị xã hội rẻ khinh. Mọi người nhìn họ bằng cặp mắt 
khinh thường và ghê tởm. Thế là, họ lại càng mặc cảm và 
cảng bất mãn xã hội dữ dội hơn. 

Ngựa quen đường cũ, thế là họ trở lại con đường xưa. 
Không phải con đường xưa em đi, có đầy hoa thơm cỏ lạ, 
có suối nước thơm ngát dịu hiền, mà là con đường xưa đầy 
cạm bẫy, gai gốc, móc tét lằn da nỏn nà trắng đẹp của 
những lứa tuôi thanh xuân. Một lứa tuổi tràn đầy nhựa sống 
vươn lên để làm đẹp cho đời và xã hội. Họ là những đứa 
con thân yêu tương lai của quốc gia. Chỉ một phút chốc sây 
chân, thì chao ôi! Ngàn đời ân hận! Từ đó, họ rất ghét thù 
đời và họ lại càng đi sâu hơn nữa. Họ muốn bước ra ánh 
sáng để xây dựng tìm lại cuộc đời mới, một cuộc đời của 
dạo nào mà họ còn hồn nhiên ngây thơ trong trăng. Nhưng 
họ lại bị xã hội xô họ trở lại vào trong bóng tối. Một bóng 
tối dày đặc của hãi hùng của đau thương tràn đây giọt lệ. 
Thật là kinh hồn khiếp đảm! 

Xin mọi người hãy mở rộng cõi lòng cảm thông và thương 
yêu họ hơn. Đôi khi, họ vì hoàn cảnh nào đó mà ta không 
biết được. Dù sao, họ cũng là con người, cũng có tràn đầy 
máu nóng, cũng có đầy đủ những chất liệu tình người. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 261 


Nhưng không may, họ lại bị sây chân sa lầy. Họ đã và đang 
lún sâu vào bùn nhơ của tội lỗi. Đó là tiêu biểu cho một 
hạng người, lầm đường lạc bước, từ lúc chập chững bước 
vào đời. Họ bị cơn gió trốt vật chất trụy lạc, xoáy cuộn cuốn 
hút họ trôi đạt vào biển đời sa đọa. Có những lúc, trong đêm 
đen, họ nhìn lại thân hình của họ, như một bóng ma trơi, 
thân tàn ma đại. Thật là tội nghiệp đáng thương lắm thay! 


Hạng người thứ hai, không đến nỗi đau thương như hạng 
người nói trên. Hạng người này, họ còn có chút may mắn 
hơn, nhưng họ lại thích say sưa cờ bạc. Ngày đêm, họ la cả 
nhốt mình trong những sòng bài hay những bên ly rượu 
nồng cháy. Họ không màng tới việc gia đình. Họ bỏ liều vợ 
con. Đôi lúc, vì sạch tiền túi, họ lại hành hạ đánh đập vợ 
con. Và cuối cùng, gia đình tan nát, vợ con ly tán chia ly 
mỗi người một ngã. 

Họ sống một mình thui thủi ôm ấp hận buồn chôn sâu đời 
mình trong bóng tối dày đặc của vô minh tội lỗi. Có người 
vì đam mê vui hưởng lạc thú nhứt thời, đi vào lầu xanh mua 
vui, nhưng vui đâu không thấy, mà thấy họ mang bệnh tật 
suốt đời! Làm khổ mình, khổ người, thật là một họa lây cho 
xã hội! 

Ngoài hai hạng người tìm lạc thú sa đọa trên, còn có người 
đi tìm thú vui, tương đối lành mạnh hơn. Họ mua vui giải trí 
bằng cách tiêu khiến đánh cờ hay ca vũ nhạc v.v. Đây là 
những thú vui không mang lại tác hại cho ai. Họ cho răng, 
đời sống cực nhọc vì lam lũ mưu sinh, cần phải có những 
phút giây thư thả, thoải mái tâm hồn. Hạng người nây, ta 
thấy ở mọi lứa tuổi 

Có người, họ có những thú vui khác, tùy theo. SỞ thích của 
mỗi người. Đầu tuần, họ trông riết cho đến cuối tuần, đề họ 
đi câu bằng một chiếc thuyền con nho nhỏ, thả trôi bềnh 
bồng trên biển cả bao la. Họ rủ rê đôi bạn bè thân thích, 


262 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


đem theo vài miếng mỗi ngon và vài lon bia hoặc một chai 
rượu ấm, thế là họ vừa câu, vừa thưởng thức. Họ thích 
ngắm cảnh trời trong mây bạc. Họ sống giữa biển trời nước 
bao la, tâm hôn họ trải rộng, không vướn bận chuyện đời 
phiền toái. Mặc cho thế sự thăng trầm. Họ không cần biết 
tới việc “chánh chị chánh em”. 

Cũng theo ý hướng nầy, có ngườiï có trình độ khá hơn, nhứt 
là ở Việt Nam thời xưa, có nhiều cụ đồ nho, trải qua bao 
cuộc bề dâu thăng trầm với cuộc đời, đến tuổi xế chiều, các 
cụ thường trở về vườn vui thú điền viên. Chăng hạn như cụ 
Nguyễn Bĩnh Khiêm có bài thơ nói lên niềm vui trong lòng 
dưới đêm trăng thu: 


Xanh biếc cây già tỏa bóng râm 

Đêm về Š phóng khoáng thánh thơi ngâm 
Vi vụ gió thối, tan niềm tục; 

Văng vặc trăng soi, rõ đạo tâm. 

Tóc bạc giục người, than tuổi lớn 

Cúc vàng chiếu rượu, biết thu thâm 
Lợi danh cuôn cuộn, theo chỉ mãi 

Bao cuộc hưng vong nghĩ kẻo lầm 


Ngược lại, những hạng người nói trên, đối với thú vui của 
người đạo sĩ có khác. Họ vui sống với thiên nhiên với hoa lá 
cây rừng. Tâm hồn của họ cảm thấy nhẹ thàng thanh thoát. 
Vì cảnh trí thiên nhiên rất nên thơ, lặng lẽ, đưa các Ngài trở 
về gần gũi với nếp sống đạo đức hơn. Bởi cảnh trí càng 
vắng vẻ, thì đối với người đạo sĩ, đễ di dưỡng tinh thần và 
đi sâu vào nội tâm hơn. 


Tìm vào chốn cô tịch, không có nghĩa là trốn đời hay bi 
quan yếm thế. Mà các Ngài muốn có một cơ hội tốt, nhìn kỹ 
lại mình nhiều hơn. Thiền sư Không Lộ có bài thơ diễn tả 
cảnh yên tịnh của thiên nhiên như sau: 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 263 


Chọn nơi địa thế đẹp sông hỗ 
Vui thủ tình quê quên sớm trưa 
Có lúc trèo lên đâu chót núi 
Kêu dài một tiêng lạnh hư vô. 
Thiền Sư Trúc Lâm có bài Cư Trần lạc đạo: 


Cốc một chân không. Dụng đòi chân khi. 
Núi hoang rừng quạnh, ấy là nơi dật sĩ tiêu dao. 


Ngược lại, đôi với người đời, vì đua đòi say mê dục lạc, làm 
sao họ biệt được và cảm nhận thú vui nây. 


Cùng một nhịp điệu vui, nhưng thấp hơn một bậc, tức thú 
vui của những người biết chút ít tu hành thì có khác. Họ 
không dại khờ đắm mình trong những thú vui giết người 
không dao như những hạng người sống bê tha phóng dật. 
Họ tự tạo cho họ một thú vui nhẹ nhàng thanh thoát. Họ 
không tách mình ra khỏi cuộc đời. Họ vẫn hòa mình trong 
cuộc sông. Họ vẫn đóng góp những ích lợi cho xã hội. Họ 
biết họ phải làm gì để nâng cao giá trị làm người. Họ sống 
với tất cả tâm tư và nguyện vọng. Họ muốn có một nguôn 
vui đích thực; một nguồn vui được hấp thụ bởi đạo đức mà 
họ đã cưu mang. Đời họ đã đau khổ nhiều rồi. Họ đã đi qua 
những đoạn đường đầy chua cay trái đắng. Họ đã biết rõ và 
chứng kiến: “cuộc thành bại hầu cằn mái tóc”.Và hơn thế 
nữa là:”Đường thế đồ gót rỗ khi khu”. Gót chân họ đã quá 
dạn dày sương gió. Họ không muốn dẫm chân lên những 
tấm thãm xanh của cuộc đời dàn trải, mà trong đó toàn là 
những thứ độc tố giết người. Họ là người sống có ý thức. 
Họ đang đi tìm một lẽ sống an vui cho mình và cho người. 
Cái vui của người đạo sĩ vượt thoát những thú vui tầm 
thường. Thú vui của họ là rừng cây, là khe núi, là gộp đá 
v.v...Đây! ta hãy nghe và thưởng thức niềm vui của người 
chứng đạo. Trong Chứng Đạo Ca, Ngài Vĩnh Gia Huyền 
Giác có nói: 


264 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Nhập thâm sơn trụ lan nhã 

Sâm ngâm u thúy trường tòng hạ 
Uu du tĩnh tọa dã tăng gia 
Khuych tịch an cư thật tiếu sái. 


Dịch: 


Vào rừng thẳm, trụ am thanh tĩnh mịch 

Dưới cội tùng, bên gọp đá bóng râm che 

Là tăng quê, vui sâu trong tĩnh tọa, trong êm đềm 
Cảnh lặng lẽ an lành sao nói hết. 


(HT. Thích Từ Thông) 


Vâng! Đúng vậy! Làm sao có thê nói hết được cái vui của 
một con người đạt đạo giải thoát. Thú vui của họ khác hắn 
thú vui của người đời. Một niềm vui thâm trầm, sâu kín và 
an nhiên tự tại. Vui với gió mát, với trăng thanh, với rừng 
cây khóm trúc. Các Ngài sống lặng lẽ âm thầm, nhưng lại 
hòa mình trong muôn ngàn điệu nhạc của thiên nhiên. Tiếng 
chim kêu, tiếng gió thôi vi vu tất cả là những nhạc điệu 
thiên nhiên, có một sức mạnh đi sâu vào lòng người tỉnh 
thức. Đó là cái vui pháp lạc của những con người đạt đạo. 
Những con người rắn chắc và hùng tráng đi vào đời để độ 
sanh. Là tu sĩ, chúng ta cũng nên đi tìm một thú vui an tĩnh 
của tâm hỗn trong niềm vui hòa mình với thiên nhiên của 
núi rừng hoa lá, của cảnh tịch tịnh u nhàn Đó là cảnh trí đầy 
thơ mộng của một tâm hồn siêu thoát. 


So sánh những hạng người trên, dù họ chọn thú vui nào, vui 
lành mạnh hay vui sa đọa, cũng đều là những thú vui phàm 
tục. Chỉ có những thú vui của các bậc tu hành, mới thoát 
khỏi vòng tục lụy. 


Bởi thế, trong câu pháp cú trên, Phật đã ca ngợi tán dương 
tinh thân của một vị A la hán đã vui sông với cảnh trí núi 
rừng thiên nhiên. Trái ngược với hình ảnh siêu thoát nây, 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 265 


bên cạnh đó, là một hình ảnh trụy lạc sa đọa trong dục lạc 
của thế nhân. Điền hình cho hạng người này là cô thiếu nữ 
đã phơi bày hình thể trước mắt của một nhà tu hành thoát 
ngoài phàm tục. Giải thoát hay sa đọa, rốt lại, chỉ ở nơi lòng 
người 


266 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


VIII. Phẩm Ngàn 
(Sahassavagøa) 


100. Tụng'° đến ngàn câu vô nghĩa chắng bằng một câu 
có nghĩa lý, nghe xong tâm liên tịch tịnh. 


Better than a thousand useless words is one useful word, 
hearing which one aHains peace. 


Kệ Tụng 
Dầu nói ngàn ngàn lời 
Nhưng không chút lợi ích 
Không băng nói một lời 
Nghe xong được tịnh lạc. 
Lược giảng 


Pháp cú nầy, Phật dạy tại Trúc Lâm có liên quan đến 
chuyện tên đao phủ Răng Đông. 


Tên đao phủ này, khi được gia nhập vào bọn cướp khoảng 
499 người, nhưng sau đó ít lâu, cả bọn cướp đều bị bắt. Khi 
nhà vua ra lệnh tử hình bằng cách chặt đầu, thì không có ai 
dám đứng ra để làm đao thủ phủ. Tên Răng Đồng. nây, vì 
hung dữ, nên hắn ta được tên cướp đầu đảng, cử hắn đứng 
ra làm việc nầy. Hắn lãnh sứ mạng và chặt đầu tất cả. 
Những kẻ cướp ở các nơi trong nước, sau khi bị bắt, đều 
dẫn đến và bị hắn chặt đầu, cọng chung có cả gần hai ngàn 
người. 

Về già, hắn vẫn còn giữ hành nghề chặt đầu người, nhưng 
đôi khi chặt không đứt như khi còn trẻ. Có khi phải chặt hai 
ba nhát mới đứt. 





N Tụng kinh: Tụng có nghĩa lảø tụng kinh có âm điệu, có ca, có kệ, 
trầm bồng khác với đọc. Đọc là không cần phải có âm điệu trầm bồng. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 267 


Một hôm, Ngài Xá lợi Phất, sau khi xảô thiền, đến trước 
nhà tên đao phủ nây. Hãùn ta mừng rỡ liên mang sữa và mật 
dâng cúng. Ngài Xá lợi Phất bảo ông uống đi, vì ông rất 
thèm khát. Hắn bạch với Ngài Xá lợi Phất, rằng: môi khi 
nhớ lại cảnh giết nĐƯỜI, hắn quá sợ hãi, đâm ra rôi loạn tinh 
thân. 

Ngài Xá lợi Phất hỏi: “Ông tự ý giết người hay là do người 
khác sai bảo?” 

Hắn thưa: “Do người khác sai bảo”. 

Xá lợi Phất nói: “Nếu thế thì ngươi đâu có lỗi gì”. 

Sau khi hắn chết được sanh lên cõi trời Đâu Suắt. 


Chuyện nầy, đến tai Phật. Các vị Tỳ kheo thắc mắc, bạch 
trình với Phật và nhân đó Phật mới dạy câu pháp cú nây. 
(Tóm lược truyện tích) 


Qua câu chuyện lược dẫn trên, chắc chắn, chúng ta sẽ thắc 
mặc và tự hỏi: Tại sao tên đao phủ ác ôn kia, cuộc đời của 
hắn chuyên giết người như thế, mà sau cuối cùng, hắn lại 
được sanh thiên? Như vậy, thì giải thích nhân quả như thế 
nào? Luật nhân quả có đúng không? Tại sao và tại sao lại có 
chuyện ngược đời như thế? Chắc chắn, sẽ còn có nhiều câu 
thắc mắc hơn nữa? 


Ở đây, tuy cuối câu chuyện không có lời giải đáp lý do tại 
sao. Và Phật chỉ nói một bài kệ: 


268 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Người đao phủ trong thành 

Nghe những lời khéo nói 

Được nhẫn và sau đó 

Lên cối trời hưởng vui. 
Điều mà chúng ta nên lưu ý, đọc qua pháp cú này, mục đích 
chính là Phật khuyên dạy chúng ta, chỉ cần nói một câu 
ngắn gọn mà có đây đủ ý nghĩa, còn hơn nói nhiều lời mà 
vô nghĩa. Như thế, thì làm cho người nghe cũng không được 
lợi ích gì. Đó là ý chính của lời Phật dạy nầy. Tuy nhiên, để 
chứng minh lời Phật dạy, người ta dẫn câu chuyện tóm lược 
trên. 


Qua câu chuyện được trích dẫn ngắn gọn đó, chắc hắn mỗi 
người chúng ta, sẽ có mỗi ý nghĩ và có thể hiểu khác nhau. 
Mục đích của chúng ta ở đây, không phải là bàn giải sâu 
vào câu chuyện, mà mục đích của chúng ta là tìm hiểu sơ 
qua về lời Phật dạy này. Tuy nhiên, theo thiển nghĩ và chỗ 
hiểu của chúng tôi, thì qua câu chuyện trên, không phải là 
không đúng nhân quả. Lý do tại sao? Vì tên đao phủ này, 
thứ nhứt, hắn ta không phải tự ý làm ác. Mà hắn làm với 
một động cơ bị kẻ khác sai sử. Khi bị kẻ khác sai sử, thì rõ 
ràng hắn không có chủ tâm. Mà tội có ra nặng là phải do từ 
ý nghiệp chủ động phát sanh. Nền qua câu nói của Ngài Xá 
lợi Phất: Nếu ngươi làm vì người khác sai sử thì ngươi đâu 
có lỗi gì. Do lời nói nầy mà tên đao phủ hết mặc cảm tội lỗi 
và không còn hối hận ăn năn nữa. Chính câu nói ngắn gọn 
đó, là mẫu chốt của câu pháp cú Phật dạy này. 


Quả thật, nếu xét kỹ, ta thấy, một việc làm mà hoàn toàn bị 
động, thì lỗi đó rất nhỏ. Vì chính họ không phải là người 
chủ mưu hay đồng lỏa. Trường hợp đồng lỏa thì khác. Đồng 
lỏa, có nghĩa là đã biểu đồng tình với việc mình làm. Tuy 
mình không phải là người đứng ra lãnh đạo chủ chốt. 
Nhưng mình vẫn đóng vai trò hợp tác chặt chẽ với người 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 269 


chủ mưu. Tội đó, chỉ nhẹ hơn người chủ mưu một chút mà 
thôi. Nhưng vẫn phải có tội. Gọi là tội đồng lỏa. 

Trường hợp ở đây, tên đao phủ nây, tuy bề ngoài thấy hắn ta 
làm ác, nhưng tay của hắn ta làm theo lệnh của người khác, 
chớ không phải nghe theo lệnh của tâm hắn sai sử. Do đó, 
mà tội của hắn, nếu có cũng rất nhẹ. Vấn đề này, cũng 
giống như vua Trần Nhân Tông, khi điều binh khiên tướng 
chống quân Nguyên, hoàn toàn không phải làm theo lệnh 
của nhà vua. Mà nhà vua chỉ làm theo ý kiến của toàn dân, 
qua hai cuộc đại hội: Bình Than và Diên Hồng. Do thế, vì 
không phải nhà vua chủ định, nên tội đó rất nhẹ, chỉ cần 
sám hối là hết. Nhờ thế mà nhà vua sau khi tu mới chứng 
quả thành Tổ được. 


Điều thứ hai, tên đao phủ nầy, được sự giáo hóa của Tôn giả 
Xá lợi Phất. Đồng thời, tâm của hắn ta vẫn là tâm lương 
thiện. Hắn mang thức ăn ra cúng dường Tôn giả Xá lợi phất. 
Hơn nữa, hắn đã biết cải hối việc làm của hắn trước kia, 
mặc dù không phải hắn ta tự ý làm. Nhưng có tâm hối cải 
ăn năn, thì đó là tâm lành. Nhờ đó, khi hắn được Ngài Xá 
lợi Phất khai thị cho hắn một câu ngăn gọn, nhưng xoáy 
mạnh vào tâm thức của hắn, nên bao nhiêu những ray rức 
ưu tư sợ hãi, phút chốc tan biến hết. Bởi hắn tin tưởng vào 
câu nói của một bậc tu hành có đầy đủ đức độ và uy tín lớn. 
Chính nhờ lời dạy đó, như một tiếng chuông vang dội cảnh 
tỉnh cho hắn và từ đó hắn biết tu hành và cuối cùng được 
sanh thiên. 


Qua lời dạy nầy, ta thấy cái chủ ý của Phật là muốn thức 
nhắc chúng ta, khi phát ngôn muốn chỉ bảo aI, trước hết, cần 
phải biết đối cơ của mình muốn nói. Và khi nói, chỉ cần nói 
một câu chứa đựng đầy ý nghĩa sâu sắc, làm cho người nghe 
bắt buộc họ phải lưu tâm và suy nghĩ thật kỹ, nhứt là phải 
đúng bệnh và hợp cơ. Như thế, mới có kết quả. Bằng không, 


270 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


thì dù mình có nói tràng giang đại hải, toàn là những lời nói 
rỗng suông, không đâu vào đâu, tức không đúng lẽ thật, thì 
làm sao người nghe tin tưởng và được lợi ích. Thế nên, nói 
ít mà phải đúng với chánh lý. Nhờ đó, mà tâm của người 
nghe được an vui tịch tịnh. Đây là một nghệ thuật và cũng 
là một tâm lý khi chỉ dạy đối cơ và phải là người thật có uy 
tín đạo đức. Vì có như thế, người ta mới tin. Có tin, lòng họ 
mới không nghi. Vì không nghi ngờ, nên mới có được sự an 
lạc. Đây là Phật nói trong trường hợp chỉ một hai người đối 
diện, chớ không phải là ở giữa đại chúng. Nếu trường hợp 
thuyết pháp cho đại chúng nghe thì có khác. Ngoại trừ, có 
một vài vị Thiền sư khi thượng đường, các Ngài không 
giảng thuyết. nhiều, chỉ nói một vài câu ngắn gọn, nhưng rất 
súc tích, nhằm mục đích khai thị cho đương cơ lãnh hội. 
Nhưng trường hợp này cũng rất ít thôi. 


101. Tụng đến ngàn câu kệ”"" vô nghĩa, chẳng bằng một 


câu kệ có nghĩa lý, nghe xong tâm liền tịch tịnh. 
Better than a thousand useless verses is one 1IsefMl verse, 
hearing which one aiains peace. 
Kệ Tụng 
Dầu nói ngàn câu kệ 

Nhưng không chút lợi ích 

Không băng nói một câu 

Nghe xong được tịnh lạc. 
102. Tụng đến trăm câu kệ vô nghĩa chẳng bằng một 
pháp cú, nghe xong tâm liên tịch tịnh. 





HH Kệ: Tiếng Phạn là Gathà, cũng đọc là Giả tha, Già đà, dịch là phúng 
tụng, gôm 4 câu với số chữ nhất định trong một câu. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 271 


Better than reciing a hundred meaningless verses is the 
reciftine of one verse of Dhamma, hearing which one aftains 
pDeace. 


Kệ Tụng 


Dâu tụng trăm câu kệ 
Nhưng không chút lợi ích 
Không bằng một câu pháp 
Nghe xong được tịnh lạc. 


Lược giảng 


Hai pháp cú trên, Phật dạy ý nghĩa cũng giống như pháp cú 
số 100. Chỉ khác nhau số trăm và số ngàn câu kệ mà thôi. 
Ngoài ra, thì không có gì khác cả. Vì vậy, ở đây, xin được 
thông qua. Xin quý vị đọc kỹ lại pháp cú 100. 


103. Thắng ngàn quân giặc ở chiến trường chẳng bằng 
tự thắng. Người tự thắng là chiến sĩ oanh liệt nhất. 


Though one may conquer a thousand times a thousand men 


im battle, vet he indeed is the noblest victor who conquers 
himself 


Kệ Tụng 
Dầu tại bãi chiến trường 

Thăng ngàn ngàn quân địch 

Không bằng tự thăng mình 

Thật chiên thăng tôi thượng. 
Lược giảng 
Một chiến sĩ khi ra chiến trận, có thể chiến thắng hằng vạn 
quân địch, Phật cho đó còn dê. Nhưng tự thăng lây mình, 
Phật cho đó mới thật là khó. Nhưng có thắng được giặc của 


chính mình, Phật nói đó là một chiến công oanh liệt nhất. 
Lý do tại sao? Vấn đề này, chúng ta sẽ bàn sau. 


272 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Yếu tố chiến thắng quân giặc của người chiến sĩ ở ngoài 
trận địa, tuy có nhiều, nhưng yếu tố chính là ở nơi tỉnh thần 
chiến đấu. Phải có tinh thần dũng cảm, yêu nước và ý thức 
quốc gia. Ngoài ra, còn phải nắm vững tình hình, địa hình, 
địa vật, và phải điều binh khiển tướng giỏi, biết mình, biết 
người, tức biết thế giặc mạnh yếu v.v. Nghĩa là những yếu 
tố phụ, thì có rất nhiều, không thê nói hết. Chỉ có những 
người giỏi binh pháp và có nhiêu kinh nghiệm chiến trường 
mới hiểu rõ mà thôi. 

Ở đây, vì không phải trong lãnh vực chuyên môn của chúng 
ta, nên chúng ta không thể lý giải bàn sâu. Chỉ nói lên cái 
yếu tố chính mà giữa người chiến sĩ và tăng sĩ, ít ra, trên ý 
chí quyết thắng giặc, thì cả hai đều giống nhau. Chỉ khác 
nhau, một đàng nhằm tiêu diệt giặc ngoài và một đàng 
nhằm tiêu diệt giặc ở trong tâm. Đó là điểm khác nhau giữa 
chiến sĩ và tăng sĩ. 

Đối với người tăng sĩ, muốn được giải thoát để độ mình độ 
người, trong tinh thần tự lợi và lợi tha như chư Phật Bồ tát 
v.v, thì trước hết, cần phải tiêu diệt những lũ giặc vô minh 
phiền não nội tâm. Phải thắng cho được những dục vọng 
luôn sai sử chúng ta. Đó là trách nhiệm chính yêu của người 
tăng sĩ trong vai trò chuyên hóa nội tâm. Và đó cũng là điều 
mà Phật nhắm đến đề chỉ dạy trong pháp cú này. Tuy nhiên, 
muốn được thê, chúng ta cân phải trang bị cho mình những 
thứ vũ khí để chiến đấu với giặc. Vũ khí tuy nhiều, nhưng 
tóm lại không ngoài ba thứ: 


1. Áo giáp sắt tỉnh tấn. 
2. Cây cung Thiển định. 
3. Mũi tên Trí huệ. 


Đó là ba loại vũ khí chính yếu mà người tu không lúc nào 
rời ra. Nêu rời ra, chỉ cân một phút giây thôi, thì chúng ta sẽ 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 273 


bị chết về tay quân giặc ngay. Vì ba loại vũ khí này rất là hệ 
trọng. Bởi thế, Phật dạy, muốn chiến thắng quân giặc, thì 
chúng ta phải luôn trang bị sẵn sàng, không phút giây nào 
xao lãng. Có thế, thì mới mong chiến thắng. 


Đã có vũ khí trong tay rồi, chúng ta cũng cần phải học hỏi 
để biết cách sử dụng chúng. Cũng như người chiến sĩ, cũng 
phải học hỏi cách sử dụng vũ khí, khi ra chiến trận. Mặc dù 
vũ khí có đó, nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng 
cho có hiệu quả tốt đẹp. Đó là nói vũ khí bên ngoài có hình 
tướng, mà người chiến sĩ cũng cần phải học hỏi đề biết cách 
sử dụng qua. Hà tất gì thứ vũ khí bên trong không hình 
không tướng. Đối với loại vũ khí nầy, chúng ta muốn sử 
dụng cho đúng phương pháp có hiệu quả, tất nhiên, thì thật 
là muôn ngàn khó khăn. Chính vì những khó khăn đó, nên 
chúng ta cần phải học hỏi không ngừng để biết cách ứng 
phó khi sử dụng. 


Ba loại vũ khí trong mỗi người chúng ta đều sẵn có. Tại vì 
chúng ta quên và không biết đem ra sử dụng đó thôi. Vậy, 
sử dụng chúng như thế nào khi gặp giặc? Nhưng trước hết, 
chúng ta phải biết giặc là gì? 

Giặc có nhiều loại. Có loại giặc bên trong và cũng có loại 
giặc bên ngoài. Giặc bên ngoài nói chung là những thứ có 
năng lực cám dỗ ta. Như “Ngũ dục”, “Lục trần” hay “Bát 
phong” chăng hạn. Những thứ này, gọi chúng là ma vương. 
Vì chúng hay phá phách và làm cho chúng ta mất hết chánh 
niệm. Từ đó, chúng ta dễ bị sa đọa. Đại loại, giặc bên ngoài 
cũng có nhiều thứ, nhưng tựu trung cũng không ngoài 
những thứ đó. 

Nhưng đối với người tu, thì giặc bên ngoài không đáng sợ 
lắm, mà chỉ sợ nhứt là giặc bên trong. Vì giặc bên ngoài, dù 
sao, chúng ta cũng còn biết được để ứng phó và diệt trừ. 


274 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Còn giặc phiền não trong tâm, thật là khó thấy khó biết và 
rất khó trừ. 

Giặc bên trong, nói chung là những loại thuộc Kiến Tư hoặc 
phiền não. Những loại nây, có cạn, sâu khác nhau. Có loại 
dễ trừ và có loại khó đoạn. Có loại thuộc về căn bản, có loại 
thuộc về chỉ mạt. Nhưng dù loại nào, chúng cũng có tác 
dụng làm cho ta luôn bắt an. Chúng ta muốn được thật sự an 
ồn, là phải tiêu diệt bọn chúng không còn một tên giặc nào. 
Bấy giờ, đất tâm của chúng ta mới được thật sự thanh bình 
an ôn. Và chừng đó, chúng ta mới thật sự buông bỏ vũ khí. 
Còn như chỉ còn một tên giặc, dù nhỏ hay lớn, dù thô hay 
tế, ta cũng không thê nào thờ ơ khinh thường giặc được. 


Người tu, đối với lòng dục vọng, thì thật là khó thắng. 
Thắng giặc ngoài còn hơi dễ, nhưng thắng được giặc trong 
thật là muôn vàn khó khăn. GIặc ngoài chỉ là ngọn ngành, 
giặc trong lòng mới là gốc. Sở dĩ có giặc ngoài là do đâu? 
Có phải do từ lũ giặc bên trong tham, sân, si làm nội ứng 
gây ra không? Con người, nếu chỉ một bề lo đi tiêu diệt giặc 
bên ngoài, mà không tiêu diệt giặc bên trong của mình, thì 
thử hỏi bao giờ thế giới mới được hòa bình? Thế giới muốn 
sống trong cảnh thái bình an lạc, thì mỗi con người cần phải 
nhìn lại để tiêu diệt giặc thù dục vọng bên trong. Một khi 
cái gốc không có thì làm gì có ngọn? 


Thế nhưng, ngày nay con người không lo tiêu diệt giặc bên 
trong, mà chỉ lo tiêu diệt giặc bên ngoài. Tức là lo đấu đá 
giữa người với người. Như thế, rõ ràng là họ lo chạy chữa 
giành hơn thua với nhau trên ngọn mà quên hẳn cái gốc. 


Pháp cú trên, Phật muốn chỉ thắng cho chúng ta diệt thẳng ở 
nơi cái gốc. Mà muốn diệt thăng ở nơi cái gốc không phải là 
chuyện dễ dàng. Tại sao không dễ? Bởi dục vọng phiền não 
là những thứ có gốc rễ sâu dầy. Không phải chúng có hiện 
đời mà nó có từ vô lượng kiếp. Cho nên, muốn tảo thanh nó, 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 275 


không phải một sớm một chiều mà có thê hết được. Đó là 
nói những người có ý chí muốn thoát ly sanh tử. Còn đối 
với những ai hài lòng và chấp nhận cuộc sống khổ đau, thì 
khỏi phải bàn đến. Những thứ phiền não trong tâm thức của 
chúng ta, tuy chúng vô hình, nhưng chúng có một sức mạnh 
vô cùng. Chúng sai sử chúng ta. Chúng coi chúng ta như là 
một kẻ nô lệ. Chúng không bao giờ cho chúng ta sống được 
yên ồn. 

Muốn chiến thăng giặc lớn hay mạnh, trước tiên, chúng ta 
cần chiến thắng những giặc nhỏ, hay yếu trong tâm trước. 
Những lũ giặc, tuy nói nhỏ hay yếu, nhưng thật ra chúng 
cũng có sức mạnh sai sử chúng ta làm những việc bất 
chánh. Nếu chúng ta không thắng được chúng ngay từ bước 
đầu, thì hậu quả rất là tai hại khốc liệt. Những loại giặc nhỏ 
hay chỉ mạt nây, trong Duy Thức chia chúng ra làm 20 thứ. 
Hai mươi thứ nầy, như trong bài trước chúng ta đã biết qua. 


- Có người, khi lên bàn ăn, chỉ thiếu có trái ớt thôi, mà họ 
không dăn được cơn nóng giận, la ó vợ con om sòm. Từ đó, 
gây ra có chuyện lớn, chỉ vì không thỏa mãn đòi hỏi khâu vị 
của họ. 


- Một người nghiện thuốc lá, sai con đi mua, chúng lỡ mua 
sai hiệu thuốc, về nhà, bị họ la ó chưởi cho chúng một trận. 
Thế là tình cha con từ đó đã có sự nứt rạn, sứt mẽ tình cảm 
không tốt, cũng chỉ vì một chuyện rất nhỏ nhoi mà không 
thắng được cơn giận. 

- Có người vào trong siêu thị, vì không ngăn được lòng 
tham, nên chôm chia đồ đạc, bị phát giác và cảnh sát đến 
bắt họ bỏ tù. 

- Có Phật tử đến chùa dự tu, vì giành chỗ ngủ nghỉ mà xảy 
ra có chuyện cải vả rầy rà lớn tiếng với nhau, đó là do 
không chế ngự được niệm tranh giành. Một việc nhỏ như 


276 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


thế mà không thắng được dục vọng của mình, nói chi đến 
việc lớn. 

Những việc xảy ra như thế, không bút mực nào kế ra cho 
hết. Chỉ xin nêu ra một vài việc điển hình thôi. Tất cả đều 
do con người không chiến thắng được những giặc nhỏ tầm 
thường đó, cuối cùng, hậu quả rất tai hại. Đối với những 
dục vọng nhỏ nhặt mà họ không chiến thắng được chúng, 
thì thử hỏi: những dục vọng lớn hơn gấp trăm ngàn lần, thì 
làm sao họ có thể chiến thắng cho được? Thế nhưng phải 
chiến thắng chúng bằng cách nào? 


Điều này, trong kinh điển, Phật dạy có nhiều phương cách 
đối trị, tùy theo thế giặc mạnh yếu. Như người có lòng sân 
hận nặng, thì Phật dạy phải dùng pháp quán Từ bi để đối trị. 
Vì người có lòng thương, thì không nhẫn tâm làm đau khổ 
kẻ khác. Hoặc người có lòng ham muốn sắc dục nặng, thì 
Phật dạy phải dùng pháp quán bất tịnh đê đối trị. Phải hăng 
quán sát thân thể mình và thân thể người không có chỉ là 
sạch sẽ. Từ đó, lòng ham muốn sắc dục sẽ nhẹ dần v.v. 


Về những phương cách đối trị này, tất cả đều năm trong 
những kinh điên thuộc Bât liêu nghĩa và thuộc vê hệ kinh 
điên A Hàm hay Nguyên thủy Phật giáo. 


Cao hơn một bậc, thì Phật dạy người tu phải áp dụng những 
phương pháp nói trên. Nghĩa là phải ứng dụng Thiền định 
và Trí huệ để hóa giải mọi mê lầm chấp trước. Muốn sử 
dụng hai loại nầy cho có kết quả tốt đẹp, thì Phật dạy người 
tu phải luôn mặc vào áo giáp sắt tỉnh tân. Nếu thiếu áo giáp 
này, thì khó mà thăng được lũ giặc phiền não hung bạo kia. 
Bởi vì thế giặc quá mạnh, mà chúng ta ở thế quá yếu. Nên 
muốn chiến thăng bọn chúng, thì chúng ta phải thường 
xuyên tỉnh tân. Không lúc nào chênh mãng xem thường bọn 
chúng. Vì mỗi phút giây, ta luôn đối đầu trực diện chiến đấu 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 271 


với bọn chúng. Nếu thiếu cảnh giác là chúng ta sẽ bị bại 
trận ngay. 


Trong lịch sử nhơn loại, từ xưa tới nay, sử sách ghi lại chưa 
có một chiến công oanh liệt nào bằng chiến công oanh liệt 
của đức Phật. Ngài đã chiến thắng một cách oai hùng và vẻ 
vang. Nhưng, Đức Phật sở dĩ được thế, Ngài cũng đã trải 
qua một trận thư hùng ác liệt với bọn ma vương . Một trận 
địa do lũ ma quân bày chiến trận thật là như thiên la địa 
võng. Lớp ma trong, ma ngoài bao vây đức Phật tứ phía. 
Nhưng nguy hiểm và đáng sợ nhứt là bọn nội ma. Đây là 
bọn nội công nằm vùng thật đáng ghê sợ. Bọn này, bình 
thường ta rất khó biết và khó nhận diện chúng. Chúng 
chuyên môn đánh chúng ta bằng lối đánh du kích. Nếu ta 
không đề phòng cần mật, thì tất bị chúng tấn công ngay. 


Nhìn lại, cuộc chiến đấu của đức Phật thật đầy cam go, 
gian lao thử thách. Thời gian chiến đấu tranh tối, tranh sáng, 
một mắt, một còn, phải trải qua mắt 49 ngày đêm. Đến đêm 
thứ 49, đức Phật mới hoàn toàn tuyên bố thắng trận. Vũ khí 
chiến đấu của đức Phật chỉ có hai loại “cung TÌ hiện định” và 
“tên Trí huể°. Ngoài ra, Phật còn phải mặc áo giáp tỉnh tấn. 
Phật trang bị cho mình thật kỹ trước khi xuất quân đối địch. 


Sau khi chiến thắng một cách vẻ vang oai hùng, bấy giờ 
Phật mới thật sự lên ngôi Chánh giác. Và tất cả quân ma 
đều xếp giáp quy hàng. Không một tên nào mà không đầu 
phục. Tuy Phật chiến thắng có một không hai trong lịch sử 
nhơn loại như thế, nhưng Ngài không một chút lộ vẻ đắc 
thắng. Ngài rất khiêm tốn. Ngài tỏ ra rất hiền từ để chiêu dụ 
quân ma. Bọn quân ma sau khi đầu hàng rồi, chúng xin tình 
nguyện theo Phật đề ủng hộ Phật trên đường giáo hóa. Phật 
đông ý hứa khả chấp nhận. 


Qua đó, chúng ta thấy, sở dĩ đức Phật thành công trong việc 
chuyên hóa vô minh phiên não, do Ngài có một quyêt tâm 


278 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


kiên trì bền bi. Nhờ vào sự quyết tâm kiên cường mãnh liệt 
đó, nên Ngài tự khăc phục và chiên thăng quân ma một cách 
vẻ vang anh hùng. 


Ngày nay, chúng ta tu theo Phật, thì không có con đường 
nào khác hơn là chúng ta phải theo con đường mà đức Phật 
đã đi. Nghĩa là muốn tiêu diệt quân ma phiền não, chúng ta 
cũng phải sử dụng ba loại vũ khí nói trên: cưng thiên định, 
tên trí huệ và áo giáp sắt tỉnh tấn. Ba loại vũ khí nầy, người 
tu chúng ta phải sử dụng thường xuyên, luôn cảnh giác đề 
phòng và sẵn sàng tiêu diệt giặc phiền não. Muốn được giải 
thoát, thì không có con đường nào chọn lựa khác hơn. Bất 
cứ ứng dụng tu theo pháp môn nào Phật dạy, trọng tâm của 
hành giả nhắm tới cũng nhằm vào một mục đích duy nhứt 
đó thôi. Ngoài mục đích này ra, thì dù tu cả đời, cũng không 
mong gì thành công được. 


Sau đây, chúng ta hãy nghe bài thơ nói về sự chiến đấu oai 
hùng giữa một bên là chiên sĩ và một bên là tăng sĩ. 


CHIEÉN SĨ VÀ TĂNG SĨ 


Anh chiến sĩ còn tôi là Tăng sĩ 

Hai chúng ta cùng ÿ chí như nhau 

Anh đấu tranh vì lợi ích đồng bào 

Đem sức sống tự do về cho dân tộc 
Người Tăng sĩ đấu tranh vì Tam độc 
Quyết hiên ngang diệt lũ giặc tham tàn 
Cho nước nhà tâm luôn được bình an 
Mang hạnh phúc cho muôn dân được hướng. 
Anh chiến sĩ đấu tranh vì lý tưởng 

Anh nêu cao chí khí với tình thương 
Anh xông pha điệt giặc ở chiến trường 
Dành sự sống cho quê hương đây no ấm 
Là tăng sĩ, tôi luôn giữ gìn giới cấm 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 279 


Quyết hiên ngang bằng chỉ khí kiên tâm 
Tôi luôn luôn chống giặc lũ mê lâm 
Tôi cương quyết bên tâm luôn chiến đấu 
Anh chiến sĩ trừ gian diệt xấu 
Anh oai hùng diệt lũ ngoại bang 
Anh phơi gan tử chiến chẳng đầu hàng 
Dù thể giặc ngoại xâm nhiều hung bạo 
Là tăng sĩ tôi kiên cường vì đạo 
Không đâu hàng dù giặc bạo đến đâu 
Trí gươm thiêng mặc chiến giáp áo nâu 
Thê tử chiến can trường không lùi bước. 
Anh chiến sĩ mưu mô đây đũng lược 
Anh chiêu hàng quân giặc bỏ gươm đao 
Anh xông pha diệt giặc chẳng hề nao 
Mang vũ khí không lúc nào anh buông bỏ. 
Là tăng sĩ tôi luôn luôn bảy tỏ 
Khuyên ma quân nên bỏ ngỏ qui hàng 
Lũ giặc kia nào ranh giới ngoại bang 
Theo tiếng gọi đầu hàng giành thắng lợi. 
Anh chiến sĩ quyết một lòng đi tới 
Anh tuyên thê tròn nghĩa với non sông 
Cho phi tình nghĩa khí chí tang bông 
Cho đất nước thoát khỏi vòng nô ách 
Là tăng sĩ tôi vượt qua muôn ngàn thử thách 
Tôi nêu cao đạo pháp khắp bốn phương 
Vượt gian lao qua muôn vạn nẻo đường 
Truyên chánh pháp cho mọi người am tường đạo lý. 
(T. Phước Thái) 


104. Tự thắng mình còn vẻ vang hơn thắng kẻ khác. 
Muôn thăng mình phải luôn luôn tiết chê lòng tham dục. 


Kệ Tụng 


Tự thắng vẻ vang hơn 


280 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Hơn chiễn thắng người khác 
Kẻ khéo điêu phục mình 
Thường sông tự chê ngự. 


Lược giảng 


Pháp cú nầy, Phật dạy tại tỉnh xá Kỳ Viên, liên quan đến 
một Bà la môn đã hỏi Phật vê vân đê được và mât. 


Một Bà la môn hỏi Phật về vấn đề được mắt. Ông nghĩ chắc 
là Phật chỉ biệt có được, chớ không biệt mật. Phật cho ông 
ta biệt là Phật biệt cả hai. Phật nói bài kệ như sau: 


Những thứ không ích lợi 
Gôm: thứ nhát, ngủ muộn 
Biếng lười, chiếm thứ hai 
Thứ ba, ánh trăng soi 
Thứ tư, giàu sang mãi 
Thứ năm, hay đi lại 

Su, vụng trộm vợ người 
Chạy theo những việc ấy 
Hỏi nây, Bà la môn 
Ngươi sẽ được những thứ 
Không ích lợi cho mình. 


Nghe xong, Bà la môn tán thán Phật và sau đó Phật hỏi về 
đời sống thường nhựt của ông ta để Phật hóa độ. Ông cho 
Phật biết, ông chuyên sống bằng nghề bài bạc. Nghề bài 
bạc, họ thắng ăn được của người khác thì vui, ngược lại, 
nếu bại bị thua sạch túi, thì u sầu áo não. Do đó, Phật mới 
dạy ông về pháp cú nói về sự thắng bại này. 


Vấn đề chơi bài bạc, tuy là chuyện nhỏ của mỗi cá nhân, 
nhưng nó cũng là mầm móng của tham lam, gây nên tranh 
giành hơn thua đau khổ. Chính mầm móng tham lam hơn 
thua nầy, rộng ra là cả thế giới đang điên đầu khổ đau vì nó. 
Muốn chiến thắng lòng dục vọng nầy, cũng không phải là 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 28I 


chuyện dễ dàng. Trên đời này, chỉ có đức Phật mới là người 
chiến thắng mình một cách hoàn toàn mà thôi. Ngoài ra, 
chưa có ai chiến thắng một cách hoàn toàn như thế. Nói 
chiến thắng là chiến thắng những gì? Như pháp cú 103 
chúng ta đã có nói qua. Đó là chiến thắng vô minh dục 
VỌNE. 


Thông thường, người ta tranh đấu, với mục đích chính là để 
chiến thắng đối phương. Vì muốn chiến thắng cai trị kẻ 
khác, bắt kẻ khác phải nghe theo mệnh lệnh sai khiến của 
mình, nên người ta bất chấp sử dụng mọi thủ đoạn, mọi 
mánh khóe mưu mô, gian xảo, lừa bịp đối phương để họ 
được chiến thắng dễ dàng. Do đó, nhơn loại đâu tranh 
không bao giờ ngừng. Đấu tranh vì mục đích chiếm hữu nêu 
cao danh vọng, địa vị, từ cá nhân với cá nhân và rộng hơn 
nữa, là từ đoàn thể với đoàn thê và rồi quốc gia với quốc gia 
V.V 

Khi đánh gục ngã đối phương, thì họ rất tự kiêu đắc thắng. 
Họ cho họ có đủ tài ba mưu lược. Họ có quyền hơn kẻ khác. 
Họ bắt mọi người phải trọng vọng phục tùng họ. Kẻ nào có 
ý tưởng manh nha chống họ, thì họ sẽ thanh toán ngay. Họ 
luôn kết bè phái để xây dựng địa vị quyền uy của họ cho 
được vững chắc. Vì họ không phải là kẻ mạnh bên trong. 
Họ là người chỉ phô trương thế lực bề ngoài. Họ cảm thấy 
chinh phục người ngoài nghe theo họ dễ hơn là chính họ 
chinh phục họ. Vì họ chưa thắng được dục vọng của họ. 
Dục vọng của họ có quyền hành hơn họ. Chúng nó sai sử họ 
như một kẻ tôi đòi. Họ có thê hò hét thật oai phong nơi trận 
mạc. Nhưng họ không thể tự hò hét chống lại dục vọng sai 
khiến họ. Họ rất sợ và luôn luôn ở vào thê bị động. Một kẻ 
oai phong hùng đũng như thế, mà không tự thắng họ được. 
Chính vì họ không tự thắng lấy họ, nên cuối cùng, họ tự 
chuốc lẫy thảm họa rất đau thương. 


282 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Hạng người chỉ phô trương huênh hoang thắng kẻ khác, xưa 
nay không thiếu gì. Nhưng những người tự khắc chế điều 
ngự dục vọng chính mình, thì thật chẳng có bao nhiêu. Vì 
thế giới thiếu những hạng người nây, nên nhơn loại mãi 
sống trong sự âu lo sợ hãi. Và chiến tranh cứ mãi bùng nỗ 
khắp nơi. Thế giới càng bắt an, thì chứng tỏ hạng người hèn 
nhát quá nhiều. Vì nhát hèn, nên họ không đủ năng lực tự 
chế. Do đó, nên họ sợ hãi mà phải ra tay trước. Kẻ đi đường 
hay hút gió hoặc lên tiếng la ó, là chứng tỏ kẻ đó đang sợ 
ma. Ngược lại, những kẻ gan dạ, thì họ không bao giờ có sự 
sợ hãi như thế. 


Phật dạy, muốn thắng mình phải luôn luôn tiết chế tham 
dục, đó là một nguyên tắc sống hướng thượng. Những ai 
muốn trở thành những con người thánh thiện, thì không thể 
quên nguyên tắc nầy. Đây là một nguyên tắc cơ bản của đạo 
làm người và tiến xa hơn là làm Thánh. Các bậc Thánh 
nhơn từ xưa đến nay, không một ai không áp dụng nguyên 
tắc nầy. Có tiết chế lòng tham dục, con người mới có đủ 
sáng suốt. Và từ đó, lòng người mới cảm thấy nhẹ nhàng 
thanh thoát. Lòng thương người, thương vật, cũng từ đó mới 
có cơ hội phát triển hơn lên. Vì họ sống không còn sống cho 
riêng họ, mà họ sống hài hòa cùng muôn vật. Cái ngã của 
họ bởi do lòng tiết chế dục vọng, nên càng ngày càng nhẹ 
bớt dần và đến một lúc nào đó, tự nhiên họ hòa nhập vào 
Đại Ngã. Chừng đó, họ sống không còn ranh giới trong 
phạm trù nhân ngã nhị nguyên. 


Con người sở dĩ vùng vậy không thoát ra khỏi cái lưới đau 
khổ là vì họ còn quá nhiều tham vọng. Khi đau khổ, thì họ 
muốn thoát ra. Đến khi cơn đau khổ qua đi, thì lòng tham 
dục của họ lại tràn ngập chiếm cả tâm hồn. Cứ sống trong 
sự mâu thuẫn như thế, trách gì mà họ không sa đọa. Bao lâu 
con người chưa đủ sáng suốt để thoát ra khỏi ngục tù tham 
vọng, thì bấy lâu con người vẫn còn đi mãi trong bóng tối 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 283 


dày đặc của vô minh, tội lỗi. Cứ thế, thì biết đến bao giờ 
mới được thoát ra. 


Qua câu chuyện lược kể, Phật dẫn dạy cho một vị Bà la 
môn về việc đắc thất. Con người ai cũng như ai, được thì 
mừng, mất thì lo buồn. Thắng thì vui mừng hớn hở, bại thì 
đau khổ buồn lòng. Đó là một định luật xưa nay của nhơn 
loại. Điều nầy, chúng ta thấy quá rõ qua những kỳ Thế vận 
hội (world cup) . Cứ nhìn vào những bộ môn vận động thê 
thao mà các vận động viên thế giới tranh giải hơn thua với 
nhau, thì đủ chứng minh họ tranh giành hơn thua với nhau 
quyết liệt. Vì sự tranh chấp hơn thua thắng bại nầy, thậm 
chí còn gây ra nhiều cuộc ấu đả đồ máu đữ đội. Vào trận 
đấu, ai cũng muốn chiếm hữu phần thắng về mình. Họ ra 
sức tranh nhau chí tử, bất kế thân thể. Miễn sao giành phần 
thắng lợi về cho mình và đội nhà là được. Họ biểu dương 
lực lượng, tài nghệ giữa cá nhân và cá nhân, giữa đội nầy và 
đội kia. Tất cả cũng chỉ vì muốn ăn thua mà ra. Dù đó là 
những loại bộ môn tranh tài vì nghệ thuật cao thấp. Rồi đến 
các khán giả cũng thế. Quốc gia nào cũng muốn ủng hộ 
bênh vực đội nhà của mình. Từ đó, gây ra những tranh chấp 
trở nên hận thù và có khi chém giết nhau. Tất cả cũng chỉ vì 
niệm hơn thua, thắng bại, được mắt, theo kiểu thắng thì làm 
vua, còn thua thì làm giặc. Do đó, mà gây ra biết bao cảnh 
tượng thảm trạng đau thương! 


Đối với những kẻ ham mê bài bạc, cũng do lòng dục vọng 
tham lam muốn ăn thua mà ra. Họ bị con ma tham sai sử họ. 
Bắt cứ ai bước chân vào sòng bài, khi chơi, cũng đều khởi 
niệm muốn ăn thua cả. Nhứt là những người có máu nóng 
đỏ đen, thì cảng thua, họ càng đánh lớn. Người nào cũng 
khởi lòng tham, muốn lấy hết túi của người khác. Có ai vào 
sòng bài mà không muốn ăn thua bao giờ. Chính niệm tham 
hơn thua nây, khi đã thua trắng tay, thì lại sanh ra nhiều tật 
xấu. Như nào là gian lận, tranh cãi, đánh đập, chém giết 


284 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


nhau. Có người vì thua quá phải tiền vay bạc hỏi nợ nần 
chồng chất v.v. Đến nỗi hết phương trả nổi, rồi bán hết tài 
sản mà cũng không trang trải hết nợ nần. Bà la môn này là 
một tay chuyên nghiệp cờ bạc. Sống về nghề đỏ đen. Người 
ta thường nói, cờ bạc là bác thằng bân. Từ xưa tới nay, chưa 
có ai chơi nghề cờ bạc mà làm giàu cả. Nghèo sạt nghiệp, 
tiền khô cháy túi thì có. 
Ngày nay, quốc gia nào cũng có tô chức những sòng bài lớn 
công khai. Họ trang bị cảnh trí thật hấp dẫn lôi cuốn, đề cho 
dân chúng đến chơi. Tiếng Anh gọi những sòng bài bạc nầy 
là Casino. Có biết bao người chết đài đài vì những sòng bài 
này. Dù là những tay chuyên nghiệp, sành điệu tứ đồ tường, 
cũng phải bỏ mạng sa trường, khó thoát khỏi bàn tay hung 
thần đỏ đen. Biết bao gia đình tan nát cũng vì nó. Thậm chí, 
có người vì thua quá nợ nần chồng chất, không sao trả ni, 
nên đành phải ôm 52 lá bài tự tử. Dù chết, cũng mang 
chúng theo để xuống suối vàng đánh tiếp. Vì muốn cảnh 
tỉnh những ai quá nghiện ngập, cứ mãi đắm say mê bài bạc, 
sẽ có ngày tán gia bại sản, nên có bài thơ với nhan đề là: 
“Casino đường vào cửa tử”. 

Casino thân kỳ quyền rũ 

Tấm lòng tham biết đủ là bao 

Bởi đắm mê nên phải té nhào 

Chừng hồi hận làm sao cho kịp 

Ai cũng biết bạc bài là bận 

Nhưng dễ gì tự hồi ăn năn 

Bởi lòng tham ai cũng muốn ăn 

Nhưng chung kết thua là phần chắc. 


Lời tục ngữ thể gian đã đặt 

Bài bạc thì gọi bác thằng bấn 
Anh cha mình, là gốc khổ đau 
Lao tâm trí hao mòn thân xác 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 285 


286 


Đều cũng bởi đam mê bài bạc 
Suốt kiếp đời, khốn đồn ưu sâu 
Bằng như ai, giác ngô quay đầu 
Mới cứu vẫn gia đình thống khổ 


Nhờ biết đạo, dứt lòng tham hoen ồ 
Tiên của người, chớ ham muốn về mình 
Nhơn phi hiển, thì chẳng có giao liên 
Vật phi nghĩa, lòng thắng ngay bất thủ 
Người tu phải quyết tự mình làm chủ 
Đừng đề cho qui tham muốn dẫn đường 


Dắi ẩi vào địa ngục chốn tai ương 
Kẻ đánh bạc máy ai đâu giàu có? 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Vâng thây dạy, kế từ nay dứt bỏ 

Trở nên người Phật tử biết tu hiển 
Quyết trì trai, giữ giới kết thiện duyên 
Đặng trau sửa, trở nên người toàn thiện 


Nhờ Phật pháp nay được phân tân tiễn 
Cả gia đình, đêu hạnh phúc an toàn 
Nguyện đời đời, quyết vâng giữ lời vàng 
Của đức Phật, đê xưng danh con Phật. 
(Trích tập thơ Diệu lý pháp đăng của HT Giác Nhiên) 


105. Dù là Thiên thần, Càn thát bà”? , Ma vương, hay 
Phạm thiên, không một ai chăng thât bại trước người đã 
tự thăng. 


SelJ-conquest is far better than the conquest oƒ others. Not 
even a øod, an angel, Mãra or Brahmã can turn info deƒfeat 
the victory oƒ such a person who is self-subdued and ever 
restrained in conduct.(104 and 105). 


Kệ Tụng 


Dâu Thiên thân, thát bà 
Dầu Ma vương, phạm thiên 
Không ai chiến thắng nổi 
Người tự thắng như vậy. 





* Càn thát bà: Tiếng Phạn là Gandhàrva. Vị thần nầy có nhiều tên gọi 
khác nhau, dịch là Hương thần, là một trong § bộ chúng. VỊ thần nây, 
không uống rượu ăn thịt, chỉ tìm mùi hương để nuôi thân của mình nên 
toàn thân rất thơm. Vị thần này hầu bên trời Đề Thích lo về sửa nhạc. 
Thần khẩn na la lo về pháp nhạc. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 287 


Lược giảng 


Đối với những Thiên thần hay ma vương, đều có thế lực rất 
lớn. Nhờ phước báo tu hành mà họ được thụ hưởng thú vui 
hơn người. Tuy nhiên, nếu luận về sức mạnh ở nơi tự chiến 
đâu khuất phục mình để vươn lên thành tựu đạo quả cao 
hơn, thì họ sẽ không tự thăng lấy họ được. Dù hưởng phước 
báo vui thích sang trọng như thế, nhưng làm sao họ không 
có ngày sa đọa thoát khổ. Họ thuộc về loại chỉ biết hưởng 
thụ mà không biết tự khắc chế lo tu. Nhưng, phước báo kia 
có ngày sẽ hết. 

Một người, dù cho có tiền rừng bạc bê đến đâu, nhưng chỉ 
biết một bề tiêu xài xả láng, thì thử hỏi làm sao không tiêu 
hao cạn kiệt cho được. Cho nên, ở đây, Phật nêu ra những 
hình ảnh Thiên thần nầy, mục đích là để Phật so sánh giữa 
COn người biết chế ngự những dục vọng của mình, thì dù 
cho những Thiên thần kia cũng không thê nào so sánh được. 
Vì sao? Vì những ai biết chế ngự dục vọng, tất nhiên, là họ 
đang hướng tiến trên đường giải thoát. Khi họ được giải 
thoát mọi đau khổ buộc ràng, chừng đó, họ hóa độ mọi 
người, mọi loài thoát khổ như họ. Thế thì, họ sẽ đạt được 
thành công trong tiến trình hướng thượng. 


Pháp cú này, cũng như pháp cú trên, Phật xoáy mạnh vào 
tinh thần tự thắng. Tại sao thế? Bởi việc tự thắng lây mình 
là một việc khó khăn nhứt trên đời. Nói thì nghe dễ dàng 
lắm, nhưng khi đối diện với thực tế, thì lúc đó mới thấy 
được hiện tướng của lòng dục vọng nổi lên. Chúng nỗi lên 
như cuồng phong vũ bão. Chúng bất kể ai, ở vào bậc nào. 
Miễn sao họ thỏa mãn được lòng tự ái nuôi lớn bản ngã của 
họ thôi. 


288 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


106. Mỗi tháng bỏ ra hàng ngàn vàng đề sắm vật hy sinh 
tế tự"? cả đến trăm năm, chẳng bằng giầy lát cúng 
dường bậc chân tu; cúng dường bậc chân tu trong giây 
lát thắng hơn tế tự quỉ thần cả trăm năm. 


Though month afler month ƒor a hundred years one should 
offer sacrfjfices by the thousandas, vet ƒ onÌ|y ƒor a momenf 
one should worship those oƒ perƒfected minds that honour is 
imdeed better than a century of sacrffice. 


Kệ tụng 


Tháng tháng bỏ ngàn vàng 
TẾ tự cả trăm năm 
Chẳng bằng trong giây lát 
Củng dường bậc chân tu 
Sự cúng dường như vậy 
Hơn trăm năm tế tự. 


Lược giảng 


Pháp cú này, Phật dạy tại Trúc Lâm, liên quan đến chú của 
Xá lợi Phất. 

“Một hôm, Ngài Xá lợi Phất đến thăm chú và Ngài hỏi 
người chú có từng làm việc thiện không? Người chú đáp: 
Có. Và ông cho biết, mỗi tháng ông cúng dường cho các 
đạo sĩ Kỳ na giáo (lõa thể) một ngàn đồng. Họ bảo rằng: 
Nhờ phước bồ thí cúng dường như thế mà được sanh thiên. 
Vì muôn cho người chú hiểu rõ con đường chánh đạo, nên 
Xá lợi Phất dẫn người chú đến gặp Phật và trình bày việc 
làm trên. Nhân đó Phật mới dạy pháp cú này”. (Lược truyện 
tích) 


Trong pháp giới, chúng sanh có nhiều loại. Riêng về loài 
người, chủng duyên của mỗi người rất sai biệt. Sự sai biệt 





L3 Tế tự: Giết những loài sinh vật để cúng tế thần linh. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 289 


đó là do nghiệp nhân gây tạo của mỗi người sai khác. Từ sự 
huân tập chủng tử sai khác, nên căn tánh trình độ của môi 
người sai khác. Trong kinh có nêu ra năm loại chủng tánh: 


1 Chúng tánh phàm phu. 
5 Chủng tánh ngoại đạo. 
3. Chủng tánh bất định. 
4 Chủng tánh Tiểu thừa. 
5 Chúng tánh Đại thừa. 


Qua năm loại chủng tánh trên, xét kỹ, mỗi người trong 
chúng ta, không ai lại không rơi vào một chủng tánh. Tùy 
theo chủng duyên gieo trồng mà có sự nặng nhẹ khác nhau. 
Nếu người nảo rơi vào chủng tánh ngoại đạo, thì thật là 
nguy hiểm. Bởi người có chủng tánh ngoại đạo, họ không 
bao giờ tin vào lý nhân quả. Họ theo tà đạo, họ thích những 
việc cúng bái cầu nguyện van xin thần linh. Họ là hạng 
người hoàn toàn ỷ lại vào thần linh. Họ nghĩ rằng, cuộc 
sông của họ đều do thần linh an bài và sắp xếp mọi việc. Do 
đó, họ tin tưởng vào các đắng thần linh một cách tuyệt đối. 
Vì họ cho rằng các đắng thần linh có quyền ban phước 
giáng họa. Dù vậy, có những ngoại đạo mà chủng tánh 
ngoại đạo của họ không sâu dầy lắm, một khi họ gặp được 
Minh sư chỉ dạy cho họ con đường chánh lý, thì họ có thê 
hồi đầu quay về chánh đạo. 


Vấn đề này, thời Phật, đọc kinh A Hàm, chúng ta thấy Phật 
đã từng tranh luận với ngoại đạo qua mọi phương diện. 
Nhứt là về phương diện niềm tin và chân lý. Kết quả, có 
nhiều vị lãnh tụ của các giáo phái đều xin quy y với Phật và 
trở thành những Phật tử chơn chánh. Trong hàng đại đệ tử 
của Phật, phần lớn, là do Phật cảm hóa thâu nhận từ ngoại 


290 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


đạo. Có những vị là những bậc giáo chủ của các giáo phái 
lớn. Như trường hợp Ngài Xá lợi Phât, Mục kiên Liên và ba 
anh em Ca Diệp v.v. 


Ngoài ra, cũng có những vị thuộc về chủng tánh Bất định, 
nghĩa là họ không thuộc về một loại chủng tánh nào đặc biệt 
trong 4 chủng tánh kia. Họ thuộc về hạng người gặp đâu 
xâu đó. Nghe triết thuyết, đạo giáo nào hay, họ chạy tìm 
đến. Họ không theo một tôn giáo nào cô định. Nay theo 
đằng nầy, mai chạy đăng kia. Có người nói, họ thuộc về loại 
“đạo vòng”. Họ cứ chạy lòng vòng, không có nơi nào mà họ 
đặt niềm tin vững chắc. Họ thuộc dạng người ba phải. Cái 
gì đối với họ cũng phải hết. Vì căn tánh của họ thuộc loại 
bất định. Nên sự tu hành của họ không có lập trường vững 
chắc. Họ chạy trong vòng chánh đạo còn đỡ. Ngược lại, họ 
chạy theo tà đạo, thì thật là nguy hiểm vô cùng. Niềm tin 
của họ như cây không rễ cái. Họ thuộc về hạng người rất 
dồi dào niềm tin. Nơi nào, họ cũng tin. Ngay cả bình vôi, cà 
ràng, ông táo, ông tà, bà năm, cậu bảy gì họ cũng tin cả. 
Niềm tin của họ giống như thức ăn xà bần hay loại mì xào 
thập câm. Thật không đâu ra đâu. Hạng người này, họ tu 
không có mục đích. Mục đích của họ có chăng, đó là Đạo 
Vòng, như trên đã nói. Họ thật là hạng người đáng thương 
xót 


Trở lại câu chuyện lược dẫn trên cho ta thấy, chú của Ngài 
Xá lợi Phất, đang tôn thờ ngoại đạo. Niềm tin của ông rất 
mạnh. Ông tin tưởng vào việc làm phước cúng tiền của ông 
để được sanh vào cõi Phạm Thiên. Tu phước để được sanh 
thiên, đó là điều tốt. Trong kinh Thập thiện, Phật cũng 
thường hay khuyến khích người Phật tử tu mười điều lành 
để được sanh thiên. Thế nhưng, tại sao ở đây, Phật chăng 
những không tán thán khuyến khích mà Phật còn bài bác và 
dạy cho ông ta điều này? Như vậy, Phật có tự mâu thuẫn 
không? Vấn đề nầy, không khéo ta sẽ dễ sanh nghỉ. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 291 


Trước hết, nói về kinh Thập thiện, Phật có khuyến khích 
người Phật tử nên làm lành ở nơi ba nghiệp, để được sanh 
về cảnh giới lành. Thường trong kinh gọi là cõi trời. Nhưng 
chúng ta nên nhớ, Phật giáo có chia ra năm thừa. Tất cả năm 
thừa đều là Quyền phương tiện. Phật tạm bày ra như thế, để 
chiều theo căn tánh sai khác của chúng sanh. Chớ đó không 
phải là mục đích Phật nhắm tới, mà mục đích Phật nhắm tới 
chỉ có một Phật thừa mà thôi. Còn lại, tất cả đều là phương 
tiện. Sở dĩ phân chia như thế, mục đích là Phật muốn nâng 
cao trình độ chuyển hướng mọi người từ thấp lên cao. 
Giống như những chặng đường nghỉ chân trên lộ trình dài 
tiến đến Phật quả. Tùy theo căn tánh của mỗi người mà Phật 
khuyến khích họ hướng thiện. Từng bước hướng lên, càng 
ngày càng tiến. Chớ không phải như chủ đích của ngoại 
đạo, họ xem sự sanh thiên là mục đích cứu cánh của họ. Họ 
không có con đường tiến lên. Họ bế tắc ở đó. Nếu chỉ có 
thế, thì con người không thể nào giải thoát khỏi vòng sanh 
tử luân hồi khổ đau được. 


Chính vì thế, nên ở đây, Phật muốn chuyền hóa cho ô ông có 
một hướng tiến cao xa hơn trên lộ trình tu chứng. Nếu chỉ 
biết bố thí, cúng tế để được sanh thiên, thì chưa phải là đạt 
đến mục đích hoàn thiện. Vì bố thí cũng dường, tuy là điều 
lành, điều tốt, nhưng vẫn còn hướng ngoại để được hưởng 
phước. Đó thuộc vê phước báo hữu lậu, có giới hạn. Khi 
hưởng hết, tất nhiên, phải sa đọa. Cúng dường cho những kẻ 
tu theo ngoại đạo, tà giáo, sao bằng cúng dường cho bậc 
chân tu. Vì bậc chân tu là người hướng dẫn mình đúng chân 
lý. Nếu mình nương theo đó, nỗ lực tu hành, tất nhiên có 
ngày mình sẽ đạt thành thánh quả. Do đó, nên Phật nói: 
“cúng dường cho bậc chân íu írong giáy lát thắng hơn tẾ tự 
quỉ thân cả trăm năm”. Vì qui thần họ vẫn là chúng sanh. 
Họ tự cứu họ không nồi, nói chỉ đến việc cứu ai? Qui thần 
làm sao họ hiểu được chánh pháp. Nên dù cho cúng tế cho 


292 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


họ cả hăng triệu năm, họ cũng vẫn là họ và ta cũng vẫn là 
ta. Nghĩa là ta vẫn mê tín và không tiên bộ chút nào. 


Cúng dường hiểu theo nghĩa sâu hơn, có nghĩa là tự mình 
trưởng dưỡng pháp thân huệ mạng của mình càng ngày 
càng thêm lớn. Đó mới thật sự là cúng dường pháp thân 
thanh tịnh. Và chỉ có cũng dường như thế mới mong thoát 
khỏi sanh tử luân hồi. 

Người biết tự tu là người tự khắc chế làm chủ lấy mình, là 
người không còn nô lệ ngoại cảnh. Người không mong cầu 
những phước báo nhỏ nhoi. Cúng dường cho bậc chân tu, dĩ 
nhiên, vượt hơn bố thí cúng dường cho những người tu theo 
tà ngoại gấp trăm ngàn lần. Vì ý hướng tu hành của họ còn 
kẹt vướng trong tự ngã. Bậc chân tu là bậc thoát ngoài vòng 
tranh chấp nhị nguyên. Chỉ có những ai thoát ngoài đối đãi, 
người đó mới thật sự là bậc chân tu. Và cúng dường cho 
những người đó là có phước hơn cả. Nói về sự bồ thí cúng 
dường, phước báo hơn kém nhau, trong kinh Tứ thập nhị 
chương có một bài kinh nói về vẫn đề nầy như sau: 


Phật dạy rằng: “Cho một trăm người ác ăn, không bằng cho 
một người lành ăn; cho một ngàn người lành ăn, không 
bằng cho một người trì ngũ giới ăn; cho một muôn người trì 
ngũ giới ăn, không bằng cúng dường cho một vị Tu đà hoàn 
ăn; cúng dường cho một trăm muôn vị Tu đà hoàn ăn, 
không bằng cúng dường cho một vị Tư đà hàm ăn; cúng 
dường cho một ngàn muôn vị Tư đà hàm ăn, không bằng 
cúng dường cho một vị A na hàm ăn; cúng dường cho một 
ức vị A na hàm ăn, không bằng cúng dường cho một vị A la 
hán ăn; cúng dường cho mười ức vị A la hán ăn, không 
bằng cúng dường cho một vị Bích chi Phật ăn; cúng dường 
cho một trăm ức vị Bích chi Phật ăn, không bằng cúng 
dường một Tam thế chư Phật ăn; cúng dường cho một ngàn 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 293 


ức Tam thế chư Phật ăn, không bằng cúng dường cho một 
vị Vô niệm, Vô trụ, Vô tu, Vô chứng ăn”. 


Qua bài kinh nầy, Phật so sánh cho chúng ta thấy về hơn 
kém trong việc bố thí. So sánh phước báo hơn nhau ở chỗ 
qua tiến trình tu chứng của người tu do đoạn trừ phiền não 
nhiều ít mà có sự hơn kém khác nhau. Nhưng tại sao cúng 
dường cho Tam thế chư Phật mà không bằng cúng dường 
cho một bậc Vô niệm Vô Trụ Vô tu Vô chứng? Bởi Tam thế 
chư Phật ứng hóa trong chúng sanh giới, cũng chỉ từ nơi 
Pháp thân chân thật tức là “Vô vi Chơn như tánh”. Vô vi 
chơn thật pháp tánh là căn bản của chư Phật. Tất cả chư 
Phật đều dùng vô phân biệt trí mà chứng Pháp vô vi bình 
đẳng. Pháp thân không thể dùng trí suy nghĩ đến được, nó 
không trụ chỗ nào, không cần tu mới có, cũng không cần 
chứng ngộ mới được. Trí Vô lậu phân biệt lại cũng không bị 
sanh diệt, không đời đối. Ấy là chơn thân của Phật tự tha 
bình đẳng, tức Vô niệm, Vô trụ, Vô tu, Vô chứng, chính là 
Vô phân biệt trí, thân chứng chơn như tánh rốt ráo thành 
Phật. Cúng dường như thế mới gọi là cứu cánh. Do đây, 
trong Phật pháp bất cứ pháp nào cũng đều phải đến chỗ cứu 
cánh. 


107. Cả trăm năm ở tại rừng sâu thờ lửa, chẳng bằng 
trong giây lát cúng dường bậc chân tu, cúng dường '“ 
bậc chân tu trong giây lát thắng hơn thờ lửa cả trắm 
năm. 


Though ƒor a hundred vears one should tend the sacrffcial 
/ire in the ƒorest, yet iƒ only ƒor a moment one should 
worship those oƒ perƒfected minds that worship ¡is indeed 
better than a cenfury oƒ sacrffice. 





“ Cũng dường: Đọc trại âm của chữ cung dưỡng. Chữ cung có nghĩa 
là cung câp. Dưỡng là nuôi nắng. Cúng dường có nghĩa là cung cấp nuôi 
dưỡng ngày càng tăng trưởng. 


294 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Kệ Tụng 
Dâu trải một trăm năm 
Thờ lửa tại rừng sâu 
Chẳng bằng trong giây lát 
Củng dường bậc chân tu 
Sự cúng dường như vậy 
Hơn trăm năm tế tự. 


Lược giảng 


Pháp cú nầy, Phật dạy tại Trúc Lâm, có liên quan đến người 
cháu của Trưởng lão Xá lợi Phât. 


Truyện tích kế lại: “Trưởng lão cũng. đến người cháu hỏi 
thăm có từng làm việc thiện không. Hằng tháng anh ta giết 
một con thú đề tế lửa, vì tin rằng sẽ lên cõi Phạm thiên như 
thầy anh ta bảo. Trưởng lão cũng khuyên anh đến gặp và 
thỉnh Phật dạy cho. Phật thuyết như sau: 


“Bà la môn, dù ông thờ lửa một trăm năm như thế, công đức 
n chưa băng giá trị lễ kính đệ tử ta trong một khoảnh 
hắc”. (Tích truyện Pháp cú tập II trang 98). 


Tế tự là một tín ngưỡng của người dân Ấn đã có trước khi 
Phật ra đời. Con người đứng trước vũ trụ bao la, họ đâm ra 
sợ hãi. Từ đó, họ nảy sanh ra ý niệm tín thành sùng bái 
thiên nhiên. Họ cho răng, mỗi một hiện tượng thiên nhiên, 
đều có một vị thần ngự trị điều khiển cai quản. Như Thần 
mây, Thần mưa, Thần gió, Thần lửa v.v. Và cũng từ đó, họ 
sáng tác ra những bản thánh ca và nghi thức cúng tế Thần 
linh. Thời nây, sử ghi lại, gọi là thời đại Đa thần giáo. Đã có 
nghi thức, tất nhiên phải có người đứng ra chủ tê. Cho nên, 
từ đó nảy sanh ra một giai cấp nắm quyền chủ tế, tức là 
hạng tăng lữ, đó là nguyên nhân có ra Bà la môn giáo sau 
nây. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 295 


Bà la môn, Trung Hoa dịch là Tịnh hạnh hoặc Phạm hạnh, 
chỉ cho phái tu hạnh trong sạch. Kinh điển của phái nầy gọi 
là Phệ đà (Veda), Trung Hoa dịch là Minh luận hoặc Trí 
luận. Kinh điển của Bà la môn gồm có 4 thứ: 


1. Lê câu phệ đà (Rig-Veda) 

2. Dạ du phệ đà (YaJur Veda) 

3. Sa ma phệ đà (Sàma Veda) 

4. A thát bà phệ đà (Atharva Veda) 


Bồn thứ kinh điển nầy, được gọi chung là Tứ Phệ đà thánh 
điển. Đó là một hệ thống tư tưởng triết lý về thời xưa của xứ 
Ấn Độ. 

Trong bốn loại thánh điên trên, thì Dạ du phệ đà, được xem 
như là bộ thánh điển chuyên thuyết minh về việc cúng tế 
Thần linh. Do đó, hầu hết những người theo Bà la môn giáo, 
đều phải nằm lòng bốn thánh điển này. Đối với việc cúng tế 
Thần linh, họ rất tôn sùng và kính trọng. Vì theo giáo thuyết 
của đạo Bà la môn, người nào cúng tế như thế, thì sau khi 
mạng chung, sẽ được sanh lên cõi trời Phạm thiên đê hưởng 
phước báo. Đó là một tập quán tín ngưỡng lâu đời của họ. 
Thế mà, khi gặp Phật, họ được Phật chuyên hóa và rồi sau 
đó, họ từ bỏ tập quán tín ngưỡng lâu đời mà quy y với Phật. 
Như thé, chúng ta mới thấy sự hóa độ của Phật, ít ra là bước 
đầu, chắc chắn là không phải chuyện dễ dàng. 


Đọc qua các bộ Thánh điển A hàm, ta thấy rất rõ về vấn đề 
này. Nghĩa là Phật đã đương đầu tranh luận với ngoại đạo, 
nhứt là đối với các vị tăng lữ Bà la môn. Vì kinh điển của 
họ cũng có những tư tưởng cao thâm. Chính đức Phật cũng 
hấp thụ và thu thái tỉnh hoa của tư tướng kinh điển này. Sử 
liệu đã ghi lại cho chúng ta thấy như thế. Thế nên, trên bước 
đường giáo hóa của Phật, nêu như Ngài không có đủ uy đức 


296 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


và có nguồn giáo lý với hệ thống tư tưởng siêu việt vượt lên 
trên các trào lưu tư tưởng học thuyết đương thời, thì thử hỏi 
làm sao, họ có thê quy phục trở về với đức Phật cho được? 


Điều quan trọng nhứt, và đáng nói ở đây, là đức độ cảm 
hóa của đức Phật. Vì các vị giáo chủ lãnh tụ đương thời, 
chưa có vị nào có một đức độ và hiểu biết hơn Phật. Cho 
nên, nhờ đó, mà Phật mới dễ cảm hóa. Điều nầy, cũng cho 
chúng ta một bài học rất lớn về việc nhiếp hóa độ chúng. 
Muốn độ chúng cho có hiệu quả, tất nhiên, một vị tăng sĩ 
phải hội đủ hai yếu tố căn bản: đức độ và tài năng. Nhưng 
giữa hai yêu tố này, thì từ xưa tới nay, qua kinh nghiệm của 
chư Tổ sư cũng như của các bậc tăng già cho chúng ta biết, 
thì đức độ bao giờ cũng được nêu cao và đặt lên hàng đầu. 


Một người dù cho họ có tài giỏi, học rộng thông suốt đến 
đâu mà thiếu đức độ, thì họ cũng không hóa độ được ai. 
Đức độ có ra là nhờ vào giới luật. Người nào gìn giữ giới 
luật nghiêm minh, thì chắc chắn người đó sẽ được mọi 
người quy kính. Tuy nhiên, bên cạnh giới đức, người tăng sĩ 
cần phải có khả năng về học lực. Với thời đại khoa học văn 
minh tân tiến ngày nay, nó đòi hỏi người tăng sĩ phải có 
kiến thức rộng cả hai lãnh vực: “thế pháp và nội điển”. 
Trong hai điều này, thì phần nội điển là chính yếu, người 
tăng sĩ, bao giờ cũng phải coi trọng, vì nó là mạch sống căn 
bản của người tăng sĩ. Nói cách khác, nếu mang hình thức 
của một tăng sĩ mà giáo lý nội điển Phật giáo không thông, 
thì tự mình đã không được lợi ích, nói chi đến việc làm lợi 
ích cho người. Và như. thế, thì người tăng sĩ, chắc chắn là sẽ 
bị người ta đánh giá rất thấp. Do đó, rất trở ngại trong việc 
hoằng hóa độ sanh. 


Hơn thê nữa, người ta đên với mình, không phải họ đên với 
câp băng học lực cao ngoài đời. Bởi những thứ nây, đôi với 
họ, họ coi thường. Vì họ cũng đã có và có khi họ còn có cao 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 297 


hơn chúng ta. Họ đến với đạo, mục đích là để tìm hiểu 
những gì khác hơn cái mà họ đã có. Cho nên, vấn đề được 
minh định rõ ràng rằng, đối với người tăng sĩ, bao giờ kiến 
thức Phật học cũng phải đặt nặng và tìm hiểu nghiên cứu 
học hỏi không ngừng. Vì đó là trách vụ và sở trường chuyên 
môn của người tăng sĩ. Còn thế pháp, kiến thức phổ thông, 
chỉ là phụ lực trong việc nghiên cứu và truyền bá chánh 
pháp mà thôi. Nếu người tăng sĩ đánh lộn sòng, thì rất là tai 
hại trong việc nghiên cứu và truyền bá chánh pháp. 


Trở lại vấn đề trên, việc tôn thờ Thần lửa để cúng tế của 
những vị theo đạo Bà la môn giáo, mà tiêu biểu như người 
cháu của Tôn giả Xá lợi Phát, sau khi đến gặp Phật, Phật 
dạy cho ông ta pháp cú này, bởi vì việc tế tự chỉ gây thêm 
nghiệp sát hại chúng sanh mà thôi, thực tẾ, không được lợi 
ích gì. Cứ mỗi lần cúng tế như thé, thì giết chết những mạng 
sống khác. Việc làm này, thử hỏi làm sao có phước cho 
được? Vì mê tín mà họ làm, bởi họ chưa được khai thông 
hiểu chánh lý nhân quả, nên khi đến với Phật, Phật sẽ chỉ 
bày và chuyên hóa họ được ngay, bởi do đức độ và uy tín 
của Phật quá rộng lớn, trùm khắp. 

Bên cạnh đó, Phật còn có nhiều người đệ tử tài giỏi. Hầu 
hết, các Ngài đều xuất thân từ giới lãnh tụ ngoại đạo quy 
kính đức Phật. Nhờ thế mà các vị ngoại đạo này, khi được 
gặp Phật là họ được khai thông và hồi đầu quy y Phật ngay. 
Từ đó, họ sẽ không còn theo con đường tả ngoại nữa. 


108. Suốt năm cúng dường để cầu phước, công đức 
chẳng bằng một phần tư sự kính lễ bậc chánh trực, 
chánh giác. 

Whatever gjfis and oblatons one seeking merit mieht offer 
im this world ƒor a whole year, all that is not worth one 
ƒourth of the merit gaimed by revering the Upright Ones, 
which is truly excellenf 


298 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Kệ Tụng 


Suốt năm trường cúng dường 
Bồ thí để câu phước 
Không bằng một phần tư 
Kính lễ bậc chánh trực. 


Lược giảng 
Pháp cú nầy, Phật dạy tại Trúc Lâm, có liên quan đến người 
bạn của Tôn giả Xá lợi Phât. 


Theo tích truyện kể lại: Trưởng lão cũng đến hỏi bạn mình 
như đối với chú và cháu của mình trước đây. Việc thiện của 
anh bạn từng làm là mô vật tế lễ để được sanh thiên. Ngài 
cũng khuyên và dẫn bạn đến gặp Phật, thưa thỉnh và được 
Phật chỉ dạy như sau: 


“Bà la môn, đù ông có dâng tế vật một năm, cũng không 
công đức băng một phân tư công đức của một thiện tín bô 
thí cho dân chúng, hay người biết tôn kính đệ tử ta”. 


Tại sao dâng tế vật một năm, không bằng công đức của 
người bố thí cho dân chúng? Hoặc là người biết tôn kính đệ 
tử Phật? Phân tích lời Phật dạy cho vị Bà la môn trên, chúng 
ta thấy có ba vấn đề được bàn đến: 


1. Vấn đề cúng tế. 

2. Bồ thí cho dân chúng. 

3. Tôn kính đệ tử Phậit. 
1. Vấn đề cúng tế. 


Khi nói đến cúng tế, tất nhiên, người ta sẽ nghĩ ngay đến 
việc làm mê tín. Vì sao? Vì không có lẽ thật. Ở đây, nếu 
phân tích ta thấy có ba vấn đề: 


a. Người cúng tế 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 299 


b. Vật cúng tế 

c. Đối tượng được cúng tế. 
a. Người cúng tế: Với tâm niệm của người cúng tế là mong 
cầu phước báo cho riêng mình. Đó là động cơ, do lòng ích 
kỷ thúc đây mà làm. Dù cúng với bất cứ lý do nào, tựu 
trung, họ cũng chỉ vì bản ngã muốn hưởng lợi cho cá nhân 
mình mà thôi. Từ quan niệm ích kỷ đó, mà họ ra tay sát hại 
sinh vật để cúng tế. Và khi cúng tế, họ chỉ tin tưởng vào 
một đắng Thần linh vô hình nào đó, mà họ chưa từng biết 
mặt mũi ra sao. Đó là một việc làm quá mê tín. Họ tin một 
điều không có lý lẽ gì hết. 
b. Vật cúng tế: Đây là những sinh vật bị họ giết hại. Những 
sinh vật nây, chúng cũng có mạng sống như con người. 
Chúng cũng ham sống sợ chết như con người. Mạng sông 
của chúng tuy nhỏ, nhưng sự ham sống của chúng không 
khác gì con người. Như vậy đoạn mạng sống của chúng, thì 
đây là một việc làm rất tàn nhẫn và độc ác. 


c. Đối tượng dâng cúng: Họ hoàn toàn mờ mịt không hiều. 
Chỉ nghe nói Thần linh, mà họ không biết Thần linh ra sao. 
Như vậy, đối tượng mà họ tin tưởng để cúng bái chỉ là một 
ảo tưởng, huyền hoặc mông lung mà thôi. 


Phân tích đại khái qua 3 điều đó, ta thấy họ hoàn toàn là mê 
tín. Họ hành động theo kiểu xưa bày nay làm, không có một 
chút trí tuệ nhận xét. Do đó, Phật mới nói là một việc làm 
vô ích. Chẳng những không có ích lợi cho ai mà còn tồn hại 
cho chính mình. Vì thế, nên Phật mới nói là không bằng 
một người bồ thí cho dân chúng. 


2. Bồ thí cho dân chúng. 


300 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Thật vậy, tiền bạc hay sinh vật mà họ cúng tế, nếu như họ 
đem ra bố thí cho những người nghèo, thì đó là một ích lợi 
thiết thực. Lợi cho họ và lợi cho mọi nØƯỜI. 

Xã hội thời xưa hay xã hội thời nay cũng thế. Xã hội nào 
cũng rất cần những con người giàu lòng nhân ái. Những con 
người biết yêu thương đồng loại. Biết chia ngọt xẻ bùi, theo 
tỉnh thần lá lành đùm lá rách. Và xã hội nào, những con 
người bắt hạnh, nghèo khổ đói rách cũng rất nhiều. Thành 
phần nầy rất cần sự giúp đỡ yêu thương của mọi người. 
Giúp đỡ cho họ có được một cuộc sông tương đối thoải mái, 
phước báo còn hơn gấp mây ngàn lần cúng tế Thần linh. 
Thần linh thời nay là những thành phần nghèo khổ. Đó là 
một đối tượng rất cần mọi người quan tâm thương tưởng 
đến. Và Thần linh nầy có mặt khắp nơi trên thế giới. Họ 
đang gào thét cầu cứu. Thay vì cúng tế cho một Thần linh ở 
một thế giới mông lung vô hình nào đó, sao bằng giúp đỡ 
bố thí cho những Thần linh cụ thể bằng xương băng thịt 
đồng loại. Bởi thế, nên Phật luôn đề cao sự tương trợ này. 
Ngài luôn khuyến khích những ai có được phước báo giàu 
sang, nên trải rộng lòng thương để bố thí cho dân chúng 
nghèo đói. Không những Ngài khuyến giáo trong thời đại 
của Ngài, mà còn trải dài qua mọi thời đại, bất luận thời 
gian hay không gian nào. Hễ còn có nhơn loại trên quả địa 
câu nây, thì vân đề bố thí của cải san sẻ tình thương đến cho 
mọi người vẫn còn có giá trị và cần thực hiện. 


Như vậy, cho chúng ta thấy, đức Phật bao giờ cũng dạy cho 
người ta nên có lòng từ bi hiểu và thương. Cần thực hiện 
những gì thực tế, đừng mơ tưởng ảo vọng viễn vông. Việc 
làm nào cũng phải dựa trên lẽ thật mà làm. Có thế, thì mới 
đem lại sự lợi lạc cho mình và người. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 301 


Trở lại câu pháp cú Phật dạy trên, Phật nhân mạnh và so 
sánh cho chúng ta thây giữa một việc làm hữu ích thực tê và 
một việc làm vô ích. 

3. Tôn kính đệ tử Phật. 


Như những bài trước chúng ta cũng đã có nói qua về việc 
cúng dường bồ thí. Cúng dường, bố thí là một hạnh lành. 
Việc làm nầy cần được khuyến khích và tán dương. Tuy 
nhiên, căn cứ theo pháp cú này, Phật dạy, thì vấn đề cúng 
dường để cầu phước báo nhơn thiên, nó chỉ được hưởng 
phước báo giới hạn tạm thời thôi. Ở đây, Phật muốn khuyến 
khích và chỉ dẫn chúng ta vượt hơn phước báo đó bằng cách 
là kính lễ bậc chánh trực, chánh giác. Tại sao kính lễ bậc 
chánh trực, chánh giác mà phước báo hơn cúng dường để 
cầu phước? Vấn đề này, có nghĩa cạn và sâu khác nhau. 
Nếu nói theo nghĩa thông thường, chúng ta kính lễ bậc 
chánh trực, chánh giác, thì sẽ được vị nầy hướng dẫn chỉ 
giáo chúng ta thăng tiến trên đường giác ngộ. Vì họ là 
người tu hành đạt đạo và như thế là chúng ta đã gặp được 
bậc minh sư, một người thầy đã giác ngộ. Tất nhiên, vị thầy 
nầy sẽ hướng dẫn, chỉ dạy chúng ta tu hành đúng theo chân 
lý. Nhờ đó, mà chúng ta mau được giác ngộ giải thoát. Đó 
là nói theo nghĩa thường. 


Còn nói theo nghĩa sâu hơn, thì chánh trực, chánh giác là 
chính bản tâm chúng ta. Bản tâm của chúng ta vốn là thanh 
tịnh sáng suốt, lúc nào cũng chánh giác chánh trực. Nếu 
chúng ta biết kính lễ (hết lòng bảo hộ tôn trọng và sống 
thực) ở nơi bản tâm đó, thì chúng ta sẽ được giác ngộ giải 
thoát. Không cần tìm kiếm ở đâu xa. Tại sao? Bởi vì các bậc 
A la hán hay Phật, Bồ tát, cũng từ nơi bản tâm đó mà thành. 
Phật và bồ tát, các Ngài khéo nhận ra và sống thực trọn vẹn 
với cái chân lý đó, mà được thành tựu đạo quả. Nếu chúng 
ta khéo nhận và khéo tu như các Ngài, thì chúng ta cũng sẽ 


302 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


được như các Ngài không khác. Đó là một lẽ thật. Vì các 
Ngài cũng là con người như chúng ta. Các Ngài làm được, 
thì tại sao chúng ta không làm được? Nếu chúng ta có quyết 
tâm thắng tiến, thì dù một đời không được, trải qua nhiều 
đời cũng phải được. Chỉ cần chúng ta có ý chí kiên cố và 
bền vững. Nghĩa là cho đến bao giờ đạt được kết quả thì 
thôi. Đó là nói theo nghĩa sâu và cũng là nghĩa thực tê nhứt, 
vì không ỷ lại bên ngoài. 

Đức Phật không chấp nhận cho chúng ta chỉ biết một bề ÿ 
lại cầu khẩn van xin bên ngoài, dù là cầu khẩn van xin ở nơi 
Ngài. Ngay cả đức Phật, chúng ta còn không ỷ lại van xin, 
thì thử hỏi trên đời nầy, chúng ta còn cầu khân van xin ai 
nữa chớ? Chỉ có những ai mê muội mới làm việc vô nghĩa 
mê tín đó mà thôi! 

109. Thường hoan hỷ tôn trọng, kính lễ bậc trưởng lão 
thì được tăng trưởng bốn điều: sống lâu, đẹp đẽ, vui vé, 
khỏe mạnh. 


To one ever eager to revere and serve the elders, these ƒour 
blessines accrue: long le and bequty, happiness and 
DOW€F. 


Kệ Tụng 
Thường tôn trọng, kính lễ 
Bậc kỳ lão trưởng thượng 
Được tăng trưởng bôn pháp: 
Thọ, sắc, lạc, sức khỏe. 

Lược giảng 
Pháp cú này, Phật chú trọng đến phần lễ nghĩa của con 
người. VÌ lễ nghĩa là cội gốc nhân bản của con người. 


Người sống không có lễ độ, phép tắc, thì quả thật họ là 
người thiếu nhơn cách và phâm giá con người. Dù sống 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 303 


trong xã hội nào, xưa hay nay cũng thế. Tối thiểu, con 
người phải biết xử sự với nhau cho có lễ độ. Vì lễ độ là 
nâng cao cung cách của đạo làm người. Con người có lễ độ, 
biết kính trên nhường dưới, đó là nét đẹp, lịch sự từ bên 
trong lẫn bên ngoài của con người. 


Ngày xưa, đối với các nước Á Đông, nhứt là Trung Hoa, 
người ta rất xem trọng lễ nghĩa. Trung Hoa, thời xưa là một 
nước theo nên triết lý Không Mạnh. Cho đến ngày nay, dù 
trải qua bao nhiêu biến thiên lịch sử, đổi đời, nhưng vẫn đề 
lễ nghĩa, họ vẫn còn gìn giữ. Tuy không được như xưa, 
nhưng họ quyết duy trì, bảo vệ truyền thống tốt đẹp nầy của 
họ. Như chúng ta đã biết, lễ nghĩa đối với Nho giáo, được 
đặt lên hàng đâu. 


Dân tộc Việt Nam ngày xưa cũng thế. Vì chịu ảnh hưởng 
của Nho giáo trải qua nhiều thế kỷ, nên việc lễ nghĩa, dân ta 
rất coi trọng. Bước đầu vào trường học, một em học sinh 
phải học lễ nghĩa trước. Bởi thế mới có câu châm ngôn: 
“Tiên học lễ, hậu học văn”. Các cụ ta ngày xưa quan niệm, 
lễ nghĩa là cội gốc của con người. Người nào thiếu lễ độ 
trong việc cư xử, không biết lễ phép kính trên nhường dưới, 
thì người đó sẽ được các cụ cho đó là thứ thất học, mật dạy. 


Đối với trong gia đình, việc lễ nghĩa các cụ rất nghiêm 
khắc. Mọi người cư xử với nhau phải có tôn ty trật tự. Phải 
biết kính trọng yêu thương kẻ lớn người nhỏ. Đi phải thưa 
về phải trình. Mở lời, thì phải dạ thưa. Càng giữ lễ nghĩa 
chừng nào, thì càng tốt chừng đó. Người nào có giữ gìn lễ 
độ, thì người đó mới được xã hội kính trọng nề vì. Nhờ thế 
mà duy trì được nếp sống kỷ cương trong gia đình rất tốt 
đẹp. Đối với ngoài xã hội cũng thế. Những vị bô lão trong 
làng, có nhiều kinh nghiệm già dặn trong cuộc sống, rất 
được mọi người kính trọng. Họ coi những vị đó là những 
bậc trưởng thượng. Bởi thê mới có câu: “Kính lão đắc thọ”. 


304 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Nghĩa là phải kính trọng những người già cả sống lâu. Vì xã 
hội Việt Nam thời xưa, người nào càng sông lâu, thì được 
người ta càng nê nang, trọng vọng. 


Đó là nói theo phong tục xã hội ngoài đời. Còn trong đạo, 
riêng đạo Phật của chúng ta thì sao? Tất nhiên, việc lễ 
nghĩa, phép tắc của một vị tăng sĩ phải gìn giữ hơn người 
đời. Một người mới bước chân vào đạo tập tu theo hạnh 
người xuất gia, tất nhiên, những vị này phải được học tập 
rất kỹ về những phép tắc oai nghi. Ngoài những giới luật Sa 
di, các vị đó còn phải học 24 thiên oai nghi. Oal nghi là dạy 
những phép tắc lễ độ của một người tu xuất gia. Đây là 
những phép tắc lễ độ rất lịch sự của người tu. Sự lễ độ của 
người đời, nếu đem so sánh với những oai nghi phép tắc 
này, thì thật chẳng có nghĩa lý gì. 


Nói dài dòng như thế để chúng ta thấy sự lễ độ của con 
người thời xưa rất là quan trọng. Dĩ nhiên thời nay, thì sự lễ 
độ nầy đã sút giảm đi nhiều. Theo trào lưu văn minh tân tiến 
của các nước xã hội tây phương, con người phần nhiều đã 
biến chất. Những cái nét đẹp, lễ nghi của thời xưa, như bị 
phủ mờ. Dù răng, ngày xưa vấn đề lễ nghĩa, các cụ quá đặt 
nặng, thành thử nó quá lễ mễ, rườm rà. Nhưng dù sao, nó 
cũng là cái nét đẹp hơn một thời của người Á Đông. Chẳng 
những đẹp thôi, mà nó còn duy trì được nếp sống tôn ty trật 
tự trong gia đình và ngoài xã hội. Đó là văn hóa cao đẹp của 
mỗi quốc gia dân tộc. 

Ngày nay, dù sống trong những xã hội tây phương, nhưng 
người Việt Nam chúng ta thuộc thế hệ lớn, họ vẫn còn duy 
trì truyền thống lễ nghi của một vài tập tục quý giá cao đẹp. 
Trong khi tiếp xúc xã giao giữa mọi người, không phân biệt 
màu da chủng tộc, người Việt Nam theo thói quen, họ vẫn 
giữ lễ độ kính trọng người già nua trọng tuổi. Chẳng những 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 305 


lễ độ đối với người trọng tuổi, mà còn đối với tất cả mọi 
người. Đây là một nét đẹp truyền thống đáng kính. 

Thể hiện lễ độ không có nghĩa là khúm núm, dạ bẩm thưa, 
mà là thể hiện bằng những cử chỉ hay hành động rất lễ phép. 
Điều đó, là nói lên sắc thái văn hóa của dân tộc từ ngàn xưa 
truyền lại. Thế hệ con em của chúng ta, dù chúng chịu ảnh 
hưởng đời sống của xã hội tây phương rất nhiều, nhưng 
không vì thế mà chúng lại đánh mất sự lễ độ với mọi người. 
Nói thế, không có nghĩa là chúng ta đánh giá rất thấp xã hội 
tây phương không có lễ độ. Họ là những con người rất lịch 
sự đó chớ. Họ có nhiều thái độ, cử chỉ nói năng đáng kính 
lắm. Nhưng mỗi nước có mỗi sắc thái văn hóa, tập tục khác 
nhau. Đối với những người trọng tuổi già nua, họ rất kính 
trọng. Điều nầy, không phải trên lý thuyết, mà họ đã thể 
hiện ngay trong đời sống hiện thực. Đây cũng là chánh sách 
giúp đỡ người già của chánh phủ. Tuy nhiên, vấn đề nầy, nó 
thuộc về lãnh vực xã hội. Chúng ta không lạm bàn đến. 

Trở lại vấn đề, qua lời Phật dạy trên, ta thử tìm hiểu: Tại 
sao thường hoan hỷ tôn trọng kính lễ bậc trưởng lão thì 
được tăng trưởng bốn điều: sống lâu, đẹp đề, vui vẻ, khỏe 
mạnh? Nói thê, thì ta có thê đặt ngược lại vấn đề: Những ai 
không biết kính trọng bậc trưởng lão, thì họ không sống lâu, 
đẹp đẽ, vui vẻ, khỏe mạnh sao? Nhưng thực tẾ, ta thấy, có 
biết bao nhiêu người, họ không biết kính nề ai, dù đó là cha 
mẹ hay ông bà họ, chớ chưa nói đến người ngoài, thế nhưng 
tại sao họ lại hội đủ những điều nói trên? Thế thì, lời Phật 
dạy trên có còn đúng với xã hội ngày nay không? Nói rõ ra 
là đã lỗi thời rồi chăng? Chúng ta sẽ nghĩ sao về những vấn 
đề này? 


Đối với những lời Phật dạy, nếu xét về phương diện đối cơ, 
có đôi khi chúng ta thây, có những điêu không còn phù hợp 
với thời đại con người ngày nay. Tuy nhiên, trong trường 


306 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


hợp này, xét qua lời Phật dạy, ta thấy thời nào cũng vẫn 
đúng và có giá trị như thường. 


Điều quan trọng mà chúng ta cần chú ý trong pháp cú trên 
là ba chữ: “Thường hoan hỷ”. Trong cuộc sống hằng ngày, 
ta thấy người nào luôn luôn hoan hỷ với mọi người, thì đó 
là người rất vui tánh. Sở dĩ họ hoan hỷ với mọi người là vì 
trong lòng họ không chất chứa những độc tố sầu muộn ganh 
ghét. Họ sống với một tâm hồn hỷ xả cởi mở vui vẻ. Họ 
không cố chấp bất cứ ai hay việc gì. Gặp ai, họ cũng niềm 
nở vui tươi. Họ không phải hạng người chỉ biết sống bề 
ngoài. Họ không bãi buôi theo lỗi xã giao thường tình. Họ 
là mẫu người đạo đức sống thật lòng. Họ không màu mè 
làm ra vẻ kiểu cách, lập dị. Do sống thật với lòng, nên họ có 
quá nhiều hạnh phúc. Họ không bắt bẻ phiền muộn ai, cái gì 
qua rồi thì thôi, họ không bao giờ để lòng. Do đó, mà họ 
không cần phải bóp trán suy tư. Đời họ không có để vướng 
bận gút mắc việc gì dù nhỏ hay lớn. Nên họ không có 
những nếp nhăn nheo trên vằng trán. 


Từ một nếp sống hoan hỷ đó, thấy ai, nhìn ai họ cũng cảm 
kính vui tươi. Vì họ không thuộc hạng người nặng chấp 
ngã, nên họ rất lễ độ kính trọng mọi người. Đối với kẻ lớn 
hay người nhỏ, họ cũng đều tỏ thái độ thương kính. Phật 
dạy, tất cả đều do tâm. Tâm người hoan hỷ, thì nhìn đâu 
cũng hoan hỷ. Đối với người trọng tuổi, họ còn kính nề, hà 
tất gì đối với những bậc trưởng lão đức độ. Hai chữ trưởng 
lão Phật nói ở đây, là nói lên người có đức độ khác hơn 
người thường. Lòng ta càng kính trọng đối với những bậc 
này, thì ta càng tăng thêm phước đức. 

Phước đức có ra là do ở chỗ ta biết khiêm cung. Mà người 
luôn khiêm cung là người rất có lễ độ. Do đó, nên bản thân 
họ không làm mích lòng ai. Nhờ đó mà họ có một đời sống 
đạo đức. Điều ta nên nhớ là đừng quên hai chữ “tăng 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 307 


trưởng” của pháp cú trên. Tăng trưởng có nghĩa là cái đã có 
rồi, chỉ làm cho thêm lớn mạnh hơn lên, chớ không phải cái 
chưa có mà ta làm cho có. Không phải chúng ta kính trọng 
bậc trưởng lão rồi thân hình của chúng ta lại biến đổi đẹp đẽ 
hay sống lâu, khỏe mạnh v.v. Ở đây, Phật dạy chúng ta phải 
luôn hoan hỷ tôn trọng, kính lễ bậc trưởng lão, tất nhiên là 
chúng ta sẽ được tăng trưởng phước báo. Bốn điều nói trên 
là do con người có phước mà có. Đã có rồi, tất nhiên, Phật 
khuyên bảo chúng ta nên tài bồi thêm cho những điều 
phước báo đó càng ngày càng thêm lớn. Bốn thứ đó đều do 
từ tâm hoan hỷ vui vẻ kính trọng mọi người mà ra. Hoan hỷ 
có ra là do người biết trải rộng tâm lòng yêu thương hỷ xả. 
Như vậy, người nào có được tâm hồn luôn hoan hỷ với 
mình và mọi người, thì chắc chăn người đó sẽ được tăng 
trưởng bốn điều phước báo đó. Và điều này, chúng ta thấy, 
cũng rất là phù hợp với ngành y khoa. Đối với ngành học 
nây đều khuyên con người nên vui sống, đừng bao giờ chứa 
chấp những sầu muộn, lo lắng trong lòng. Càng chứa chấp 
những thứ đó nhiều chừng nào, thì con người càng đau khổ 
và dễ sanh bệnh nhiều chừng nấy. Bởi chúng là những thứ 
độc tố tàn hại con người. Do đó, những ai muốn được sống 
lâu, đẹp đề, vui vẻ, khỏe mạnh, thì hãy nhớ và thật hành 
đúng như lời Phật dạy trong câu pháp cú này. 


110. Sống trăm năm mà phá giới, không tu thiền, chẳng 
băng chỉ một ngày mà trì giới 'Š , tu thiền định "9. 





HŠ Trì giới: Trì là gìn giữ. Giới là ngăn cấm. Trì giới là giữ gìn những 
giới luật đã lãnh thọ cho nghiêm mật, không được buông lung. 

!! Thiền Định: Có 2 nghĩa: 1/ Thiền là dịch âm tiếng Phạn Dhyàna; 
Định là dịch ý tiếng Phạn Samàdhi. Thiền và Định đều là để tâm chuyên 
chú vào một đối tượng mà đạt tới trạng thái tịch tĩnh, không tán loạn. 
Hoặc chỉ Thiền là dịch âm từ Dhyàna, Định là dịch ý. Phạn Hán tịnh 
xưng gọi là Thiền định. Còn chỉ Tứ thiền của cõi Sắc giới và Tứ định 
của cõi Vô sắc giới, gộp lại gọi là Tứ thiền bát định. X. Pháp Hoa kinh, 


308 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Better it is to live one dạy viftuous and meditative than to 
live a hundred years timmoral and uncontrolled. 


Kệ Tụng 


Dâu sống một trăm năm 
Phá giới, không thiền định 
Không bằng sông một ngày 

Trì giới, tu thiền định. 


Lược giảng 


Đời sống của một đời người, nếu chỉ ước định theo thời 
gian dài hay ngắn, sống lâu hay chết non, thì sự ước định 
đó, quả là điều rất nông cạn và vô nghĩa. Giá trị của con 
người không phải ở thời gian lâu hay mau. Nếu sống lâu mà 
con người toàn gây tạo những điều ác đức, lợi mình hại 
người, thì sự sống lâu đó, chỉ là một họa hại cho nhơn loại. 
Xã hội loài người không thê chấp nhận những hạng người 
đó. Vì muốn củng cô địa vị quyên lợi danh vọng của mình, 
mà họï bất chấp mọi thủ đoạn gian ác. Họ sống bất chấp 
luật pháp. Họ coi luật pháp như là một sự trói buộc. Họ 
thích sống tự do muốn làm gì thì làm theo ý muốn của họ. 
Họ luôn gây ra những xáo trộn bất an trong xã hội. Họ làm 
theo mệnh lệnh dục vọng sai sử. Hạng người này, thì dù cho 
họ có kéo dài sự sống đến ngàn tuổi thọ đi chăng nữa, thì 
cũng chỉ gây thêm những ung nhọt độc cho xã hội mà thôi! 


Giả sử những con người chuyên gài bom khủng bố giết 
người, mà họ càng kéo dài sự sống của họ lâu chừng nào, 
thì thế gian nầy, càng đại loạn nhiều chừng nấy. Con người 
cứ mãi sông trong sự phập phông lo âu sợ hãi. Sống nơm 
nớp lo sợ như thế, thì thử hỏi còn gì là ý nghĩa của sự sống? 





Đê bà đạt đa phẩm; 2/ Đồng nghĩa với Tọa thiên. Ngũ gia tham tường 
yếu lô môn phụ lục: “Người øụ Thiên định, trước là trải tâm bồ đoàn, 
sau đó ngôi kiết già ngay ngăn”. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 309 


Nhìn vào thảm trạng của thế giới bất ổn ngày nay, không 
biết con người có đủ tỉnh thức để tìm ra nguyên nhân gây ra 
hay không? Theo Phật giáo, không có một việc làm nào mà 
không có nguyên nhân. Và cũng không có nguyên nhân nào 
mà không có kết quả. Nhân và quả là một luật định tự 
nhiên, như bóng theo hình. Mọi việc xảy ra, nếu mọi người 
bình tâm suy xét, thì không có việc nào là ngẫu nhiên cả. 
Lòng người bất ồn vì nhiều lý do ngoại tại và nội tại gây ra. 
Nhưng điều quan trọng vẫn là nguyên nhân nội tại. Tìm rõ 
nguyên nhân nội tại, để rồi mọi người tìm phương giải 
quyết, và phải thành thật nghiêm trọng giải quyết. Có thế, 
thì nhơn loại mới mong có cuộc sống an ồn. Bằng không, 
thì dù cho cả thế giới cùng đứng chung một chiến tuyến với 
nhau, để chống lại khủng bó, thì việc làm đó, chỉ là chạy 
chữa trên bề mặt và nhứt thời mà thôi. Và như thế, sẽ không 
bao giờ tiêu diệt được kẻ thù khủng bố. Vì kẻ thù khủng bó, 
chính nó lại nằm sâu kín trong lòng của con người. Có 
người sẽ hỏi, luận cứ vào đâu mà nói như thế? 

Bởi vì, như chúng ta đã thấy, trên thế giới, hệ thống an ninh 
của mỗi quốc gia, cũng như toàn thê giới, đều rât là chặt 
chẽ. Thế mà, không hiểu tại sao, cứ thỉnh thoảng lại xảy ra 
những cuộc khủng bố giết chết người hằng loạt. Như thế, thì 
sự an ninh phòng bị của mỗi quốc gia, lẫy gì làm bảo đảm? 
Và nguyên nhân khủng bố phát xuất từ đâu? Làm sao chận 
đứng được? Rõ ràng, sự phòng thủ của mỗi quốc gia, chỉ ở 
một mức định giới hạn nào đó, và cũng chỉ ở ngoại diện mà 
thôi. Làm sao họ có đủ năng lực phòng thủ từ trong lòng 
tham, sân, si sâu kín của mọi người? AI có đủ năng lực 
phòng thủ và triệt tiêu mầm mống phát sanh khủng bố này? 
Chỉ có mỗi người tự trả lời. Và phải trả lời một cách thành 
thật. Sau khi trả lời, thì cũng tự mỗi người tìm cách giải 
quyết mà thôi. Cuối cùng, không có một hệ thống an ninh 
quốc gia nào toàn hảo, dám bảo đảm một cách chắc chắn 


310 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


rằng, sẽ không có khủng bố xảy ra trên quốc gia của họ. Ai 
dám đứng ra bảo đảm một cách chăn chăn trước quôc dân 
đông bào như thê? 


Muốn bảo đảm an toàn một cách hữu hiệu, chỉ có một con 
đường duy nhút, theo Phật giáo, là mỗi người phải tự tu và 
giữ giới. Giới luật ở đây, không nhứt thiết là phải giữ đúng 
theo giới luật Phật dạy. Mỗi Tôn giáo đều có giới luật của 
họ. Và trên hết vẫn là giới luật Nhân bản của mỗi người. 
Nghĩa là, dù cho người nào đó không có theo một Tôn giáo 
nào, nhưng chính bản thân họ là một Tôn giáo của đạo làm 
người. Là con người, đúng theo ý nghĩa của nó, tất nhiên là 
ta phải sống tròn nhơn cách, phâm giá của con người. Nếu 
không, thì không còn là con người nữa. 


Pháp cú trên, Phật nhắm thắng vào việc xây dựng con người 
và xã hội loài người. Sống lâu mà phá giới, không làm lợi 
ích cho ai, thì thử hỏi sông lâu đê làm gì? Càng sông lâu chỉ 
thêm chật đất mà thôi. Một sự sống như thế, có khác gì một 
khúc cây khô bên đường. Chỉ làm cho chướng ngại người đi 
đường mà thôi. 

Điều quan yêu hơn nữa, Phật đề cao những ai biết trì giới và 
tu thiền, vì có giữ giới tất nhiên là sẽ đem lại sự lợi lạc cho 
mình và người. Có tu thiền thì tâm ta mới được an tĩnh. 
Lòng có an tĩnh, thì sự sống mới có giá trị hạnh phúc. Sống 
có hạnh phúc, dù chỉ một ngày thôi, nó cũng mang lại một 
sự sống có đầy đủ ý nghĩa. Như người biết thưởng thức giá 
trị hương vị của món ăn ngon, không cần phải ăn nhiều, mới 
là thưởng thức. Ăn nhiều, đôi khi chỉ chuốc thêm khổ, chớ 
chăng lợi lạc gì. Điều nầy cũng rất là thực tế. Cho nên, 
người khéo biết thưởng thức hương vị tuyệt diệu của món 
ăn, chỉ cần ăn chút ít là đủ. Bởi thế, Con người sống và phải 
biết sống cho có giá trị của sự sống. Sống như thế, mới thật 
sự có ý nghĩa, chỉ cần sống thời gian một ngày là đủ. Đây là 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 311 


đứng trên phương diện giá trị của đạo đức mà nói, chớ 
không phải đứng vê mặt thời gian lâu mau. Sông lâu mà 
như một cục thịt biệt đi, thử hỏi sông lâu đê làm gì? 


Thế giới ngày nay, rất cần đến những con người biết sống 
yên tĩnh. Muốn có được nếp sống đó, Phật dạy hãy xoay lại 
nhìn kỹ lại chính mình. Có nhìn lại mình, thì mới tìm ra 
được nguồn sống an vui hạnh phúc. Bằng không, thì không 
mong gì thế giới sống trong sự an bình! 


111. Sống trăm năm mà thiếu trí tuệ, không tu thiền, 
không băng chỉ sông một ngày mà đủ trí tuệ, tu thiên 
định. 


Better it is to live one day wise and meditative than to live a 
hundred years ƒoolish and uncontrolled. 


Kệ Tụng 


Dâu sống một trăm năm 
Không tuệ, không thiền định 
Không bằng sống một ngày 
Có tuệ, tu thiền định. 


Lược giảng 


Trong đạo Phật, thiền định và trí tuệ vô cùng quan trọng. 
Người tu hành muốn tiễn đến Phật quả mà thiếu hai pháp tu 
trọng yếu nây, thì không mong gì thành công được. Nhờ có 
thiền định mà tâm an lạc. Thiền định như một cái phao nồi. 
Người nào muốn không bị chết chìm trong biển khổ sanh 
tử, thì không còn cách nào hơn là phải bám chặt vào cái 
phao nổi thiền định. Tuy nhiên, có thiền định mà thiếu trí 
huệ, cũng không được. Theo Đại thừa, trí huệ và thiền định 
phải được quân bình đồng đẳng với nhau, không trước 
không sau. Như ngọn đèn và ánh sáng. Nhưng trí huệ, nhà 


312 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Phật chia ra cũng có nhiêu thứ: cạn, sâu, thâp, cao khác 
nhau. 


Lực dụng của trí huệ là để biện biệt chánh tà, phải trái, chân 
ngụy. Đối với người đời, nếu thiếu trí huệ, thì họ cũng 
không thê thành công trong nghề nghiệp sinh tồn của họ. 
Cho nên, trong mọi lãnh vực sinh hoạt, lãnh vực nào cũng 
cần phải có trí huệ điều khiển. Trí huệ thế gian là do sự tích 
tụ kinh nghiệm mà có. Nói rõ hơn là nhờ họ học hỏi ở nhà 
trường cũng như qua sự tiếp xúc ứng xử theo môi trường xã 
hội. Đáng lý phải gọi là trí thức, chớ không phải là trí huệ. 
Nhưng vì người đời họ quen gọi như thế. Trí huệ thế gian, 
tùy theo trình độ học hỏi, tiếp cận kinh nghiệm sự sống mà 
cũng có sâu cạn, cao thấp khác nhau. 


Người nào khéo biết ứng dụng trí huệ vào trong đời sống, 
thì tương đối, người đó đỡ khổ. Bất cứ việc làm nào, họ 
cũng dùng trí huệ đề cân nhắc lợi hại, thành bại, nên hư, đắc 
thất v.v. Nhờ sự cân nhắc suy xét kỹ càng, nên việc làm của 
họ, ít bị thất bại và thường đưa đến có kết quả tốt đẹp hơn. 
Ngược lại, đối với những người không khéo biết vận dụng 
trí huệ để suy nghiệm kỹ càng trong những hành động, lời 
nói, việc làm của mình, thì những người này, kết quả 
thường bị thất bại, có đôi khi đưa đến đau khổ ngút ngàn. 
Thế nên, bất cứ hạng người nào và bất cứ lãnh vực sinh hoạt 
nào trong xã hội, đối với việc sử dụng trí huệ vào đời sống, 
thật là thiết yếu. Thiết yêu như hơi thở và mạng sống. Xin 
nhắc lại, người nào làm việc gì mà thiếu trí huệ soi sáng, thì 
khó mà được thành công tốt đẹp. 


Trong Phật giáo, tùy loại chủng tánh mà có các loại trí huệ 
sai khác. Như trí huệ của hàng phàm phu, Nhị thừa, Bồ tát 
và đỉnh cao nhút là trí huệ Phật. Dù phân chia có nhiều loại 
trí huệ, tùy chủng tánh và trình độ căn cơ sai khác, nhưng 
tựu trung cũng nhằm tiến đến mục đích giác ngộ giải thoát. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 313 


Trên đường tiến đến Phật quả, mỗi hành giả đều phải tự 
trang bị cho mình một thứ trí huệ. Tu hành thiếu trí huệ, thì 
cũng như kẻ ở trong căn nhà tối. Tệ hại hơn nữa, như là kẻ 
bị mù mắt. Tuy chưa bị mù mà ở trong nhà tối, thì cũng như 
mù. Dù đôi mắt của người đó vẫn còn sáng. Cho nên, trí huệ 
đối với người tu mong cầu thoát ly sanh tử khổ đau, nó quan 
trọng còn hơn là mạng sống. Vì có trí huệ, mới biện biệt 
được lẽ chánh, tà, chơn, giả và từ đó mới nhận định đúng 
chân lý. Có nhận định đúng, hành đúng theo chân lý, thì 
mới mong thoát khổ. Bằng ngược lại, thì dù cho sống một 
trăm năm hay hơn, mà tâm hồn ngu sỉ tăm tối, tạo vô số 
nghiệp quả, đi mãi trong khổ đau, thì thử hỏi sống như thế 
có nghĩa lý gì? 

Nhơn loại đang sống trong ngôi nhà lửa. Một ngôi nhà lửa 
không chỉ riêng hạn cuộc trên quả địa cầu, mà cả Tam ĐIỚI. 
Nhà lửa đang bốc cháy dữ dội. Hằng ngày, có biết bao tiếng 
kêu la thảm khốc, cầu cứu của nhơn loại. Dù kêu la trầm 
thống như thế, nhưng con người vẫn không có ý muốn chạy 
thoát ra khỏi ngôi nhà lửa. Nhơn loại cam tâm chịu chết 
cháy. Lửa si mê tham dục càng lúc càng bốc cháy cao ngọn. 
Một số ít người, dù có ý muốn chạy thoát ra, nhưng vì thiếu 
ý chí cương quyết và thiếu trí tuệ soi sáng, nên cuối cùng, 
họ cũng bị thiêu hủy trong ngọn lửa sĩ mê tham dục. 


Những al muốn thoát khỏi ngọn lửa tham dục và thoát ra 
khỏi ngôi nhà lửa, Phật dạy, chỉ có một con đường duy 
nhứt, đó là thiền định và trí huệ. Trí huệ là ngọn hải đăng có 
công năng soi sáng và phá tan mọi bóng tối si mê. Người tu, 
nêu không có ánh sáng của ngọn hải đăng trí huệ nây, thì 
chắc chắn khó được giải thoát. Nhờ có trí huệ mà con người 
tránh được mọi sai lầm. Nhưng muốn cho cây trí huệ luôn 
được tốt tươi, thì ta phải trồng nó cắm sâu vào đất thiền 
định. Thiếu đất thiền định, thì cây trí huệ sẽ không thể nào 
tươi tốt được. 


314 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Cũng như pháp cú trên, Phật cho chúng ta thấy, những ai dù 
sống lâu đến đâu, nhưng nếu không tu thiền định và trí huệ, 
thì chỉ là vô ích. Ngược lại, những ai mà biết tu thiền định 
và trí huệ, thì dù chỉ sống một ngày thôi, cũng là đầy đủ ý 
nghĩa. Lý do tại sao? Vì Phật không đặt định căn cứ vào 
thời gian. Vì thời gian không có nghĩa lý gì đối với một 
người đã đạt đạo. Thời gian có ra, chỉ đối với những ai còn 
bị dính mắc hai đầu. Nói rõ ra là những người còn quá 
nhiều tham vọng chấp trước. Còn đối với những người sông 
được với cái thực thể chơn thật rồi, thì đó mới thật là sống 
thực. Và đó mới chính là sống với con người thật của chính 
mình. 


Pháp cú trên, Phật chỉ rõ con đường giác ngộ giải thoát. Con 
đường Tam vô lậu học: “Giới, Định, Huệ”, đó là một đại lộ 
thênh thang rộng lớn mà bắt cứ hành giả nào muốn tiễn đến 
Phật quả, thì không thể nào không đi trên đại lộ đó. Vì 
không có con đường nào khác hơn. Đó là con đường chư 
Phật Tổ đã đi qua. Dù hành giả đi qua bất cứ con đường nào 
khác, nhưng muốn tiến đến cái đích cuối cùng của sự giác 
ngộ giải thoát, thì nhứt quyết cũng phải đi con đường đó mà 
thôi. 

Tóm lại, pháp cú trên, Phật cảnh giác cho mọi người thức 
tỉnh về lẽ sống. Sống mà với một tâm trí u mê, như một kẻ 
lữ hành đi trong đêm tối, thì thử hỏi làm sao tránh khỏi khổ 
đau sa đọa hầm hó. Sống như thế, dù có kéo dài sự sống đến 
đâu, cũng chỉ là một cái xác chết ướp khô. Đã thế, thì có chỉ 
là giá trị của sự sống. Nếu sự sông chỉ có biết ăn, mặc, ở 
không thôi, cả đời làm nô lệ cho dục vọng, miệt mài chạy 
theo nhu cầu vật chất, tâm trí luôn bấn loạn điên cuÔng, 
không có một phút giây an lạc, hạnh phúc, thì, than ôi! 
Càng sống lâu chừng nào, chỉ là một kiếp sống thừa thãi, sa 
đọa, chìm sâu vào trong bóng tối khổ lụy ngàn đời mà thôi! 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 315 


112. Sống trăm năm mà giải đãi không tỉnh tấn, chẳng 
băng chỉ sông một ngày mà hăng hái tỉnh cân. 


Better it is to live one day strenuous and resolute than to 
live a hundred years sÏuggish and dissipated. 


Kệ Tụng 


Dâu sống một trăm năm 
Lười nhác, không cỗ gắng 
Chẳng bằng sống một ngày 

Hãng hải tận sức mình. 


Lược giảng 


Ngoài đời hay trong đạo, đức tánh siêng năng bao giờ cũng 
rất cần thiết. Trên cõi đời này, ta chưa từng nghe thấy ai cả 
đời lười biếng không làm gì hết mà họ thành công. Một em 
học sinh, muốn có được mảnh bằng trong tay, thì ngày đêm 
phải miệt mài đèn sách. Một bác nông phu, muốn tới mùa 
thu hoạch cao, thì ngày đêm phải lặn lội vất vả nơi đồng 
ruộng. Một chị bán hàng muốn có tiền khá, thâu lợi nhuận 
nhiều, thì cũng thức khuya dậy sớm, chạy lo buôn bán. Một 
khoa học gia, muốn phát minh những máy móc tối tân tỉnh 
vi, thì cũng phải ngày đêm giam mình trong bốn bức tường 
đề tâm nghiên cứu không ngừng. Nói tóm lại, trên thế gian 
nầy, trăm ngành, vạn nghề, không có một ngành nghề nào, 
mà người ta không chịu khó bỏ công sức ra mà được thành 
tựu. 


Tuy nhiên, những người siêng năng làm việc nầy, với mục 
đích của họ là mong cầu danh lợi. Do lòng tham dục thúc 
đây mà họ phải chịu vất vả. Làm vì muốn được giàu sang, 
ăn trên ngồi trước hơn người. Cả đời, họ chỉ biết lam lũ, tận 
tụy với công việc. Họ cũng thuộc thành phần siêng năng 
trong xã hội. Những hạng người này, đương nhiên là họ 


316 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


thuộc thành phần tốt trong xã hội. Họ được xã hội kính nề 
trọng vọng. 


Ngược lại, hạng người lười biếng ăn không ngồi rồi, tất 
nhiên là họ bị xã hội khinh bỉ chê bai. Họ càng sống lâu 
chừng nào, chỉ tổ làm khổ cho xã hội chừng nấy. Thường 
những kẻ làm biếng hay lánh nặng tìm nhẹ và chém vẻ công 
việc. Kẻ lười biếng, bản thân họ vô bổ, vô ích. Đối với gia 
đình, họ là một gánh nặng. Hạng người nầy, ở đâu và thời 
nào cũng có. Tệ hơn nữa, họ sống kiếm ăn bằng cách trá 
hình, như họ hóa trang làm một kẻ ăn mặc rách rưới, sống 
lang thang rày đây mai đó, để đi xin ăn. Thật tế, họ không 
phải là kẻ tàn tật hay bệnh hoạn. Hạng người này, ta thấy họ 
hay kiếm sống ở những nơi đô thị đông đúc. Họ đi xin ăn ở 
những người buôn bán thị thành. Họ lợi dụng lòng tốt của 
một số người giàu lòng từ tâm thương người. 

Nói tóm lại, kẻ lười biếng bao giờ cũng có mưu mô và lý 
luận của họ. Miễn sao họ sống vinh thân phì gia mà không 
cực khổ vất vả là được. Họ sử dụng nhiều thủ đoạn mánh 
lới để được ấm no. Họ là hạng người không cần đến cung 
cách nhân phẩm. Đối với hạng người nầy, những từ ngữ 
đẹp, đối với họ đều vô nghĩa. 

Đó là nói sơ qua hai hạng người thuộc xã hội ngoài đời. 
Còn đối với người tu trong đạo thì sao? Về người tu, theo 
đạo Phật đại khái có hai giới: tại gia và xuất gia. Đối với 
hàng Phật tử tại gia, nếu lười biếng không siêng năng tu 
hành thì sao? Câu trả lời đơn giản là họ sẽ không có kết quả 
tốt đẹp trên đường đạo. Dù họ đã quy y, mệnh danh là Phật 
tử, nhưng nếu họ không tỉnh tấn tu hành làm lành, làm 
phước v.v, thì bản thân họ hiện tại chăng những không được 
lợi ích mà đời sau cũng chẳng có gì. Bởi nhân không gây 
tạo, thì làm sao có kết quả. Họ không biết hướng thượng tu 
hành, thì dù là Phật tử, nhưng không khác gì người đời. Cho 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 317 


nên, hai chữ tỉnh tấn trong nhà Phật nói, nó có nghĩa là phải 
luôn luôn phát triển hạnh lành. Nói rõ và cụ thê hơn, người 
Phật tử phải noi theo Tứ chánh cần, là một pháp tu trong 37 
phâm trợ đạo. Trong Tứ chánh cần Phật dạy: 


Điểu lành chưa phát sanh, thì siêng năng làm cho nó phát 
sanh. Nếu như nó đã phát sanh, thì nên cô găng siêng năng 
làm cho nó phát triển mạnh hơn nữa. Ngược lại, điều ác 
chưa phát sanh, thì cố găng siêng năng tu hành đừng cho 
nó phát sanh. Nếu như nó đã phát sanh, thì hành giả nên 
siêng năng tỉnh cân tu các pháp lành để nhằm tiêu diệt nó, 
không cho nó tặng trưởng. 


Đó là bốn pháp chuyên cần tu hành của người Phật tử 
không phân biệt tại gia hay xuất gia. Đây là phương pháp 
hướng thiện mà Phật dạy chung cho cả hai giới hành trì. 
Tuy nhiên, đối với người xuất gia, Phật dạy còn nhiều 
phương pháp tu cao hơn. Nhưng dù pháp tu nào, Thiền, 
Tịnh, Luật, Mật tất cả cũng đều xoáy mạnh vào trung tâm 
điểm là diệt trừ phiền não. Có siêng năng hành trì tu tập, 
mới chóng mau diệt trừ hết phiền não. Hết phiền não, tất sẽ 
được giải thoát. Ngược lại, thì là một cuộc sống phóng túng 
buông lung sa đọa. Vì lười biếng là hiện thân của sa đọa. 
Bởi thế, nên trong Kinh Bát Đại Nhơn Giác Phật dạy: “G¡á¡ 
đãi trụy lạc, thường hành tình tấn, phá phiển não ác, tôi 
phục tứ ma, xuất ấm giới ngục”. 


Nghĩa là: 

Phật dạy: Lười biếng sẽ bị đọa lạc, thường tu hành tỉnh tấn, 
phá phiên não ác, nhiêp phục bôn loại ma, có thê mới mong 
ra khỏi cái ngục ấm giới. 

Qua đó, cho chúng ta thấy, người xuất gia, nêu lười biếng, 
tất nhiên là sẽ bị sa đọa, chẳng những ngay trong hiện đời 
mà còn mãi mãi về sau nữa. Vì người xuất gia với một ý 


318 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


nguyện cao siêu là mong cầu thành tựu Phật quả. Với sự 
mong cầu tối thượng đó, mà tối ngày lười biếng không 
siêng năng nỗ lực tu hành, thì thử hỏi sẽ thành cái gì? Chắc 
chắn là thành ma thì có! Bởi vì không nhiếp phục được bốn 
ma, thì làm sao ra khỏi ngục tù ấm giới? 


Tóm lại, qua pháp cú trên, Phật dạy người nào không nỗ lực 
siêng năng tu hành, để cầu thoát ly sanh tử khổ đau, thì dù 
cho họ có kéo dài mạng sống hằng sa kiếp đi nữa, thì chỉ đi 
sâu trong khổ đau mà thôi. Và như thế, thì sự sống thật là vô 
ích. Đó là kẻ sống suông chết uống! Sống như thế, mỗi 
người hãy tự hỏi có thật đáng sống hay không?! 


113. Sống trăm năm mà không thấy pháp vô thường 
sanh diệt, không bắng sông chỉ một ngày mà được thây 
pháp sinh diệt vô thường. 


Better it is to live one day seeing the rise and ƒall oƒ things 
than to live a hundred years without ever seeing the rise 
and ƒall oƒ things. 


Kệ Tụng 


Dâu sống một trăm năm 
Không thấy pháp sanh diệt 
Chẳng bằng sống một ngày 
Thấy được pháp sanh diệt. 


Lược giảng 


Vô thường sanh diệt là một trong Tứ pháp ấn thuộc hệ giáo 
lý Nguyên thủy. Tứ pháp ấn là: khổ, không, vô thường và vô 
ngã. Có thê nói suốt mười hai năm thuyết giáo độ cho hàng 
Tiểu cơ, Phật chỉ xoay quanh bốn chân lý này. Đây là bốn 
chân lý mà về sau đã được các nhà kết tập kinh điển Phật 
giáo liệt vào giáo hệ A Hàm. Bốn chân lý này, thật vô cùng 
quan trọng cho những ai thật tâm nghiên cứu giáo lý Phật 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 319 


giáo. Chúng là nền tảng cơ bản của hệ Phật giáo Đại thừa 
sau nầy. Nói cách khác, các nhà Đại thừa chỉ dựa vào bốn 
chân lý nầy mà triển khai rộng ra thêm. Dĩ nhiên, có những 
điều siêu việt hơn. Nhưng dù diễn dịch dưới hình thức nào, 
bước đầu nghiên cứu, các nhà Đại thừa không thể bỏ qua. 


Nhìn vào vạn hữu vũ trụ, chúng ta thấy không vật nào thoát 
khỏi bốn quy trình sanh diệt. Đối với các pháp thuộc hiện 
tượng vật lý, thì chúng chịu chung một quy luật: sanh, frụ, 
dị, diệt. Đối với những loại khoáng vật như đất, đáthì chúng 
có chung một luật định: /hành, trụ, hoại, không. Đối với 
con người thì: sưnh, lão, bệnh, rử. Đối với thời tiết thì 
chúng cũng có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Những quy 
luật thiên nhiên nầy chi phối và vận hành toàn bộ. Tất cả 
đều có chung một quy luật: vô thường. Nói đến vô thường, 
người ta thường chia ra có ba thứ: 


1. Hoàn cảnh vô thường. 
si Thân vô thường. 
3. Tâm vô thường. 


Ba thứ hiện tướng vô thường này, trong các kinh điển, Phật 
thường nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Tại sao Phật thường lặp 
đi lặp lại như thế? Bởi nó rất quan yếu về mặt tu hành cũng 
như về mặt cảnh giác thức nhắc con người. Bởi Phật biết rõ, 
con người rất dễ mau quên. Dù vô thường luôn luôn xảy 
đến với họ trong từng giây phút. Đối với ngoại cảnh, sự đổi 
thay dễ thấy nhứt. Dễ thấy, nhưng không phải dễ tỉnh giác. 
Đối với những ai có căn cơ trình độ nhạy bén, khi họ nhìn 
vào sự vật như hoa rơi, lá rụng, thì họ liền giác ngộ lý vô 
thường ngay. Từ sự tỉnh giác đó, họ quyết tìm phương giải 
thoát. Ngược lại, cũng cùng một cảnh vật đó, nhưng đôi với 
những con người thuộc căn cơ chậm lụt, hay nghiệp chướng 


320 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


sâu dầy, thì họ không một chút tỉnh giác. Họ coi sự chuyên 
biên đó như không có gì xảy ra. 


Nhằm thức nhắc con người luôn nhớ đến lý vô thường để lo 
tu hành sớm được giải thoát, trong Kinh Bát Đại Nhơn 
Giác, mở đầu có bài kinh, Phật dạy: “7h gian vô thường, 
quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh 
diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Tâm thị ác nguyên, hình nhỉ lội 
tấu, như thị quản sát, tiệm ly sanh tử”. 


Điểu giác ngộ thứ nhứit, Phật dạy: “Thế gian nây là vô 
thường, cõi nước đòn bở, là tạm bợ, thân tứ đại là khổ, là 
không, năm ấm không có cái ta chân thật, sanh diệt đổi dời 
luôn luôn, luồng dối không chủ. Tâm là nguôn gốc tội ác, 
thân là rừng tội lỗi, hằng quán sát như thế, lần lần xa la 
sanh tử”. 


Bài kinh nầy, Phật dạy để thức nhắc cho chúng ta phải hằng 
để tâm ghi nhớ. Có hằng nhớ đến lẽ vô thường như thế, 
chúng ta mới nỗ lực huân tu. Có nỗ lực huân tu và thường 
xuyên quán sát, thì chúng ta mới mong hết khổ. 


Kinh Tứ Thập Nhị Chương, trong đó cũng có hai bài Kinh 
Phật dạy vê quán vô thường và vô ngã. 

Phật ngôn: Quán thiên địa niệm phi thường, quán thế giới 
niệm phi thường, quán linh giác tức Bồ đề, như thị trì thức 
đặc đạo tật hỷ. 

Phật ngôn: Đương niệm thân trung tứ đại các tự hữu danh, 
đồ vô ngã giả; ngã kỷ đô vô, kỳ như huyện nhỉ. 

Dịch nghĩa: 

Phật dạy: Quán trời đất nghĩ là chẳng phải thường, quán 
thể giới nghĩ là chẳng phải thường, quán linh giác tức Bồ 
đê, hiểu biết như thế được mau đắc đạo. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 321 


Phật dạy rằng: Phải quán bốn đại trong thân, mỗi đại tự nó 
có tên, đều không có cái gì là ngã, ngã đã không có thì 
chúng chỉ như huyễn mà thôi. (Bản dịch của giáo sư Hoàn 
Quan) 


Diễn dịch văn vân: 


Dù trời đất bao la rắn chắc 

Luật vô thường hữu sắc tức không 
Đã do duyên hợp khó mong 

Bằn lâu vĩnh viễn biển sông đổi dời 


Chỉ linh giác đời đời chẳng đổi 

Đạo Bồ đề lãnh hội an vui 

Đường tu quyết chẳng thối lui 

Viên thành quả giác mới nguôi dạ nây 
Quán bồn đại thân nây giả dối 

Mỗi đại kia đều có tên riêng 

Suốt thông đạo lý nhân duyên 

Huyễn thân vô ngã bên kiên được nào. 


(T. Phước Thái) 


Qua hai bài kinh trên, Phật dạy chúng ta phải quán lý vô 
thường từ thô đến tế. Thô, thì rộng lớn như trời đất bao la, 
tất cả cũng đều biến hoại. TẾ, thì thân và tâm, tất cả đều vô 
thường huyễn hóa, chúng thay đổi từng sát na. Tất cả như 
giòng nước chảy trôi, luôn luôn biến dịch không ngừng. 
Tuy nhiên, Phật dạy chúng ta phải tế tâm quán sát trong cái 
vô thường có cái không vô thường, chính đó là linh giác hay 
bản tâm chân thật của ta. 

Pháp cú trên, Phật dạy, nếu chúng ta nhận được cái lý vô 
thường sanh diệt của vạn vật như thế, thì không uống một 


kiếp sông, dù chỉ sống thời gian rất ngắn một ngày thôi. Tại 
sao thế? Bởi trong Kinh Phật thường dạy, người nào thấy 


322 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


được pháp sanh diệt là thấy được Đạo. Tức là đã nhận ra 
được pháp bất sanh bất diệt. Đã thế, thì sự sống chết, còn 
mất, đối với người đã nhận ra được lẽ thật (Niết bàn) thì đối 
với họ thực sự có nghĩa lý gì đâu! Vì họ đã nhận ra được 
trong cái vô thường có cái “chơn thường”, như thế, thì còn 
gì là ước định thời gian lâu hay mau! Đó là đã thể nhận 
được “Cành mai” không rụng trước cảnh mùa xuân thiên 
nhiên của đất trời, dù tất cả hoa lá đều rơi rụng. Đó là “cành 
mai bất hoại” của Ngài Mãn Giác Thiền Sư và cũng là của 
tất cả chúng ta. Vì ai cũng có sẵn cành mai đó. Được thé, thì 
còn gì phải luận bàn đến thời gian và sự sống nữa chớ! 


“Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận 
Đình tiên tạc dạ Nhưt chỉ mai ”. 


114. Sống trăm năm mà không thấy đạo tịch tịnh vô vi, 
chăng băng sông chỉ một ngày mà thây đạo vô vỉ tịch 
tịnh. 


Better it is to live one day seeing the Deathless than to live 
a hundred years without ever seeing the Deathless. 


Kệ Tụng 


Dâu sống một trăm năm 
Không thấy pháp bắt tử 
Chẳng bằng sống một ngày 
Thấy được pháp bắt tử. 


Lược giảng 

Vô vi tịch tịnh là tên khác của Niết bàn. Trong bài kệ, thì 
gọi là pháp Bắt tử. Pháp bất tử là pháp bất sanh bất diệt. 
Chỗ khác gọi là con người bất tử. Tức là con người không 
còn sanh diệt, biến đổi trong thế giới hiện tượng vô thường. 


Niết bàn là cảnh giới an lạc. Cảnh giới nầy vượt ngoài thời 
gian và không gian. Đây là cảnh giới mà bất cứ người tu 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 323 


hành nào cũng mong cầu đạt đến. Trong kinh có chia ra hai 
loại Niết bàn: Tiểu thừa và Đại thừa. Niết bàn của Tiểu thừa 
gồm có hai loại: Hữu dư y và vô dư y. Niết bàn của Đại 
thừa cũng có hai loại: Vô trụ xứ và Tự tánh thanh tịnh. Niết 
bàn của Tiểu thừa là Niết bàn của A la hán. Niết bàn của 
Đại thừa gồm có Niết bàn của Bồ tát và của Phật. Tự tánh 
thanh tịnh Niết bàn là Niết bàn của Phật. Đạt đến Niết bàn 
của Phật mới là quả vị cứu cánh. Còn quả vị Niết bàn A la 
hán, tuy cũng thoát khỏi vòng sanh tử, nhưng chưa phải là 
quả vị rốt ráo. Đó chỉ là hóa thành dụ như trong Kinh Pháp 
Hoa nói mà thôi. 

Người tu cần phải đạt cho kỳ được quả vị Phật. Đó là mục 
tiêu cuối cùng mà các hành giả Đại thừa đều nhắm tới. 
Muốn đạt đến quả vị Phật, tất nhiên hành giả phải trải qua 
nhiều khó khăn, chướng ngại, thử thách. Nhưng, nếu đã tu 
mà không nếm được mùi vị an lạc giải thoát, thì chúng ta 
chưa phải thật sự tu. Đó là điều quả quyết như thế. 


Pháp cú trên, Phật muốn so sánh cho chúng ta thấy giữa hai 
thế giới trầm luân và giải thoát. Con người dù sống một 
trăm năm hay hơn thế nữa, mà không có những giây phút an 
lạc hạnh phúc, thì thử hỏi đời sông đó như thế nào? Có phải 
là một cuộc sống đồng nghĩa với khổ đau không? Tuy 
nhiên, muốn có được một đời sống an lạc, không phải tự 
nhiên có được. Tất nhiên, hành giả phải diệt trừ những 
nguyên nhân gây ra khổ đau. Có tìm Tra được nguyên nhân 
và rồi tiêu diệt chúng, thì bấy giờ muốn có được hạnh phúc 
an lạc. 


Nhân lời dạy này của Phật, mỗi người chúng ta hãy thành 
thật nhìn lại mình thật kỹ, xem mình thật sự có được hạnh 
phúc an lạc chưa? Và sự an lạc hạnh phúc đó, nếu có, thì 
thời gian được bao lâu? Nên nhớ là an lạc thực sự, nghĩa là 
tâm ta không còn có chút phiền não nào dấy khởi. Giống 


324 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


như mặt nước phẳng lì không một gợn sóng lăn tăn. Trong 
một ngày, nếu chúng ta thật sự có được những phút giây đó, 
thì ta mới nhận ra được giá trị đích thực của sự sông. Và 
mới nhận ra được sự quý giá của lời Phật dạy đây. Còn 
bằng không, chỉ là đọc suông vô ích. Chúng ta hãy cố gắng 
thực tập cho mình có những phút giây yên tĩnh và chánh 
niệm. Chúng ta đừng sống hoạt động như cái máy nữa. 
Chúng ta nên tập và giữ chánh niệm từng hơi thở. Sau khi 
năm vững được hơi thở và giữ vững được chánh niệm trong 
mỗi hơi thở ra vào, từ đó, chúng ta mới tập qua những bước 
đi và hành động. Nghiệm lại thật kỳ, đời sông của mỗi 
chúng ta, từ trẻ đến già, chúng ta chưa thực sự có được 
những giây phút sống thực cho mình. Chúng ta chưa hoàn 
toàn làm chủ lấy mình. Chúng ta sinh hoạt trong sự loạn 
động của tâm thức sai sử. Chúng ta luôn luôn mắt mình. 
Chúng ta làm việc trong sự quay cuồng, vọng động và buồn 
chán. Chúng ta đi tìm lạc thú trong công việc. Đó là một 
cách chạy trốn với chính mình. Vì mình không dám nhìn 
thắng vào chính mình. Chúng ta hãy bình tâm mà nhận xét, 
từng phút giây, chúng ta đã bị đồng hóa theo công việc. 
Thậm chí, những lúc rỗi rảnh, chúng ta ngồi chơi một mình, 
tưởng chừng như mình sống lại cho mình, kỳ thật mình vẫn 
sông theo ngoại cảnh. Đến lúc ngồi yên tu, những pháp trần 
vẫn luôn khuấy động ta. Chúng luôn luôn làm cho ta bất an. 


Có thiền quán sâu sắc, chúng ta mới thấy cuộc sống của 
chúng ta thật sự là vô nghĩa. Sống cứ quay lăn theo vòng 
danh lợi, theo vọng chấp duyên trần, không một phút giây 
yên tĩnh và sống thực, sông như thé, thì có gì là ý nghĩa của 
sự sống ? Cả nhơn loại ngày nay, từ sinh chí tử, đều sống 
như thế. Chỉ trừ một số ít người, nhận ra được đâu là giá trị 
đích thực của sự sống và đâu là con đường giải thoát. Sau 
khi họ ý thức và nhận ra, họ quyết chí tìm phương cởi trói 
và nhờ thế họ mới đến được đầu nguồn của sự sông. Đến 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 325 


đó, chỉ họ tự biết họ mà thôi. Đúng với câu: “Như nhơn ẩm 
thủy, lãnh noãn tự trỉ°. Nghĩa là: như người uống nước, 
lạnh nóng tự biết. Và chừng đó, mới thấy được nguồn hạnh 
phúc an lạc mà cả trần gian này thật khó tìm. 


115. Sống trăm năm mà không thấy pháp tối thượng, 
chăng bắng sông chỉ một ngày mà thây pháp tôi thượng. 


Better it is to live one day seeing the Supreme Truth than to 
live a hundred years without ever seeing the Supreme Truth. 


Kệ tụng 


Dù sống một trăm năm 
Không thấy pháp tôi thượng 
Chẳng bằng sông một ngày 
Thấy được pháp tối thượng. 


Lược giảng 


Pháp thế gian chỉ là pháp đối đãi sanh diệt. Mọi hiện tượng 
đều nằm trong phạm trù duyên sinh. Đã do duyên sinh hình 
thành, thì tất cả chỉ là giả tướng. Sống cả đời chỉ chạy theo 
hiện tượng, khác nào như một kẻ đùa giỡn bắt bóng. Như 
một người nhặm mắt, nhìn trong hư không thấy hoa đốm 
lăng xăng, họ cho là thật có hoa đốm. Họ không biết rằng, 
hoa đốm có ra là do họ bị bệnh nhặm mắt. Cũng thế, mọi 
hiện tượng ở đời, giống như hoa đốm. Vì mê, nên chúng ta 
tưởng là thật. Khác nào chúng ta nằm mộng. Do ngủ mê nên 
thấy những cảnh buồn vui xảy ra trong giấc ngủ. Đang lúc 
còn mộng, làm sao ta biết đó là mộng? Sau khi thức giấc, 
bẩy giờ, ta mới biết cảnh đó là mộng. Cũng thế, hiện tại, 
chúng ta là những người đang sống trong mộng. Không phải 
là mộng nhỏ mà là trường kiếp đại mộng. Phật nÓI, tất cả 
chúng sanh đang sống trong mê mộng là thế. Đã sống trong 
mộng, thì mọi hoạt động của ta cũng đều là mộng cả. Từ 
ngoại cảnh cho đến thân tâm ta đều là mộng. Biết là mộng, 


326 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


nhưng thực tế chúng ta chưa thực sự tỉnh thức. Có tỉnh thức 
chăng, cũng chỉ là tỉnh thức từng chập, từng cơn. Nghĩa là 
hốt tỉnh, hốt mê. Được hốt tỉnh hốt mê cũng là khá. Có 
người suốt cả đời sống trong mê muội mà họ không hay 
biết. Họ không có một phút giây nào tỉnh thức. Họ cho tất 
cả đều là thật. Từ đó, họ tạo không biết bao nhiêu nghiệp ác, 
đề rồi lãnh lây mọi hậu quả khổ đau. 


Pháp cú trên, Phật nói pháp “tối thượng” là pháp chân thật. 
Pháp nây là tên khác của “bản thể” hay “bản tâm” của mỗi 
chúng ta. Pháp tối thượng là pháp không sanh diệt; là pháp 
thường trụ bất biến; là pháp mà chư Phật đã chứng và tất cả 
chúng ta đều sẵn có. Chúng sanh và chư Phật đều có giống 
nhau không sai khác. Chỉ sai khác là chư Phật tròn chứng, 
tức sạch hết vô minh phiền não. Ngược lại, chúng ta cũng 
sẵn có đó, nhưng vì mê mờ không nhận ra. Khác nào, Phật 
cùng chúng ta sẵn có chất vàng ròng. Thể chất của vàng thì 
giống nhau không khác. Nhưng chỉ khác là một cái đã hoàn 
toàn trong sạch và ra khỏi quặng, còn một cái thì còn đang ở 
trong quặng. Quặng nhơ là dụ cho vô minh phiền não. Chất 
vàng ròng là dụ cho Phật tánh. Chúng ta sẵn có Phật tánh 
sáng suốt đồng với Phật, nhưng vì bị vô minh phiền não che 
phủ quá sâu dây, nên Phật tánh chúng ta tuy có đó, nhưng 
không hiển lộ được. Ngược lại, Phật thì hoàn toàn giác ngộ, 
như vàng hết quặng nhơ. Nhà Phật gọi là: Như 1ai rại triển 
và Như lai xuất triển. 


Muốn cho chất vàng ròng hiển lộ, tất nhiên, mỗi ngày chúng 
ta phải gia công lau chùi bụi bặm. Sự gia công lau chùi đó, 
tức là môi người tỉnh tấn tu hành diệt trừ phiền não. Muốn 
diệt trừ phiền não cho có hiệu quả, tất nhiên, ta phải biện 
biệt biết rõ chân giả. Phải dùng trí huệ nhận rõ các pháp chỉ 
là giả tướng. Chúng chỉ là những cái bóng trong gương. Lâu 
nay, chúng ta nhận lầm bóng mà quên gương. Bây giờ, 
chúng ta y theo lời Phật dạy, dùng trí bát nhã quán chiếu 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 327 


cho thật rõ, nên bỏ bóng nhận gương. Tức không còn lầm 
chấp vọng tưởng cho là thật mình nữa. Đối với các pháp 
hiện đời cũng thế. Tất cả đều không thật, chỉ là ảo ảnh phù 
du mà thôi. Chúng ta phải dùng trí tuệ bát nhã thể nhận như 
thế. Lâu nay, sở dĩ chúng ta bị đau khổ triỀền miên là bởi do 
nhận lầm các pháp giá mà cho là thật. Từ đó, khởi sanh biết 
bao vọng chấp, tạo nghiệp. Ngày nay, nghe theo lời Phật, 
Tổ chỉ dạy, ta kiên quyết không còn nhận lầm nữa. Đã từ 
lâu, ta đã bị giặc vô minh đồng hóa. Nay, khi nhận diện ra 
chúng, quyết không để chúng lừa ta nữa. Người nào hằng 
sống được như thế, tức nhận ra được pháp tối thượng. 


Một khi đã nhận được pháp tối thượng rồi, thì hành giả sẽ 
không còn đau khổ nữa. Khác nào mắt của hành giả đã được 
chữa trị lành mạnh trong sáng trở lại. Chừng đó, không còn 
nỗi vui mừng hạnh phúc nào hơn. Bấy giờ, hành giả sẽ 
không còn thấy hoa đốm lăng xăng như trước kia nữa. Mà 
hành giả sẽ thây cả một bầu trời trong tạnh. Trước mắt hành 
giả là bầu trời xanh bao la. Bao nhiêu cảnh đẹp phơi bày 
trước mắt. Núi là núi, sông là sông. Mọi hiện tượng là như 
thế. Hành giả đến đây rồi, thì chỉ có mây trăng và trời xanh 
mà thôi. 


328 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


IX. Phẩm Ác 
(Pàpavagøa) 
116. Hãy gấp rút làm lành, chế chỉ tâm tội ác. Hễ biếng 
nhác làm lành giờ nào thì tâm liên ưa chuyện ác chừng 
ây. 
Hasten to do good; restrain your mìnd from evil. 
He who is slow in doïing øood, hís mìnd deliehts im evil. 
Kệ Tụng 
Hãy gấp rút làm điều lành 
Ngăn tâm làm điều ác 
Ai chậm làm việc lành 
Af tâm ra việc ác. 

Lược giảng 
Thiện và ác là hai phạm trù đối nghịch. Hễ có cái nầy thì 
không có cái kia. Đôi nghịch như sáng và tôi. Tuy chúng 
đôi nghịch nhau như thê, nhưng cả hai đêu phát xuât từ tâm. 
Như hiện tượng sáng và tôi có ra cũng từ hư không mà có. 
Tâm, thì có tâm thiện và tâm ác. Các nhà Duy Thức phân 
tích tâm lý con người, họ chia chẻ ra tâm sở ác nhiêu hơn 
tâm sở thiện. Những tâm sở thiện ác nây, chúng thuộc 
quyên sở hữu của tâm vương. Vì là những kẻ tùy tùng, nên 
tâm vương có quyên ra lệnh sai sử chúng. 


Vì trong tâm mỗi người ác nhiều hơn thiện, nên khi hiện 
hành ra bên ngoài, thì đương nhiên ác phải nhiều hơn. Bởi 
thế, nên không lạ gì, chúng ta thường thấy xã hội loài người 
có nhiều nỗi loạn, chiến tranh. Con người tạo ra những điều 
bắt thiện, từ nơi ba nghiệp: thân, miệng và ý. Trong ba 
nghiệp nầy là do ý nghiệp chủ động. Tạo nghiệp lành hay 
nghiệp dữ đều do Ý thức sai sử. Công năng của ý là suy tư 
tính toán lợi hại. Nó suy nghĩ điều lành thì ít, mà suy nghĩ 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 329 


điều ác thì nhiều. Do nghĩ ác, nên nó sai sử thân làm ác và 
miệng nói ác. Từ đó, gây ra không biết bao nhiêu điều thảm 
họa cho nhơn loại. 

Việc làm lành đối với con người thật khó khăn. Khó khăn 
như người trèo lên đốc núi cao. Ngược lại, làm ác thì rất dễ 
dàng như từ trên núi cao tuột xuống. Cho nên sách Nho có 
câu: “7öng thiện như đăng, tòng ác như băng”. Nghĩa là: 
“Làm theo điều lành như trèo lên cao, làm theo điều ác như 
tuột xuống dốc”. Xưa nay, trong xã hội loài người, ta thấy 
những người hiền từ ít hơn những người hung đữ. Do đó, 
mà xã hội luôn xảy ra nhiều bất ôn. Thành phần tạo loạn 
nhiều hơn thành phần xây dựng. Kẻ xấu lúc nào cũng nhiều 
hơn kẻ tốt. Họ kết bè lập phái phá rối trật tự an ninh thường 
xuyên như cơm bữa. Tạo ác cũng có nhiều hạng trong xã 
hội. Nhưng dù hạng nào, cũng gây ra những xáo trộn bất an 
cho xã hội. Thế nên, bao lâu con người còn nghĩ ác, làm ác, 
thì bấy lâu con người vẫn còn phải chịu nhiều đau khổ. 


Muốn giảm bớt khổ đau, không gì hơn, con người phải mau 
mau hướng thiện làm lành. Đồng loại không biết yêu 
thương tương trợ cho nhau, thì thử hỏi làm sao mọi người 
có thể vươn lên để sinh tồn? Muốn sinh tồn con người cần 
phải làm lành nhiều hơn. 


Pháp cú trên, Phật dạy: #ấy gấp rút làm lành, chế chỉ tâm 
tội ác. Thời đại của Phật, dù sao, tâm ác của con người chắc 
hăn không đến nỗi như hiện nay. Chứng minh là có nhiều 
người tu chứng. Những người có thiện duyên gặp Phật, 
được Phật giáo hóa, không bao lâu, họ đã tu hành chứng 
quả. Họ chuyên đổi tâm thức rất nhanh. Chuyên mê khai 
ngộ tất lẹ. Chứng tỏ lòng lành của họ nhiều hơn ác. Thiện 
căn của họ rất sâu dầy. Điều nây, đọc sử Phật giáo chúng ta 
thấy rõ như thế. Thế mà, Phật còn khuyên bảo phải gấp rút 
làm lành. 


330 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Nhìn lại, xã hội loài người hiện nay ra sao? Ác tâm của con 
người gia tăng cực độ. Mặc dù bên họ vẫn còn có mặt các 
Tôn giáo. Nhưng khổ nỗi, không phải Tôn giáo nào cũng tốt 
hết. Nếu tốt hết, thì làm gì có xảy ra những cuộc thánh 
chiến. Trong quá khứ, lịch sử Tôn giáo cũng đã chứng minh 
cho chúng ta thấy như thế. Dù bản chất của Tôn giáo là 
thánh thiện. Nhưng, những kẻ chủ trương và thừa hành Tôn 
giáo lại bất thiện. Do đó, họ hành động ngược lại. Họ nhân 
danh Tôn giáo để tàn sát lẫn nhau. Thê thì, tin vào ai đây? 
Tin vào tâm mình chăng? Phật dạy, tâm mình không thê tin 
được. Khi nào chứng quả A la hán mới có thể tự tin vì A la 
hán đã dứt hết phiền não. Niềm tin, nếu đặt không đúng 
chỗ, cũng rất là tai hại, nguy hiểm. Chỉ còn có một con 
đường duy nhứt, là tin ở nơi Phật, Bồ tát và A la hán. 
Những bậc nầy đã giác ngộ giải thoát. Phật là một bậc cho 
chúng ta đáng tin hơn cả. Tin ở nơi Phật, thì phải cố gắng 
làm theo những lời Phật dạy. Có hành trì đúng theo lời Phật 
dạy, thì chúng ta mới mong hết khô. 


Phật dạy: con người hãy gấp rút làm lành. Không cho 
những điều ác phát sanh. Nếu điều ác đã lỡ phát sanh, thì ta 
nên tìm cách tiêu diệt chúng. Ta hãy nhìn sâu vào tâm thức 
để chuyên đổi từng tâm niệm. Nghĩ lành, làm lành, đó là 
con đường thăng hoa thánh thiện. Không có con đường nào 
khác hơn, nếu con người muốn hết khổ. Nếu như mọi 
người, ai cũng tỉnh giác tu hành, thì lo gì thế giới nầy không 
được an bình. 


Phật dạy: /7Ê biếng nhác làm lành giờ nào thì tâm liền ưa 
chuyện ác giờ áy. Sách Nho có câu: “Nhàn cư vi bắt thiện”. 
Con người nhàn rỗi hay làm những việc bất lương. Đây là 
một tâm lý không thê chối cãi được. Bận rộn lu bu với công 
việc, không còn thời giờ nghĩ đến hay làm những việc sái 
quấy. Đó là một hiện thực. Có người nói làm công việc bận 
rộn khó tu. Lời nói nầy, nếu đứng về phương diện ứng dụng 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 331 


tu theo thời khóa tụng niệm, thì đúng. Còn đứng về phương 
diện ứng dụng tu giữ chánh niệm hay niệm Phật theo công 
việc làm, nói thế thì không đúng. Nếu vì bận rộn công việc 
không tu được, thì tại sao các vị vua chúa họ tu thành công. 
Thử hỏi công việc của chúng ta có bận rộn bằng các vị đó 
hay không? Họ bận rộn làm việc cả ngày lẫn đêm. Một ông 
vua phải giải quyết biết bao nhiêu công việc triều chánh, 
như trường hợp vua Trần Thái Tông chăng hạn. Thế mà, khi 
Ngài khéo biết ứng dụng tu thiền trong mọi việc làm, kết 
quả Ngài đã được thành công. Đó là nói, khéo biết ứng 
dụng tu trong khi làm. Như thế, cũng vừa lợi mình và cũng 
vừa lợi người. 

Ở đây, Phật khuyên con người ngoài việc tự tu ra, cần nên 
siêng năng làm những việc lành. Nhờ siêng năng làm việc 
giúp ích cho người, chúng ta mới có một niêm vui. Chính 
niềm vui đó là nguồn động lực thúc đây chúng ta tạo nhiều 
thiện nghiệp hơn nữa. 


Bởi thế, chúng ta thấy những người phát tâm làm việc thiện 
nguyện, họ đều có một niêm vui nhẹ nhàng trong tâm thức 
của họ. Chúng ta thấy đa số người tây phương, họ rất hăng 
say làm việc từ thiện. Họ thích phục vụ làm lợi ích cho xã 
hội, họ không ích kỷ. Dù họ không biết bố thí là gì. Nhưng, 
họ có tấm lòng yêu thương người. Họ trải rộng lòng bác ái 
ra. Lắm khi, chúng ta nói nhiều việc bố thí thương người, 
nhưng gặp việc thì chúng ta lại không bằng họ. Có khi nào 
chúng ta chịu khó đến từng nhà gỗ cửa đê xin từng đồng 
từng cắc của những người có tâm lòng, tốt không? Không 
phải người nào cũng có tâm lòng tốt hết. Đến ØÕ cửa gặp 
người lịch sự không nói chi, nêu gặp người mắt lịch sự, thì 
sao? Có buồn giận họ không? Việc này chúng ta có làm 
được không? Thế mà, người Tây phương thỉnh thoảng ta 
thấy có một số người họ tình nguyện làm việc nầy. Họ đến 
từng nhà xin, ai cho cũng tốt mà không cho cũng không sao. 


332 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Cho hay không, họ vẫn tỏ thái độ vui vẻ, không tỏ thái độ 
bực bội khó chịu. 


Có người, nhút là thanh thiếu niên nam nữ trẻ tuổi, họ cầm 
lon đứng xin tiền ở các nơi công lộ. Đến ngãõ tư, đèn xanh 
đèn đỏ, xe ngừng lại, họ cầm lon đến từng chiếc xe một, ai 
có từ tâm thì cho, không có thì thôi. Cứ thế mà họ đứng 
ngoài trời, có khi giữa trưa trời nóng đồ lửa, hay có khi trời 
lạnh như cắt. Thế mà, họ vẫn vui vẻ tươi cười với công việc. 
Thật đây là một việc làm thiện nguyện đáng kính và một 
nghĩa cử đáng phục. 


Thử hỏi, chúng ta có làm được việc nầy như họ không? 
Chúng ta hãy thử trả lời thành thật với chính mình. Đấy là 
hạnh làm lành tuy nhỏ, mà không phải dễ làm. Điều này là 
một sự thực. Xã hội rất cần những hạng người như thế, 
nhưng tắt tiếc, những hạng người như thế không nhiều. Nếu 
số người nầy càng tăng nhiều chừng nào, thì xã hội loài 
người chắc chắn là sẽ giảm bớt khổ đau nhiều chừng đó. 
Hơn ai hết, họ ý thức cảm thông được nỗi khổ của con 
người. Vì họ là con người, một con người có đầy đủ chất 
liệu tình người. Họ cảm thông những điều bất hạnh của con 
người, cho nên, họ cố găng làm lành. Cả đời, họ làm lành 
mà họ không bao giờ thấy đủ. Quả đúng như sách Nho nói: 
“Chung thân hành thiện, thiện dụ bất túc, nhứt nhựt hành 
ác, ác tự hữu du”. Câu nầy có nghĩa là: “Trọn đời làm lành, 
điều lành chưa đủ, một ngày làm ác, ác tự có thừa”. Người 
xưa nói: “Chớ thấy điểu ác nhỏ mà làm, chớ nên thấy điều 
thiện nhỏ mà không làm”. Nước nhỏ từng giọt lâu ngày 
cũng, đầy lu. Đó là điều mà mỗi người chúng ta nên nhớ và 
có gắng thực hiện. Có thế, thì xã hội mỗi ngày mỗi tốt đẹp 
hơn lên. 


117. Nếu đã làm làm ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ vui 
làm việc ác. Hề chứa ác nhứt định thọ khô. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 333 


Shoumld a person commit evil, let him not do i† again and 
agqIn. 


Let hữm not find pleasure therein, ƒor painfHl ¡is the 
accumulation oƒ evil. 


Kệ Tụng 
Người lo làm điều ác 
Chớ tiếp tục theo làm 


Chớ vui trong điều ác 
Chứa ác, tắt thọ khổ. 


Lược giảng 


Hành động tạo ác là hành động bất an ôn cho mình và 
người. Một khi đã lỡ làm ác, thì lòng bối rối, ray rức, hối 
hận không vui. Nếu tạo ác vì vô tình, thì lòng không mấy gì 
ân hận lắm. Ngược lại, một hành động có tâm gây tạo, thì 
đó là một trọng tội. Tội càng nặng, thì cõi lòng càng đau 
khổ luôn bất an. Kéo dài cuộc sống đau khô, thì có khác nào 
sống trong cảnh địa ngục. Chính vì hiểu thấu tâm trạng đau 
khổ nây, nên trong nhà Phật, Phật chế ra có nhiều loại giới 
luật. Mục đích của giới là : “phòng phi chỉ ác”. Nghĩa là 
ngăn ngừa những hành vi xấu ác. 


Bản chất của con người, thích làm ác hơn làm lành. Vì căn 
bản phiền não của con người nhiều và nặng. Do đó mà con 
người mãi tạo ác. Muốn ngăn chận phần nào trong việc tạo 
ác nầy, nên Phật chế ra giới luật. Tùy theo căn tánh của mỗi 
người mà nhận giữ những giới luật khác nhau. Phải phù hợp 
với khả năng và hoàn cảnh của mình đang sống. 

Nhờ có giới luật, nên ngăn chận bớt những nghiệp ác của 
CON nBƯỜI. Ở đây, Phật dạy: “nếu ai đó đã lỡ làm ác, chớ 
tiếp tục làm thêm”. Vì càng gây thêm, thì càng lún sâu vào 
tội lỗi. Như thế, thì con người chỉ chuốc thêm họa hại cho 


334 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


mình mà thôi. Một người vì lòng tham lam, cướp giựụt đồ 
đạc của người khác, có thể lần đầu, anh ta không bị luật 
pháp truy nả bắt được. Nhưng, hành động của anh đã có bản 
án rồi. Anh đã có tên trong số bìa đen rồi. Nếu anh ăn quen 
tiếp tục gây tạo nữa, thì chắc chắn những lần sau, anh khó 
mà thoát khỏi được. Vì “chơi đao sẽ có ngày bị đứt tay”. 
Hay “đi đêm có ngày sẽ gặp ma”. Đó là những câu nói của 
người xưa. Lời nói nầy, phát xuất từ kinh nghiệm thực tế 
của người xưa. Túi khôn của loài người dạy ta như thế. 


Anh có thê thoát được luật pháp thế gian, nhưng còn luật 
nhân quả thì sao? Hắn là luật nhân quả khó mà dung tha 
anh. Làm lành hay làm dữ cuối cùng rồi cũng phải trả. Luật 
nhân quả rất công bằng là ở chỗ đó. Nếu gây nhân mà 
không có quả, thì thế gian nầy sẽ trở thành đại loạn mắt rồi ! 
Nghĩa là không còn là xã hội loài người nữa. Mọi người sẽ 
sông trong Sự hỗn loạn đảo điên. Và rồi, con người không 
biết sẽ đi về đâu ?!!! 


Nếu ai vì một phút giây mê muội, không kềm chế được lòng 
dục vọng sai sử, mà tạo ra nghiệp ác, thì Phật khuyên, nên 
hồi tâm cải hối và không nên tiếp tục làm ác. Có người, khi 
bước vào con đường tội ác, có đôi khi, họ cũng muốn hồi 
đầu thoát ra, nhưng cũng thật khó khăn. Khó khăn vì chung 
quanh họ còn có nhiều áp lực. Đó là nói những người còn 
có chút lương tâm phục thiện. Bởi những người nây, bước 
đầu vì một hoàn cảnh lý do nào đó, nên họ mới sa chân mắc 
bẫy vào trong một tổ chức tội ác. Thật ra, lúc đầu, họ không 
phải là hạng người có tâm độc ác. Thực trạng nầy, ta thấy 
xảy ra rất nhiều trong xã hội. 

Ngược lại, có người đã lỡ tạo ác, thì họ cho lỡ luôn. Họ 
không bao giờ dừng lại. Hạng người này, họ không có tâm 
phục thiện. Họ chủ trương đã làm thì làm tới nơi, để chứng 
tỏ cho mọi người thấy họ là anh hùng , một con người gan 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 335 


dạ không sợ chết. Họ bảo, dừng lại cũng chết. Đã lỡ phóng 
lau, thì phải theo lau. Họ cho răng, đã leo lên lưng cọp rôi, 
thì không thê tuột xuống. Hạng người nầy, họ không có tâm 
cải hối. Họ thuộc hạng người cô chấp và cứng đầu. Họ coi 
việc làm ác, gây rôi răm, bất an cho xã hội, là một hành 
động thích thú, vì họ đã trả được mối thâm thù xã hội . Họ 
thù ghét xã hội vì họ bị đối xử bất công v.v. Nghĩa là, đối 
với hạng người này, họ có nhiều lý do viện dẫn đề biện hộ 
cho việc làm của họ. Họ là hạng người thích vui làm ác. 
Nhưng họ quên rằng luật pháp khó dung tha họ. Lương tâm 
họ cũng không dung tha họ. Và luật nhân quả cũng không 
quên họ. Đã gây nhân ác rồi, trước sau mau chậm gì cũng 
phải bị trả quả mà thôi. Không một ai có tài cao bay xa chạy 
mà thoát khỏi. Nên nhớ câu : “7/ên võng khôi khôi sơ nhỉ 
bắt lậu”. Nghĩa là, lưới trời lông lộng chớ không lọt một ai. 
Điều này, hắn mọi người đều biết rõ. Bởi vậy, trong câu 
Pháp cú trên Phật dạy : “HẾ chứa ác nhất định thọ khổ”. 


Trong Kinh Phật dạy : 
Giả sử bá thiên kiếp 

Sở tác nghiệp bắt vong 
Nhơn duyên hội ngộ thời 
Quả báo hoàn tự thọ. 


336 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Nghĩa là : 


Dù cho trải qua trăm ngàn kiếp 
Chỗ tạo nghiệp không bao giờ mắt 
Một khi thời tiết nhân duyên đã đến 
Thì quả báo phải tự thọ lấy mà thôi. 


Xin mọi người khắc ghi sâu đậm lời dạy nầy. Có nhớ đến 
luật nhân quả như thế, thì con người mới bớt gây thêm tội 
ác. Chẳng những không gây tội ác, mà con người còn làm 
những điều phúc thiện. Nếu mọi người nghĩ lành và làm 
lành, tùy theo khả năng và hoàn cảnh của mình, thì không 
những bản thân mình được lợi lạc an vui mà những người 
khác cũng được an vui như mình. Được thế, thì con người 
sống trong một cộng nghiệp an ồn hài hòa và hướng thiện. 
Đó là niêm ước vọng chung của nhơn loại. Mong sao mọi 
người, bất luận thành phần nào trong xã hội, nếu ai cũng 
làm theo những điều Phật dạy trên đây, thì chắc chắn mọi 
người sẽ chấm dứt khổ đau và cùng nhau sống trong sự an 
vui hạnh phúc. Thật là tốt đẹp biết bao ! Nhưng biết đến bao 
giờ kỳ vọng nây mới mong đạt được ? ! 


118. Nếu đã làm việc lành, hãy nên tiếp làm mãi, nên vui 
làm việc lành. Hễ chứa lành nhứt định thọ lạc. 
Shomld a person do good, let him do it again and again. Let 


him find pleasure therein, for blissƒful is the accWmulafion oƒ 
good. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 337 


Kệ Tụng 
Người đã làm điều thiện 
Nên tiêp tục mà làm 
An vui trong điều thiện 
Chứa thiện, tất an lạc. 


Lược giảng 


Pháp cú này, Phật dạy ngược lại pháp cú trên. Phật khuyên 
bảo những ai đã làm lành, chớ nên bỏ cuộc, mà hãy tiếp tục 
làm mãi. Có người lúc đầu hăng say làm việc thiện, nhưng 
khi gặp một vài nghịch cảnh chướng duyên thử thách nào 
đó, thì họ liền thối thất đạo tâm và bỏ cuộc. Khi mới phát 
tâm, họ phát tâm rất mạnh. Họ làm bất kế khó khăn. Nhưng 
rất tiếc, chỉ mạnh được lúc đầu, nhưng sau đó, họ lại thối 
bước lần. Thậm chí, họ không còn làm nữa. Họ thuộc hạng 
người đầu voi đuôi chuột. Nghĩa là họ thiếu ý chí và lập 
trường. Hoặc giả, họ đặt mục tiêu không đúng chỗ. Họ làm 
vì háo danh, háo lợi, muốn có tiếng tăm trong xã hội. Vì 
thiếu lập trường và đặt sai mục tiêu, nên khi gặp chướng 
ngại là họ dễ thối chí nản lòng buông bỏ. 


Việc làm lành, Phật dạy chung cho mọi người. Dù xuất gia 
hay tại gia cũng thế. Làm lành có nhiều phương diện và 
nhiều lãnh vực khác nhau. Nhưng làm lành dưới dạng thức 
nào, cũng nhằm mục đích lợi mình, lợi người, lợi vật hiện 
tại và mai sau. Người làm lành, tất nhiên, là người có tâm 
tốt. Nhưng tâm tốt không chưa đủ mà cần phải có tâm hỷ 
xả. Không nên để tâm vướng mắc vào việc mình làm. Làm 
mà còn có tâm chấp trước, thì việc làm lành đó còn có chấp 
tướng. Còn thấy việc mình làm quan trọng. Vì thấy quan 
trọng, nên dễ bị mắc kẹt vào sự khen chê. 


Khen thì vui mà chê thì buồn. Còn vướng mắc trong niệm 
vui buôn, thì sự làm lành của mình khó đạt được thành 


338 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


công. Điều quan trọng là khi làm lành phải có tâm bên chí 
và nhẫn nại. Bền chí và nhẫn nại đó là hai đức tánh mà một 
người đã quyết tâm làm lành, vì lợi ích mọi người cần phải 
có. 

Điều quan trọng nên nhớ là khi chúng ta làm những việc 
thiện nguyện giúp người. Phật dạy, chúng ta nên vui vẻ mà 
làm. Làm với tâm vui vẻ hoan hỷ, tất nhiên, là ai cũng thích. 
Chính mình được lợi lạc mà người khác cũng được lợi ích. 
Trái lại, làm với tâm bực dọc, nôi cáu, quạu quọ, nóng nảy, 
thì chẳng những thiệt hại cho mình mà còn làm mất thiện 
cảm ở nơi người khác. Có lắm người, khi làm việc thiện mà 
không được người ta ưa thích cảm tình cũng với lý do đó. 
Họ tỏ thái độ khinh thường người khác. Khi trái ý nghịch 
lòng là họ liền nổi sân la ó nạt nộ om sòm. Họ dùng lời lẽ 
nặng nề mạt sát mọi người. Vì họ thấy họ là quan trọng. Họ 
làm với tâm cống cao ngã mạn. Như những trường hợp họ 
đi ủy lạo, phát thuốc, tặng quà v.v. chẳng hạn. Trường hợp 
nầy, ta thấy xảy ra rất nhiều. 


Ngược lại, có người họ làm với một ý thức trong sáng và 
với tâm khiêm cung trân quý mọi người. Họ âm thầm cặm 
cụi mà làm. Họ vui thích với công việc. Họ không màng ai 
biết đến họ. Ai biết đến họ cũng tốt mà không biết đến họ 
cũng không sao. Họ nghĩ đơn giản, họ tự biết họ là được rồi. 
Đối với mọi người, họ rất vui vẻ. Hạng người này, họ rất dễ 
gây cảm tình với những bạn đồng nghiệp. Những ai làm 
chung với họ, cảm thấy có một niềm vui tươi mát. Tâm hồn 
mọi người đều thoải mái, cười nói tự nhiên. Ai nấy cũng 
đều thích mến họ. Họ khéo léo trong việc cư xử với mọi 
người. Họ thật tâm phục vụ cho mọi người. Mọi người vui, 
tức là họ vui. Thật đây là hạng người hiếm có. Đây là hạng 
người thật sự làm lành và làm với tâm ý như thế, thì chắc 
chăn là họ sẽ được tăng thêm phước đức. Tập làm lành với 
tâm ý như thế, không những mình được lợi lạc mà còn đem 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 339 


lại sự lợi lạc cho mọi người. Hạng người nầy, thật đáng cho 
chúng ta kính trọng và cũng đáng đê người khác noi theo. 


Lời Phật dạy tuy đơn giản, chỉ có mấy chữ thôi, nhưng thực 
tế, không phải dễ gì thực hiện. Cũng một việc làm, nếu 
không khéo, thay vì có công mà trở thành có tội. Công hay 
tội đều từ tâm phát khởi. Làm với tâm hoan hỷ, không dính 
mặc chấp trước vào việc mình làm, thì việc làm đó rất là có 
phước. Bằng ngược lại, thì chẳng những không có phước 
báo mà còn thêm tội. Thêm tội ở chỗ cái tâm bất bình. Đối 
với mọi người, tất nhiên là không ai ưa thích. 

Câu kế tiếp Phật dạy: “//ễ chứa lành nhất định thọ lạc”. Tại 
sao chứa lành mà được thọ lạc? Vấn đề nầy, chúng ta cần 
phải lưu tâm tìm hiểu thật rõ. Chứa lành là chứa ở đâu? 
Điều lành có hình tướng hay không mà chứa? Dùng cái gì 
để chứa? Cái gì phát khởi thúc đây chúng ta làm lành? Và 
sau khi làm lành, Phật nói hễ chứa lành nhất định thọ lạc. 
Vấn đề nầy có liên quan đến Duy thức học. Theo Duy thức, 
mỗi người chúng ta đều có Tám thức tâm vương. Tám thức 
đó là: Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý, Mạt na và A lại da. 
Trong tám thức này, thì thức A lại đa làm căn bản cho các 
thức. Thức A lai da, có ba nghĩa: năng tàng, sở tàng và ngã 
ái chấp tàng. 

Năng tàng nghĩa là thức nầy có công năng hay chứa các 
chủng tử thiện ác. Sở tàng là chỗ để chứa các chủng tử thiện 
ác. Ngã ái chấp tàng là thức này bị thức thứ bảy (Mạt na) 
chấp làm tự ngã. 


Như vậy, thức A Lại da còn gọi “?rì nghiệp chúng f7, nó có 
công năng gìn giữ tất cả chủng tử thiện ác. Mọi hành động, 
lời nói thiện hoặc ác, đều huân vào trong tạng thức này. Cho 
nên, nó là cái kho để chứa các chủng tử. Chủng tử là tên 
khác của tập khí. Những tập khí được chứa nhóm trong thức 
này, đến khi thuần thục, thì cái nào mạnh, cái đó hiện hành 


340 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


và dẫn nghiệp. Như người ghiền rượu, đến cơn ghiền họ tự 
đi tìm rượu để uống. Hoặc vào quán rượu hoặc đi tìm bạn 
bè hay bất cứ nơi đâu miễn có rượu uống là được. Đây gọi 
là nghiệp ghiền rượu. Hạt giống rượu của họ được huân vào 
trong thức A lại da quá mạnh. Hiện đời như thế, thì sau khi 
chết cũng thế. Nghiệp nào mạnh dẫn họ đi trước để thọ 
sanh. Cứ tùy duyên mà chiêu cảm thọ báo. Ngược lại, người 
nào trong đời sống hằng ngày, huân tập nhiều hạt giống 
lành vào trong A lại da thức, như niệm Phật chăng hạn, đến 
khi thuần thục, chính thói quen niệm Phật này, hiện đời họ 
được an lạc và sau khi nhắm mắt nó dẫn họ thọ sanh vào 
cảnh giới lành. Bởi thế nên Phật nói: Hễ chứa lành nhất 
định thọ lạc là vậy. 

119, Khi nghiệp ác chưa thành thục, kẻ ác cho là vui; 
khi nghiệp ác đã thành thục, kẻ ác mới hay là ác. 


l may be well with the evil-doer as long as the evil ripens 
not. But when it does ripen, then the evil-doer sees (the 
painfUl results oƒ) his evil deeds. 


Kệ Tụng 


Ác nghiệp chưa thuần thục 
Người ác vẫn thấy vui 
Ác nghiệp thuần thục rồi 

Người ác mới thấy ác. 
Lược giảng 
Người đời vì không rõ luật nhân quả, hay có hiểu đi chăng 
nữa, nhưng vì si mê, tham lam nên họ cũng vẫn gây tạo việc 
ác. Trong khi gây tạo việc ác, họ không nghĩ gì đến nhân 
quả. Vì ham lợi lộc hay danh vọng mà họ bất chấp những 
thủ đoạn gian ác. Họ tìm đủ mọi cách hãm hại người khác. 
Ai đau khổ mặc ai, miễn sao họ sung sướng là được. Nhưng 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 341 


họ quên rằng, không một ý nghĩ, lời nói hay hành động nào 
mà có thể thoát khỏi luật nhân quả. 

Trong lịch sử nhơn loại, từ cô chí kim, đã chứng minh cho 
chúng - ta thấy vấn đề này quá nhiều. Một Tần Thủy Hoàng, 
vì muốn xây dựng cơ đồ vương nghiệp cho được lâu dài, 
nên ông đã bất chấp mọi thủ đoạn gian ác, nào là xây Vạn lý 
trường thành, đốt sách chôn học trò v.v. Ông đã hạ lệnh giết 
chết biết bao người. Sử ghi lại, thời gian xây Vạn lý trường 
thành đề chống giặc Hung nô, số người lao công tử vong vÌ 
công việc này lên đến hằng triệu người. Kết quả, cuộc đời 
và vương nghiệp của ông ra sao? Có được tồn tại lâu dài 
hay không? Hay là sau đó, để lại một hậu quả vô cùng khốc 
hạn! 


Một Ngô Đình Diệm, vì muốn cũng cố quyền uy tột bực, 
địa vị cai trị của ông và gia đình cho thật vững chắc, đồng 
thời lại thêm kỳ thị tôn giáo, nên ông và gia đình ông đã ra 
tay hạ sát, tiêu diệt không biết bao nhiêu người thuộc các 
đảng phái quốc gia yêu nước đối lập khác và tệ hại hơn nữa, 
là sát hại nhiều người dân vô tội. Cuối cùng, ông và gia đình 
ông đã phải trả một cái giá rất đắt. Ông và người bào đệ 
thân cận cố vấn cho ông, tức người em ruột của ông là ô ông 
Ngô Đình Nhu bị chết một cách rất thê thảm. Điều nầy, đã 
có nhiều sách sử ghi lại chứng minh rất rõ ràng. Thế mới 
biết, luật nhân quả thật không thiên vị một ai. Người ta 
thường nói “ngày xưa írả báo thì chây (lâu) ngày nay trả 
báo phút giây nhãn tiên". Đã thê, nhưng khổ nỗi, trong khi 
tạo ác, người ta cứ nghĩ đến quyền lợi, danh vọng, địa vị, 
chức tước, giàu sang v.vkhông thôi, có mấy ai nghĩ đến 
nhân quả tội ác mà mình đã gây tạo đâu. Chừng nảo trả quả 
rồi sẽ hay! Càng giết chết nhiều người chừng nảo, họ lại 
càng thích thú nhiều chừng nấy. Xưa nay, các nhà lãnh đạo 
cai trị với tâm ác độc nào cũng thế. Họ nhân danh chủ nghĩa 
nầy nọ, toàn là những thứ giả tạo, để sát hại vô số sanh linh. 


342 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Nói là ích nước lợi dân, nhưng thực tê là vì quyên lợi, địa vị 
cho cá nhân của họ hơn. Họ thuộc hạng người vị kỷ sô một. 
Bản ngã của họ quá cao lớn. 


Họ đã gây ra biết bao đau khổ cho mọi người. Họ vui sống 
trên những nỗi thống khổ kêu than ngút ngàn của những 
người khác. Họ không bao giờ có chút từ tâm đoái hoàải 
thương tưởng. Nhưng than ôi! Trong khi gây nhân bất thiện 
như thế, họ lại quên đi cái quả báo đã có sẵn trong cái nhân 
mà họ đã gây tạo rồi, chẳng qua nó tới với họ mau hay 
chậm mà thôi. Vì nhân quả phải trải qua thời gian. Khi quả 
báo chưa thuần thục, người ta cứ ngỡ là không có. Nhưng 
thực ra, nó không sai chạy một mảy may nào! 


Cứ nhìn vào Sự sống của con người xưa và nay, đã có biết 
bao tắm gương xấu có, tốt có, cho chúng ta thấy rõ. Và gần 
hơn hết là qua kinh nghiệm nhân quả bản thân của mỗi 
người. Ít nhiều gì, chắc hắn chúng ta cũng sẽ thấy rõ. Thiết 
nghĩ, hơn ai hết, chúng ta nên bình tâm xét kỹ soi rõ ôn lại 
những hành động nhân quả của chính mình. Có soi rõ như 
thế, ta mới có cái nhìn thâm thấu về luật nhân quả. Có sợ 
nhân quả, ta mới biết cải hối làm lành. Ta mới ý thức từng 
lời nói và việc làm. Ta mới thực sự xây dựng đời ta theo 
chiều hướng vươn lên đề trở thành những con người tốt cho 
hiện tại và mai sau. Nếu không, thì đời ta sẽ mãi mãi đi 
trong khổ đau. Vì không có cái nhân nào mà không có cái 
quả. Và ngược lại, cũng không có cái quả nào mà không có 
cái nhân. Muốn có cuộc sống an vui cho mình và người, thì 
ta nên hằng tâm niệm về luật nhân quả. “Ngừa bệnh bao giờ 
cũng hay hơn là chữa bệnh”. Ta nên nhớ câu “BỒ tát sợ 
nhân, chúng sanh sợ quđ”. Tránh nhân ác, thì không bao 
giờ có quả ác. Bất cứ làm điều gì, dù lớn hay nhỏ, dù quan 
trọng hay không, ta cũng nên nằm lòng câu: “Phàm làm 
việc gì trước phải nghĩ đến cái hậu quả của nó”. Đây là một 
câu nói có giá trị ngàn vàng. Người ta đã bỏ ra cả ngàn 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 343 


lượng vàng mua câu nói nầy, nhưng xét kỹ thật cũng chưa 
xứng đáng. 


Bắt cứ ai, thuộc thành phần nào, nhớ và áp dụng thường 
xuyên câu nói này, thì chắc chắn, người đó sẽ chỉ gặt hái 
những kết quả tốt đẹp không thôi và không bao giờ có thất 
bại trong lời nói và việc làm. Ngược lại, thì họ sẽ chuốc lấy 
những khổ đau mà do họ đã gây ra. Chừng đó, dù có ăn năn 
hối hận, thì cũng đã muộn màng rồi. Bởi thế, nên Phật dạy: 
khi nghiệp ác đã thành thục (chí mù), kẻ ác mới hay là ác. 
Pháp cú này, Phật nhằm cảnh tỉnh cho mọi người nhớ mà 
đừng gây tạo nghiệp ác. 


120. Khi nghiệp lành chưa thành thục, người lành cho là 
khô; khi nghiệp lành đã thành thục, người lành mới biêt 
là lành. 
may be HÌ! with the doer oƒ good as long as the good 
ripens not. But when it does riĐen, then the doer oƒ good 
sees (the pleasant results oƒ) his good deeds. 
Kệ Tụng 
Thiện nghiệp chưa thuần thục 
Người thiện vân thấy ác ` 
Thiện nghiệp thuán thục rồi 
Người thiện mới thấy thiện. 


344 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Lược giảng 


Pháp cú nầy trái lại với pháp cú trên. Một bên làm ác đưa 
đến quả ác và một bên làm lành sẽ đưa đến quả lành. Nhưng 
có điều, Phật muốn nhắn mạnh cho chúng ta thấy, khi làm 
lành mà quả lành chưa đến, thường thì chúng ta dễ đâm ra 
chán nản. Có người cả đời chăm làm những điều lành, lẽ ra, 
họ sẽ luôn luôn gặt hái quả lành mới phải. Nhưng, đôi khi, 
nó ngược lại. Chăng những họ không hưởng quả lành như 
họ đã gây tạo, mà họ toàn gặp những chuyện tai bay họa gởi 
không thôi. Thế thì, họ than trách cho rằng, làm lành chỉ 
cho nhọc xác, để rồi lãnh lấy toàn là những thứ ác không! 
Ngược lại, có những người cả đời họ làm ác, mà sao đời 
sống của họ toàn gặp những điều lành, nói theo người đời là 
toàn gặp vận may. Như thế, thì luật nhân quả có công bằng 
không? Lắm người, vì chưa nghiên cứu kỳ, hiểu rõ nhân 
quả qua ba đời, nên họ dễ thắc mắc và đâm ra chán nản ngã 
lòng. Từ đó, họ bất mãn và không còn tin nhân quả nữa. 
Thật ra, đây là một điều ngộ nhận sai lầm đáng tiếc. Đó là 
điều người Phật tử cần phải hiệu rõ. Nếu không, thì dễ thối 
thất bồ đề tâm. 


Như trong những bài trước, nhiều lần chúng tôi cũng đã có 
trình bày qua về vấn đề này. Vì nhân quả không phải đơn 
giản, nó rất phức tạp. Nó đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu 
thật kỹ và rõ ràng. Nếu bảo rằng, nhân nào quả nấy, thì lời 
nói đó chưa hắn đúng. Chỉ đúng một phần nào mà thôi. Bởi 
từ nhân tới quả, nó còn đòi hỏi phải có nhiều trợ duyên. 
Duyên thì có duyên tốt, duyên xấu, hoặc thuận duyên và 
nghịch duyên. Nếu khi gây nhân mà không thuận duyên, thì 
chưa chắc cái chánh nhân đó hình thành như ý mình muốn 
được. Thí dụ: gieo hạt cải xuống đất, mà ta không chăm sóc 
kỹ càng, bị kiến tha hết, như thế, thì làm sao có kết quả cây 
cải được. Như vậy, muốn có kết quả cây cải, tắt nhiên, phải 
có nhiều trợ duyên và thuận duyên tốt mới được. Ngoài ra 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 345 


nó còn đòi hỏi thời gian, ngắn đài, tùy theo hạt nhân đã gây 
tạo. 

Như trên đã nói, nhân quả phải trải qua ba thời kỳ: quá khứ, 
hiện tại và vị lai. Như đời trước mình tạo toàn nhân ác, theo 
nhân quả, thì đời nầy sanh ra phải trả quả ác. Thí như, năm 
rồi mình toàn gieo giống ớt, thì năm nay, mình muốn có lúa 
ăn sao cho được? Có người, đời nầy làm lành mà ðấp toàn 
việc ác, đấy là do nghiệp nhân ác gây tạo trong nhiêu đời 
đến nay quả ác đã thuần thục cho nên phải trả. Còn cái nhân 
lành chỉ mới gây tạo trong đời nầy nên nó chưa thuần thục, 
mà phải chờ thời gian, có khi qua đời sau hoặc nhiều đời 
sau nữa mới thuần thục. Khi nó thuần thục, tức chín mùi là 
ta phải trả quả mà thôi. Thí như, năm rồi ta không có gieo 
hạt lúa, tất nhiên, là ta không có lúa đồ vào bồ. Mà ta mới ra 
công gieo trồng năm nay thôi. Như vậy, từ khi gieo hạt cho 
tới có kết quả cây lúa và đến khi gặt hái đỗ vào bồ còn phải 
chờ thời gian. Ngược lại, có người, tuy năm nay, họ không 
g1eO trồng lúa, nhưng họ vẫn có lúa ăn, đây là do năm rôi họ 
đã gieo trồng. Cũng thế, những người đời nầy, tuy làm lành 
mà gặp nhiều quả ác là do đời trước đã gây nhân ác phải trả. 
Cũng như năm rồi không cấy lúa, tất nhiên, năm nay họ 
phải đói khát. Còn những người hiện đời họ gây tạo nhiều 
điều ác đức, nhưng họ vẫn hưởng quả lành, là do đời trước 
họ gây tạo nghiệp lành, nên đời nay họ hưởng. Tuy nhiên, 
cái nhân gây tạo ác hiện đời, chắc chắn đời sau hoặc nhiều 
đời sau nữa họ sẽ phải trả thôi. Cũng như năm rồi, họ đã 
gieo lúa và có nhiều lúa đồ trong bổ, năm nay tuy họ không 
gieo, nhưng sẵn có lúa trong bồ cứ ăn. Đến khi hết lúa, sang 
năm tới chắc chắn là họ phải đói khổ. 

Hiểu nhân quả qua ba thời gian như thế, tất nhiên, ta không 
còn thắc mắc nữa. Do đó, nêu ngày nay, ta chăm lo làm lành 
mà gặp nhiều quả khổ, thì ta nên an vui mà trả quả. Đừng 
trách ai! Tất cả tốt xâu đều do ta tạo lấy. Luật nhân quả rất 


346 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


công bằng là ở chỗ đó. Cho nên Phật dạy, khi chúng ta làm 
lành mà quả lành chưa đến, thì chúng ta cũng không nên 
than trách. Bởi vì quả lành chưa thuần thục. Khi nào, nghiệp 
lành mà ta đã gây tạo, đến một lúc nào đó nó thuần thục, thì 
dù chúng ta không muốn nó vẫn đương nhiên cứ tới. Người 
hiểu rõ nhân quả rồi, thì họ vẫn vui sống. Bởi tất cả chính 
do mình gây tạo. Mình phải chịu trách nhiệm với chính 
mình. Không oán trời trách đất. Không đồ trút cho ai. Mọi 
việc thành bại, đắc thất đều do mình tạo lẫy. Hiểu vậy rồi, ta 
cứ lo tạo nghiệp lành. Nếu như ta đang làm lành mà quả đữ 
cứ tới dồn dập ập lên đầu chúng ta, chúng ta cứ coi đó như 
là một sự dồn nghiệp phải trả. Trả một lần cho hết nợ. 
Người trả nợ là vì họ có tiền. Trước kia, họ vì nghèo túng 
phải chạy vay nợ để sinh sống. Nay làm ăn có tiền rồi, tất 
nhiên, những người chủ nợ tới đòi. Trước kia, họ không tới 
đòi là vì họ thừa biết dẫu có đòi, thì người kia cũng không 
có tiền đâu mà trả. Cũng thế, sở dĩ chúng ta trả quả dồn dập 
hết chuyện này tới chuyện nọ, là do vì chúng ta ra sức siêng 
năng tu hành, nên có phước. Khi đã có phước, như người có 
tiền, thì những nghiệp nhân đã gây tạo từ trước phải trả. 
Thử hỏi, một người trả hết nợ thì có nên vui hay không? 
Trong đời, những người thiếu nợ người ta, sau khi thanh 
toán hết nợ nần, đó là một sự vui mừng hết lớn. Có ai trả hết 
nợ mà buồn không? Như vậy, tại sao ta không vui để trả nợ? 


121. Chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng “chẳng đưa lại 
quả báo cho ta”. Phải biết giọt nước nhều lâu ngày cũng 
nay bình. Kẻ ngu phu sở dĩ nay tội ác bởi chứa dồn từng 
chút mà nên. 

Think not lightly oƒ evil, sayving, “lt will not come tfo me”. 
Drop by drop ïs the water pot filed. Likewise, the ƒool, 
gathering it litle by liHle, fills himselƒ with evil. 


Kệ Tụng 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 347 


Chớ khinh điều ác nhỏ 
Cho rằng “chưa đến mình” 
Như giọt nước nhỏ dẫn 
Lâu ngày cũng đây bình 
Người ngu sỉ cũng vậy 
Dân dần ác chứa đây. 
Lược giảng 


Pháp cú này, Phật dạy nhằm cảnh giác thức nhắc chúng ta. 
Thông thường, người ta thích phô trương làm những việc 
lớn chuyện. Ít có ai chú ý đến những việc nhỏ nhặt. Nhưng 
người ta quên rằng, nếu không có những việc nhỏ nhặt, thì 
không thể hình thành một việc lớn lao được. Cũng như thấy 
một đồng cát, người ta nghĩ ngay đến số lượng to của nó, 
chớ không mấy ai nghĩ đến từng hạt cát. Nhưng thực tế, nếu 
không có từng hạt cát kết hợp lại, thì làm gì có ra một đồng 
cát to. Ấy thế mà, người ta cứ nhìn trên cái kết quả to lớn, 
mà người ta không chú ý đến những hạt nhân nhỏ nhiệm. 
Thử đặt vấn đề ngược lại, nếu không có những hạt nhân nhỏ 
nhiệm, thì làm gì có cái kết quả to lớn kia. Ở đời, ít có mấy 
ai nhìn thấu suốt được vấn đề này. Từ lối nhìn hời hợt cạn 
cợt đó, mà họ đâm ra khinh thường những điều nhỏ nhặt. 
Phật dạy, việc lành hay việc đữ, tất cả cũng bắt nguồn từ 
những hành động hay lời nói nhỏ nhặt rời rạc kết hợp lại mà 
thành to lớn. 


Người đào giếng, lúc đầu không thấy nước. Họ tưởng nước 
không có bao nhiêu. Nhưng qua ngày hôm sau, họ trông 
thấy đầy cả giếng. Nước đó từ đâu mà có? Tại sao lúc đầu 
không thấy gì, mà sau lại nhiều nước như thế? Nước có ra 
từ mạch nước. Càng đào sâu vào lòng đất chừng nào, thì 
càng có nhiều mạch nước chừng ấy. Như vậy, chính những 
mạch nước chảy rịn ra, người ta gọi là lỗ mội. Nhờ những lỗ 
mội nhỏ nầy mà nó cứ ngày đêm rỉ chảy. Trải qua thời gian, 


348 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


kết quả có ra đầy cả giếng nước. Người có cái nhìn cạn cợt, 
họ chỉ biết giếng nước để xài, chớ chẳng màng tìm hiểu 
nước có ra từ đâu? Tức là họ chỉ nhìn trên cái kết quả mà họ 
không chịu khó nhìn lại cái nguyên nhân. Có thê họ khinh 
thường những cái nguyên nhân nhỏ kia. Mà chính cái 
nguyên nhân nhỏ đó, họ không ngờ nó lại là một kết quả rất 
lớn. 


Một người cầm vũ khí giết người hoặc dao hay súng v.v. 
không phải một sớm một chiều mà họ có tâm sát hại gớm 
ghê đó. Mặc dù hành động nầy đều từ do lòng sân hận mà 
ra. Tuy nhiên, lòng sân hận đó, kết quả cũng từ do sự huân 
tập từng việc nhỏ nhặt mà thành tập khí lớn. Tập khí là thói 
quen. Như lúc đầu, khi còn nhỏ, họ đã khởi lên những niệm 
ác, như bát châu chấu, bắt dễ cho chúng đấu đá với nhau, 
con nào bị đá thua, thì chúng ngắt đầu quãng xuống đất v.v. 
Lớn hơn chút, thì họ lại dùng dàn thun để bắn chim, hay 
dùng nôm để bắt cá. Từ những ác niệm nho nhỏ đó, mới 
nhìn qua thì ta thấy không có gì, nhưng chính đó là nguyên 
động lực đề trở thành một thói quen sát sanh hại vật lớn sau 
nây. Đến khi lớn lên, họ quen theo niệm ác đó, mà có thê đi 
đến giết người không chút gớm tay. Tất cả cũng từ ở nơi 
những niệm ác và những hành vi ác nhỏ tạo thành. Khi thói 
quen đã thuần thục rồi, nó có một tác hại rất ghê tởm, khủng 
khiếp. Vì Phật quá hiểu rõ cái tâm lý và những cái thói quen 
hung ác nhỏ này, để rồi dần dần trở nên tánh hung dữ, nên 
Phật dạy: Chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng chẳng đưa lại 
quả bảo cho ta. 


Kế tiếp, Phật nêu ra cho chúng ta thấy một hình ảnh rất cụ 
thể. Phật nói: Phải biết giọt nước nhều lâu ngày cũng đây 
bình. Đại đa số chúng ta, hay có niệm khinh thường những 
lỗi nhỏ. Cứ cho cái gì lớn mới là quan trọng. Nhưng nếu 
không có nhỏ thì làm sao có lớn. Không có từng giọt nước 
nhêu vào bình, thì làm gì có kết quả đầy bình. Một lời nói 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 349 


ác, lúc đầu thấy như không có gì, nhưng nếu chúng ta cứ 
tiếp tục như thế, tất nhiên, nó sẽ trở thành một tai hại vô 
cùng. Người xưa nói: “Lời nói ác, như búa ở trong miệng”. 
Sở dĩ chém mình là do chúng ta bất cân ngôn mà ra. 

Hút một vài điễu thuốc hay uống một vài ly rượu, lúc đầu, 
thật sự, không thấy gì là tai hại cả. Nhưng, nếu chúng ta 
không biết ngăn ngừa, cứ để thói quen đó tiếp diễn, lâu 
ngày sẽ trở thành bệnh ghiền. Một khi đã trở thành bệnh 
ghiên nặng rồi, thì chừng đó khó phương chạy chữa. Một 
khi cơn ghiền nỗi lên, thì phải làm sao cho nó thỏa mãn. Có 
biết bao người, vì lúc đầu xem thường những thói quen có 
tác dụng tai hại nầy, nên sau khi bị lún sâu vào, thì than ôi! 
Bấy giờ, chẳng những hại mình mà còn gây ra biết bao khổ 
cảnh cho những người chung quanh khác nữa! Điều này, đã 
và đang xảy ra như cơm bữa. Họ chết vì rượu, vì bài bạc, vì 
ma túy, vì cướp bóc, vì đam mê sắc dục vân vân và vân vân. 
Còn và còn biết bao nhiêu thảm cảnh khác. Tất cả cũng chỉ 
vì khinh thường những thói quen nhỏ. Cứ cho rằng, chúng 
là những giọt nước rỉ chảy không sao. Đến khi đầy bình hay 
đầy giếng, thì than ôi! Đã quá muộn rồi! Bởi thế, kết thúc 
câu pháp cú này, Đức Phật dạy: Kẻ ngu phu sở dĩ đây tội ác 
bởi chứa dôn từng chút từng chút mà nên. 


Lời dạy nầy như là một câu châm ngôn mà ta phải năm lòng 
nếu ta không muốn tiếp tục làm người ngu. Chỉ có người 
ngu mới khinh thường những điều ác nhỏ. Ngược lại, người 
trí thì rất sợ. Vì rất sợ, nên họ không bao iỜ dám có niệm 
khinh thường. Họ tiêu diệt những niệm xâu ác từ trong 
trứng nước. Tiêu diệt nhân, thì làm gì có quả. Người trí bao 
giờ họ cũng nghĩ đến cái nhân nhiều hơn. Họ lo chỉnh hình 
hơn là sửa bóng. Nhờ thế, mà họ ít có khổ lụy. Ngược lại, 
kẻ ngu thì nghĩ tới sửa bóng mà quên chỉnh hình. Bóng có 
ra từ hình. Quả có ra từ nhân. A1 cũng sợ quả mà không lo 
sửa ở nơi nhân. Đó là sự khác biệt giữa kẻ trí và người ngu. 


350 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Người trí là người nhìn rõ cái gốc của nó. Biết gốc khổ đau, 
họ không dại đột gì gây tạo. Nhờ thế mà họ vượt qua mọi 
ách nạn. Và đời sống của họ sẽ đem 1?i nhiều hạnh phúc an 
vui. Như thế, khổ hay vui, ngu hay trí, đều do con người tự 
chọn và tự quyết định lấy. 


122. Chớ khinh điều lành nhỏ cho rằng: “chẳng đưa lại 
quả báo cho ta”. Phải biết giọt nước nhều lâu ngày cũng 
làm nay bình. Kẻ trí sở dĩ toàn thiện bởi chứa dồn từng 
chút từng chút mà nên. 


” 


Think not liehtly oƒ good, sayig, “lt will not come to me. 
Drop by drop is the wafter pot filed. Likewise, the wise man, 
gathering it litle by liHle, fills hùmselƒf with good. 


Kệ Tụng 


Chớ khinh điều thiện nhỏ 
Cho rằng “chưa đến mình” 
Như giọt nước nhỏ dẫn 
Lâu ngày cũng đây bình 
Người có trí cũng vậy 
Dân dân thiện chứa đây. 


Luợc giảng 


Pháp cú này, Phật dạy tương phản với pháp cú trên. Pháp cú 
trên, Phật nói rõ về kẻ ngu. Đã ngu, cho nên họ hay khinh 
thường những điều ác nhỏ. Từ đó, mà dẫn đến những hậu 
quả rất tai hại cho mình và người. 


Ở đây, Phật nêu rõ hình ảnh của kẻ trí. Như trên, chúng tôi 
có nói sơ qua về sự ý thức và hành động của người trí. 
Người trí, vì họ ý thức được luật nhân quả báo ứng một 
cách đúng đắn, nên họ không dám khinh thường những điều 
lành nhỏ. Đối với người trí, điều ác nhỏ, họ không làm đã 
đành, nhưng đối với những điều lành nhỏ, họ cũng không 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 351 


thể bỏ qua. Bởi vì họ biết chắc rằng, giọt nước nhều lâu 
ngày cũng làm đây bình. Họ làm và giữ đúng như lời Phật 
dạy. 


Nhưng việc lành nhỏ là như thế nào? Vấn đề nầy, thật có 
thiên hình vạn trạng, không thể kể ra cho hết được. Ở đây, 
chúng tôi chỉ xin nêu ra một vài hình ảnh làm lành nhỏ nhặt, 
mà chúng ta thường thấy qua, để từ đó, chúng ta chiêm 
nghiệm kỹ hơn. 

- Một người đi đường, thấy một cây gai hay một miềng chai 
nằm giữa đường, họ liền khum xuống nhặt liệng vào trong 
bụi cây rậm. Nhờ thế, mà người khác không sơ ý đạp nhằm 
để gây ra thương tích đau đớn. 


- Một cô thiêu nữ, thây cụ già muôn băng qua đường, nhưng 
có v? sợ sệt, cô liên đên năm lây tay cụ và dìu qua bên kia 
đường một cách an toàn. Cụ ngỏ lời cám ơn cô ta r?I rít. 


- Một người đến chùa làm công quả giúp cho chùa những 
chuyện lặt vặt như lặt rau, lượm rác hay lau quét v.v. 


- Một cụ già cẦm lá đơn trên tay, nhưng rất lo lắng không 
biết phải điền như thế nào, đang lúc lo lắng đó, thì có anh A 
đến giúp cho cụ điền giùm. Thể là cụ ta cảm thấy nhẹ nhỏm 
trong lòng và bao nhiêu sự lo lắng đều tan biến hết. 


Đó là những. điều lành thật nhỏ nhặt mà ai cũng có thể làm 
được. Chỉ cần có một tấm lòng từ thiện thương và giúp 
người là được. 


Thuở xưa, Ngài Trì Địa Bồ tát đối với những điều lành nhỏ 
như thế, Ngài không bao giờ bỏ qua. Ngài thường hay đắp 
đường sửa cầu. Nghĩa là Ngài làm bất cứ điều gì nhằm lợi 
ích cho tha nhân, thì dù việc lớn hay việc nhỏ, có khó nhọc 
đến đâu, Ngài cũng kiên nhẫn làm không bỏ qua. Nhờ thế, 
mà Ngài có tên là Trì Địa Bồ tát. Chữ Trì Địa có nghĩa là 


352 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


giữ gìn đường xá cho được sạch s?, bằng phẳng và cho 
mọi người dễ đi. Do Ngài chuyên làm những việc nhỏ nhặt 
như thế, nên được người đời tán thán và kính trọng, gọi 
Ngài là Bồ tát Trì Địa. Như vậy, Bồ tát là một con người rất 
bình thường và rất gần gũi với chúng ta. Bất cứ ai, làm với 
một tâm niệm nhắm vào mục đích lợi ích cho tha nhân, đều 
gọi là Bồ tát. Bồ tát là một con người giác ngộ. Sau khi giác 
ngộ, đem sự giác ngộ đó giúp cho mọi người bớt khổ được 
vui, đó là Bồ tát. 

Kinh Pháp Hoa có nêu ra hình ảnh của Ngài Thường Bất 
Khinh Bồ tát. Ngài là một con người kỳ đặc. Việc làm lành 
của Ngài cũng rất là nhỏ nhặt. Đi đâu, gặp ai, Ngài cũng 
chấp tay xá mọi người và chỉ nói một câu ngắn gọn: “7ôi 
không dám khinh các Ngài, vì các Ngài sẽ là Phát). Đã là 
Phật, tức Ngài muốn chỉ cho chúng ta biết mỗi người đều có 
sẵn Phật nhân, tức cái chánh nhân để thành Phật. Ngài luôn 
nhắc nh? mọi người như thế. Chỉ nhắc nhở cho mọi người 
nhớ lại ông Phật của chính mình. Nếu mọi người biết xoay 
lại và nhận ra tánh Phật đó, rồi tu hành, tất có ngày sẽ được 
thành Phật. Việc làm mới nhìn qua, thật là nhỏ nhặt, tầm 
thường, nhưng xét kỹ, thì thật là vô cùng quan trọng. 


Làm với một tâm thành như thế, nhưng Ngài phải hứng chịu 
biết bao nhiêu điều sỉ nhục. Ngài đã bị mọi người khinh bỉ 
và đánh đập mắng nhiếc. Thế nhưng, Ngài luôn nhẫn nhịn 
và không bao giờ bỏ cuộc. Bởi thế, người đương thời mới 
đặt cho Ngài cái tên là Thường bất khinh. Nghĩa là luôn 
luôn chẳng dám khinh thường ai, dù đó là một đứa bé hay 
một kẻ cùng đinh. 

Đến như đức Phật, dù đã thành Phật rồi, nhưng đối với 
những điều lành nhỏ, Ngài cũng không bỏ qua. Có lần, Ngài 
giúp xỏ kim cho một bà già. Ngài cũng đã từng giúp vá lại 
chiếc y cho Ngài A na luật. Vì Ngài A na luật bị mù đôi 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 353 


mắt. Ngoài việc giúp người ra, Ngài còn thương và giúp cho 
loài vật. Như có lần Ngài ôm vào lòng một con bồ câu đã bị 
trúng tên. Sau khi nh? mũi tên ra, chính Ngài lây thuốc băng 
bó lại vết thương cho nó. Còn và còn rất nhiều những việc 
làm lành nhỏ nhặt của Ngài, nói sao cho hết. 


Thật là cao cả thay! Một tắm lòng từ bi vô lượng! Một 
người đã hoàn toàn giác ngộ mà còn không bỏ qua những 
việc lành nhỏ, ngẫm lại, chúng ta thì sao?! Chúng ta còn là 
phàm phu, thế mà không chịu khó làm lành để được thăng 
tiến như Ngài sao?! Nghĩ đến các Ngài, chúng ta cảm thấy 
thật là tủi hỗ. Các Ngài đã là Bồ tát, là Phật mà gặp việc 
lành dù nhỏ nhặt đến đâu cũng không bỏ qua. 

Người đời thường nói: “Góp gió thành bão hay tích thiểu 
thành đa”. Có người còn cụ thê hơn, họ thường bảo: “Ting 
thẳng mà nhặt hoa rơi”. Ý nói, nhờ làm những điều nhỏ 
nhặt mà kết thành những việc lớn. Việc đời hay việc đạo 
không có một việc làm nào mà không có điểm khởi đầu. 
Một người văn hay chữ đẹp, có cấp bằng cao, cũng bắt đầu 
học vỡ lòng từ những mẫu tự a, b, c 

Một người muốn đi xa, cũng phải nhờ ở bước khởi đầu và 
lần đi từng bước chân một rồi mới tới đích đã nhằm. 

Một vị A la hán, Bồ tát hay Phật, các Ngài được thành tựu 
đạo quả như thế, cũng nhờ làm từng việc lành nhỏ nhặt. 
Trên đời, không có điều gì tự nhiên mà thành lớn lao được. 
Tất cả cũng đều bắt nguồn từ những việc nhỏ mà thành. 
Muốn xây dựng một căn nhà, tất cũng phải nhờ đến những 
vật liệu nhỏ bé. Và với một khối óc sáng suốt mới tạo nên. 
Muốn trở thành một con người hoàn toàn thánh thiện, tất 
cũng phải như thế. 


Tóm lại, Pháp cú trên, Phật khuyên chúng ta nên cố gắng 
làm người trí. Muôn làm người trí cũng không có khó khăn 


354 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


gì. Chúng ta chỉ cần nhìn vào những gì chúng ta làm. Chúng 
ta biết rõ cái nào lợi cái nào hại. Lợi thì làm mà hại thì 
tránh. Lợi đây là lợi mình và lợi người. Dùng trí huệ sol 
sáng mọi ngôn từ và hành động. Nhờ có trí huệ soi sáng như 
thế, thì chắc chắn chúng ta sẽ không vướng khổ. Sự sống có 
giá trị là ở chỗ chúng ta biết rõ điều nào đáng làm và điều 
nào không nên làm. Đó là lẽ sống hướng thượng mà người 
Phật tử cần thực hiện. Không riêng gì Phật tử, mà bất cứ ai 
nghe và làm theo lời Phật dạy đây, thì chắc chắn mọi người 
sẽ thăng hoa trong cuộc sống và chắc chắn sẽ chấm dứt mọi 
khổ đau. 


123. Như người đi buôn mang nhiều của báu mà thiếu 
bạn đồng hành, tránh xa con đường nguy hiểm làm sao, 
như kẻ tham tránh xa thuốc độc như thế nào, thì các 
ngươi cũng phải tránh xa điều ác thế ấy. 


Just as a trader with a small escor†t and great wealth would 
avoid a perilous roufe, or jwst as one desring to live avoids 
poison, even so should one shun evil. 


Kệ Tụng 
Ít bạn nhưng nhiều tiền 
Người buôn tránh đường hiểm 
Muôn sông tránh thuốc độc 
Hãy tránh ác như vậy. 

Lược giảng 

Phật dạy, người nào muốn được sống yên thân, thì phải 
tránh xa kẻ ác. Tránh xa kẻ ác, thì không chuôc họa vào 
thân. Tránh xa như thê nào? Đê cụ thê hóa vân đê cho dê 
hiêu, Phật nêu ra hai hình ảnh thí dụ: 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 355 


1. Như một người đi buôn mang theo nhiều của báu, không 
có bạn đông hành, tât nhiên, phải tránh xa con đường nguy 
hiêm. 

2. Người muốn được sống lâu, tất phải tránh xa thuốc độc. 


Con đường nguy hiểm và thuốc độc là để dụ cho kẻ ác. 
Càng tránh xa hai điều nầy chừng nào, thì càng được yên 
thân chừng nấy. Cũng thế, kẻ ác là kẻ không có lương tâm. 
Họ có thê hại mình bắt cứ lúc nào. Họ là con người có nhiều 
thủ đoạn gian trá. Không ai có thể đoán định và suy lường 
lòng họ được. Họ nói một đàng làm một nẻo. Như thế, thì 
làm sao ta có thể tin họ. 


Tốt hơn hết là ta nên tránh xa họ. Vì ta không muốn gây ra 
những chuyện không hay. Người hiền làm sao sống chung 
với kẻ ác. Vì hai tâm niệm và hai lối sống khác nhau. Người 
ác là người luôn luôn toan tính thủ lợi. Làm bất cứ điều gì 
miễn sao có lợi cho họ thì được. Họ không màng đến dư 
luận. Việc khen chê đối với họ bằng thừa. Họ thuộc dạng 
người trái bom nổ chậm. Ngòi nổ đã có sẵn trong họ. Khi 
cần là họ cho nỗ tung ngay. Mở miệng ra, họ nói chuyện 
toàn là dao to búa lớn. Họ coi mạng sống kẻ khác rẻô như 
bèo. Họ giết người như trò chơi. 


Thuở xưa, ở Việt Nam, dưới triều đại nhà Tiền Lê (980 — 
1009), có một vị hôn quân là vua Lê Long Đỉnh, có biệt 
danh là Lê Ngọa Triều. Ông vua này rất tàn ác. Ông xem 
việc giết người như là một trò đùa để giải trí mua vui. Lúc 
buồn, ông ra lệnh cho quân hầu bắt những tù nhân phạm tội, 
bỏ vào trong bao bố, rồi quăng xuống nước sâu cho chết 
ngộp. Khi người trong bao giãy chết, thì ông khoái chí vỗ 
tay T€O CƯỜI. 


Hôm nảo nôi trận lôi đình, ông cho người róc mía trên đâu 
các nhà sư đê giải buôn. Trước khi thi hành, ông ra lệnh cho 


356 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


các nhà sư phải cạo tóc cho láng sạch. Xong, ông bảo quân 
hầu cầm dao thật bén, để một khúc mía dựng đứng trên đầu, 
rồi từ trên róc xuống. Khi róc, làm bộ giả vờ cho dao rớt 
xuống đầu nhà sư chảy máu ra lênh láng, thấy thế, ông vui 
cười đắc chí. Thật là một việc làm vô cùng tàn ác. 

Ác hơn nữa, kẻ nào có tội, ông bắt phải trèo lên cây thật 
cao, đến chót vót của cây, bấy giờ ông sai người chặt vào 
gốc cây cho cây ngã xuống. Thế là, người kia khi từ trên 
cao theo cây ngã xuống đất giãy chết, thấy thế, ông võ tay 
vui cười thỏa thích. 


Thật là một vết nhơ cũng là một tủi nhục cho lịch sử dân tộc 
Việt Nam. Đất nước sản sanh ra một con người quá tàn bạo 
độc ác với dân. May mà ông làm vua ngắn ngủi, chỉ có 4 
năm, thọ 24 tuổi, chớ nêu kéo dài, thì không biết dân tộc sẽ 
sống ra sao? Con người bạo ác như thế thì làm sao có thể 
sống lâu cho được. Một con người vừa ác lại vừa hoang 
dâm vô độ. Hoang dâm đến độ kiệt lực, không còn sức để 
ngồi khi lâm “triều. Mỗi khi lâm triều, ông đều năm đài, 
không ngồi nỗi. Sử ghi lại, mỗi khi lâm triều, ông nằm dài 
để nghe các quan tâu rỗi, xong rồi, ông bảo các tên hề nhạy 
lại lời của các quan tâu. Nhạy theo kiểu làm trò hề, để mọi 
người nhìn nhau cười trêu nhạo. Ông lấy đó làm một trò 
cười vui thích. 


Suôt chiêu dài lịch sử của dân tộc Việt Nam ta, sử ghi lại 
chỉ có mỗi một ông vua nây là bạo ngược đó thôi. Ngoài ra, 
tât cả đêu là những vị minh quân làm vẻ vang cho dân tộc. 


Người có tâm tu hành, muốn hướng đời mình về đạo giải 
thoát, Phật khuyên bảo nên tránh xa điều ác. Gần gũi với 
điều ác hay những người chuyên làm ác, như cướp của, giết 
người, đâm heo, thuốc chó, đập đầu bò v.v. không những 
bắt lợi cho mình trong hiện đời, mà còn kéo dài hậu quả đau 
khổ đến tương lai. Bởi tánh của con người dễ bị tiêm nhiễm. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 357 


“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Gần họ, ít nhiều gì 
cũng bị lây nhiễm theo thói ác của họ. Tánh ác bao giờ cũng 
nhiều hơn tánh thiện. Ảnh hưởng điều ác thì dễ mà ảnh 
hưởng điều lành thì khó. Bản chất của con người là thế. 
Phật hiệu rõ tâm lý nầy. Nên Ngài bảo chúng ta phải tránh 
xa điều ác. 

Vẫn đề tiêm nhiễm điều ác ta thấy nhan nhãn trước mắt. Em 
A trong gia đình em là một đứa bé ngoan hiền, nói năng nhỏ 
nhẹ hiền từ lễ độ. Tánh tình của em thật dễ thương. AI đến 
nhà em chơi, thấy em lễ độ trong cách cư xử, cũng đều khen 
ngợi thích mến. Bởi em là đứa bé đã được sự hướng dẫn 
dạy dỗ của cha mẹ rất kỹ càng. Do đó, phải nói, em là một 
cậu trai rất dễ dạy ngoan hiền. Thế nhưng, chẳng bao lâu, 
người ta lại thấy tánh tình của em đã đổi khác. Đổi khác 
một cách hoàn toàn. Em không còn ngoan hiền dễ thương 
dễ mến như trước kia nữa. Lý do, là vì em đã giao du với 
những đứa bạn bất lương. Từ đó, em đã bị tiêm nhiễm theo 
và rỒi không mấy chốc, em đã trở thành một tay anh chị 
hung ác. Đã biết trước sự tình, cha mẹ em dùng mọi cách 
giáo dục và ngăn chận. Nhưng tất cả đều vô hiệu quả. Cha 
mẹ chỉ còn biết kêu trời khóc than mà thôi! Và rồi đành 
buông tay theo số phận, tới đâu hay đó! Do đó, cho ta thấy, 
việc tiêm nhiễm điều ác rất là đễ dàng. Vì đầu óc của các 
em còn non đại. Gần bạn ác, tất nhiên đễ bị ảnh hưởng. Đó 
là điều khó tránh. Sáng sớm tỉnh sương, ta bước ra ngoài 
trời đi dạo, mới đầu, không thấy gì thắm ướt, nhưng đi lâu 
trong sương, ta mới cảm thấy thấm ướt và lạnh buốt cả 
người. Thói quen nhiễm của con người cũng thế. Mới đầu, 
thì thấy không gì, nhưng lâu ngày sẽ thành ra bệnh trạng hết 
chữa. Biết thế, tốt hơn hết là theo người xưa nói: “ngừa 
bệnh hơn là chữa bệnh”. Tức càng tránh xa càng tốt. Đó là 
cách khôn khéo và hay nhứt để trở thành một con người tốt 
đẹp cho mình và cho xã hội. 


358 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


124. Với bàn tay không thương tích, có thể nắm thuốc 
độc mà không bị nhiễm độc; với người không làm ác thì 
không bao giờ bị ác. 


J on the hand there is no wound, one may Carry eVven 
poison ín ít. Poison does not qƒƒfect one who is ƒree ƒfrom 
wounas. For him who does no evil, there is no ïÌL. 


Kệ Tụng 


Bàn tay không thương tích 
Có thể cầm độc dược 
Không bị độc xâm nhiễm 
Cũng vậy, không làm ác 
Không bị ác độc hại. 


Lược giảng 


Pháp cú này, Phật bảo: Với bàn tay không thương tích, có 
thê nắm thuốc độc mà không bị nhiễm độc. Điều nây thật cụ 
thể. Một bàn tay, khi đã bị thương tích, khi cầm nắm vật gì 
dơ bản, tất dễ bị nhiễm trùng. Ngược lại, bàn tay không 
thương tích có thể nắm mọi vật không sao. Dù vật đó là 
thuốc độc. 


Qua hình ảnh thí dụ nầy, cho ta thấy, một thực tế trong đời 
sống. Thực tế là những kẻ đã nhúng tay vào tội ác, có khác 
nào như tay bị nhiễm độc. Một khi đã tạo nghiệp ác rồi, họ 
luôn sống trong sự lo âu, sợ hãi. ĐI đâu, họ cũng luôn nơm 
nớp đề phòng cần thận. Lúc nào, họ cũng cảm thấy bên họ 
có nhiều kẻ thù. Những kẻ thù như luôn tìm cách ám hại họ. 
Sống trong hồi hộp, họ mất hết tự do. Họ không thê đi chơi 
thong thả như người thường. Họ có cảm giác luật pháp như 
đang bủa vây bắt họ. Giỗng như bàn tay của họ đã bị 
thương tích, nên cầm nắm bất cứ thứ gì cũng sợ bị nhiễm 
trùng. Họ phải luôn để tâm bảo vệ bàn tay thương tích của 
họ. Sống như thé, thì thử hỏi còn gì là ý nghĩa của sự sống? 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 359 


Muốn sống có ý nghĩa, điều quan trọng là ta cố giữ làm sao 
cho bàn tay của mình đừng bị thương tích. Nghĩa là, Phật 
dạy, chúng ta đừng làm ác. Các điều ác không làm, thì con 
người sống rất tự do, thoải mái. Nhìn lên không thấy thẹn 
với trời, ngó xuống không thấy hỗ với mình. Đi đến đâu 
cũng chăng sợ ai. Người không làm ác là người có một sức 
mạnh tỉnh thần rất lớn. Đúng là: “dọc ngang nào biết trên 
đầu có ai”. Không phải thứ dọc ngang của một sức mạnh 
bên ngoài; của sự phô trương lực lượng binh hùng tướng 
mạnh. Dọc ngang theo kiểu của người hùng Từ Hải. Mà là 
một thứ dọc ngang, họ đã làm chủ được tình cảm của họ 
trước ngoại cảnh. Họ không còn là kẻ nô lệ hoàn toàn cho 
ngoại cảnh. Họ là người sống có lý tưởng. Do đó, họ sống 
ngang dọc trong trời đất. Một thứ ngang dọc có ý hướng cao 
thượng. 


Họ xem tất cả mọi người đều là bạn. Họ không phân biệt 
màu da chủng tộc. Tâm họ lúc nào cũng nghĩ đến thương 
người. Vì họ biết rất rõ ở nơi họ. Họ là con người theo đúng 
nghĩa của nó. Họ chăng những không làm ác mà họ còn làm 
các điều lành. Họ là người thấu suốt nhân quả. Họ biết, nếu 
mình không gieo gió, thì không bao giờ gặp bão. Họ tự kềm 
chế những trận bão lòng của họ. Họ luôn đề cao cảnh giác. 
Họ biết, thiếu bảo vệ nghiêm mật, thì bàn tay của họ dễ bị 
xảy ra thương tích. Người sống như vậy, thì còn gì là sợ ác 
quả. Họ luôn cố giữ cho bàn tay của họ không bị thương 
tích. Giả như lỡ đã bị, thì họ gâp rút tìm phương chạy chữa. 
Họ không để kéo dài. Càng kéo dài, họ càng đau khô. 


Mỗi người hãy nhìn lại bàn tay của chính mình. Xem nó có 
bị thương tích gì không? Bàn tay vật lý dù sao cũng còn dễ 
thấy và dễ trị liệu hơn bàn tay tâm lý. Có nhìn kỹ lại cả hai, 
thì cuộc sống của ta mới thật sự có ý nghĩa và mới xứng 
đáng làm người. Đừng để bàn tay vật lý hoen ố! Hãy để cho 
nó trong sạch và nở như hoa sen. Cứ mỗi lần chấp hai bàn 


360 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


tay lại, ta chịu khó nhìn nó thật kỹ và thật lâu. Ta thấy vạn 
vật sơn hà đại địa đều có mặt. Có mặt thực sự. Ta thấy ta là 
tất cả, tất cả cũng chỉ là ta. Ta có quyền mĩm cười môi khi 
chấp bàn tay lại. Ta cười cho sự sống có mặt của ta. Ta tiếp 
cận và vui sông với mọi vật. Ta không còn là cái ta riêng rẽ, 
mà ta là tất cả. 

Đã thế, thì còn gì là cô đơn và không còn gì mà phải lo âu 
sợ hãi. Hãy cố gắng thực tập cho mình có những giây phút 
trở về với chánh niệm. Một chánh niệm sáng ngời với bàn 
tay không thương tích. Một bàn tay dịu hiền và nắm bắt tất 
cả mà không thẹn với lòng 


125. Đem ác ý xâm phạm đến người không tà vạy, người 
thanh tịnh vô nhiễm, tội ác sẽ trở lại làm hại kẻ ác như 
ngược gió tung bụi. 


Like fine dust thrown against the wind, evil ƒalls back upon 
that ƒool who offends an inoffensive, pure and guillless mau. 


Kệ Tụng 
Kẻ ác hại người hiền — 
Thanh tịnh không câu uê 
Tội ác đền kẻ ngu 
Như ngược gió tung bụi. 
Lược giảng 


Pháp cú nầy, Phật cho chúng ta thấy rõ lòng dạ của con 
người đồ ky. Kẻ có tâm đồ ky, ganh ty, bao giờ cũng tìm đủ 
mọi cách nói xấu người hơn họ. Họ là kẻ thích làm nô lệ 
cho bản ngã. Nói xấu, chê bai, dìm kẻ khác xuống, mục 
đích là để nâng cao bản ngã của họ lên. Họ thuộc hạng 
người hay khoác lác phô trương. Gặp a1, họ cũng tự đề cao 
họ. Họ khoe khoang những việc họ làm. A1 chạm đến bản 
ngã của họ, thì người đó khó sống với họ. Hạng người nầy, 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 361 


rất nhiều trong xã hội. Họ ít khi nhìn lại họ. Họ thích nhìn 
lỗi người để phê bình, chỉ trích nói xấu. Đối với họ, không 
người nào tốt cả. Họ sống ba hoa bằng cái miệng. Họ nói tía 
lia, và có tài phịa chuyện đặt điều rất hay. Sở trường của họ 
là nói khoác, nói móc, chuyện không họ bươi ra cho có, 
chuyện có họ khỏa lấp lại thành không. Đối với hạng người 
nầy, khi giao tiếp, ta nên cần thận. Phật cho họ là kẻ luôn có 
ác ý, hay hãm hại kẻ hiền lương. Họ có nhiều mưu sĩ thủ 
đoạn. Người hiền sợ họ còn hơn sợ rắn độc. 


Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật dạy: Người ác nghe 
ai làm điều lành quyết đến phá đó, vậy các ông nên tự ngăn 
dứt chớ không nên giận trách. Kẻ mang điều ác đến thì họ 
sẽ chịu điểu ác đó. (Thích Hoàn Quan dịch) 


Phật dạy rằng kẻ mang lòng ác 
Hãm hại người lòng dạ thẳng ngay 
Nghe ai hành thiện hằng ngày 

Tìm ẩu mọi cách hại ngay tức thì 


Người biết tu nhẫn suy ngăn dứt 
Chớ sanh lòng tức bực mà chỉ 

Hơn nhau một tiếng ích gì 

Chỉ thêm chuốc lấy thị phi vào mình 


Thà nhẫn nhịn làm thỉnh chịu dại 

Kẻ hơn ta chuốc mãi khổ đau 

Nhân nào quả nấy trả mau 

Đã gieo nhân ác đáo đâu lụy thân. 

(T. Phước Thái) 

Bài kinh nầy, Phật khuyên những ai đã và đang hành thiện, 
khi bị kẻ ác tâm hãm hại, thì phải nên cố gắng nhẫn nại, 
đừng vì đó mà nổi sân sỉ lên trách mắng họ. Nếu thế, thì hậu 
quả sẽ rất là tai hại. Cho nên, ta phải vận dụng trí huệ để mà 
hóa giải mọi ngôn từ hay hành động giả trá, do lòng sĩ mê 


362 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


của họ gây ra. Chỉ có trí huệ mới thực sự đem lại sự lợi lạc 
cho chúng ta. Còn kẻ nào gieo gió thì ắt sẽ gặp bão. Luật 
nhân quả tất yếu là như thế. Người sáng suốt, nên thương kẻ 
mê mờ. 

Một bài kinh khác, cũng trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, 
Phật dạy: 


- Có người nghe ta giữ đạo, thật hành lòng đại nhân từ, nên 
đến măng ta, ta làm thỉnh không đáp. 


Người kia thôi mắng, ta hỏi rằng: 


- Ông đem lễ vật cho người, người kia không nhận, lễ ấy có 
về ông chăng? 


Đáp răng: 

- Về chứ! 

Phật nói rằng: 

- Nay ông mắng ta, giờ fa không nhận thì Ông fự chuốc lấy 


họa về thân ông rồi, cũng như vang theo tiếng, bóng theo 
hình, hẳn không rời nhau. Vậy thì cần thận chớ có làm ác”. 


(Giáo sư Hoàn Quan dịch) 


Bài kinh nầy, ngoài việc Phật khuyên con người không nên 
ôm ấp tâm niệm ác đề hại người. Đức Phật còn cho chúng ta 
một bài học nhẫn nhục thật sống động mà nó được biểu hiện 
qua hình ảnh bản thân đức Phật. Trên bước đường tu tập, 
hăn nhiên chúng ta sẽ gặp nhiều chướng duyên từ nội tâm 
cho đến ngoại cảnh. Mà ngoại cảnh dù cảnh thuận hay cảnh 
nghịch thật khó nhẫn nại. Trong trường hợp này, chúng ta 
thấy có người (dĩ nhiên là ngoại đạo) thấy đức Phật đang 
thật hành lòng từ ban rãi khắp cho mọi người, thế là họ sanh 
tâm đồ ky, ganh ghét, tìm cách hại Phật, bằng cách thô bạo 
là mắng chưởi thậm tệ đức Phật. Đức Phật vẫn giữ một thái 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 363 


độ rất khoan dung, từ tốn, không biểu lộ khó chịu dù là một 
thái độ khó chịu nhỏ nhặt cũng không có. Từ tắm lòng rộng 
lượng bao dung đó, đức Phật ôn tồn nêu ra một thí dụ hết 
sức cụ thê mà đối phương không thể nào nói được. Đồng 
thời, Đức Phật còn thương và khuyên họ nên cố gắng làm 
lành, vì luật nhân quả rất công bằng không chừa một ai cả. 
Hễ có gây nhân thiện hoặc bất thiện đều phải lãnh lẫy hậu 
quả sướng khổ tùy theo chỗ tạo nhân, dụ như vang theo 
tiếng và bóng theo hình, không bao giờ sai chạy. 


Bài học nhẫn nhục nầy tạo cho chúng ta có thêm nghị lực 
sức chịu đựng trước mọi hoàn cảnh thuận nghịch khen chê, 
đê chúng ta vững tiên trên bước đường tu học giải thoát. 


Không Tử nói: “Hàm huyết phún nhơn, tiên ô tự khẩu”. 
Nghĩa là ngậm máu phun người, thì sẽ dơ miệng mình 
trước. Mình muốn chưởi người, lòng mình đã bất an xáo 
trộn trước. Thế nên, ở đây, Phật dạy, kẻ ác hại người hiền 
như ngược gió tung bụi. Hành động nầy, khác nào như kẻ 
cầm lửa đốt trời, hay phun nước bọt lên trời, tất cả đều rước 
họa hại vào thân, tức là hại người trở lại hại mình vậy. 


126. Con người sỉnh ra từ bào thai, nhưng kẻ ác thì đọa 
vào địa ngục, người chính trực thì sinh lên chư thiên, 
còn cõi Niết bàn chỉ dành riêng cho những ai đã diệt 
sạch nghiệp sanh tử. 

Some are born in the womb; the wicked are born im hell; the 
devout go to heaven; the stainless pass into Nibbãna. 


Kệ Tụng 


Một số sinh bào thai 
Kẻ ác sinh địa ngục 
Người chánh lên cối trời 
Vô lậu chứng Niết bàn. 


364 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Lược giảng 


Nhìn trên hiện tượng sinh lý, tất cả mọi người khi thụ thai 
đều giống nhau. Không một ai thoát khỏi bào thai mà hình 
thành. Ở đây, Phật muốn nói rõ cái nhân duyên hiện tại phát 
sanh từ đó. Như thế, thì mọi người đều giống nhau. Giống 
nhau khi ở trong thai bào. Nhưng khi ra khỏi thai bào, tiếp 
cận với môi trường sinh sống, từ đó, khi lớn lên, con người 
có những huân tập khác nhau. Tùy theo mỗi hoàn cảnh, môi 
trường sống mà có những tập khí khác nhau. Như vậy, trên 
hành nghiệp không ai giống ai. Và lẽ dĩ nhiên, cái nghiệp 
nhân quá khứ thúc đấy con người khi thọ sanh cũng có 
khác. Vì nghiệp nhân có khác, nên quả báo khổ vui cũng có 
sai khác. 


Tổ Qui Sơn nói: “Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy. 
Bảm phụ mẫu chỉ di thể, giả chúng duyên nhỉ cộng thành”. 
Nghĩa là, xét ra, do nghiệp mà ràng buộc có thân. Đã có 
thân, thì không ai thoát khỏi những điều hình lụy. Do tỉnh 
cha và huyết mẹ và nhờ các điều kiện chung hợp lại mà 
thành. Do nghiệp nhân quá khứ mà có ra thân hình hiện tại. 
Nói cách khác, cái thân hiện tại nầy, là kết quả của cái 
nghiệp nhân đời trước. Các duyên chung hợp lại, gọi là 
sanh. Khi nhân duyên tan rã, gọi là diệt (tử). Nhưng khi có 
thân, con người vì nhu cầu của thân mà tạo nghiệp. Kẻ ác 
tạo nghiệp dữ, thì đọa địa ngục. Người hiền, tạo nghiệp 
lành, thì được sanh thiên. Đó là luật nhân quả tất yếu. Vấn 
đề quan trọng ở đây, là vấn đề tạo nghiệp. Phẩm nây, có tên 
là phẩm Ác. Rõ ràng, Phật muốn nói rõ về ác nghiệp. Con 
người vì mang chủng tử ác, nên khi sanh ra, do tham, sân, s1 
thúc đây. mà gây tạo nhiều nghiệp ác. Do tạo ác mà thọ khổ. 
Muốn hết khổ, Phật khuyên mọi người nên hoán cải làm 
lành. Có làm lành, thì mới được an vui. Đó là cái yếu lý của 
sự chuyển mê khai ngộ vậy. 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 365 


Nghiệp lành và nghiệp đữ, vẫn còn trong vòng đối đãi. Phật 
vì thương xót chúng sanh, không muốn cho họ tiếp tục thọ 
khổ, nên Ngài phương tiện chỉ bày ra nhiều pháp môn tu. 
Ngũ giới và thập thiện là hai pháp tu trong vòng đối đãi, để 
được sanh vào cõi người hoặc cõi trời. Nếu người nào giữ 
đúng ngũ giới Phật dạy, thì hiện tại được bớt khổ và tương 
lai cũng được an vui. Còn nếu giữ được mười điều lành, thì 
sẽ được hưởng phước báo ở cõi trời. Tuy nhiên, dù sanh 
trong cõi người hay cõi trời, cũng vẫn là hưởng phước báo 
có giới hạn. Vì vẫn còn đi trong tam giới. Đó là những 
phước báo hữu lậu. Ngược lại, Chỉ có cõi Niết bàn mới thật 
sự dứt hết mầm mống sanh tử khổ đau. Vì Niết bàn là cảnh 
giới an lạc. Một vị A la hán, nhờ công phu tu hành, dứt trừ 
hết “Kiến”, “Tư” hoặc phiền não, nên các Ngài đạt được 
quả vị Niết bàn. Nên Phật dạy: “Cõi Niết bàn chỉ dành riêng 
cho những ai đã diệt sạch nghiệp sanh tử”. Đến dây, các 
Ngài mới thực sự được giải thoát. Bất cứ ai dứt sạch hết 
phiền não đều gọi là A la hán. 


127. Phật dạy: chẳng phải bay lên không trung, chẳng 
phải lặn xuông đáy bề, chẳng phải chui vào hang sâu núi 
thắm, dù tìm khắp thế gian nây, chẳng có nơi nào trốn 
khỏi nghiệp ác đã gây. 


Neither in the sky nor in mid-ocean, nor by enfering inito 
moumtain clefls, no-where in the world is there a pÌace 
where one may escape from the resulfs oƒ evil deeds. 
Kệ Tụng 
Hoặc trên trời dưới biển 
Hay trôn vào động núi 
Không chỗ nào trên đời 
Tránh được quả ác nghiệp. 


Lược giảng 


366 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Một người sau khi gây nghiệp ác rồi, họ tìm đủ mọi cách để 
trốn tránh, nhưng chỉ được một thời gian. Cuối cùng, họ 
cũng sa vào lưới pháp luật. Vì quả đất tròn, nên họ có chạy 
đâu, cũng ở trong vòng trái đất. Họ còn sống, dù trá hình 
với bất cứ hình thức nào, cũng không thể qua mắt được luật 
pháp. Nhờ thế, mà con người tương đối sông được có chút 
yên ôn. Chớ nếu như luật pháp lỏng lẻo, mọi người sẽ khinh 
thường. Chừng đó, ai muốn gây tội ác chỉ thì cứ gây, vì luật 
pháp không đủ khả năng bảo vệ họ. Nhờ sự bảo vệ chặt chẽ 
của luật pháp, nên con người mới có chút dễ thở để sống. 
Thật vậy, có người sau khi gây ra án mạng, họ cô trốn tránh 
biệt tích, nhưng sau đó ít lâu, họ cũng bị truy nã tìm ra. 
Điều này, thỉnh thoảng, ta thấy báo chí thường hay đăng tải. 
Như vậy, đối với luật pháp thế gian, thì kẻ đã gây ra tội ác, 
không thẻ trốn thoát được. Trừ phi, họ biết phép tàng hình 
hay độn thổ, như Vương Tiễn hay Thổ Hành Tôn, thì mới 
mong thoát khỏi. Bằng không, thì đừng hòng cao bay xa 
chạy nơi đâu. 


Giả như, họ chết đi, thì họ thoát khỏi luật pháp thế gian, 
nhưng còn luật nhân quả thì sao? Luật nhân quả cũng không 
thể nào dung tha họ. Dù họ sanh ra ở nơi đâu, và loài nào, 
thì cũng phải trả những gì mà họ đã gây tạo. Thế mới là 
công bằng chớ! Nếu không, thì sao gọi là luật nhân quả cho 
được? Nhân đã gây, thì quả phải trả. Cho nên, câu pháp cú 
nầy Phật dạy: chẳng phải bay lên không trung (dù dùng phi 
thuyền bay trong không trung, nhưng cũng còn phải quay 
trở lại trái đất, đâu có ở luôn trên đó được. Nhưng, giả sử 
con người khi tạo trọng tội rồi, lên trên đó trốn được, thì 
cũng bị người khác lên trên đó kéo xuống, không dễ gì trốn 
thoát được đâu) Như vậy, bay lên không trung, thì không 
được rồi. Không bay lên không trung, thì đi đâu? Thì /ăn 
sâu dưới đáy biển. Bây giờ cũng có người lặn sâu đười đáy 
biển đó chớ! Nhưng rất tiếc, lặn sâu thì được, mà trốn tội lỗi 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 367 


đã gây thì không. Tại sao? Giả như, họ dùng tàu ngầm đi 
dưới đáy biến, thì có lúc họ cũng phải trồi lên. Nếu không 
trồi lên, thì có tàu ngầm khác truy tìm họ. Như vậy, tất 
nhiên là có chiến tranh dưới biển. Điều nầy cũng đã có xảy 
ra. Sống trong thế giới văn minh, kỹ thuật máy móc tỉnh vi 
tối tân, thì không có cái gì mà có thể qua mặt họ được. Thế 
thì lặn xuống đáy biên cũng không xong. Chỉ còn có cách là 
chui vào trong hang sâu núi thắm. Hiện tại có người đã trỗn 
thoát bằng cách chui hang sâu núi thắm đó chứ. Nhưng liệu 
họ có trốn thoát được không? Nhưng dẫu có trốn được trong 
đó, thì chỉ có nước bỏ xác trong đó luôn. Cuối cùng, họ làm 
mỗi ngon cho những con kênh kênh hay loài quạ diều ăn 
thịt mà thôi. 


Tóm lại, pháp cú nầy, Phật cảnh tỉnh cho con người không 
nên làm ác. Vì làm ác khó trốn thoát khỏi quả báo. Luật 
pháp tuy vô hình, nhưng đừng hòng thoát khỏi. Luật pháp 
còn không thoát khỏi, thì làm sao thoát khỏi luật nhân quả? 
Ý thức được lời Phật dạy, trong đời sống hằng ngày, ta cô 
tránh gây nghiệp ác chừng nào thì tốt cho ta chừng nẫy. 
Mong sao mọi người cô găng tạo nghiệp lành, để bản thân 
mình không khổ và người khác cũng được vui lây. Đó mới 
thực sự đúng với ý nghĩa con người và mới xứng đáng sống 
trong xã hội loài người. 


128. Phật dạy: Chẳng phải bay lên không trung, chẳng 
phải lặn xuông đáy bê, chăng phải chui vào hang sâu núi 
thăm, dù tìm khắp thê gian nây, chăng có nơi nào trôn 
khỏi tử thân. 

Neither m the sky nor in mid-ocean, nor by entering into 


moumtain clefls, no-where in the world is there a pÌace 
where one will not be overcome by death. 


Kệ Tụng 


368 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Hoặc trên trời dưới biển 
Hay trốn vào động núi 

Không chỗ nào trên đời 
Thoát khỏi tay tử thân. 


Lược giảng 


Chết là một định luật tất yêu. Xưa nay, không một ai tránh 
khỏi. Cái mà không ai tránh khỏi, thì trốn nơi đâu thoát 
được. Trốn không được, thì phải đối diện. Đối diện để quán 
chiếu. Quán chiếu thật sâu vào lý vô thường. Đời người một 
thoáng qua, như bóng câu cửa số. Thấy rõ lý vô thường sinh 
diệt, con người không còn sợ chết. Không sợ hãi, thì có gì 
mà phải chạy trốn. Chạy trốn vô ích. Hãy mạnh dạn nhìn 
thắng vào cái chết. Chết là hoại diệt mà hoại diệt không có 
nghĩa là mất hắn. Làm sao cắt đứt dòng sinh mạng? Sinh 
mạng là một nguồn sống vĩnh cữu. Đi tìm cái vĩnh cữu 
trong cái sanh diệt. Lội xuống dòng nước đề nhìn nước chảy 
trôi, đó không phải là cái hứng thú lắm sao? Có lội xuống 
và chiêm nghiệm thật sâu vào dòng nước đang chảy, ta mới 
thấy được sự sinh động của nước. Cứ đứng trên bờ nhìn 
xuống, làm sao cảm nhận được cái lạnh, cái ấm của nước. 
Vô thường cũng là một sự sống của muôn vật. Sự đổi thay 
là một nguồn sống luôn đổi mới. Không ai muốn cuộc đời 
cứ ngưng đọng một chỗ. Thế thì, còn gì đáng chán cho 
bằng. Một đứa bé sanh ra, rôi muôn đời vân là đứa bé. Như 
vậy, đứa bé đó có gì là sống. Giá trị sống để tiếp nhận 
những cái đẹp của đứa bé không có. Cứ đứng yên như thê, 
thì thật là vô vị. Và cuộc sống của con người và muôn loài 
chỉ còn là những cái xác chết khô cứng. 

Nhờ sự đổi thay của vạn vật, con người mới có những cái 
đổi mới thích thú trong đời sống. Hôm nay phải có tiến bộ 
hơn hôm qua. Như vậy, hiện tượng vô thường cho ta nhiều 
bài học thú vị. Tại sao ta phải sợ vô thường? Ta sợ vô 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 369 


thường là vì ta không bắt kịp với sự sống mới. Ta sống cứ 
theo một nhịp điệu ôn lại. Cũng ngần ấy công việc, rồi cũng 
lặp đi lặp lại như cái máy. Không gì buồn chán bằng, cứ hát 
đi hát lại một bản nhạc cũ rích suốt ngày. Làm công việc mà 
ta cảm thấy buồn chán, tại vì ta không mấy hứng thú với 
công việc mà ta đang làm. Làm vì một lý do bắt buộc phải 
cho xong việc. Làm trong sự uê oải, buồn ngủ. Rõ ràng, là 
ta đã mất hết cái hứng thú làm việc. Bởi ta muốn công việc 
đứng lại nguyên vị thế trong cái vô thường. Nhưng làm sao 
ta cho nó đứng nguyên vị thế đây? Trong cơ thê ta đang vận 
chuyền, từng tế bào của ta hiện đang thay đổi. Các tế bào 
của ta, chúng cũng đang đi tìm nguôn sông. Chúng cũng 
đang vươn lên từng sát na để tìm khuynh hướng đổi mới. 
Thế thì, muốn cho cuộc sống luôn luôn linh động, thì ta 
phải cám ơn vạn vật vô thường. 


Tìm cái chơn thường trong cái vô thường, đó cũng chỉ là 
một cách nói. Trong cái vô thường đã sẵn có cái chơn 
thường, chớ có đâu khác mà tìm. Ý niệm tìm, từ căn bản 
của nó đã là sai rồi. Ta cứ hồn nhiên vui sống theo cái lương 
tâm của ta. Ta không bỏ công tìm kiếm gì cả. Cứ nhìn thắng 
vào sự sống mà sống. Chết, chỉ là một hiện tượng sinh diệt 
biến đôi. Một trạng thái sinh thành chuyền tiếp. Không chết 
là bế tắc của dòng sống. Nước vẫn chảy và mây vân trôi. 
Không ai có quyền bắt nước phải dừng lại và bắt mây phải 
ngừng trôi. Thật là vô lý. Người nào bắt mây nhốt gió, thì 
đó là thái độ của kẻ điên rồ. Ngay ý niệm khởi bắt và nhốt 
đã là một sự lầm lẫn rất lớn. Chân lý là chân lý, làm sao bắt 
nhốt. Có ai dại dột bắt nhốt một nguồn sống bao giờ. Nguồn 
sống vẫn luôn linh động trong sự đổi thay kia mà! 

Đối diện khác với nghĩa chạy trốn rất xa. Còn có ý niệm 
chạy trốn, là còn sống trong sống thế giới ảo tưởng. Tất 


nhiên, không phải là thế giới hiện thực. Thế giới hiện thực 
là thế giới đang xảy ra. Điều quan trọng là ta có bắt kịp và 


370 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


tỉnh thức cái đang xảy ra đó hay không? Hay là ta cứ thả MỤC LỤC 
trôi cuộn mình theo một thê giới hiện tượng. Đuôi theo thê 


s Tì 
giới hiện tượng, sinh diệt là ta đã tiêu diệt nguồn sông. Ta ¬ “- 
thực sự là kẻ biên dạng, mât mình. Mât mình một cách đáng Lời nói đâu. dt 
thương!... rôn chạy một chân lý có được không? Câu hỏi Phẩm Song Yếu.. 4 „47 
đặt ra như thê, thật là ngớ ngân. Ngớ ngân đên độ mà bạn : Ề : 
phải ôm bụng cười. Có thể cười đến vỡ bụng ra cũng không Phâm Không buông lung.. 38- 56 
chừng. Đã là chân lý làm sao trồn chạy? Đời sông của Phẩm Tâm. 57- 76 
chúng ta hiện nay đã và đang lâm vào tình trạng ngớ ngân ; 

Phâm Hoa 77- T11 


đó. Phật nói, tử thần không ai trốn khỏi. Không trốn khỏi 
mà chúng ta vần SỢ. Thật sự chúng ta không muôn nghe tới Phẩm Ngu 112- 176 
và cũng không muôn nhận diện. Rõ ràng là chúng ta không 


dám nhìn thắng vào lẽ thật. Tử thần là sự sinh diệt khôn Tô TUCU ửg than 
lường. Chữ thân là một sự biên hóa không lường. Sinh sinh Phâm A La Hán. 246 - 295 
hóa hóa, hóa hóa sinh sinh. Cứ thê mà thay đôi không dừng. Phẩm Ngàn . 296 - 365 
Một lẽ thật như thê mà chúng, ta lại quên đi. Chúng ta Dị ĐÀ hứ 

cuôn hút theo thê giới vật chât. Chúng ta đuôi rượt theo Phâm Ác. 366 - 415 


những cái bóng dợn hay xây dựng những tòa lâu đài trên bãi 
cát. Giống như những Càn thát bà thành. Chúng ta bỏ ra cả 
cuộc đời để chạy theo những ảo ảnh giả danh đó. Nhưng 
thực tế, chúng ta không hay biết, dù đã được Phật Tổ thức 
nhắc rất nhiều. Xin mọi người hãy nắm bắt lẫy mình trong 
mỗi phút giây hành động... 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 371 372 Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Cúng Dường Pháp Là Tối Thượng Nhất 
The gửi oƒ truth surpasses all ofher gửis 
Phương Danh An Tông 


List of Virtuous Sponsors 
3k3 3K 3k 3k 


Thầy Phước Thái 
Thầy Phước Đạt 
Thầy Phước Viên 
Thầy Phước Lạc 
Thầy Minh Thông 
Sư Cô Phước Nghiêm 
Sư Cô Phước Tịnh 
Sư Cô Phước Trưởng 
Sư Cô Phước Hải 
Sư Cô Phước Hiển 
Sư Cô Phước Thanh 
Sư Cô Phước Định 
Sư Cô Phước An 
Sư Cô Phước Thạnh 
Sư Cô Phước Niệm 
Sư Cô Phước Hòa 
Sư Cô Phước Lạc 
Sư Cô Phước Chiếu 
Sư Cô Phước Liễu 
Sư Cô Phước Chí 
Sư Cô Phước Hồng 
Sư Cô Phước Thông 
Cô Phước Trang 

Cô Phước Lễ 

Diệu Hải 

Thiện Quý 

Nguyễn Tấn Văn 
Diệu Long 

Án danh 

Diệu Huê 

Ỹ Ngọc 

Diệu Trí 2 

Diệu Quỳnh 

Diệu Mỹ 


100 
50 
50 
50 

100 
20 
20 
20 
20 
20 
30 
20 
20 
20 
50 
50 
50 
50 

100 
20 
20 
30 
10 
20 
20 
20 
20 
40 

100 
10 
20 
20 
10 
10 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Hoàng Quý 
Minh Phương 
Chân Huyền Hiền 
Diệu Minh 
Diệu Hiền 
Tâm Hòa 

Đức Ngọc 
Diệu Ngọc 
Hạnh Ngộ 
Diệu Hoa 
Trung Ngọc 
Phổ Điển 

Diệu Bạch 

Lê Thị Thôi pd Minh Kiến 
Diệu Tánh 
Trần Công Tuấn 
Trần Công Trứ 
Tâm An 

Diệu Phát 
Viên Đăng 
Diệu Hạnh 
Tắc Đại 

Gđ Tâm Hiệp 
Diệu Lai 

Tâm Thạnh 
Ngọc Hạnh 

Bà Tý 

Trần Bên 
Ngọc Tính 
Diệu Minh 
Tâm Hoa 
Quảng Liên 
Quảng Thanh 
Tâm Nghiêm 


373 


10 
10 
50 
20 
20 
20 
20 
15 
15 
15 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
50 
20 
10 
10 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
10 
10 
10 
10 
10 


Trần Thị Nhân 

Diệu Lộc 

Tịnh Hạnh 

Tâm Chánh 

Tâm Nguyệt 

Tâm Dung 

Tịnh Huệ 

Phúc Ngọc 

Hoa Quang 

Thục Lạc 

Diệu Hương 

Diệu Nghiêm 

Tâm Tịnh 

Lan 

Gđ Tạ Ánh Nguyệt 

Quách Sue En pd Ngọc Thiện 
Tô Thị pd Ngọc Hòa+Đỗ Vĩ Tường 
Huỳnh Đức 

Hồng Hoa 

Diệu Ngộ 

Diệu Bạch 

Diệu Ngộ 

Bác Tám Thanh Nhàn 

Âu Thiên Nga pd Diệu Thiện 
Đoàn Thị Nghiệp pd Diệu An 
Đoàn Kim Mỹ pd Diệu Hoa 
Tâm Viên 

Chúc Thường + Michael Trần 
Nguyên Bách 

Tâm Liễu 

Diệu Huệ 

Huệ Ngọc 

Châu Chí Toàn 

Nguyễn Mỹ Nhan 

An Ngọc 

Hoa Đạo 

Diệu Đức 

Quảng Không 

Diệu Phẩm 

Ấn Danh 


374 


10 
20 
20 
100 
100 
20 
100 
20 
20 
50 
20 
50 
50 
20 
30 
100 
50 
20 
25 
25 
20 
25 
2Ó 
40 
24 
ló 
10 
50 
20 
40 


10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
40 
50 


Đạt 


10 


Bà TrằnThị.Vĩnh pd Diệu Phúc cùng các 
con xin hôi hướng câu siêu cho hương linh 


Nguyễn.Văn Hội pd Từ Tâm mất ngảy 


20/8 Ất Dậu thọ 82 tuổi 

Bác Diệu Thọ 

Lê Đình Ngọc Thảo 

Hằng Xui Phương pd Diệu Thanh 
Hồ Thị Vinh pd Quảng Phú 

Hồ Thị Nhứt pd Đức Ngọc 

Hoàng Tuấn pd Trí Anh 

Huỳnh Thị Ba pd Thanh Nhơn 
Huỳnh Thị Huệ Dung pd Diệu Ngọc 
Ấn danh 

Huỳnh Thị Nhung pd Diệu Nghiêm 
La Ngọc Anh pd Thông Ngọc 

Lâm Ngọc Diệp pd Thanh Thể 

Lê Kim Thanh pd Tâm Huệ 

Ấn danh 

Lê Thị Hồng pd Nguyên Yến 

Lê Thị Hồng pd Diệu Phước 

Lý Cẩm Hà 

Lý Hiền pd Tâm Hậu 

Mai Kim Ngân pd Diệu Châu 2 

N guyễn Thị Ngọc Xuân pd Diệu Thị 
Nguyễn Tín pd Hoàn Thiện 

Nguyễn Lana pd Tâm Nghiêm 
Nguyễn Thành Dân 

Nguyễn Thành Diệp pd Minh Chí 
N guyến Thị Bùi pd Nguyệt Đạo 
Ấn danh 

Nguyễn Thị Hồng pd Nguyên Thành 
Nguyễn Thị Hằng pd Thiện Minh 
Nguyễn Thị Dư pd Diệu Hải 

N 

N 

N 

N 

N 


guyễn Thị Tuyết Nga pd Chí Phước 
guyếễn Thành Gia pd Minh Đức 
guyễn Nhật Trương 

guyễn Phi Hùng pd Tâm Thanh 

Gđ Nguyễn Thị Huỳnh Mai 








guyến Thị Tuyết Mai pd Chiếu Xuân 


800 
20 
20 
30 
20 
50 
20 
20 
50 
50 
50 

100 
20 
20 
25 
20 
40 
20 
20 

100 
50 
50 
50 
20 
30 

150 
25 
50 
50 
50 
50 
20 
20 
20 
50 
20 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải 


Gđ Nguyễn Thị Thanh Mai pd Chiếu Bạch 
20 


Nguyễn Thị Hồng Mai pd Chiếu Hoằng20 
Nguyễn Thị Hương 20 
Nhan Thị Huỳnh pd Tràng Ngọc 55 
Đặng Hoa Ngọc Trinh 20 


Trần Thị Bạch Tuyết pd Chơn Thanh 20 
Nguyên Thị Hồng Thuận pd Diệu Thảo 30 


Định Ngọc Hoa pd Tâm Liên 50 
Đỗ Thị Mộc pd Chúc Trúc 

Phan Thị Thu Hương pd Diệu Thanh 2 20 
Phan Lệ Uyên pd Diệu Nghiêm 25 
Phạm Đan Thanh pd Diệu Lương 100 
Quách Mỹ Dung pd Diệu Hóa 50 
Tô Thị Xinh pd Hậu Ngọc 20 
Trần Tú Mỹ pd Thu Ngọc 50 
Trần Thị Minh Trang pd Diệu Tuyết 30 
Trần Thị Thuận pd Quang Thắng 20 
Trần Thị Bình pd Diệu An2 20 
Trương Thị Mỹ pd Chiếu Thiện 20 
Trương Thị Thà pd Hoa Lộc 20 
Võ Thị Sáu pd Viên Định 20 


Huỳnh Thị Bền pd Diệu Châu 1 50 
Nguyễn Ngọc Châu pd Huệ Ngọc 50 
Nguyễn Thị Thân pd Thanh Cần 30 
Nguyễn Thị Tuyết Nga pd Chí Phước 20 
Trân Thị Loan pd Diệu Hoàn 50 
Trần Thị Phúc-pd Diệu Huệ 4 20 
Bùi Hải Sơn-pd Minh Đạt 30 
Đoàn Việt John 10 
Đoàn Cathy 10 
Huỳnh Thị Ánh pd Lệ Chơn 20 
Huỳnh Thị Tuyết Hà pd Nguyên Hồng 50 
Lê Điểm pd Minh Quang 30 
Lê Thị Bạch Tuyết pd Lệ Thanh 50 
Lê Thị Hoàng Mai pd Diệu Thọ 20 


Mai Thị Sơn pd Diệu Hương 20 
Nguy Thị Hương pd Nguyệt Phước 20 
Nguyễn Kim Tuyết pd Diệu Huyền 20 
Nguyễn BạchTuyết pd Diệu Tâm 2 50 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải 


Nguyễn Thị Bích pd Tâm Sở 

Võ Thị Hồng pd Tịnh Trang 
Lương Thị Chính pd Thanh Cảnh 
Nguyễn Thị Bé pd Diệu Ngọc 
Nguyễn Thị Hoa pd Nguyên Diệu 
Nguyễn Thị Năm pd Tâm Nguyện 1 
Phan Thị Phụng pd Chơn Trì 
Trần Thị Nhàn pd Diệu Như 
Trần Thị Nương pd Tâm Hoàn 
Văn Thị Ba pd Ngọc Bảo 

Võ Thị Yến pd Diệu Đức 
Nguyễn Thị Loan/Quảng Yên 

Lý Thừa Nghiệp 

Bùi Thị Sơn Tùng pd Tâm Trai 
Gđ Du Tuyết Mai pd Diệu Hoàng 
Hồ Thị Sáu pd Diệu Lượng 
Huỳnh Muối pd Lu Huệ Dung 
Huỳnh Mỹ Nữ pd Nguyên Thành 
Huỳnh Thị Hường pd Diệu Tâm 
Huỳnh Thị Thả pd Như Thuận 
Lâm Câm Trân pd Tâm Bảo 

Lê Thị Lý pd Diệu Như 

Lê Ngọc Liễu pd Huệ Giải 

Lê Thị Bảy pd Diệu Huệ 1 

Lê Thị Ken pd Diệu Phú 

Mai Thị Ngọ pd Thùy Hoàn 
Đàm Cẩm Ứng pd Diệu Lộc l 
Ngô Thị Linh pd Diệu Hiển 
Nguyễn Bạch Huệ pd Tâm Hải 
Nguyễn Thị Cảnh pd Diệu Lộc 2 
Nguyễn Thị Hoa pd Lệ Báo 
Phạm Thị Hoa pd Viên Thành 
Phạm Thị Lan pd Diệu Trinh 
Trần Thị Kim Dung pd Pháp Hoa 
Trần Thị Quý pd Diệu An 2 
Trương Thị Vân pd Hà Ngọc 
Vương Ngọc Dung pd Tâm Hòa 
Lê Thị Bảy pd Diệu Hạnh 


100 
20 
20 
20 
50 
20 
50 
20 
50 
50 
20 
20 
50 
20 
50 
39 
10 
20 
50 
40 
Lộ 
50 
50 
50 
50 

100 
30 
10 
50 
50 
50 
20 
20 
10 
30 
50 

100 
50 


Ngô Thị Minh Nguyệt pd Thúy Phương 


375 


200 


Ngô Thị Mão pd Thúy Hồng 100 
Sử Thị Ngữ pd Nguyên Thiện 20 
Gđ Khánh Hậu 50 
Chu Thị Lực pd Diệu Nguyên 10 
Hà Thị Hương pd Như Lữ 100 
Hàng Thị Tý pd Tâm Trúc 20 
Hồ Huyền Diệu pd Tín Chánh 20 
Huỳnh Thị Mạnh pd Đồng Giỏi 5 
Lê Thị Anh pd Diệu Pháp 20 
Lê Thị Hạnh pd Chân Hiền Đạo 15 
Lê Thị Yến pd Diệu Phi 20 


Nguyễn Kim Trúc pd Chân Mỹ Hóa 20 
Nguyên Thị Thúy Hiên pd Diệu Đức 20 


Nguyễn Thị Nhung pd Tâm Thể 20 
Từ Thị Chinh pd Tất Thành 5 
Trương Nam pd Tâm Thiện 30 
Mai thùy Hương pd Viên Hoa 50 
Đặng Thị Thanh 20 
Thanh Liên 20 
Lê Thị Nguyệt pd Tâm Lạc 30 
Võ Cúc Trước pd Tâm Tiên 60 
Võ Thị Lan pd Chơn Thọ 25 
Châu Ngọc Ảnh pd Ngọc Thành 20 
Hứa Kim Lan pd Từ Hương 100 
Lê Thị Kim pd Hoa Quang 30 
Lê Thị Nở pd Tâm Đắc 50 
Lê Thị Thời pd Diệu Niệm 20 
Đào Thị Xuân pd Thanh Diệu 20 
Định Thu Thủy pd Trúc Ngọc 50 
Phan Thị Cai pd Viên Thật 50 
Sử Thị Hai pd Diệu Tài 50 
Trần Minh Nguyệt pd Nhàn Ngọc 50 
Tiêu Kiều Dư pd Chân Mỹ Thu 50 
Trần Thị Cúc Xuân pd Diệu Huệ 30 
Trần Thị Hoa pd Viên Hiệp 50 
Trần Thị Kim Kéc pd Diệu Lạc 30 


Trần Thị Kim Khánh pd Diệu Huệ 50 
Trân Thị Kim Thoa pd Nguyên Dung 50 


Trần Thị Thanh pd Tịnh Tuyên 35 
Trân Văn Độ pd Minh Lượng 20 
376 


Vũ Thị Phương pd Diệu Quang I 20 
Đoàn Kim Thuê pd Diệu Hương 50 
Thái Tuy pd Diệu Ngọc 20 
Nguyễn Thị Hiền 20 
Ông Thị Hiền pd Phước Ngọc 20 
Nguyễn Thị Nga pd Viên Lạc 20 
Lê Minh Bích Thủy pd Vạn Phổ Thi 50 


Nguyễn Thị Mỹ Châu pd Diệu Viên 50 


Trần Thị Năm pd Diệu Hạnh 30 
Nguyên Kim Hoa pd Hoa Quang 250 
Thảo Phạm pd Diệu Hoa 50 


Phật tử Chùa Thiên Phước 1,000 


Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chủ Giải 


HÔI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 


Nguyện đem công đức này 
Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ 
Trên đền bốn ơn nặng 
Dưới cứu khổ ba đường 
Nếu có người thấy nghe 
Đều phát lòng Bồ Đề 
Hết một báo thân này 

Sanh qua cõi Cực Lạc 


Nam mô A Di Đà Phật 
DELICATION OF MERIT 


May the merit and virtue 
Accrued from this work 
Adorn the Buddhaˆs Pure Land 
Repay the four great kindnesses above 
And relieve the suffering of 
Those on he three paths below 
May those who see or hear of these efforts 
Generate Bodhi-Mind 
Spend their lives devoted to the Buddha Dharma 
The Pure of Ultimate Bliss. 


Homage to Amita Buddha 


KINH PHÁP CŨ , 
SONG NGỮ CHÚ GIẢI 


Biên soạn: Thích Phước Thái 


Ấn hành lần thứ nhất 
Chùa Quang Minh 
2005 


Sửa bản In: Thích Phước Thanh 
Trình bày: Thảo Phạm - Hô Sĩ Trung 
Bìa : Thích Phước Quảng 


SÁCH ÁN TÓNG ĐÈ BIẾU TẶNG 


KHÔNG ĐƯỢC BÁN 


The book is strictly ƒor free đistribution, ï† is nof ƒor sale 


Printed by: All-Villa Print Tel: (02) 9724 7012 
Unit 6/46-66 The Horsley DrIve Fax: 9724 7133 
Carramar NSW 2163 


